TRUNG ƯƠNG HỘI KHOA HỌC 
PHÁT TRIÊẾN NGUỎN NHÂN LỰC, NHÂN TÀI VIỆT NAM 


VIỆN NGHIÊN CỨU DANH NHÂN 


KỶ YÊU 
HỘI THẢO KHOA HỌC 


NGHIÊN CỨU DANH NHÂN 
MỘT SỐ VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN 


HÀ NỘI, 2023 


MỤC LỤC 


STT TÁC GIÁ TÊN THAM LUẬN TRANG 
PHẢN THỨ NHÁT: NHỮNG VÁN ĐÈ LÝ LUẬN CHUNG VẺ DANH NHÂN 
1 | GS.TS Hoàng Chí Bảo Báo cáo Đê dẫn: Nhận thức chung vê Danh nhân và 1 
Nghiên cứu Danh nhân 
: Đo SỬ duc HÓ Một góc nhìn của khoa học an ninh về Danh nhân 
2 | Trung tướng, PGS.TS. Trân VI Dân Văn hóa Việt Nam 9 
3| TS. Vương Tấn Việt Những đặc điểm chung của danh nhân qua các thời đại 21 
4_ | Ông Vũ Ngọc Phương Tham gia lý luận về Nhân tài 42 
5| GS.TS Phạm Tất Dong Những phâm chất cao quý của Danh nhân 60 
6_ | PGS.TS Nguyễn Văn Hữu Danh nhân Việt Nam trong lĩnh vực quân sự g1ữ nước 67 
h TS. Nguyễn Danh Hữu Giữ gìn, phát huy giá trị Danh nhân văn hóa Việt 73 
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh Nam trong xây dựng và bảo vệ Tô quôc thời kỳ mới 
8| PGS.TS Mai Văn Hưng Phát hiện và phát triền tài năng tạo nguôn danh nhân 78 
cho tương lai 
_ : _ Viện lịch sử quân sự với vấn đề nghiên cứu Danh 
Ất (PS EM) EEDIELSPHIEIEXDINH nhân quân sự thành tựu và một vài nhận xét øn 
Suy nghĩ về việc đây mạnh khai thác giá trị của các 
10 | PGS.TS Đào Tuân Thành Danh nhân Văn hóa trong giáo dục truyền thông cho 99 
thê hệ trẻ Việt Nam 
PHẢN THỨ HAI: THỰC TIẾN NGHIÊN CỨU VÉ DANH NHÂN 
à Đến với danh nhân Hồ Chí Minh qua bức chân dung 
TH P22 tự họa trong “Ngục trung nhật ký” tế 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bậc Dũng tướng và 
12 | GS.TS Nguyễn Văn Tài Nhân tướng trong thời đại Hô Chí Minh (từ góc nhìn | 110 
nghiên cứu Danh Nhân) 
lại ||IEtgšTSufiAiiMifMinitirfaep - |0 0g hiến VẠ0 AC) TRO EHEAU Uy lê HỘI HHỜỢH E000) || 2 JNN 
biêu hiện và đặc điêm 
Danh nhân Hồ Chí Minh nhìn từ Tư tưởng - 
14 | GS.TS Vũ Dương Huân Phương pháp, nghệ thuật và phong cách ngoại g1ao 129 
thiên tài của Người 
15 | PGS.TS Nguyễn Thanh Tú Búdtrrbier bi ii01000110004202402000100210122)| VY 7. 
tiêu biêu, đặc sắc 
16 | GS.TS Lã Nhâm Thìn Nghiên cứu Danh nhân thời trung đại qua Nghiên 155 
cứu trường hợp Danh nhân Nguyễn Trãi 
17 | GS.TS Lê Thị Quý Nữ Danh nhân trong lịch sử Việt Nam - Y nghĩa và 165 


bài học trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ hiện nay 


Tổng bí thư Lê Duẫn với sự nghiệp cách mạng giải 


18 | TS. Vũ Dương Thúy Ngà phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc: Tư tưởng, | 181 
tâm nhìn, bản lĩnh và những công hiên xuât sắc 
=5 Tư tưởng chính trị thân dân và nghệ thuật chiến tranh 
19 | Tiên sỹ, Nhà báo Nhị Lê nhân dân của Trần Qu ốc Tuấn 190 
20 | TS. Lê Quang Chắn Về một số thần đồng nỗi tiếng trong lịch sử Việt Nam 201 
21 | TS. Nguyễn Văn Kiệm Danh nhân họ Nguyễn trong lịch sử Việt Nam 215 
Thiếu tướng, Anh Hì \° 34ý vớt, 4 
Di II J"Š...... | Mộtsố vấn đềvề Danh nhân họ Hoàng- Huỳnh ViệtNam |_ 229 
lực lượng vũ trang Hoàng Kiên 
23 | TS. Giáp Bình Nga Danh nhân khoa bảng tiêu biểu dòng họ Giáp - Thân |_ 248 
24 | PGS.TS Đặng Quốc Bảo Danh nhân Văn hóa Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng |_ 253 
À Bản lĩnh chính trị và phẩm chất thiên tài của Đại 
Số) | nh PHỆHHRÌUNG UP tưởng Võ Nguyên Giáp: Một tiếp cận lịch sử SẺ 
Nhà T ng Trí tuệ sáng ngời, tâm lòng cao đẹp (V?ét về Đại y tôn 
26 | G5.T5, NGND Lê Gia Vinh Hải Thượng Lãn Ông, Giáo sư Bác sĩ Hồ Đắc Dị) 283 
27 | PGS.TS Lý Việt Quang Đồng chí Trường Chinh với Báo chí cách mạng Việt Nam |_ 291 
Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống Danh nhân trong 
28 | TS. Nguyễn Tùng Lâm các trường phô thông và thực tê giáo dục ở trường Đnh |_ 296 
Tiên Hoàng - Ba Đình 
29_| TS. Dương Quỳnh Hoa Cống hiến của Nữ doanh nhân trong thời kỳ đổi mới | 318 
30 | TS. Nguyễn Thị Ngân Đại tướng Nguyên Chí Thanh - Những đóng góp cho 327 
sự nghiệp cách mạng 
X _ẴĂ- Tổng bí thư Lê Hồng Phong và Chương trình hành động 
S5 Độn NEOYCH EHÁ, NON! của Đảng cộng Sản Đông Dương tháng 6 năm 1932 Hỏi 
X VÀ Danh nhân, nhà báo Xuân Thủy - Người xây đắp nền 
n9 ||” SIE C0 TỤIEIVN móng của Báo chí cách mạng Việt Nam konU 
33 | Nhà báo Nguyễn Thái Hà Đại thiền sư Tuệ Tĩnh: Thánh thuốc nam 353 
34. | TS. Nguyễn Văn Anh Phật hoàng Trân Nhân Tông - Một biêu tượng văn 356 
hóa Việt Nam 
35 | Th.S Bùi Thiên Nga Nguyên Du - Truyện Kiêu trong đời sông văn hóa 350 


Việt nam và bạn bẻ quôc tê 


PHẢN THỨ NHÁT 
NHỮNG VÁN ĐÉ LÝ LUẬN CHUNG VÈ DANH NHÂN 


Báo cáo Đề dẫn tại Hội thảo ngày 26-2-2023 
NHẬN THỨC CHUNG VẼ DANH NHÂN 
VÀ NGHIÊN CỨU DANH NHÂN 


GS.TS HOÀNG CHÍ BẢO 

Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên 

Hội đồng Lý luận Trung ương 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân 


1. Nhận thức chung về Danh nhân 

Danh nhân, theo nghĩa chung nhất là chỉ những người nỗi tiếng, có tài năng 
đặc biệt xuất sắc và có đạo đức, phẩm hạnh đặc biệt cao quý. Công trạng và sự 
nghiệp của danh nhân tỏa sáng lúc đương thời mà còn được lưu truyền ở hậu thế. 
Lịch sử tôn vinh các danh nhân bởi những công hiến của họ, mà những cống hiến 
đó đã góp phần làm rạng rỡ dân tộc, tạo nên những tiễn bộ, phát triển của đất nước, 
xây dựng đất nước phôn vinh, sự cường thịnh của quốc gia trong mỗi thời đại lịch 
sử cũng như tài trí, mưu lược của họ đã giúp cho quốc gia - dân tộc chiến thắng 
được ngoại xâm, vượt qua những thử thách hiểm nghèo. 

Như vậy, danh nhân là người có ểâm ảnh hưởng rộng lớn và lâu bên, vượt 
qua thử thách của thời gian, trong nhận thức, đánh giá của xã hội, của nhân dân 
Với Sự ngưỡng mộ, kính trọng và biết ơn sâu sắc. Lịch sử của mỗi quốc øia, của 
thế giới nhân loại, qua tất cả những biến cô thăng trầm, qua những thế kỷ anh hùng 
và bi tráng, qua những thời đại đánh dấu bước ngoặt huy hoàng của các nền văn 
minh cũng như lịch sử lao động và tranh đấu của các thế hệ con người kế tiếp nhau, 
trong đó những sáng tạo và phát minh, những tài năng trí tuệ xuất chúng, vượt trội 
của các bậc thiên tài, những tư tưởng mang ý nghĩa thức tỉnh con người về tự do 
và khát vọng giải phóng của các bậc vĩ nhân... /à những dấu ấn không thể phai 
mờ trong lịch sử. Thời đại Phục hưng (cuôi thê kỷ XIV đến thế kỷ XVI) mãi mãi 
được nhắc đến trong lịch sử nhân loại là thời đại điển hình như thể. Ăng ghen đánh 
giá rằng, đó là một thời đại không lồ, sản sinh ra những con người không lồ. Họ vĩ 
đại về mọi phương diện, tài năng, trí tuệ, cống hiến và phẩm giá nhân cách. Đó là 
thời đại được gọi là Phục sinh, chấm dứt đêm dài Trung cổ 900 năm ở Tây Âu, báo 
hiệu buổi bình minh của nền văn minh hiện đại. Chủ nghĩa nhân văn đề cao tự do 


và phẩm giá, con người, khát vọng sống trong tình yêu và hạnh phúc, khẳng định 


<1Ï* 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


cá nhân - “cái TÔI” - như một bản ngã độc lập, phải tồn tại, được sống và tự khăng 
định hạnh phúc của mình, đó là những tư tưởng và giá trị cao quý. Thời đại Phục 
hưng là thời đại nở rộ các tài năng, nhất là trong văn học nghệ thuật và các loại 
hình của văn hóa tinh thần. Đó cũng là thời đại sản sinh ra rất nhiều danh nhân kiệt 
xuất. 

Thời đại Khai sáng (hay thể ký Ảnh sáng) cũng vậy. Tiếp nỗi thời đại Phục 
hưng, thời đại Khai sáng (Thế kỷ XVII-XVIII) là thời đại đề cao trí tuệ, lý trí sáng 
suốt của con người, thời đại hình thành và khăng định chủ nghĩa duy lý như một 
thế ø1ới quan triết học và một nhân sinh quan của tự do, mang sức mạnh trí tuệ giải 
phóng. 

Những định đề nổi tiếng, có ý nghĩa Tuyên ngôn được nhắc đến: “Tôi tư duy 
nghĩa là tôi tồn tại” (Đề Các), “Hoài nghi để mà tin” (Bê Cơn), “Con người là một 
cây sậy trong tự nhiên nhưng là cây sậy có trí tuệ” (Patscan). 

Nhờ thời đại Phục hưng và thế kỷ Ánh sáng mà chủ nghĩa tư bản đã hình 
thành và phát triển trong lịch sử cận đại và hiện đại của thế giới nhân loại. Đó cũng 
là những thời đại sản sinh ra các bậc danh nhân, những tài năng xuất chúng, góp 
phần thúc đây nhân loại phát triển về sau này. Đến giữa thế kỷ XIX, lịch sử tư 
tưởng nhân loại lại biết đến những thiên tài trí tuệ của Các Mác và Ăng ghen. Đó 
là những nhà bác học đồng thời là những chiến sĩ nêu cao khát vọng tự đo, đề 
xướng tư tưởng cách mạng đề giải phóng nhân loại cần lao ra khỏi ách áp bức, bóc 
lột, nô dịch của CNTB, thức tỉnh giai cấp công nhân và quần chúng lao động xây 
dựng chế độ xã hội tương lai cộng sản chủ nghĩa - chế độ xã hội xứng đáng nhất 
với tự do và phẩm giá của con người. 

Mác (1818-1883) và Ăng ghen (1820-1895) là những người đặt nền móng 
cho chủ nghĩa xã hội khoa học, chủ nghĩa cộng sản khoa học, xây dựng học thuyết 
khoa học và cách mạng đề xóa bỏ trật tự hiện tồn TBCN, xây dựng chế độ xã hội 
mới, thực hiện lý tưởng cao quý “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện 
cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”, coi đó là mục đích tự thân của lịch 
sử. 

Khi còn tất trẻ, ở tuổi thanh niên, Mác đã độc lập nghiên cứu và giành được 
học vị Tiến sĩ với bản luận án xuất sắc của mình và nhanh chóng được thừa nhận 
là “ngôi sao sáng nhất trong bầu trời tư tưởng châu Âu”. Ăng ghen đã tự học và tự 
đào tạo mình mà đạt được trình độ kiến thức và tư tưởng ngang tâm với Mác, trở 
thành “cái Tôi thứ hai” của Mác. Các ông đã sát cánh bên nhau trong cả cuộc đời 


Ko ch 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


và sự nghiệp, từ bỏ địa vị xuất thần của mình trong tầng lớp thượng lưu và giai cấp 
hữu sản để đấn thân và dâng hiến trọn vẹn đời mình cho cuộc đấu tranh giải phóng 
giai cấp công nhân và toàn thê nhân loại. 

Ở độ tuổi 30 (Ăng ghen có 28 tuổi), các ông đã cùng viết “Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản” (1848) và đã trở thành lãnh tụ của phong trào vô sản thế giới. Tư 
tưởng của họ là ngọn cờ dẫn đường cho cả phong trào đó và tác phẩm “Tuyên 
ngôn” của họ đã trở thành cương lĩnh đầu tiên, bản cương lĩnh có tuổi thọ lâu nhất, 
xuyên qua các thế kỷ XIX, XX và XXI hiện nay, có sức sống tới tận ngày nay 
trong phong trào công nhân, trong sự nghiệp cách mạng cộng sản toàn thế giới. Họ 
thực sự là những danh nhân, những vĩ nhân của thời đại, của thế giới. Học thuyết, 
chủ nghĩa do họ sáng lập ra được thừa nhận là đỉnh cao, kết tinh những thành tựu, 
những tỉnh hoa tư tưởng của nhân loại. Cho đến nay, Mác vẫn được thừa nhận và 
tôn vinh là nhà tư tưởng của thế kỷ XXI. Tiếp nỗi Mác - Ăng ghen mà bộ óc thiên 
tài của họ đã sản sinh ra hàng vạn tác phẩm, tạo nên tập đại thành trong lịch sử chủ 
nghĩa Mác là Lênin của nước Nga và cách mạng Nga. Ông là người chắng những 
truyền bá chủ nghĩa Mác vào nước Nga, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa 
đó vào thực tiễn cách mạng Nga, làm nên Cách mạng Tháng Mười Nga, 1917, sáng 
lập ra một Thời đại mới và khai sinh ra nước Nga Xô Viết, ra CNXH hiện thực 
đầu tiên trên thế giới mà còn là người bảo vệ xuất sắc nhất những chân giá trị của 
chủ nghĩa Mác trước sự xuyên tạc và tấn công của kẻ thù đủ mọi loại để khăng 
định giá trị và sức sống của chủ nghĩa Mác trong đời sống tư tưởng nhân loại và 
trong thực tiễn cách mạng thế giới. Lênin mang tầm vóc Danh nhân - Vĩ nhân được 
ví như con chim phượng hoàng trên núi rừng đại ngàn, “ñgười cách mạng nhất 
trong những nhà khoa học và nhà khoa học nhất trong những người cách mạng”. 
Ông còn là nhà cách tân đầu tiên trong lịch sử CNXH hiện thực, người tiên phong 
trong cải cách CNXH hiện thực với “Chính sách kinh tế mới” (NEP) nổi tiếng. Dù 
chỉ sống có 54 năm (1870-1924) nhưng di sản Lênin để lại cho nhân loại bao gồm 
9000 tác phẩm. Nhờ đó, chủ nghĩa Mác mang hình thức hiện đại với tên gọi là chủ 
nghĩa Mác-Lênin. Ở Việt Nam, Hồ Chí Minh được biết đến là một /Ùiên fài tr 
tưởng và tổ chức, nhà mác xít sáng tạo đầy bản lĩnh của cách mạng Việt Nam trong 
thế kỷ XX, nhà biện chứng thực hành đặc sắc, gắn liền tư tưởng với phương pháp, 
đạo đức và phong cách. Danh nhân, vĩ nhân Hồ Chí Minh, trong hành trình tìm 
đường cứu nước cứu dân kéo dải 30 năm (1911-1941) đã tạo nên bước ngoặt thay 
đôi cuộc đời và số phận của cả dân tộc, từ nô lệ tới tự do và làm chủ, từ vong quốc 


NG 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nô trở thành độc lập. Từ ứừn đường, chọn đường, nhận đường, Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh trở thành ngọn cờ dẫn đường của dân tộc, của cách mạng Việt Nam. 
Tầm ảnh hưởng của Người không chỉ trong Dân tộc mà còn đến với thế giới nhân 
loại từ những dự báo, tiên tri Hồ Chí Minh đến nhân văn Hồ Chí Minh, văn hóa 
Hồ Chí Minh, kết tinh thành giá trị trong tư tưởng, tỏa sáng trong toàn bộ di sản 
và thức tỉnh, cô vũ dân tộc mình và các dân tộc bị áp bức trong hành động, hoạt 
động của Người. Sức sống, sức hấp dẫn lớn của danh nhân, vĩ nhân Hồ Chí Minh 
là ở chỗ, một đời vì nước, vì dân. Suốt đời gần dân, gắn bó máu thịt với nhân dân 
mình và với nhân loại. Suốt đời chỉ theo đuôi, thực hiện một ham muốn, ham muốn 
tột bậc là Tổ quốc được độc lập, dân tộc được tự do, đồng bào ai cũng có hạnh 
phúc, ai cũng có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành. Người không chủ trương 
“lập” một cái gì cho sự nghiệp riêng của mình như nhiều người thường theo đuôi, 
nhưng cuối cùng, Hồ Chí Minh lại hội tụ cả: “Lập Đức” (Cần kiệm liêm chính), 
“Lập Công” (Giải phóng dân tộc, Phát triển dân tộc) và “Lập Ngôn” (Không có gì 
quý hơn Độc lập Tự do). Đó là sự đặc sắc, vĩ đại và cao thượng của danh nhân, vĩ 
nhân Hồ Chí Minh. 

2. Từ những trình bày quan niệm, nhận thức chung về Danh nhân, có 
thể khái quát trong một vài nhận xét sau đây: 

- Thứ nhất, nói tới danh nhân là nói tới những con người có trí tuệ lớn, nhân 
cách lớn, có những cống hiến xuất sắc, đặc biệt là có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong 
lịch sử xã hội, trong cộng đồng dân tộc và nhân loại. Tiêu biểu và điển hình cho 
tầm vóc danh nhân là các bậc vĩ nhân thiên tài, ở thời nào cũng có, ở dân tộc nào 
cũng có. Lịch sử tư tưởng, văn hóa của dân tộc và của thế giới nhân loại kết tỉnh 
và tỏa sáng từ cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến nổi bật, vượt trội của các 
danh nhân, các vĩ nhân thiên tài. 

- Thứ hai, mức độ công hiến, phạm vi ảnh hưởng của danh nhân được xác 
định bởi danh nhân của dân tộc và danh nhân mang tâm vóc thể giới. Trong hàng 
ngũ danh nhân thế giới, Việt Nam đã có những đóng góp rất đáng tự hào với những 
tên tuổi và sự nghiệp của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Chu Văn An, Hỗ Chí Minh, 
Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiều. 

- Thứ ba, trong cơ câu loại hình danh nhân có sự phong phú, đa dạng các lĩnh 
vực: khoa học, nghệ thuật, giáo dục, y học, kinh tẾ, quân sự, ngoại giao, chính trị... 
Song, nói tới danh nhân đặc biệt là các vĩ nhân thiên tài, trước hết phải nói đến các 


nhà tự tưởng, các nhà bác học, các nhà văn hóa kiệt xuất (Danh nhân Văn hóa) 


Kiện 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


mà những phát minh, phát kiến của họ về học thuyết, chủ nghĩa, trường phái, các 
cống hiến của họ trong một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau có tác dụng thúc đây 
lớn, tạo ra những thành tựu lớn của sự phát triển của dân tộc và thế ĐIỚI. 

- Thứ fư, sự tôn vinh danh nhân không chỉ tôn vinh về trí tuệ, tài năng kiệt 
xuất mà còn là fồn vinh về đạo đức, nhân cách của họ, không chỉ những cống hiến 
của họ đối với lịch sử mà còn là những tấm gương mà họ nêu lên cho đương thời 
và hậu thế về mục đích, động cơ, lẽ sống và lối sống với lý tưởng cao quý, với nghị 
lực phi thường, với tâm hồn cao thượng. Tắm gương danh nhân, vĩ nhân được nhắc 
đến và noi theo, nhát là với thể hệ trẻ là nguồn cảm hứng vươn tới khát vọng sáng 
tạo, khát vọng phát triển và khát vọng cổng hiển vì đất nước phôn vinh, hạnh phúc, 
dân tộc cường thịnh, trường tồn như Đảng ta xác định. 

- Thứ năm, Danh nhân xét trên quan điểm giá trị văn hóa Chân - Thiện - Mỹ, 
thì nhân cách danh nhân phải là một nhân cách văn hóa. 

Người được gọi là danh nhân là một con người văn hóa. Tài năng và đạo đức 
của danh nhân, cuộc sống, sự nghiệp và những công hiến của danh nhân phải thực 
sự là những tâm gương phản chiếu tinh thần và tâm hồn dân tộc mình, đất nước và 
nhân dân mình, sức sống và năng lực sáng tạo của dân tộc và thời đại, đóng góp 
xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, vào nỗ lực chung kiến 
tạo văn hóa hòa bình và văn hóa khoan dung của các dân tộc trên thê giới. Nếu 
văn hóa chỉ biểu đạt những gì tốt đẹp, tiến bộ và phát triển, nó đối lập với phản 
văn hóa thì Danh nhân chỉ nói tới những con người nồi tiếng về tài năng và đức 
hạnh mà những cổng hiến của họ phải hữu ích cho cuộc đời, cho tự do và hạnh 
phúc của con người, trước hết trên quê hương, tổ quốc, trong cộng động dân tộc 
đã nuôi dưỡng và đào luyện nên họ. 

3. Nghiên cứu danh nhân - những khu biệt về đối tượng và những lựa 
chọn về phương pháp 

- Nghiên cứu danh nhân với tư cách nghiên cứu khoa học, đó là sự kết hợp 
giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Là nghiên cứu cơ bản, cần thiết 
phải xác định lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, trước hết là các quan điểm, 
nguyên tắc phương pháp luận nghiên cứu danh nhân. Thống nhất cách hiểu về danh 
nhân, có quan niệm khoa học về danh nhân, tìm hiểu mối liên hệ giữa những người 
nổi tiếng, thành danh, có danh, có sự nghiệp được biết đến, được đánh giá với 
những tài năng đặc biệt, đạo đức nôi bật, cống hiến to lớn, xuất sắc trong một hoặc 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhiều lĩnh vực khác nhau với danh nhân... là tiền đề của việc nghiên cứu, từ đó 
định hình đối tượng nghiên cứu. 

Nghiên cứu danh nhân, trước hết là nghiên cứu một con người cụ thể, cá thê 
với những năng lực, phẩm chất sáng tạo zzêng có, tạo nên những cống hiến của 
chính bản thân họ thông qua hoạt động và sự nghiệp. 

Nghiên cứu danh nhân với tư cách là một lực lượng, một tập hợp đội ngũ 
trong thời gian và không gian xác định gắn liền với nghiên cứu lịch sử (lịch sử 
ngành và lịch sử dân tộc), rộng hơn là văn hóa. Xác định các loại hình danh nhân 
trong cơ cầu xã hội danh nhân, thế hệ, giới tính, lứa tuổi, nghề nghiệp, trong đó có 
những danh nhân là đoanh nhân, các yếu tô lịch sử - xã hội - văn hóa, nhất là truyền 
thống gia đình, dòng họ tạo nên danh nhân, các đặc điểm lao động sáng tạo của 
danh nhân là những nội dung nghiên cứu lý luận cơ bản về danh nhân cần được 
chú trọng. 

- Hướng nghiên cứu ứng dụng về danh nhân lại đi sâu tìm hiểu tác động, ảnh 
hưởng của danh nhân đối với đời sống xã hội, đặc biệt là các bài học rúi ra từ cuộc 
đời, sự nghiệp các danh nhân, các tấm gương về đạo đức, nhân cách, lối sống, về 
sự đam mê nghiên cứu, sự tâm huyết và cống hiến cho dân, cho nước của các danh 
nhân, nghị lực vượt khó đề thành công trong sự nghiệp của các danh nhân cần được 
chú trọng trong giáo dục nhà trường, trong việc nuôi dưỡng và phát huy trong cộng 
đồng để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm noi gương các 
bậc tiền bối, phát huy các giá trị tinh thần, các đi sản văn hóa, tạo động lực thực 
hiện khát vọng phát triển, khát vọng cống hiến trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

- Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về danh nhân góp phần vào 
nâng cao nhận thức xã hội, biết trân trọng các giá trị và đi sản, quý trọng nhân tài, 
hiền tài, thấy ở đó nguồn trữ năng tỉnh thần vô giá, nguồn tài nguyên quý hiểm cần 
phát huy trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa, phát triển dân tộc. Đó là một trong 
những nguồn lực nội sinh của dân tộc nằm trong văn hóa. Sức mạnh nội sinh từ 
văn hóa là sức mạnh không thê thiếu của phát triển bền vững. Do đó, nghiên cứu 
danh nhân góp phần cung cấp các đữ kiện lịch sử và văn hóa để xây dựng chiến 
lược, chính sách phát triển nhân tài, nhân lực, sử dụng có hiệu quả nhân tài, bồi 
dưỡng và trọng đãi tiền tài “nguyên khí của quốc gia” để phát triển đất nước. 

- Danh nhân là một lĩnh vực nghiên cứu rất rộng, bao quát cả trong nước và 
trên thế giới, cả lịch sử và hiện tại, cả truyền thống và hiện đại. Trên cơ sở những 
tiêu chí nhận biết và đánh giá danh nhân, cần tập trung nghiên cứu trước hết là 


Si = 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


danh nhân trong lịch sử dân tộc, đặc biệt là danh nhân Hồ Chí Minh và danh nhân 
trong thời đại Hồ Chí Minh với các cấp độ khác nhau, các lĩnh vực, loại hình khác 
nhau, cống hiến, giá trị, ý nghĩa khác nhau. Nghiên cứu danh nhân thế giới trong 
nỗ lực tìm kiếm các tỉnh hoa tư tưởng và văn hóa thế giới để hiểu thế giới, tham 
chiếu cho sự hiểu biết Việt Nam, thâu thái ngoại sinh và ngoại lực từ thế giới để 
phát triển nội sinh, nội lực của Việt Nam, đồng thời quảng bá, truyền tải tỉnh hoa 
văn hóa Việt Nam vào đời sống văn hóa nhân loại trong đôi mới, hội nhập và phát 
triển. 

- Hiểu biết cuộc đời và sự nghiệp các danh nhân, hiểu rõ những công hiễn 
của các danh nhân, các bài học, các tâm gương của họ cần thiết cho việc xây dựng 
một phông văn hóa, tiềm lực tư tưởng, văn hóa của mỗi cá nhân đến cộng đồng xã 
hội. Trong xu thế chuyển đổi sang nền kinh tế số, xã hội số, kỷ nguyên số... từ trẻ 
em tới người lớn, từ các học giả trí thức, nhà lãnh đạo quản lý đến người đân có 
học thức và cùng phân đấu làm cho dân tộc trở thành một dân tộc thông thái như 
kỳ vọng của Hồ Chí Minh, cần đem vào đời sống tinh thần của xã hội sự hiểu biết 
và năng lực cảm nhận, cảm thụ của con người hiện đại về các hiền triết từ thời cô 
đại của nền văn minh Hy - La, của văn minh phương Đông với những thành tựu tư 
tưởng của Trung Quốc và Ấn Độ cô đại, của các thời đại bước ngoặt (Phục hưng, 
Khai sáng) tới ngày nay. Những Aritxtôt, Pla tông, những Không Tử, Lão Tử, 
những tư tưởng thâm thúy của Phật giáo trên quê hương sông Hằng Ấn Độ cho 
đến những tài năng bác học từ Anhxtanh, New Tơn, Ga Loa, những trí tuệ của 
Mông tét -xtr1-ơ, Rút Xô, những thiên tài âm nhạc như Bet tô ven, Mô da, Sô panh, 
những nhà nhân văn chủ nghĩa Sếchxpia, Victo Huygô, Tagorơ, các nhà mỹ học 
vĩ đại Nga thế kỷ XIX: Biêlinxki, Técnư Xepxki, Đabòra Liubốp, các triết gia trong 
nên triết học cô Đức: Kantơ, Hêghen, Phoiơbắc là tiền bối của Mác - Ăngghen... 
cho đến những tỉnh hoa tư tưởng hiện đại không thể thiếu vắng trong trí thức văn 
hóa của chúng ta. Văn hóa dân tộc cũng vậy, ta không thê không biết đến Đại thi 
hào Nguyễn Du, đến nhà tư tưởng vượt thời đại Nguyễn Trãi, đặc biệt là danh nhân 
Hồ Chí Minh. 

Tri thức về danh nhân, thông tin quảng bá về danh nhân, học tập và noi gương 
danh nhân làm cho con người sống và trưởng thành trong môi trường văn hóa. Kết 
hợp bề rộng với chiều sâu, giáo dục nhận thức phố thông và chuyên biệt, chuyên 
sâu về danh nhân, đó là trọng trách của những người nghiên cứu và truyền thông 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


về danh nhân hiện nay, góp phần tạo thêm năng lượng văn hóa cho con người và 
cuộc sống. 

- Về các phương pháp nghiên cứu danh nhân, cần kết hợp nghiên cứu chuyên 
ngành, liên ngành và đa ngành, rong đó nghiên cứu triết học, lịch sử và văn hóa 
cần được coi trọng. 

Đối tượng thụ hưởng kết quả nghiên cứu này cần đặc biệt chú trọng tới lớp 
trẻ - học sinh, sinh viên và gây dựng trong môi trường học đường - nhu cầu tìm 
hiểu, học tập, noi gương danh nhân, #ruyên cảm hứng cho thể hệ trẻ là một trong 
những phương hướng, giải pháp giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho họ. 

4. Những vấn đề cần trao đối, thảo luận 

- Thứ nhất, làm rõ quan niệm về Danh nhân và danh nhân trong thời đại Hồ 
Chí Minh của Việt Nam. 

- Thứ hai, nhận biết những dấu hiệu về Danh nhân và xác định tiêu chí đánh 
giá danh nhân. 

- Thứ ba, đề xuất hướng nghiên cứu Danh nhân văn hóa Việt Nam, đặc biệt 
là Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh. 

- Thứ , khuyến nghị những giải pháp và chính sách phát triển nhân lực, 
nhân tài Việt Nam trong đổi mới và hội nhập quốc tế./. 


MỘT GÓC NHÌN CỦA KHOA HỌC AN NINH 
VỀ DANH NHÂN VĂN HÓA VIỆT NAM 


TRUNG TƯỚNG, PGS. TS. TRÀN VI DÂN 
Uy viên Hội đồng lý luận Trung ương 
Cục trưởng Cục Khoa học, Chiên lược và Lịch sử Công an 


1. Đặt vấn đề 

Thế giới hôm nay đã có những bước phát triển mới về khoa học kỹ thuật, 
công nghệ và sản xuất vật chất với những thành tựu hết sức vĩ đại. Tuy nhiên, nên 
tảng, gốc rễ để tạo nên những kỳ tích đó của nhân loại, của các quốc gia, dân tộc, 
lại bắt nguồn từ ý chí và nghị lực, tinh thần và sâu hơn là nền tảng văn hóa. Đối 
với dân tộc Việt Nam, trải dải theo sự phát triển lịch sử cho đến hôm nay, cảm 
nhận này có đầy đủ cơ sở. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy “Văn hóa soi đường cho quốc dân 
đi” và văn hóa của dân tộc Việt Nam đã góp phần tạo nên thăng lợi vĩ đại của cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Trong công cuộc đôi mới, những thành tựu hết sức 
Vẻ vang mả đất nước, nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng được tạo 
thành bởi nhiều yếu tố, trong đó quan điểm về văn hóa như Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng đã khăng định: “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, 
xã hội”. Văn hóa là bản sắc của dân tộc, lại tiếp tục để văn hóa trở thành bộ phận 
cầu thành nền tảng cho những thành công ấy. 

Khi nghiên cứu về văn hóa của nhân loại và các dân tộc, thực tiễn đã khăng 
định, sự hình thành, phát triển của văn hóa luôn gắn liền với vai trò của các danh 
nhân văn hóa. Khi nghiên cứu về danh nhân văn hóa, đã có nhiều cách tiếp cận của 
các khoa học khác nhau, tuy nhiên đến nay nghiên cứu về danh nhân văn hóa dưới 
góc độ của khoa học an ninh dường như chưa được quan tâm. Bài viết này sẽ chọn 
đây là chủ đề để trao đổi. 

Trong dòng chảy lịch sử, bảo vệ an ninh quốc gia là mục tiêu tối thượng của 
mỗi triều đại, mỗi quốc gia dân tộc. Vì thế, nghiên cứu về danh nhân văn hóa Việt 
Nam trong lịch sử dựng nước và g1ữ nước dưới góc nhìn của khoa học an ninh hiện 
nay, đòi hỏi dựa trên cứ liệu lịch sử, mô tả danh nhân văn hóa theo thời gian, không 
gian cụ thể; nghiên cứu công tác bảo vệ ANQG của cha ông ta đã diễn ra trong lịch 


-0- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


sử như thế nào!? Các nhà nghiên cứu cho rằng lịch sử dựng nước và giữ nước của 
dân tộc ta có một mặt trận mà những thành tựu của nó giữ vai trò to lớn đối với sự 
tồn vong của quốc gia, dân tộc, đó là mặt trận bảo vệ ANTTT. Mặt trận quân sự 
cùng nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh ra đời khi có nhu cầu chiến tranh chống ngoại 
xâm, giữ gìn nền độc lập dân tộc. Trong khi đó, việc giữ gìn ANQG, đặc biệt là 
bảo vệ, duy trì TTXH, ra đời cùng với sự hình thành dân tộc, thậm chí trước đó, 
cùng với sự ra đời của xã hội loài người [1, 7]. 

2. Trải từ đời này qua đời khác, từ thời đại các Vua Hùng dựng nước đến thời 
đại Hồ Chí Minh, dân tộc ta đều sản sinh ra những anh hùng dân tộc và danh nhân 
văn hóa. Hơn một nghìn năm Bắc thuộc là hơn một nghìn năm dân tộc ta kiên trì 
chống Bắc thuộc. Qua mỗi cuộc nỗi dậy, mỗi lần thất bại, bài học mới được rút 
kinh nghiệm, lưu truyền trong lịch sử. Bài học đầu tiên chống quân xâm lược từ 
phương Bắc là bài học cảnh giác. Cảnh giác, giữ gìn bí mật quốc gia, giữ gìn 
phương lược đánh, phòng trở thành phương châm chiến lược của mọi triều đại [1, 
31]. Một trong những điểm đáng ghi nhớ của các danh nhân, nhân vật xuất chúng 
trong lịch sử phong kiến Việt Nam phải kế đến những câu nói bất hủ của họ. Chiến 
tranh chống xâm lược phương Bắc đã làm sáng lên tắm gương lẫm liệt của Hai Bà 
Trưng?, Bà Triệu?. Đó là những chiến sĩ tiên phong trong công cuộc giải phóng 
dân tộc, ý thức toàn vẹn cương vực và ANQG [1, 25], đồng thời cũng là những 
chiến sĩ bảo vệ văn hóa dân tộc, chống lại sự đồng hóa của ngoại bang. Cuộc khởi 
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng đánh đồ ách thống trị của nhà Đông Hán, 
làm chắn động cõi Nam; là lời tuyên bố hào hùng về truyền thống yêu nước, lòng 
dũng cảm trong việc bảo vệ chủ quyền của dân tộc: “Một xin rửa sạch quốc thù/ 
Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng”. Đây là một mốc bản lề khăng định những 
giá trị của thời kỳ Hùng Vương và định hướng cho tương lai phát triển đất nước!. 
Vì tinh thần nghĩa hiệp, Bà Triệu Thị Trinh chiêu mộ hàng nghìn nghĩa sĩ với tâm 


!Đó là điều tra thu thập tin tức tình báo, phát hiện âm mưu xâm lược của kẻ thù, ngăn chặn chiến tranh, góp phần quan 
trọng vào việc giữ vững nền độc lập dân tộc; là chống gián điệp, giữ gìn bí mật quốc gia; là bảo vệ chính quyền, 
bảo vệ nhà vua, chống bạo loạn, lật đỗ, là bảo vệ an ninh, an toàn cương giới lãnh thổ quốc gia [I]. 

?Hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuôi giặc ngoại xâm phương Bắc để giành lại chủ quyền cho dân tộc. Về 
thời gian khởi nghĩa là mùa xuân, được Hai Bà Trưng tính toán kỹ, vì mùa xuân, tháng hai là tháng của sinh hoạt 
hội mùa, là chọn một nhân tô bất ngờ trong thời gian; kẻ địch bất ngờ không phòng bị trước mà nhân dân dễ dàng 
tập hợp lực lượng. 

3Cuộc khởi nghĩa do Bà Triệu lãnh đạo có những nét bí mật, độc đáo, nhằm tác động tâm lý tập hợp quần chúng, gây 
thanh thế, phù hợp với tâm lý và đáp ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân. 

*đhannd.edu.vn/lich-su-y-nghia-ngay-8-3-va-khoi-nghia-hai-ba-trung-a-2019 

- 10- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nguyện “cứu dân ra khỏi nơi khổ ải”, cương quyết chống lại bạo quyền (cưỡi cơn 
gió mạnh, đạp luồng sóng giữ, chém cá kình ở Biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, 
giành lại giang san, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ). Những câu nói trên không 
đơn giản là lời nói bộc phát mà còn thê hiện tâm tư, nguyện vọng, thể hiện phẩm 
chất con người, hoàn cảnh thời đại đó. Khi ôn lại lịch sử chiến thắng chống quân 
Nam Hán với chiến thắng Bạch Đăng lịch sử (năm 938), chúng ta đã nhắc nhiều 
đến mưu lược quân sự nhưng cần bổ sung, thế trận quân sự tài tình đó được gắn 
kết với thế trận an ninh và thế trận lòng dân vững chắc, tạo thành thể trận tổng hợp, 
chiến lược nhắn chìm quân xâm lược. 

Danh nhân văn hóa Đại Việt là đội ngũ những trí thức yêu nước mang hào 
khí của tổ tiên, mà lực lượng chủ chốt là những danh nhân văn hóa- chính trị. Họ 
là những danh tướng đã có công giành lại quyền tự chủ, thống nhất đất nước và 
khai sáng ra các triều đại mới, thì gọi là những đanh nhân chính trị của quốc gia. 
Suốt thời gian trị vì, Lê Hoàn - người chẻo lái con thuyền quốc gia Đại Cô Việt - 
khi vận nước lâm nguy; chuyên nguy thành an, đưa thế nước đi lên; khơi mở nhiều 
điển lễ văn hóa; tập hợp, quy tụ, tô chức, phát huy, nhân lên có hiệu quả nhân tài, 
sức mạnh quốc gia, dân tộc”. Ngoài ra, ông còn thi hành nhiều biện pháp phản gián 
chống lại hoạt động gián điệp của bọn sứ giả, phòng gian bảo mật5, giữ gìn những 
tin tức quốc gia nơi cung đình cũng như trên khắp đất nước [1, 37]. Cùng với hoạt 
động trên lĩnh vực an ninh điều tra, thu thập tin tức tình báo, bảo vệ biên giới, an 
toàn nhà vua và chống gián điệp Tống, nhà Đinh - Lê” còn giành được những thành 
tựu trong việc giữ gìn TTXH: chống trộm cướp, năm hộ, nắm dân đinh, bảo vệ 
nông nghiệp; sáng tạo ra nhiều biện pháp giữ gìn TTXH, quản lý nội trị như việc 
xây dựng mô hình tô chức quân đội, nắm hộ dân đinh, quản lý con người. Trong 
xã hội phong kiến, kinh thành là mục tiêu bảo vệ có tầm quan trọng chiến lược số 
một, vì nó có liên quan đến vận mệnh quốc gia. Kinh thành thất thủ, nhà vua bị bắt 


hoặc bị giêt, điêu đó có nghĩa là mât nước. Niêm tin vào kinh đô là niêm tin vào 


'Xem “Lê Hoàn- người tổ chức, phát huy và khơi mở nhiều truyền thống quý báu của văn hóa dân tộc” của PGS. 
TSKH. Nguyễn Hải Kế trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn, 
Nxb. Hà Nội, Hà Nội-2005. 

5Hoạt động giữ gìn an ninh thời Lê còn bao gồm những nội dung, như: giữ gìn bí mật, giữ gìn ấn dấu của nhà vua, quản 
lý giấy tờ sắc chỉ quan trọng. Về giữ gìn bí mật, việc đầu tiên triều đình quan tâm là giữ bí mật cung đình, bí mật 
quốc gia. Ấn triện và những giấy tờ của nhà vua đều thuộc về quốc cắm, cần giữ gìn, chống việc làm giả, trộm cắp. 

Cùng với việc đưa ra những chính sách, biện pháp bảo vệ an ninh vùng rừng núi, nhà Lê còn quan tâm tới việc bảo vệ 
an ninh vùng biển ở một số địa điểm, trong đó có Vân Đồn, Vạn Ninh. 


= 1Í.< 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


quốc thống. Khi đất nước thanh bình, đặc biệt khi chiến tranh xảy ra, việc bảo vệ 
kinh thành, bảo vệ an toàn nhà vua là rất quan trọng. Về quân sự, nhà Lý tổ chức 
và xây dựng theo chính sách “ngụ binh ư nông” (gửi binh lính ở nhà nông), thay 
phiên nhau trở về quê làm ruộng để tự túc, phù hợp với đặc điểm thời đó, đáp ứng 
được yêu cầu dựng nước và giữ nước. Nhà Lý đặc biệt chú ý xây dựng một lực 
lượng trung thành tuyệt đối với vua gọi là cấm quân hay thân quân, có nhiệm vụ 
bảo vệ trong khu vực cắm thành Thăng Long. Đây là thời kỳ bản lề mở ra những 
hoạt động giữ gìn ANTTẺ với những chiến công oanh liệt và cả bài học thất bại [1, 
55]. Để giữ gìn và xây dựng đất nước, từ rất sớm, cùng với việc khai thác nguồn 
vật lực, Nhà nước phong kiến Việt Nam còn đặc biệt khai thác nguồn nhân lực. 
Những ông tô của nền phục hưng dân tộc, như: Khúc Hạo, Ngô Quyền, giành được 
đất nước đã tiến hành ngay công việc nắm nguồn lực “cái gốc của nước” rất cụ thể, 
tỉ mỉ theo vùng lãnh thô cư ngụ: “Lập số khai hộ khâu, kê rõ họ tên, quê quán, ø1ao 
cho giáp trưởng trông coi” [1, 53]. Điều tra dân số, năm hộ, năm dân đỉnh đã là 
biện pháp hỗ trợ đắc lực cho việc giáo dục, lo công ăn việc làm cho người phạm 
tội, kẻ lưu tán, một trong những biện pháp giữ gìn trật tự thời Lý - Trần. 

Hoạt động giữ gìn ANTT không thể tách rời hoạt động xây dựng thể chế 
chính trị, hệ thống hành chính, ngoại giao, pháp quyên, tư pháp và kinh tế- văn 
hóa, xã hội. Thời đại Lý?- Trần là thời kỳ dân tộc Việt Nam lập nên kỳ tích vĩ đại 
trên mặt trận chống ngoại xâm, phát triển kinh tế- văn hóa mà còn là thời kỳ nhân 
dân ta giành được những thành tựu lớn trên mặt trận giữ gìn ANTTT. Khi được nội 
ứng báo tin nhà Tống muốn cử binh đi diệt Giao Chỉ; kết hợp các nguồn tin tình 
báo thu thập được, Lý Thường Kiệt đi đến quyết định táo bạo, độc đáo có một 
không hai trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta: mở cuộc tiễn công 
vào các căn cứ của giặc trên đất chúng theo cách “tiên phát chế nhân”. Nhiều tắm 


®Nhiều nhà nước phong kiến từ sớm đã quan tâm đến công việc “nắm hộ, nắm dân đinh”, quản lý con người, giữ gìn 
nội trị, đồng thời còn có nhiều biện pháp nắm và quản lý tốt người nước ngoài, chống hoạt động móc với bọn gián điệp 
thám báo xây dựng đội quân ngầm tiếp tay cho bọn xâm lược. Chính nhờ làm tốt công tác này, cha ông ta đã biết được 
hoạt động gián điệp của địch, hiểu lòng dân, tô chức từng trận đánh, từng chiến dịch thắng lợi. 
Thành tựu quan trọng của trận tuyến bí mật mà ông cha ta đã giành được là giữ gìn toàn vẹn chủ quyền an ninh quốc 
gia. Thành tựu vĩ đại này ở mỗi triều đại được biểu hiện dưới những đặc trưng khác nhau. Thời Lý là tuyên ngôn “Nam 
quốc sơn hà Nam để cư”; thời Trần là sự phân định rõ ràng “Non sông đã định chia Nam Bắc”; thời Lê là “Không được 
theo phong tục nước Ngô”, là nguyên tắc cứng rắn “Một thước núi, một tắc sông của vua Lê Thái Tổ để lại để làm mồi 
cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị nặng”; thời Quang Trung là sự khẳng định đanh thép “Trong khoảng vũ trụ trời nào 
sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam phương Bắc chia nhau mà cai trị” [11, 9]. 
Thắng lợi huy hoàng của cuộc kháng chiến chống quân Tống không thể không kể đến sự đóng góp của công tác tình 
báo và phản gián. Theo các nhà nghiên cứu, tư tưởng “tiên phát chế nhân” của nhà Lý không chỉ áp dụng trong lĩnh 
vực nghệ thuật quân sự mà chắc chắn còn được áp dụng trong hoạt động tình báo, điều tra thu thập tin tức. 


=2: 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


gương sáng của những hoàng tộc, quan lại thanh liêm, chính trực, hết lòng trong 
việc điều tra!°, xét xử, góp phần tích cực giữ gìn giềng mối, kỷ cương xã hội. Trong 
điều kiện cuộc chiến tranh giữ nước hết sức gay go khốc liệt thời bấy giờ, nhà Trần 
dồn những người phương Bắc cư trú ở Đại Việt vào một khu vực riêng gọi là “an 
trí” đề tiện việc theo đõi!!. Nhiều quan lại nhà Trần có tác phong làm việc cần thận, 
tỉ mỉ trong việc điều tra, xét hỏi để tìm ra thủ phạm và minh oan cho người vô tội. 
Trần Nhật Duật không chỉ là một vị tướng cầm quân mưu trí, một hoàng tộc hào 
hoa, lịch lãm mà còn là một người “nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp”. Trong khi 
tiền hành duyệt định hộ khâu, Trần Thủ Độ ngoài việc nêu gương về lối làm việc 
cân thận, tỉ mỉ còn nêu tắm gương về lòng chính trực, biết đặt lợi ích quốc g1a lên 
trên hết!?, dù là việc nhỏ [1, 90]. Cương trực và thăng thắn góp phần đắc lực đấu 
tranh chống tội phạm là Chu Văn An, một tắm gương sáng được sử sách nêu gương 
đến muôn đời sau: Sửa mình trong sạch, bền giữ tiết tháo, không cầu danh lợi hiển 
đạt, dâng sớ chém bảy kẻ nịnh thần đều là người cầm quyền thế, vua yêu. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Minh là chiến công chung của 
quân và dân Đại Việt, trong đó có công lao to lớn của Lê Lợi!3, Nguyễn Trãi“. 
Những chiến thắng vang dội ở Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng- Xương Giang 
đều có sự đóng góp của tin tức tình báo [1, 333]. Nhờ thông tin tình báo, Nguyễn 


19Phí Trực đã nêu tắm gương sáng về tỉnh thần trách nhiệm, thận trọng trong công tác điều tra, vì thế Thượng hoàng 
ban khen Phí Trực là quan điều tra giỏi. 

!ISách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Mùa đông, tháng 10 năm 1274, người Tống sang quy phụ... đem 30 chiếc thuyền 
chở đầy của cải và vợ con, vượt biển đến La Cát Nguyên. Đến tháng 12, dẫn về kinh, an trí ở phường Nhai Tuân 
(tức phố Hòe Nhai, Hà Nội). 

!2Hoàng thành được canh phòng cần mật, kiểm soát gắt gao chặt chẽ tất cả các quan lại quý tộc. Sách Đại Việt sử ký 
toàn thư chép: Linh từ quốc mẫu (vợ Trần Thủ Độ) có lần ngồi kiệu đi qua thềm cấm, bị quân hiệu ngăn lại, về 
dinh khóc bảo Thủ Độ: “Mụ này vợ ông, mà bị bọn quân hiệu khinh nhờn đến thế”. Thủ Độ tức giận, sai người đi 
bắt. Người quân hiệu ấy nghĩ rằng mình chắc là phải chết. Khi đến nơi, Thủ Độ vặn hỏi trước mặt, người quân hiệu 
ấy cứ theo sự thực trả lời. Thủ Độ nói: “Ngươi ở chức thấp mà giữ được luật pháp, ta còn trách gì nữa”. Lấy vàng, 
lụa thưởng cho rồi cho về [12, 34]. 

Trần Thủ Độ có lần duyệt định số hộ khẩu, quốc mẫu xin riêng cho một người làm câu đương (chức dịch trong xã, giữ 
việc bắt bớ, giải tống). Thủ Độ gật đầu, rồi cho ghi họ tên, quê quán của người đó. Khi xét duyệt đến xã ấy, hỏi tên 
mỗ ở đâu, người đó mừng rỡ chạy đến, Thủ Độ bảo hắn: “Ngươi vì có công chúa xin cho được làm câu đương, 
không thê ví như những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với người khác”. Người đó 
kêu van xin thôi mãi mới tha cho. Từ đó, không ai dám đến thăm vì việc riêng nữa [12, 34]. 

!3Qua những nguồn tin thu thập được, Lê Lợi biết “lòng giặc xôn xao, ngày, đêm lo sợ” nên “càng củng cố quyết tâm, 
đoạn tuyệt ngoại giao, tuyên chiến với giặc”. Ông phái những người tâm phúc vào hang ô giặc trực tiếp dò xét thực 
lực và cách bố phòng của địch ở thành Nghệ An, chuẩn bị cho kế hoạch hạ thành. 

!4Nguyễn Trãi đã sử dụng nguồn tin nắm được, gây chiến tranh tâm lý, chia rẽ nội bộ địch, công phá tinh thần vốn đang 
hoang mang của giặc, làm cho chúng suy sụp. 


tà CC 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trãi viết thư cho tướng giặc vạch rõ nội tình nhà Minh, làm cho chúng mất niềm 
tin vào hậu phương. Đường lối đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị, 
chiến lược “mu phạt tâm công” (tác động vào lòng người), dẫn đến cuộc kháng 
chiến thắng lợi. Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi viết để tuyên cáo kết thúc cuộc 
kháng chiến, đồng thời khăng định chủ quyền quốc gia Đại Việt: “Trải Triệu, Đình, 
Lý, Trần nối đời dựng nước/ Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên đều chủ một 
phương/ Tuy mạnh yếu đời có khác nhau/ Mà hào kiệt thuở nào lại thiếu” [10, 
515]. Lê Lợi có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng vì trọng “gốc”, trọng dân: 
“Ta không có tài dũng trí tuệ, một mình gánh vác công việc nặng nề sợ không làm 
nổi. Vì thế phải nhún mình cầu hiền, đốc lòng trọng sĩ cùng mưu việc lớn để cứu 
giúp dân. Ai tiễn cử được người mưu dũng hơn người, hoặc tự tiễn mình, đều cho 
làm thượng khanh, thượng tước” [10, 502]. Phải nhún mình lẫy lòng thành khuyên 
các hào kiệt cùng nhau hết sức, cứu giúp muôn dân, chớ có giấu tải ân mình để cho 
thiên hạ bị lầm than mãi [10, 504]. Mười điều quân luật, trong đó có quy định: 
Canh phòng túc trực không siêng, hoặc ngủ say bỏ canh, bỏ hàng ngũ ngầm trốn 
về; Say mê nữ sắc, thả riêng cho người họ nhà vợ không đương quân dịch; Đem 
lòng ưa ghét riêng mà điên đảo công tội của người; Cùng mọi người không hòa, 
gian ác, cắp trộm [10, 504], đều bị chém. 8a điều để răn các quan văn, võ: Chớ 
vô tình; Chớ lừa dối, Chớ gian tham [10, 504]. Thời Lê, triều đình còn coi trọng 
xây dựng phên dậu nơi biên giới, nội địa, tạo nên những vành đai, những phòng 
tuyến an ninh nhân dân vững chắc g1ữ gìn toàn vẹn độc lập chủ quyên, bảo vệ vững 
chắc kinh thành, bảo vệ an toàn cho nhà vua “chớ cậy thời bình mà lơ là việc phòng 
bự” [13, 8]. 

Việc vương triều Lê sơ, đặc biệt vua Lê Thánh Tông lấy Bộ luật Hồng Đức 
làm điểm tựa để rèn tướng, luyện quân, trong đó để cao vai trò của người làm tướng 
thê hiện tầm nhìn, tư duy vượt trội của nhà Vua cũng như các tướng khi được giao 
nhiệm vụ luyện quân. Đây chính là bài học quý cần được nghiên cứu, vận dụng, 
phát triển sáng tạo trong rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng Công an 
tỉnh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Việc vua Gia Long ban hành Quốc triều hình 
luật, trong đó có các luật về dân (nội dung về ruộng đất, hôn nhân, thuế khóa), luật 
về lính gác bảo vệ vua, kinh thành cùng việc hành chính quân sự, luật về lính gác, 
lính biên thùy, quân sự, luật về trộm, giặc (gồm các tội phản nghịch, phản loạn, 
mưu phản), luật về tội phạm, luật về tội tham nhũng, gian dối, luật về tạp phạm, 


14:2 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


về bắt nã tội phạm, luật về xét xử tội phạm. Các điều luật, điều răn trên, đến nay 
vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ Tổ quốc 
hiện nay. 

Trong hàng ngũ danh nhân văn hóa còn có những người có tư tưởng cải cách, 
bảo vệ ANTT, như: Hồ Quý Ly ở thế kỷ XV; như Lương Đắc Bằng, bậc hiền tài 
nhà Lê, đã dâng vua 74 kế sách trị bình'Š [13, 55] (răn những điều đáng răn, lo 
những điều đáng lo, may ra đạo trời có thể thuận, đạo đất có thể yên, đạo người có 
thể ôn, để có thê đạt đến thái bình. Vua nghe theo), đến nay vẫn còn giá trị; như 
những cống hiến đối với lịch sử dân tộc của vua Mạc Thái Tổ (để bảo vệ ANTT, 
nhà Mạc cắm nhân dân các xứ không được mang gươm giáo, dao nhọn khi đi 
đường. Ai vi phạm cho phép các ty bắt giữ!5); như 72 điểu hiển thị trong kinh, 
ngoài trần của họ Trịnh đề răn dạy quan, dân, ôn định TTXH'”; như Quang Trung 
thế kỷ XVIII- vị tướng chỉ huy bách chiến bách thắng, khi làm vua, ông có chính 
sách khôn khéo khiến triều đình phương Bắc vị nể!, có sáng kiến trong việc quản 
lý hộ khẩu bằng thẻ tín bài, cùng với thành tựu giành được trên lĩnh vực thu thập 
tin tức tình báo !”. Phong trào Tây Sơn viết tiếp những trang sử vàng ông cha ta giữ 


15Phải cảnh giác, răn ngừa để chấm dứt tai biến; Dốc lòng hiếu thảo để khuyến khích lòng trung hậu; Xa thanh sắc để 
làm chân chính gốc của tâm; Đuổi tà nịnh để làm trong sạch ngọn nguồn muôn việc; Dè dặt trao quan tước để thận 
trọng việc khuyến khích răn đe; Tuyển bố công bằng để đường làm quan trong sạch; Tiết kiệm tiêu dùng để khuyến 
khích phong tục kiệm phác; Nên khen người tiết nghĩa để coi trọng đạo cương thường; Cắm hối lộ để trừ bỏ thói 
tham ô; Sửa sang võ bị để giữ thế thành đồng hào nóng; Lựa chọn quan cán gián để gây khí thế dám nói; Nới nhẹ 
việc lực dịch để thỏa lòng mong đợi của dân; Hiệu lệnh phải tín thực để thống nhất ý chí của bốn phương; Luật 
pháp, chế độ phải thận trọng để mở nên thịnh trị thái bình. 

!#Từ đó, mọi người đi đường đều chân tay không. Ban đêm không còn trộm, cướp. Trâu, bò thả chăn không phải mang 
về, chỉ cần mỗi tháng xem lại một lần, có trường hợp gia súc sinh đẻ cũng không biết của nhà mình. Trong thời 
gian vài năm, người đi đường không nhặt của rơi; khi đi ngủ không cần đóng cửa. Tình hình an ninh, trật tự ôn 
định, chợ búa các nơi tấp nập. Đời sống nhân dân phồn vinh trở lại. 

!”Trong đó quy định những điều, như: các quan sai khám xét kiện tụng phải theo lẽ công bằng; Trăm quan phải kính 

cần làm đầy đủ chức phận; Binh lính phải có kỷ luật, không được sinh lòng kiêu căng, lười biếng; Dân phải theo lệnh 

trên, các hảo mục trong làng không được quấy nhiễu dân. 

!8Bang giao hòa hiểu, giữ vững an ninh quốc gia. Sau khi đại phá quân Thanh, trong biết bao công việc phải làm, một 
trong những công việc Nguyễn Huệ quan tâm đến trước tiên là bang giao lo mối hòa hiếu “dẹp việc binh đao” và 
đưa lại “phúc cho dân”. 

!*Khẩn trương, táo bạo, khôn khéo và sắc bén; bí mật, đưa tin nhanh hơn, đưa về những tin tình báo quan trọng hoặc 
tung tin tâm lý, đánh đòn cân não làm nội bộ địch rối ren, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quân sự tiễn công chắc 
thắng. Quân Thanh “tuyệt vô âm tín” về cuộc tấn công của quân Tây Sơn. Hoạt động bí mật của phong trào Tây 
Sơn đã phối hợp chặt chẽ với hoạt động quân sự, giáng những đòn sắm sét vào đầu giặc, tiêu diệt quân xâm lược 
Thanh vào mùa Xuân Ký Dậu 1789, giải phóng toàn bộ đất nước. (Các chú thích trên trong “Sơ thảo Lịch sử bảo 
vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội” (cổ trung đại), Nxb. CAND hợp tác với Cục Khoa học và kỹ 
thuật Bộ Nội vụ, Hà Nội-1990) 

-15- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


gìn ANTT??; như Nguyễn Đăng Giai- danh nhân nhà Nguyễn- tài kiêm văn võ, đức 
phổ vạn dân, với công cuộc giữ yên bờ cõi, dâng vua 70 điểu trần tấu để ỗn định 
TTXH?!; như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch thế kỷ XIX, đã gửi liên tiếp 
hàng chục bản điều trần lên triều đình để phân tích về tình hình thế giới, bàn về 
điều lợi- hại, thế chiến- thế hòa và đề cập đến các việc quân sự, ngoại giao, đào tạo 
nhân tài nhằm ø1úp sức vào việc canh tân đất nước, thoát khỏi hiểm họa bị thực 
dân thôn tính; là phong trào Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục vào đầu thế kỷ 
XX, với những tên tuổi như: Lương Văn Can, Nguyễn Quyên, Phan Bội Châu, 
Phan Chu Trinh; là những lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp vào cuối thế kỷ XX, 
như: tiễn sĩ Nguyễn Quang Bích, tiễn sĩ Phan Đình Phùng, tiễn sĩ Phan Trọng Mưu, 
lãnh binh Trương Định. Tên tuổi của những lãnh tụ nghĩa quân cùng với tinh thần 
hy sinh vì nghĩa cả của họ đã kết thành linh khí quốc gia, thức tỉnh người dân Việt 
nỗi tiếp cha anh quyết tâm dành lại độc lập, tự do cho đất nước [4. 95]. 

3. Ngay từ xưa, vai trò quan trọng của người trí thức- danh nhân đã được 
khăng định trong đời sống xã hội. Thân Nhân Trung (1418-1499) - một danh thần 
đời Lê - đã nói: “Hiên tài là nguyên khí của quốc gia ”. Hiền tài là nhân tô đầu tiên 
và cơ bản để quốc gia tồn tại và phát triển. Nếu vương triều nào biết trân trọng 
hiển tài, quốc gia sẽ hưng thịnh; nếu coi trọng bạo quyên, đất nước sẽ hỗn loạn, 
phân ly. Khi hiền tài được trọng dụng, hiền tài sẽ có, tri thức sẽ nhiều. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh với tầm nhìn sâu rộng và sáng suốt đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều 
nhân sĩ, trí thức lớn”? từ bỏ cuộc sống nhung lụa, bất chấp hiểm nguy, lên chiến 
khu, vào bưng biển hòa mình vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, giành 
độc lập, tự do cho đất nước và gây dựng nền tảng mới cho nền khoa học nước nhà. 
Người hết sức quan tâm đến lịch sử dân tộc, tự hào với truyền thống văn hóa của 


dân tộc, của nên văn hiên Việt Nam và xem việc giáo dục lịch sử, khêu gợi truyền 


??Nguyễn Huệ cho người lọt vào thành Phú Xuân dưới vỏ bọc các “thầy tướng số”, đò la tin tức, “đánh đòn tâm lý” 
rằng quan trần thành Phạm Ngô Cầu sẽ bị vận hạn trong năm nay; làm suy sụp hoàn toàn tỉnh thần vốn đã bạc 
nhược của Cầu. Phao tin đánh trúng tâm lý chủ tướng, tung tin ly gián chủ tướng với phó tướng, những “thày tướng 
số” của Tây Sơn bí mật giáng đòn hiểm vô hình vào tinh thần và ý chí các tướng tá nhà Trịnh, làm chúng mất hết 
sức chiến đấu. 

?'Trong đó quy định: Tội làm giặc; Tội lập đảng cướp của, giết người, đốt nhà, hiếp dâm; Tội giết người cố ý và vô ý; 
việc xử án, xét hình tội phải nghiêm minh; Lệ tra xét án kiện; Tội danh của người phạm tội phải công minh, chính 
xác; Việc giáng cấp, phạt trượng để quan quân có trách nhiệm hơn; Việc tuyên bố án sau khi xét xong phải hợp lý, 
công khai để tránh việc làm sai, làm ấu; Quan lo việc xét án mà bị kiện thì bị cách chức và trị tội; Quan can gián 
việc thực hiện án phải thanh liêm, sáng suốt và chuẩn xác. 

??Như: Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu, Phan Anh, Tôn Thất Tùng, Trần Hữu Tước, Nguyễn Hữu Thọ... 

- 16 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thống yêu nước, lòng tự hảo dân tộc là một nội dung cơ bản để giác ngộ cách mạng 
[2. 286]. 

Hồ Chí Minh đã có những quan điểm tư tưởng về văn hóa hết sức sâu sắc, 
đến nay vẫn mang đầy đủ ý nghĩa chỉ đạo trong xây dựng nên văn hóa mới và trong 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 
(năm 1946), Người nói: “Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân đề 
thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ”. Người nhắn mạnh mục tiêu cho các nhà 
văn hóa tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai (năm 1948): “Phải có những 
tác phẩm xứng đáng, chẳng những biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc 
bây giờ, mà còn để lưu truyền cái lịch sử oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho hậu 
thế” [9, 464]. Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 được kỳ vọng sẽ khơi dậy 
khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong phát triển văn hóa, con 
người Việt Nam; tìm hiểu động lực và sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự phát 
triển của đất nước hiện nay. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lực lượng CAND ra đời; trải 
qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đã lập nhiều chiến công vang dội. 
Những thắng lợi đó không tách khỏi truyền thống của cha ông ta từ xưa. Các nhà 
nghiên cứu thống nhất cho rằng: Bài học lịch sử bao giờ cũng là một nhân tố tạo 
nên sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của dân tộc. Vì vậy, việc nghiên cứu, phát 
huy truyền thống tốt đẹp của danh nhân văn hóa Việt Nam trong lịch sử dân tộc là 
sự đòi hỏi khách quan đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND đang được Đảng, Nhà 
nước giao cho trọng trách chiến đấu trên mặt trận bảo vệ ANTT [1, 6]. Các nhà 
nghiên cứu chỉ ra những kinh nghiệm, giá trị nghệ thuật của hoạt động bảo vệ 
ANTTT xuyên suốt mọi triều đại trên trận tuyến bí mật, đó là: Tích cực phòng ngừa- 
chủ động tiến công. Nội dung của tư tưởng ấy bao gồm giữ gìn bí mật phương lược 
đánh phòng, giữ gìn ANQG, bảo vệ độc lập, toàn vẹn chủ quyền Cương vực bằng 
những biện pháp cụ thể: chống gián điệp hoạt động thu thập tin tức tình báo; quản 
lý tù hàng binh và người nước ngoài; bảo vệ căn cứ kháng chiến, kinh thành và 
nhà vua?3; làm trong sạch nội bộ; xây dựng phòng tuyến an ninh biên giới [1, 329]. 
Là bài học về công tác nghiên cứu nắm tình hình địch “không cứ lời của thám tử 


thực hư thể nào chưa rõ nhưng cái kế biên phòng vẫn phải như việc dọi nhà lúc 


23L ực lượng vũ trang triều Nguyễn chia làm 3 loại: Thân binh, cắm binh và tỉnh binh. Thân binh có nhiệm vụ bảo vệ 
nhà vua. Cắm binh bảo vệ hoàng thành. Tinh binh bao gồm bộ binh, thủy binh và tượng binh. 
- 7> 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


chưa mưa ”22; về 24 điêu giáo huân đê trên làm dưới bắt chước, mong mọi chôn 


đêu yên; trị an đên lâu dài [13, 16], nghiệp lớn tiên mãi”; về “Việc hình ngục muôn 
nhanh gọn, ít đi và không đọng án thì cuôi năm cũng cho tông xét đê đôc thúc công 
việc”, “Việc dùng quan côt ở dùng người. Quan ở gân dân, hiệu rõ địa phương 


nhưng cân tìm người có học, thanh liêm đề giao việc chăm dân”°5: “việc đẹp ác đề 


yên dân là việc trước nhát của chính trị ”? 


, đo đó, cần phải khuyến khích nhân dân 
cùng chung tay lùng bắt giặc cướp bằng chế độ ban thưởng thật hậu; về kiểm soát 
dân Việt kiều thông qua giấy thông hành... Những bài học kinh nghiệm này sẽ là 
cơ sở quan trọng để vận dụng trong xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng sức 
mạnh tổng hợp, củng cô quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Lực 
lượng CAND giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc từ bên trong, đó là phòng, 
chống các yếu tố bên trong gây mất ôn định chính trị xã hội, đe dọa vai trò lãnh 
đạo của Đảng, sự vững mạnh của chế độ XHCN, nền kinh tế, văn hóa, xã hội của 
đất nước. 

Kết quả của các nhà nghiên cứu đã chứng minh sức mạnh kỳ diệu của dân 
tộc phải tìm trong văn hóa dân tộc, trong đó có danh nhân, thần dân- những người 
đã nêu tắm gương xả thân vì đại nghĩa, vì sự tỒn tại và phát triển của dân tộc i4. 
44]. Sử học không phải chỉ là việc ghi chép những chuyện xảy ra trong triều, ngoại 
nội mà thực chất là cuốn sách giáo khoa về chính trị, nêu cao tắm gương đạo đức 
của người xưa để giáo hóa quần chúng, đồng thời lên án những kẻ phản thần, 
nghịch tử để răn đe mầm loạn. Nghiên cứu sử học nhằm “Ôn cũ hiểu mới”, “biết 
ta biết địch”, vì vậy, mỗi người chúng ta, nhất là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng 
CAND, càng thêm tin tưởng, tự hào về truyền thống của cha ông ta, danh nhân văn 
hóa Việt Nam, để bước vào thế trận mới bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH mà 
Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao cho. Nói cách khác, giáo dục truyền 
thống thông qua việc phát huy gương danh nhân văn hóa cũng là một hướng tác 
động quan trọng, góp phần thúc đầy sự nghiệp bảo vệ ANTT, phục vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng trong tình hình hiện nay. Danh nhân 


?Vua Minh Mạng cử người nắm tình hình các nước lân bang đề chủ động phòng ngừa, bảo vệ đất nước. 

2524 điều khuyên bảo nhân dân trong nước của vua Lê Hiến Tông (Một số điều quy định: trách nhiệm của cha mẹ dạy 
con cái; quan hệ vợ chông phải có ân nghĩa; quan hệ anh em trong gia đình; hàng xóm phải quan tâm thương xót 
lân nhau; nhiệm vụ của kẻ sĩ; bôn phận của người điên lại; đạo đức của quân, dân; khuyên các quan giữ chức trách 
chăn dân; khuyên các xã trưởng, thôn trưởng, phường trưởng siêng năng dạy bảo dân). 

?6Vua Gia Long chuân y những điều lệ để an dân. 

?"Lời của Vua Minh Mệnh bàn với bộ Hình (bộ Hình đảm nhận việc thực thi pháp luật, hình án). 


-18- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


văn hóa Việt Nam đã cống hiến cho đất nước những tắm gương về tinh thần lao 
động sáng tạo và lỗi sống cao đẹp, mãi mãi, có sức cô vũ đối với các thế hệ mai 
sau, trong có có cán bộ, chiến sĩ CAND. Kế thừa bài học kinh nghiệm trong lịch 
sử, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” 
của dân tộc, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương phát triển đa dạng các hình thức 
tri ân, lưu niệm danh nhân lịch sử, bao gồm các vị anh hùng dân tộc, các chiến sĩ 
cách mạng tiền bối và các danh nhân văn hóa”. 

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng xác định: tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con 
người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất 
nước [§, 116]; xử lý đúng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy các giá trị văn 
hóa, lịch sử truyền thống dân tộc trong xây dựng con người, phát triển kinh tế- xã 
hội; trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công 
nghệ; gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố 
quốc phòng, an ninh [8, 217]. Quan điểm trên của Đảng thê hiện Danh nhân văn 
hóa như là một nội lực để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như xây dựng một 
nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Quan tâm, nghiên cứu danh nhân 
chăng những là cách biểu thị lòng ngưỡng mộ, tri ân công lao to lớn của các bậc 
tiền nhân, mà còn là đề hậu thế noi gương sáng ngời của họ trong lịch sử, nhằm kế 
tục và phát triển hơn nữa đối với sự nghiệp bảo vệ ANTT, bảo vệ Tổ quốc hiện 
nay. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND 
tiếp tục đầy mạnh cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân 
bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; đặc biệt, chú trọng công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lỗi sống, tỉnh thần 
trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong toàn lực lượng, góp 
phần “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phôn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và 
phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tô quốc, hội nhập quốc tế” [8, 202], như Báo cáo chính trị Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./. 

T.V.D 


?#Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm đặc biệt đối với việc tưởng niệm các danh nhân, thể hiện ở việc ra các chỉ thị, 
nghị quyết, ban hành các đạo luật, pháp lệnh hoặc quyết định, nhằm thực hiện chủ trương bảo tồn và phát huy tác 
dụng của danh nhân nói chung, của anh hùng dân tộc và danh nhân cách mạng nói riêng. Việc hình thành hệ thống 
các nhà bảo tàng trong phạm vi toàn quốc, xây dựng nhà tưởng niệm cũng như việc xây dựng tượng đài, đặt tên 
đường, phố danh nhân, việc trao tặng các giải thưởng, danh hiệu cao quý cho các nhà hoạt động văn hóa, khoa học, 
giáo dục, quốc phòng, an ninh thời gian qua đã nói lên điều đó. 


-10- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Nguyễn Hồng Dương- Phan Đại Doãn: Sơ ¿hảo lịch sử bảo vệ an nỉnh 
quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội Việt Nam (cổ trung đại, Nxb. CAND hợp tác 
với Cục Khoa học và kỹ thuật Bộ Nội vụ, Hà Nội 1990 

[2]. Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Chủ biên): 7 ứưởng Hồ Chí Minh và con 
đường cách mạng Việt Nam, Nxb. CTQGST, Hà Nội-2017. 

[3]. Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa, Ủy ban 
Khoa học xã hội Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội-1990 

[4]. Diêm Thị Đường: Bảo tốn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa truyễn 
thống Việt Nam, Viện Văn hóa, Ñxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội-I998 

[5]. TS. Nguyễn Minh Tường: Nguyễn Trãi, Anh hùng giải phóng dân lộc, 
Danh nhân văn hóa thể giới, Nxb. Văn hóa thông tin, Trung tâm bảo tồn UNESCO 
bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Việt Nam, Hà Nội-2003 

[6]. Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Tiến sĩ Bùi Đình Phong: Về danh nhân văn hóa 
Hồ Chí Minh, Nxb. Lao động, Hà Nội-2001. 

[7]. Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ 
Chí Minh: Đại thẳng mùa Xuân 1975 sức mạnh của ÿ chí thông nhất Tổ quốc và 
khát vọng hỏa bình, Nxb. CTQGST, Hà Nộ1-2015. 

[8]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XI tập I, Nxb. CTQGST, Hà Nội-2021. 

[9]. Hồ Chí Minh: 7oàn (áp, tập 5, Nxb. CTQG, Hà Nội, 3/2001. 

[10]. Dịch giả Cao Huy Gu, hiệu đính Đào Duy Anh: Đại việt sử ký toàn 
thư, Nxb. Văn học. 

[11]. Nguyễn Hồng Dương: Tờn hiểu trận tuyển bí mật trong lịch sử Việt 
Nam, Nxb. CAND, Hà Nội-1986. 

[12]. Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Đại Việt sứ kỷ toàn thư, tập II, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội-1993. 

[13]. Viện Khoa học xã hội Việt Nam: Đại Việt sử ký toàn thư, tập LII, Nxb. 
Khoa học xã hội, Hà Nội-1993. 


S5) 2 


NHỮNG ĐẶC ĐIÊM CHUNG CỦA DANH NHÂN 
QUA CÁC THỜI ĐẠI 


VƯƠNG TẤN VIỆT 
Tiên sĩ Luật học Trường Đại học Luật Hà Nội 
Thượng tọa Viện chủ Thiên tôn Phật Quang, Bà Rịa Vũng Tàu 


TÓM TÁT 

Danh nhân là những người được sử sách lưu truyền, được ca ngợi, tôn vinh 
bởi những đóng góp lớn lao của họ đối với cộng đồng, với đất nước và nhân loại. 
Các danh nhân trên nhiều lĩnh vực như khoa học, chính trị, xã hội, văn học... đã 
làm nên giá trị thật của mỗi quốc gia, góp phần thúc đây xã hội tốt lên từng ngày. 
Dù khác nhau về thời đại, văn hóa, lĩnh vực công hiến nhưng chắc hăn ở họ đều 
có những điểm chung nhất định. Với mong muốn tìm ra những đặc điểm chung 
của danh nhân qua các thời đại, chúng tôi đã sử dụng tài liệu lịch sử về danh nhân 
trong nước và trên thế giới để phân tích, tổng hợp, hệ thống thành bài viết này. Nổi 
tiếng, thành công, tài giỏi, đạo đức, sống có nghị lực, có lý tưởng, và có tương tác 
nhiều với xã hội là những điểm chung mà bài viết rút ra được. Chúng tôi mong 
rằng, những đặc điểm chung này sẽ là căn cứ góp phần xây dựng tiêu chí trong 
việc tiễn hành nghiên cứu và bình xét tôn vinh các danh nhân. 

Từ khóa: Danh nhân, đặc điểm, tôn vinh, xã hội, đạo đức, cổng hiển. 

1. Định nghĩa danh nhân 

Danh nhân là những người mà tên tuôi của họ được đông đảo quần chúng 
biết đến trong sự ngưỡng mộ, yêu kính hoặc tôn thờ. Họ sở hữu tài năng xuất 
chúng, sự nghiệp lẫy lừng và tạo nên được những ảnh hưởng lớn lao tốt đẹp cho 
cộng đồng xã hội, quốc gia, thế giới. 

Trong cuộc sống, cũng có nhiều người nồi tiếng và được yêu thích mến mộ 
nhưng không phải là danh nhân bởi vì họ chưa gây được cảm xúc kính trọng trong 
lòng người khác. Trước một danh nhân, chúng ta buộc phải khâm phục, kính 
ngưỡng bởi nghị lực phi thường, lý tưởng cao đẹp, cuộc đời công hiển không mỏi 
mệt và đạo đức tuyệt vời của họ. Họ là tắm gương sáng để hậu thế noi theo học 
hỏi. 

Tầm vóc của danh nhân được thê hiện ở phạm vi lan tỏa về danh tiếng. Tiếng 
thơm của họ có thể ở một vùng, một đất nước hoặc rộng khắp cả thế giới. Chẳng 


KG: EU 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


hạn như vào thời xưa, những vị quan thanh liêm có lòng yêu nước thương dân, 
công trạng lớn trong vùng thường được người dân suy tôn như thần, nối đời thờ 
kính để nhớ ơn, họ là danh nhân của vùng ấy. Hoặc trải qua hàng nghìn năm lịch 
sử, đất nước ta có biết bao vị vua anh minh đức độ, mở mang bờ cõi, mang lại đời 
sống thái bình cho nhân dân và biết bao anh hùng kiệt xuất đã viết lên trang sử 
chói lọi vinh quang cho dân tộc. Họ là những danh nhân của cả đất nước. Hoặc có 
những danh nhân mà công trình của họ ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Kiến thức 
họ khám phá ra được ghi vào sách vở để dạy trong các ngôi trường ở khắp các 
quốc gia, lời dạy của họ là lẽ sống cho hàng triệu con người đang có mặt trên hành 
tinh này, tầm vóc của họ là cả thế giới. 

Sự vĩ đại của một danh nhân cũng được nhìn nhận qua thời gian tôn tại danh 
tiếng của họ. Có những danh nhân được biết đến nhiều trong một thời đại, một bối 
cảnh xã hội nhất định. Chúng ta có thể nêu ví dụ như: danh nhân trong thời chiến, 
danh nhân trong thời kỳ xây dựng đất nước, danh nhân trong công cuộc cách mạng 
khoa học - xã hội. Tên tuổi của họ gắn liền với những ký ức về thời đại đó. Nhưng 
cũng có những danh nhân, dù biết bao thế kỷ trôi qua, trước vô số những chuyên 
biến của xã hội và sự thay đổi trong tư tưởng của con người, tên tuổi của họ vẫn 
sống mãi trong niềm yêu kính của cộng đồng như một biểu tượng bất tử. Đức Phật, 
Không Tử, Chúa Jesus, Socrates, Pythagoras, Hippocrates... đều là những minh 
chứng điền hình. 

Nhưng đi đến tận cùng ý nghĩa, phía sau sự vang dội về tiếng tăm, giá trị cốt 
lõi của các danh nhân chính là những ảnh hưởng tốt đẹp của họ đối với cộng đồng 
xã hội. Bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống con người, từ khoa học, y học, quân 
sự, văn hóa, nghệ thuật, hay đạo học... cũng đều có những cống hiến vượt trội của 
họ. Họ là động lực thúc đây tiễn trình văn minh của nhân loại. Nhờ có những công 
trình của các danh nhân, con người đã mở mang hiểu biết của mình vươn tới vũ 
trụ mênh mông, chữa trị được nhiều căn bệnh nan y, tạo nên những tác phâm tinh 
thần sâu sắc tinh tế, đặc biệt là biết đi tìm những lẽ sống nhân văn cao thượng, và 
biết ước mơ về một trình độ tâm linh cấp cao vượt lên khỏi đời sống thường tình. 
Nếu ai đó chưa thể mang lại được ảnh hưởng tốt đẹp gì cho cộng đồng thì người 
này cũng chưa xứng đáng đề được gọi là danh nhân. 

Danh nhân là kết tỉnh của rất nhiều giá trị tinh thần, văn hóa, đạo đức, trí tuệ 
tuyệt vời của nhân loại. Họ chính là những viên kim cương lấp lánh tô điểm cho 


vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sông này. 


S22 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


2. Đặc điểm chung của Danh nhân 

Chúng ta thường bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các danh nhân bằng những 
danh xưng như bậc anh hùng, vị cứu tính, nhà thiên tài, vị Thánh... bởi sự vượt 
trội của họ trên nhiều khía cạnh. Cuộc đời của mỗi danh nhân có những lúc thăng, 
lúc trầm, có những lúc vinh quang cũng có khi chịu thiệt thòi, oan ức. Nhưng cuối 
cùng họ đã vượt lên tất cả, để lại những đóng góp lớn lao và danh tiếng giữa cuộc 
đời. Dù trong lĩnh vực nào, thời đại nào, các danh nhân cũng đều là những con 
người đặc biệt bởi đạo đức, tài năng, nghị lực phi thường... khiến chúng ta khâm 
phục, ngưỡng mộ. 

2.1. Danh nhân là những người đạo đức 

Đối với những danh nhân, chúng ta không có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp 
mà chỉ biết đến họ qua những giai thoại về cuộc đời, về những đóng góp lớn lao 
mà họ đề lại. Nhưng chúng ta có thê khăng định rằng thắm sâu trong tâm hồn, danh 
nhân là những người có đạo đức. Benjamin Franklin đã nói rằng: “Không bao giờ 
có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức”. Một 
người có đạo đức tầm thường sẽ không thê làm được những điều lớn lao cho cộng 
đồng với mục tiêu cao cả. Một người có đạo đức tầm thường cũng không thê gây 
được cảm xúc kính trọng trong lòng mọi người. Danh nhân không thê là người vi 
phạm pháp luật, vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức xã hội như trộm cắp, lừa đảo, 
ác độc... Đạo đức của họ phải từ khá cho đến hoàn hảo. 

Dù trong bất kỳ lĩnh vực nào, thắm sâu trong mỗi việc làm của những danh 
nhân đều là tắm lòng thương yêu đối với con người, với quê hương, đất nước. Họ 
có những điểm tương đồng về đạo đức như lòng vị tha, nhân ái, đũng cảm, sự tận 
tụy, khiêm tốn... 

Nhìn lại chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha, những bậc 
danh nhân vĩ đại của dân tộc đều là những tắm gương sáng ngời về đạo đức, nổi 
bật nhất là lòng yêu nước, ý chí dũng cảm, kiên cường. Dù trong những hoàn cảnh 
nguy khốn nhất họ vẫn giữ được lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân 
dân. Nhờ vào đạo đức trung kiên đó mà họ quy tụ được người tài, quy phục được 
lòng dân để tạo nên lực lượng lớn mạnh đánh đuổi giặc ngoại xâm. Trường hợp 
của danh tướng Trần Bình Trọng đã để lại một bài học về lòng trung thành cho 
muôn đời sau. Khi bị giặc Nguyên Mông bắt và tìm cách mua chuộc, ông đã tuyên 
bố răng “7a thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”. Đó là 


Tô 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


một trong những lời tuyên bố đanh thép nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm 
của dân tộc. 

Chúng ta sẽ thấy ở những nhà khoa học lỗi lạc niềm đam mê quên mình vì 
những vấn đề mà họ đang phát minh, tìm tòi. Đằng sau sự miệt mài nghiên cứu 
của họ là ước mơ đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Archimedes là nhà phát 
minh vĩ đại nhưng cũng là một người yêu nước. Ông đã phát minh ra những máy 
móc đầu tiên ở Hy Lạp như súng bắn đá, gương hội tụ... để chống lại quân xâm 
lược Roma. Sau nhiều năm nghiên cứu, nhà nữ khoa học Marle Curie và chồng đã 
phát hiện và tinh luyện hai nguyên tố phóng xạ Polonium và Radium. Bà quyết 
định đưa sáng chế này lên hội đồng khoa học chứ không bán cho người khác dù 
cho họ tìm mọi cách mua nó với số tiền không lồ, bà cho rằng phát minh khoa học 
để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại chứ không phải để trục lợi cá nhân. Trong thế 
chiến thứ nhất, bà đã dùng tiền từ giải thưởng và huy chương để đóng góp cho 
công cuộc bảo vệ Tổ quốc và tình nguyện chăm sóc y tế cho những người bị thương 
trên chiến trường. 

Trong nhiều tiêu chuẩn đạo đức của danh nhân thì yếu tố khiêm tốn là đặc 
biệt quan trọng. Khi đạt được một thành công nào đó người ta thường có tâm lý tự 
hào, thấy mình hơn người. Cho nên, một danh nhân dù thành công rất lớn mà vẫn 
giữ được sự khiêm tốn thì phải là một người rất đạo đức. Phẩm chất khiêm tốn của 
các danh nhân càng khiến mọi người thêm cảm phục, kính trọng. Tuy đã trở thành 
Chủ tịch, người đứng đầu một đất nước nhưng Bác Hồ vẫn luôn giữ lối sống giản 
đị, mộc mạc. Trả lời các nhà báo nước ngoài, Bác nói: “Tôi /uyệt nhiên không ham 
muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh vác chức Chủ tịch là vì đông 
bào 1y thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh 
của quốc dán ra trước mặt trận vậy... `. Nhà bác học Isaac Newton dù đạt được rất 
nhiều thành tựu trong vật lý và toán học nhưng vẫn khiêm tốn: “Điều ta biết là giof 
nước, điêu ta chưa biết là đại dương”. Nhà vật lý thiên tài Einstein cũng từng nói: 
“Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đây nhiệt huyết”. 

Trong lịch sử văn minh thế giới, Đức Phật Thích Ca được tôn vinh là một 
danh nhân có đạo đức hoàn hảo. Đời sống của Ngài đơn sơ, giản dị nhưng vô cùng 
cao quý. Đối với nhân loại, Ngài là biểu tượng của tất cả phẩm hạnh như tâm từ 
bi, lòng vị tha, hạnh nhẫn nhục, sự bao dung, nội tâm thanh tịnh... Kinh điển và 
các tài liệu ghi lại được rất nhiều câu chuyện về Đức Phật, mà trong đó đức hạnh 
của Ngài đã thuyết phục và cảm hóa vô sỐ con người, ở mọi tầng lớp, mọi hoàn 


i14 ¿ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


cảnh. Rất nhiều vua chúa, quan tướng, nhà tu hành, thương nhân, người bình dân, 
thậm chí cả những người cùng khổ ở dưới đáy xã hội, những người đã từng lầm 
lỗi ác độc cũng đều khuất phục, xin được làm đệ tử của Đức Phật để tu hành trở 
thành con người đạo đức thánh thiện. Trong cuộc đời, Đức Phật cũng đã phải nhiều 
lần đối điện với những hoàn cảnh khó khăn, bị người khác vu oan, hãm hại nhưng 
Ngài vẫn luôn bình an, trầm tĩnh, rộng lượng và tha thứ. 

Tình thương yêu của Đức Phật rộng lớn và bình đẳng không giới hạn, Ngài 
dạy rằng: “Không có giai cấp khi dòng máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước 
mắt cùng mặn”. Những tư tưởng và lời dạy của Ngài được thế giới công nhận là 
nhân văn, cao thượng, hòa bình, tiến bộ nhất trong tất cả các triết lý của nhân loại 
từ xưa tới nay. Cả cuộc đời Đức Phật đã sống vì chúng sinh không một chút vị kỷ 
cho bản thân mình. Ngài tu hành để tìm ra chân lý thoát khỏi khổ đau cho chúng 
sinh và hơn 45 năm Ngài đi khắp các nơi cũng đề truyền dạy chân lý đó, giúp vô 
số chúng sinh đạt được sự giác ngộ. Sự giác ngộ theo Đức Phật phải chứa đựng 
trong đó lòng từ bi và vị tha tuyệt đối. Hơn 2500 năm qua, những đệ tử đi trên con 
đường của Ngài đều đã thay đổi đạo đức của mình và rất nhiều người cũng đã đạt 
được lòng từ bi và vị tha tuyệt đối như Đức Phật. Bởi những điều đó, xét trong 
phạm vi của bài viết, Đức Phật chính là một minh chứng thuyết phục nhất của một 
danh nhân đạt được sự hoàn hảo về đức hạnh. 

Nhân loại dù có tiễn bộ tới đâu thì đạo đức vẫn là nền tảng không thể thiếu, 
là điều mà thắm sâu trong lương tâm con người ai cũng quý trọng. Đại văn hảo 
Johann Wolfgang von Goethe đã từng nói: “7zước một bộ óc vĩ đại tôi cúi đâu, 
trước một trải tim vĩ đại tôi qub gối”. Chúng ta ngưỡng mộ tài năng phi thường 
của các danh nhân bao nhiêu thì lại càng kính phục trước những nhân cách cao vời 
của họ bấy nhiêu. 

2.2. Danh nhân phải là người có lý trồng sống cao đẹp 

Sống trên cuộc đời này, mỗi chúng ta đều cần một lý tưởng để sống bởi vì 
“Lý tưởng là ngọn đèn sảng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương 
hướng xác định; không có phương hướng thì không có cuộc sống” (Lev Tolstoy). 
Tuy nhiên, cũng có những người sống không có lý tưởng, họ để cuộc đời trôi qua 
một cách vô ích, thậm chí còn làm những điều sai lầm, tội lỗi chỉ để phục vụ cho 
lợi ích cá nhân. Danh nhân là người có lý tưởng cao đẹp, thấy rõ được điều đúng 
SaI trong cuộc sống, vì vậy tự trong tâm họ luôn bị thôi thúc mãnh liệt phải làm 
điều thiện. Họ sẵn sảng đem cả cuộc đời mình cống hiến hy sinh vì những điều lớn 


su 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


lao tốt đẹp cho cộng đồng, dù biết rằng con đường mà mình lựa chọn vô cùng vất 
vả, không hề dễ dàng. 

Tiêu biểu cho lý tưởng sống cao cả đã trở thành huyền thoại đi vào lịch sử 
Việt Nam và thế giới là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là biểu tượng đẹp nhất về 
sự hy sinh, công hiến quên mình. Toàn bộ trái tim, tâm hồn, cuộc đời của Bác đã 
dành trọn cho dân, cho nước: “7i chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là 
làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự đo, đồng 
bảo ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. 

Một người học trò thân thiết của Bác là giáo sư Trần Đại Nghĩa, người được 
khâm phục không chỉ vì danh xưng “ông vua” vũ khí của Việt Nam mà còn vì lý 
tưởng sống cao cả mà ông theo đuôi ngay từ khi còn bé. Lời căn đặn của người 
cha trước lúc đi xa: “Phải lo học hành đến nơi đến chốn, phải biết mang hiểu biết 
của mình giúp ích cho đời” đã hình thành nên lý tưởng sống cao đẹp theo ông suốt 
cuộc đời. Chứng kiến cảnh người dân đau khổ, lầm than dưới ách thống trị của 
thực dân Pháp, ông đã nuôi chí đánh đuổi quân xâm lược. Khi có cơ hội sang Pháp 
du học, ông đã quyết tâm chọn nghiên cứu vũ khí, dù biết rằng đây là công việc 
nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Suốt 11 năm học tập và làm việc tại 
nước Pháp, ông một mình âm thầm nghiên cứu về vũ khí mong ngày được trở về 
phụng sự quê hương. Cuộc sống cao sang chốn Paris hoa lệ cùng với danh vọng 
chức tước không níu giữ được người trí thức yêu nước ấy. Khi có cơ hội, ông quyết 
định từ bỏ chức vụ kỹ sư trưởng ở Hãng nghiên cứu chế tạo máy bay Concorde 
với mức lương tương đương 22 lạng vàng một tháng đề theo Bác Hồ về nước thực 
hiện lý tưởng phụng sự cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thiếu tướng, Giáo sư, 
Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là tắm gương về một hoài bão lớn, một tâm lòng vì độc lập 
dân tộc. Cả cuộc đời ông đã sống trọn với khát vọng cống hiến tâm sức cho sự 
nghiệp đại nghĩa của dân tộc. 

Chủ tịch Fidel Castro là nhà lãnh tụ cách mạng lỗi lạc. Xuất thân trong một 
gia đình giàu có, nhưng người thanh niên Fidel Castro lại quyết định từ bỏ môi 
trường sống thuận lợi để dân thân vào con đường cách mạng vô sản, chấp nhận 
khó khăn nguy hiểm đề tìm sự công bằng cho nhân dân lao động. Ngay cả khi rời 
khỏi các chức vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông vẫn tiếp tục đóng góp công sức 
của mình vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Lý tưởng sống vì hòa bình của Fidel 
Castro đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Câu nói "Jì Việt Nam, Cuba sẵn sàng 


hiện dáng cả máu của mình” của chủ tịch Fidel Castro đã đê lại nêm xúc động 


3) 0“ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


trong trái tim của những người dân Việt. Nhân cách và lý tưởng sống cao đẹp của 
ông còn mãi với thời gian, là ngọn đuốc soi đường cho những thế hệ mai sau. 

2.3. Danh nhân là những người có nghị lực lớn lao 

Cuộc sống ở bất kỳ thời đại nào đều chứa đựng vô vàn sóng gió, thử thách 
nên khó khăn là điều không tránh khỏi. Với người bình thường, những chông gai, 
nghịch cảnh sẽ khiến họ chán nản, tuyệt vọng rồi bỏ cuộc, đầu hàng. Nhưng đôi 
với một danh nhân thì những khó khăn, nghịch cảnh lại chính là cơ hội cho họ tôi 
rèn ý chí và nghị lực của mình. Nhờ có nghị lực phi thường họ mới có thể hoàn 
thành những công trình lớn lao cho cuộc đời. Đề đạt được thành công, có những 
người đã phải nỗ lực vượt qua rất nhiều lần thất bại. Họ không chỉ đem sức lực, tài 
năng, khối óc mà còn dành cả cuộc đời, thậm chí cả thân mạng của mình để cống 
hiến cho xã hội những thành quả thiết thực và ý nghĩa. 

Michael Faraday - một thiên tài trong lĩnh vực khoa học vật lý và hóa học, 
người được cả thế giới nễ phục vì sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua những thất bại, 
những khó khăn trên con đường nghiên cứu của mình. Trong cuốn số nhật ký 40 
năm làm khoa học, mọi người ấn tượng với 16.041 thí nghiệm mà ông đã thực 
hiện. Riêng đề tài nghiên cứu về hiện tượng “Từ trường có thê sinh ra dòng điện 
hay không?”, Faraday đã mất đến 10 năm mới thành công. Trong suốt 10 năm 
đó, ông đã cần mẫn ghi chép lại những thất bại của mình và đánh dấu bằng chữ 
“Sai” ở cuối trang. Khi thí nghiệm đã đạt được kết quả, ông vẫn tiếp tục thí 
nghiệm thêm nhiều lần nữa để kiểm chứng, sau cùng ông mới công bồ rộng rãi 
thành tựu do mình khám phá. Nếu Faraday nản lòng, bỏ cuộc thì nền khoa học 
Vật lý của thế giới không thể có được “Định luật dẫn điện”, động cơ điện, máy 
phát điện, lò đốt Bunsen... 

Tìm hiểu về cuộc đời của Abraham Lincoln, bất kỳ ai trong chúng ta đều phải 
dành cho vị Tổng thống Mỹ này một sự kính nề đặc biệt. Bên cạnh thành công, 
cuộc đời của ông cũng gắn liền với vô số thất bại. Trong sự nghiệp kinh doanh và 
chính trị, ông đã đi qua từ thất bại này đến thất bại khác: mất việc làm, bị vỡ nợ, 
phá sản, thất bại trong các cuộc tranh cử nghị sĩ, tổng thống, thường bị đồng 
nghiệp, cử tri từ chối. Sau mỗi thất bại, ông không nản chí buông xuôi và bắt đầu 
lại từ con số không. Ông đắc cử và đảm nhận chức vụ Tổng thống giữa lúc đất 
nước đang chia rẽ sâu sắc về vấn đề nô lệ. Các bang miền Nam đã tuyên bố ly khai, 
nguy cơ nội chiến là điều không thể tránh khỏi. Trong thời gian đầu điều hành đất 
nước, Abraham Lincoln bị “công kích từ mọi phía”, người bày tỏ thái độ khinh 


21 Ty 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


miệt, lăng mạ, người tìm cách ám sát ông. Tuy nhiên, ông vẫn khoan hòa đối với 
những ai khác quan điểm, kiên nhẫn lăng nghe lời chỉ trích, trọng dụng tài năng 
của những người từng đối nghịch, xem thường mình. Với nghị lực mạnh mẽ, sự 
kiên trì bền bỉ, ông đã lãnh đạo Hoa Kỳ vượt qua được các giai đoạn khó khăn nhất 
trong lịch sử, huỷ bỏ chế độ nô lệ, khôi phục nền kinh tế, tài chính sau chiến tranh. 

Vương Dương Minh là một nhà triết học, nhà tư tưởng và chính trị xuất sắc 
thời nhà Minh. Không chỉ thông hiểu đạo Không, đạo Phật, đạo Lão, ông còn là 
một vị tướng tài từng cẦm quân chinh chiến dẹp loạn. Nhưng sự nghiệp quan 
trường của ông thật lận đận, nhiều đắng cay. Ông dùng lý lẽ để khuyên nhà vua 
nhưng bị bọn nịnh thần ghen ghét đồ ky rồi mưu hại, vu khống. Vua sai quân đánh 
ông rồi cách chức, đầy ải ra chốn rừng thiêng nước độc. Sau này, dù tiêu trừ được 
phản tặc, đánh dẹp giặc giã các nơi, lập nên những công trạng to lớn nhưng ông 
vẫn bị nhiều kẻ hám danh gièm pha, bắt bẻ, tìm cách tranh công. Trước những 
sóng gió, Vương Dương Minh không bi quan, ấm ức hay buồn chán đau khổ, ông 
tiếp tục duy trì thái độ tích cực lạc quan, hết lòng phục vụ đất nước. Triết lý và tư 
tưởng sống cao đẹp của ông có sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống tinh 
thần của quần chúng nhân dân ở nhiều quốc gia. Lời dạy của ông đã định hướng 
con người phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm, có lòng nhân nghĩa đến cùng dù 
bị đối xử bạc bẽo, bất công. Theo ông, đắng quân tử phải đem sở học của mình để 
thực hành, đề tu nhân xử thế và phục vụ cho xã hội, không nên cầu công danh, phú 
quý cho riêng mình. 

2.4. Danh nhân là những người tài giỏi, thành công. 

Đề làm nên những công trình mang giá trị cho loài người thì danh nhân buộc 
phải là những người tài giỏi, thành công. Yếu tổ tài giỏi ở họ là sự kết hợp của tư 
chất thông minh và quá trình rèn luyện, học hỏi không ngừng nghỉ trong suốt cuộc 
đời. Lê Quý Đôn, nhà bác học vĩ đại của thế kỷ XVIII là một ví dụ tiêu biểu. Nồi 
tiếng thần đồng từ bé với sức học uyên bác và trí nhớ siêu phàm, nhưng ông lại tự 
nhận mình là “người nông cạn”??, nên đi tới đâu ông cũng đề ý tìm tòi, làm việc gì 
cũng dùng bút ghi chép đề tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. 

Mức độ thành công của một danh nhân không đo bằng sự giàu sang, danh 
tiếng hay địa vị cá nhân mà được dựa trên những lợi ích thực tế mà họ đem đến 
cho cộng đồng, những thành tựu họ để lại ảnh hưởng như thế nào trong đời sống 
xã hội, có làm thay đổi thế giới theo hướng tích cực hay không. 


?° Lê Minh Quốc, Danh nhân khoa học Việt Nam, Tập 3, Nxb Trẻ, Tp. HCM 2009, tr.49. 
_28- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Danh họa người Ý Leonardo Da Vinci được mệnh danh là thiên tài toàn năng 
trong lịch sử nhân loại. Không chỉ là một hoạ sĩ, nhà điêu khắc, ông còn là kiến 
trúc sư, nhạc sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và nhà triết học xuất sắc. 
Nhiều tuyệt phẩm hội họa của ông là sự kết hợp tỉ mi, tinh tế của toán học, y học, 
âm nhạc. Ông là người có những ý tưởng đi trước thời đại như khái niệm về máy 
bay trực thăng, xe tăng, dù nhảy, sự sử dụng hội tụ năng lượng mặt trời, máy tính, 
sơ thảo lý thuyết kiến tạo địa hình cùng với nhiều sáng chế khác. 

Chúng ta ngưỡng mộ danh nhân Lê Hữu Trác bởi những đóng góp lớn lao 
của ông cho nền y học nước nhà. Trong “Lĩnh Nam bản thảo” ông đã thừa kế 497 
vị thuốc Nam của danh y Tuệ Tĩnh và chép thêm hơn 300 vị thuốc, khăng định 
nguồn dược liệu phong phú có sẵn trong thiên nhiên. Bộ sách “Y Tông Tâm Lĩnh” 
được xem là “bách khoa toàn thư” y học của thê kỷ XVIII, và cũng là bộ sách y 
học xuất sắc nhất trong thời kỳ phong kiến?°. Thành công của danh y Lê Hữu Trác 
không chỉ làm rạng rỡ y học nước nhà mà còn đóng góp cho nên y học thế giới. 

Thomas Edison, nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ XIX, bằng trí tuệ của mình 
đã góp phần đưa nhân loại tới gần hơn với thế giới hiện đại. Edison đã để lại một 
di sản khổng lồ với hơn 2000 phát minh và 1500 bằng sáng chế. Trung bình cứ I1 
ngày lại có một phát minh mới được ra đời từ phòn0067 thí nghiệm của Edison, 
ròng rã trong suốt hơn 70 năm. Hàng trăm triệu chiếc đèn sợi đốt đã thay đổi nền 
kinh tế thế giới; hệ thống máy chiếu đưa nền công nghiệp phim ảnh vào kỷ nguyên 
mới... Những đóng góp của nhà khoa học Thomas Edison đã tạo tiền đề cho cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 được phát triển mạnh mẽ như ngày nay. 

2.5. Danh nhân thường xuyên có sự tương tác với xã hội 

Trên thực tế, có nhiều người thường xuyên tương tác với xã hội với mục đích 
khẳng định giá trị bản thân, muốn được quan tâm hoặc để tìm kiếm những lợi ích 
nảo đó cho riêng mình. Danh nhân cũng là những người tương tác nhiều với xã hội 
nhưng họ không hướng đến mục tiêu cá nhân, sự tương tác của họ xuất phát từ 
mong muốn phục vụ lợi ích chung cho cộng đồng. Nhờ vào sự tương tác rộng rãi, 
họ có thê hiểu sâu sắc nhu cầu của đời sống, để từ đó tạo nên những đóng góp có 


3° Bộ sách “Hải Thượng Lãn Ông Y Tông Tâm Lĩnh” gồm 28 tập, 66 quyền. Đây là một đóng góp to lớn 
cho nền y học Dân tộc về y lý, phương dược, biện chứng luận trị về nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, 
cấp cứu, vệ sinh phòng bệnh... Đặc biệt “VY Huấn Cách Ngôn” là những lời giáo huấn, căn đặn mô 
phạm về y đức, thái độ tư cách của người hành nghề y. 


-20 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


giá trị thiết thực cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng và thúc 
đây xã hội ngày càng tiến bộ. 

Các danh nhân đã sử dụng rất nhiều hình thức khác nhau để tương tác với 
quần chúng. Có những vị vua, vị công thần, những vị lãnh đạo đôi khi cũng trực 
tiếp đi vào đời sống của nhân dân để tìm hiểu thế sự, hỏi thăm, động viên, khuyến 
khích dân chúng. Từ đó góp phần đưa ra những quyết sách điều hành đất nước hiệu 
quả hơn, đó là hình ảnh của những vị danh nhân như vua Lê Đại Hành, vua Lê 
Thánh Tông, Trương Hán Siêu, Trần Quang Khải, Nguyễn Trung Ngạn... Các 
danh nhân giao tiếp với quần chúng bằng con đường giảng dạy nhằm truyền đạt 
những đạo lý, kiến thức và kinh nghiệm sống của mình như La Sơn phu tử Nguyễn 
Thiếp, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu... Ở lĩnh vực y học, nhiều danh nhân 
tương tác với xã hội bằng việc đem hết năng lực và tấm lòng của mình để chữa 
bệnh cứu người như bác sĩ Hippocrates, danh y Hải Thượng Lãn Ông, giáo sư 
Elizabeth Blackwell, nhà bác học Alexandre Yersin, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, giáo 
sư Tôn Thất Tùng... 

Có những vị danh nhân, dù tên tuổi chỉ còn trong ký ức, trong lịch sử của 
nhân loại nhưng sự tương tác của họ vẫn hiện hữu, tồn tại thông qua những gì họ 
để lại cho cuộc đời. Đã 600 năm trôi qua nhưng tư tưởng sống cao đẹp của Nguyễn 
Trãi mãi mãi đi vào lòng người thông qua những tác phẩm văn học mà ông sáng 
tác tiêu biểu như Bình Ngô Đại Cáo, Quân trung từ mệnh tập, Ức Trai thi tập. Đến 
ngày hôm nay, tư tưởng nhân nghĩa của ông được cả thế giới tôn vinh, ca ngợi vì 
giá trị to lớn đối với sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như định hướng giáo dục 
lối sống cho thế hệ trẻ đương thời. 

Sống trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin, sự tương tác xã hội 
đã trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn bao giờ hết. Các danh nhân sống trong thời đại 
hôm nay có rất nhiều cơ hội được tiếp xúc, chia sẻ, trao đôi và tiếp thu ý kiễn đóng 
góp từ phía cộng đồng xã hội. Nhờ vậy mà sự đóng góp của họ được đánh giá, 
kiểm chứng, được bổ sung để ngày càng được hoàn thiện hơn. 

3. Danh nhân trên một số lĩnh vực tiêu biểu 

3.1. Danh nhân anh hùng 

Trong tình huống nguy khốn của cộng đồng, có những cá nhân kiệt xuất đã 
xuất hiện để cứu nguy và lập nên những công trạng đặc biệt lớn lao giúp nhân dân, 
đất nước, nhân loại thoát khỏi nguy hiểm. Những người như vậy vừa được gọi là 
danh nhân mà cũng được gọi là anh hùng. 


30 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nhắc đến những trận đại dịch cướp đi sinh mạng hàng triệu người, cả nhân 
loại ngày nay không thể nào quên được những nhân vật vĩ đại trong lĩnh vực khoa 
học, với tâm lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm to lớn như bác sĩ Edward Jenner, 
nhà hóa học Louis Pasteur, bác sĩ Alexandre Émile Jean Yersin... 

Năm 1350 TCN, dịch bệnh đậu mùa (smallpox) đầu tiên đã nỗ ra ở Ai Cập, 
sau đó lan ra khắp thế giới và kê từ đó nó lấy đi sinh mạng của hàng tỷ người. Năm 
1796, châu Âu lao đao vì đậu mùa, 30% số người nhiễm bị tử vong ở tuần thứ hai. 
Lịch sử nhân loại đã sang trang mới khi bác sĩ Edward Jenner (1749-1823) tìm ra 
cách chữa bệnh đậu mùa bằng phương pháp chủng ngừa (vaccination)°!, đặt nền 
móng cho ngành miễn dịch học và thiết lập nên vacxin. Vacxin ra đời như một 
phát minh vĩ đại của nhân loại, một bước tiễn vượt bậc trong lịch sử ngành y học. 
Chủng ngừa trở thành biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất giúp bảo vệ hàng tỷ 
người khắp hành tinh, tránh được nhiều trận đại địch quy mô lớn và cứu sống nhiều 
người hơn bắt kỳ can thiệp y tế nào”?, 33. 

Hoặc việc chế tạo thành công vắc xin chống bệnh dại ở người, nhà bác học 
LouIs Pasteur (1822-1895) đã giúp nhân loại có một vũ khí chống lại căn bệnh 
khủng khiếp vô phương cứu chữa này?!.35. Hay việc tìm ra vi khuẩn dịch hạch và 
điều chế thành công huyết thanh chống dịch hạch đầu tiên, cũng khiến bác sĩ 


31 Virus đậu mùa lan qua không khí, tấn công các tế bào da, lá lách, tủy xương và hạch bạch huyết của nạn 
nhân, gây sốt, nôn mửa, phát ban. Bác sĩ Jenner đã lẫy dịch từ vết thương của người đã nhiễm bệnh đậu bò 
tiêm cho một đứa trẻ 8 tuổi, sau đó cho tiếp xúc trực tiếp với những người bị đậu mùa thì bé đã không bị 
mắc bệnh. Ông gọi cách chữa bệnh của mình là “vaccination”. 

3 Tiêm chủng đã kiểm soát được ít nhất 14 căn bệnh nguy hại gây ra hàng chục triệu cái chết trên toàn thế 
giới như đậu mùa, bạch hầu, uốn ván, ho gà.... Riêng bệnh bại liệt đã giảm đến 99% nhờ tiêm chủng. 

-_ https://www.sclencedirect.com/sdfe/pdfdownload/eid/3-s2.0-B9781455700905000173/first-page-pdf - 
truy cập lần cuối 26/10/2022. 

33 Từ năm 2000 đến năm 2019, việc chủng ngừa các mầm bệnh (viêm gan B, viêm não Nhật Bản, sởi, 
rotavirus, rubella...) đã giúp ngăn chặn bệnh tật cho 37 triệu người ở 98 quốc gia có thu nhập thấp và trung 
bình. 

- hftps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0 14067362032657X?via%3Diïhub - truy cập lần cuối 
26/10/2022. 

3 Mỗi năm có trên 10 triệu người bị súc vật dại hoặc nghĩ dại cắn phải đi điều trị dự phòng bằng vacxin 
dại. Những năm gần đây, Mỹ và Canada phải sử dụng tới 1,2 triệu liều vacxin tại các trung tâm phòng đại. 

Ấn Độ có khoảng 3 triệu người phải tiêm vắc xin dại mỗi năm, trong đó 40% là trẻ em. 

htps: //vncdc.sgov.vn/benh-dai-ndI4503.html - Bệnh dại, Cục y tế dự phòng. Truy cập lần cuối 27/10/2022. 

lở Ông còn là người nghiên cứu ra vacxin phòng bệnh than - một bệnh do vi khuẩn than (Bacillus anthracis) 
gây ra. Vi khuẩn than lây bệnh qua ba đường: qua da, qua đường tiêu hoá và hô hấp. Tỷ lệ tử vong ở thê hô 
hấp rất cao, lên đến 90%. Đồng thời ông cũng được coi là ông tổ của ngành vi sinh vật học, và nổi tiếng 
trong việc phát minh ra phương pháp thanh trùng, một trong những kỹ thuật bảo quản trọng trong ngành 
công nghiệp chế biến thực phẩm hiện nay. 


.... 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Alexandre Émile Jean Yersin trở thành ân nhân cứu thế giới khỏi căn bệnh đã từng 
gây thảm họa đại dịch “Cái chết đen” làm 75 triệu người thiệt mạng thế kỷ XIV°%. 

Trong lịch sử Việt Nam, những danh nhân anh hùng tiêu biểu có thê kế đến 
như Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão, vua Quang Trung... Thế 
kỷ XX Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc đầy đau thương. 80 năm 
thực dân Pháp đô hộ, gần 30 năm đề quốc Mỹ xâm lược đã lấy đi hàng triệu sinh 
mạng. Gắn liền với giai đoạn lịch sử này là tên tuổi của một vị tướng huyền thoại, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một thiên tài quân sự của thế kỷ với trí tuệ mưu lược, 
tỉnh thần quyết thắng và một trái tim nhân hậu. 

Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử làm nên tên tuổi của Đại tướng không chỉ 
bởi tài năng quân sự làm nên chiến thăng “chấn động địa cầu”, mà còn bởi đó là 
“Vị Tổng tư lệnh có trách nhiệm với từng vết thương và từng giọt mắu của mỗi 
người lính "37. Lúc đầu theo cô vẫn của chuyên gia Trung Quốc thì phương thức 
đánh giành thắng lợi nhưng có thể mất § vạn quân. Đại tướng đã quyết định huỷ 
bỏ kế hoạch, xây dựng chiến lược mới, đề nghị kéo pháo xuống, chuyên từ “Đánh 
nhanh thắng nhanh” sang “Đánh chắc thăng chắc” và phải đảm bảo sự hy sinh là 
tối thiểu. Bác xem đồng đội chiến sĩ như em, như con của mình. Trước mỗi trận 
đánh, Bác luôn đau đáu trăn trở tìm cách giải bài toán giữa xương máu của đồng 
đội và chiến thắng trên chiến trường, để làm sao đạt được thắng lợi cao nhất mà 
hạn chế được thương vong tối đa. 

Đăng sau thắng lợi của mỗi trận đánh, chiến dịch, chiến lược của quân và dân 
ta là cả trái tìm và khối óc Đại tướng. Thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ những 
chiến công lừng lẫy bao nhiêu thì lại càng kính phục Đại tướng bấy nhiêu bởi phẩm 
chất nhân văn tỏa sáng. Người là bậc danh nhân quân sự lỗi lạc, vị tướng của hòa 
bình, người anh hùng sống mãi trong lòng dân. 

3.2. Danh nhân về đạo học 

Thắm sâu trong lòng ai cũng yêu quý cái đẹp của chân lý, điều thiện và đạo 
đức. Khát khao đi tìm chân lý như một lẽ tự nhiên trong tâm tư tình cảm con người 
mọi thời đại. Đạo học ra đời đáp ứng nhu cầu đó của nhân loại, hướng con người 
đến mục tiêu, lý tưởng cao thượng. Hệ thống triết lý của đạo học không chỉ bao 
gồm các chuân mực đạo đức mang tính phố quát như lòng nhân ái, trung thực, vị 


nh https:/www.abc.net.au/science/articles/2008/01/29/2149185.htm - ABC Science - Truy cập lần cuối 
1/11/2022. 

sĩ Thượng tướng Hoàng Minh Thảo - hftps://tienphong.vn/vo-nguyen-giap-ngon-hai-dang-sang-ngoI- 
post649115.tpo 


S57 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tha, tránh xa điều ác... mà còn bao gồm các phương thức tu tập giúp con người 
vượt lên khỏi thân phận thường tình. Tên tuổi các danh nhân đạo học tôn tại rất lâu 
bền, dường như sống mãi với thời gian. Đức Phật, Không Tử, Chúa Jesus... là 
những bậc danh nhân lỗi lạc như thế, bởi tài sản lớn nhất các Ngài để lại cho nhân 
loại là kho tàng đạo lý mang giá trị đạo đức, tinh thần giúp con người hoàn thiện 
nhân cách, đóng góp vào sự hoà bình, phồn thịnh của hành tỉnh. 

Triết gia Hy Lạp cô đại Socrates (469-399 TCN), người đầu tiên đề ra chuẩn 
mực đạo đức cho triết học về con người. Với cung cách giản dị, khiêm tốn, chân 
thành ấn trong một trí tuệ thông thái, ông dành cả cuộc đời để thuyết pháp với 
mong muốn lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp cho cộng đồng. Triết học Socrates 
đem đến những kết quả thiết thực cho sự thịnh vượng của xã hội lúc bấy giờ. Ông 
được coi là người đặt những nên tảng cho triết học phương Tây. 

Hay đức Không Tử để lại hệ thống đạo đức, triết học xây dựng nên học thuyết 
của Nho giáo, quan điểm về cách trị quốc, an dân, xây dựng hình mẫu con người 
thực tế, quân tử, trung thực, liêm chính, đầy đủ “Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Ảnh 
hưởng của Nho giáo không chỉ trong đất nước Trung Hoa mà còn lan rộng sang 
nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Dấu ấn của Nho giáo 
vẫn còn in đậm trong đời sống xã hội và tinh thần của người dân các nước, góp 
phần xây dựng đạo đức cho cộng đồng và ồn định nề nếp xã hội, như đức tính của 
người quân tử, tôn ti trật tự, tinh thần trách nhiệm đối với gia đình và xã hội (tôn 
sư trọng đạo, kính trên nhường đưới, trung quân ái quốc...) 

Đại diện cho một tôn giáo lớn trong nền đạo học Đông phương chính là Phật 
giáo, với đấng giáo chủ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bằng sự chứng ngộ tâm 
linh và trí tuệ siêu việt, Ngài để lại cho nhân loại hệ thống giáo lý đồ sộ thắm đẫm 
giá trị nhân văn. Giáo lý đạo Phật dạy con người nuôi dưỡng và thực hành tâm từ 
bi đến vô hạn, yêu thương nhân loại, yêu chuộng sự sống của muôn loài, tránh sát 
hại chúng sinh ngay cả cỏ cây muông thú. Đạo lý Từ bị hỷ xả, Vô ngã, vị tha là 
đạo đức cao đẹp, con đường đem đến hạnh phúc cho nhân sinh. Đạo lý đó biến 
thành sự cảm thông, lòng nhân hậu, thành hành động sẻ chia, giúp đỡ... giúp mọi 
người được an vui, hạnh phúc. Đồng thời, luật Nhân quả nghiệp báo là một đóng 
góp lớn lao của Phật giáo đối với đạo đức xã hội. Người tin Nhân quả sẽ không đi 
tìm hạnh phúc cho mình một cách ích kỷ, ác độc, mà băng cách chia sẻ, cống hiến, 
đem niềm vui đến cho mọi người. Con người sẽ sống tích cực hơn, vị tha hơn và 


S21 đ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


như vậy họ đã đóng góp vào việc xây dựng một xã hội phôn thịnh, hạnh phúc, 
vững bên. 

Hơn 2500 năm trôi qua, Phật giáo vẫn ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực 
của đời sống xã hội ở nhiều quốc gia, trở thành truyền thống, nét đẹp văn hoá của 
nhiều dân tộc. Để tôn vinh những giá trị đạo đức, văn hoá, tư tưởng hòa bình và 
đoàn kết hữu nghị của Phật giáo, năm 1999, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết 
định chọn ngày đản sinh của Đức Phật (Đại lễ Vesak) là một Lễ hội Văn hóa Tôn 
giáo Quốc tế của Liên Hiệp Quốc. 

3.3. Danh nhân trong lĩnh vực chính trị xã hội 

Danh nhân chính trị là những nhà lãnh đạo kiệt xuất, vì dân vì nước, có đạo 
đức sáng ngời, có tầm nhìn xa, trông rộng để hoạch định đường lối, chính sách 
chiến lược, làm định hướng dẫn dắt, có khả năng khởi xướng chính sách và tạo 
cảm hứng cho muôn người đi theo. Đặc biệt danh nhân trong lĩnh vực chính trị là 
những người có một lòng nồng nàn yêu nước, trung thành sắt son với Tổ quốc. 

Gắn liền với vận mệnh dân tộc là những bậc minh quân, tướng tài lỗi lạc 
với những công trạng lừng lẫy như Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi, 
Quang Trung... 

Dưới triều đại của vua Lê Thánh Tông, đất nước thái bình thịnh trị, nhân 
dân được ấm no, hiền tài được trọng dụng. Việc cho ra đời Bộ luật Hồng Đức đã 
biến Đại Việt thành Nhà nước pháp quyền sơ khởi sớm nhất thế kỷ XV. Những 
chính sách cai trị của Ngài hướng đến con người đây tính nhân văn: “Bậc đế 
vương phải nuôi dưỡng bằng lòng dân, để đức trùm khắp tám phương, để dân 
sống no đủ, không còn đói rét, lưu vong. Thương yêu dân là trách nhiệm của quan 
lại, mọi việc lợi nên làm cho dân, mọi mối hại nên bỏ”. Dưới sự trị vì của Ngài, 
Đại Việt trở thành đất nước hùng mạnh nhất Đông Nam Á thời bấy giờ. Sự hùng 
mạnh thể hiện ở tất cả lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, giáo dục... 
khiến nhà Minh ở phương Bắc cũng phải kiêng nề không dám động binh nhòm 
ngó. Trong khi ở phía Nam, quân Ai Lao nhiều lần đem quân gây rối biên giới 
và cướp bóc ngư dân Đại Việt, nên năm 1470, Ngài đã thân chính cầm hơn 20 
vạn quân chinh phạt Chiêm Thành, giành được thắng lợi vẻ vang, mở mang bờ 
cõi. Ngài là vị vua anh minh, tài ba, một nhà văn hoá kiệt xuất, người đã tạo nên 
một thời đại huy hoàng của đất nước. 

Có Tổng bí thư Lê Duẩn là vị lãnh đạo có trí tuệ và tầm nhìn rộng lớn, gánh 
trên vai mình trọng trách nặng nề trong những năm tháng đầy thử thách và oanh 


-34 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


liệt của lịch sử dân tộc (1958 -1986). Ông là người có tư duy đổi mới, sáng tạo, táo 
bạo và quyết liệt. Bản lĩnh trung kiên, một dạ sắt son và lòng yêu nước đậm sâu đã 
tôi luyện nên chất thép trong con người ông, quyết bảo vệ từng tắc đất của Tổ quốc. 
Nhưng ân trong đó lại là một trái tim nhân hậu bao dung: “Anh thương vợ con anh 
như thế nào, thì anh cũng thương đồng bảo, đồng chí của mình như thế, cho nên 
anh phải ở lại, cùng với đồng bào đồng chí miền Nam chiến đấu đề giành độc lập 
thực sự 3%: Người đã rơi nước mắt khi thấy đất nước hòa bình, thống nhất mà đồng 
bào mình vẫn không đủ ăn... Đất nước mãi ghi nhớ công ơn có Tổng bí thư, nhà 
lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người Đảng viên mẫu mực, liêm khiết - 
người mà ngày mất đi chăng có gì để lại cho các con ông ngoài cái danh là “con 
của ba”. 

Sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước kề từ năm 1986 đã đạt được nhiều 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử lớn lao. Những thành công mang tính thời đại 
đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng cộng sản Việt Nam với lớp lớp thế 
hệ lãnh đạo ưu tú, mẫu mực, vì dân vì nước. Trong hàng lãnh đạo ẫy có một người 
học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư 
duy chiến lược, một nhà chính trị có phẩm chất đạo đức trong sáng, đó là Tổng bí 
thư Nguyễn Phú Trọng. 

Được đánh giá là một nhà lãnh đạo tài năng, khăng khái, liêm khiết, cương 
trực, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành vị Tổng tư lệnh trong cuộc chiến 
chống “giặc nội xâm”. Nhiều vụ đại án, nhiều quan chức thuộc nhiều cấp thầm 
quyền đã được đưa ra ánh sáng... thê hiện quyết tâm xây dựng và làm trong sạch 
Đảng. Những chỉ đạo quyết liệt và đầy mưu lược, nói đi đôi với làm, hiệu quả mà 
thuyết phục, đầy tính nhân văn trong cuộc chiến chống tham nhũng đã và đang rất 
được xã hội cùng nhân dân đồng tình ủng hộ, đặt trọn niềm tin. Niềm kính yêu đó 
càng được nhân lên khi biết đó là vị Tổng bí thư khiêm nhường, liêm khiết mà bình 
dị đến thân tình. Trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhưng người vẫn dành những tình 
cảm trìu mến, trân trọng cho thầy cô giáo và bạn bè??, không bao giờ lợi dụng việc 


38'TS, Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng bí thư kể rằng: “Ngày ba tôi mắt, ông dặn dò: “Ba chết chẳng có tiền để lại cho 
các con, chỉ để lại cho các con cái danh là con ba”” - https://dantri.com.vn/xa-ho1⁄/con-trai-co-tbt-le-duan-ke-chuyen- 
suyt-bi-khai-tru-dang-vi-di-lam-kinh-te-202 I 1221160220306.htm - Truy cập lần cuối 03/11/2022. 

3 Khi về thăm trường, Tổng bí thư nói: “Xi: cho em được để mọi chức tước ngoài căn phòng này. Em đến đây mãi 
mãi là học trò của các thây, các cô ngày nào ”. 

Chuyến công tác nào về Bình Định, Tổng Bí thư cũng tranh thủ đến thăm thầy hiệu trưởng cũ của mình: “Bước vào 
nhà thây, Nguyễn Phú Trọng trở thành học trò, vẫn giữ phong thái giản dị vôn có, không khác ngày xưa. Xóm tôi thấy 
người lạ đến, lại có nhiều xe nên họ tập trung trước công nhà tôi. Trọng ra hỏi thăm, bắt tay từng người, tươi cười 
bông những em nhỏ gần bên” .Lâu ngày không về thăm được, đồng chí lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe thầy. - 
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=46&macmp=46&mabb=165124 - Truy cập lần cuối 29/10/2022. 


s32 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


công vảo việc tư, không bao giờ lạm dụng chức quyền đề đưa con mình vào các vị 

4° Tổng bí thư trở thành biểu tượng của lòng dân, được toàn thê nhân dân tin 
yêu, kính trọng. Người xứng đáng là nhân vật của một giai đoạn lịch sử, một thời 
kỳ mà nhiều người sẽ còn nhắc đến. 

Danh nhân trong lĩnh vực xã hội là những nhà hoạt động thiện nguyện như 
từ thiện, vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường... có tầm ảnh hưởng lớn trong nước 
hoặc trên thế giới. 

Ví dụ trong số những nhà hoạt động vì môi trường nỗi tiếng trên thế giới, 
Wangari Maathai là một điển hình. Bà là chủ tịch Hội đồng Phụ nữ quốc gia, Thứ 
trưởng Bộ Tài nguyên, Môi trường và Động vật hoang dã của Kenya. Việc chặt 
phá cây rừng tràn lan mà không trồng bù lại đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng tại châu Phi với hàng loạt các vấn đề như ô nhiễm nguồn đất, nguồn 
nước, thiếu củi làm chất đốt, thiếu đinh dưỡng và môi trường sống cho động vật. 
Trước thực trạng báo động đó, từ năm 1977, Wangari Maathai đã khởi xướng thành 
lập Phong trào Vành đai Xanh với dự án trồng hơn 30 triệu cây xanh, giúp tạo công 
ăn việc làm cho người thất nghiệp, đồng thời ngăn ngừa xói mòn đất, ô nhiễm môi 
trường ở châu Phi. Với những đóng góp to lớn của mình trong việc đấu tranh cho 
quyền phụ nữ, chống áp bức chính trị và bảo vệ môi trường sinh thái, bà vinh dự 
là người phụ nữ châu Phi đầu tiên được nhận giải Nobel Hòa bình vào năm 2004. 

3.4. Danh nhân văn học nghệ thuật 

Sự kết tinh của cái đẹp trong cuộc sống và tâm hồn con người đã làm nên 
nghệ thuật. Trí tuệ, sự tinh tế trong tâm hồn của những người nghệ sĩ đã gửi gắm 
vẻ đẹp của tự nhiên, của tâm hồn con người qua những tác phẩm nghệ thuật của 
họ. Nghệ thuật giúp nâng cao phẩm giá của người thưởng thức hoặc có khi vực 
dậy cả đất nước. Nghệ thuật tồn tại đưới nhiều hình thức như: Kiến trúc, điêu khắc, 
hội họa, âm nhạc, văn chương... Một Victor Hugo với những tác phẩm trường tồn 
mãi theo thời gian, một Mozart xuất chúng, một Leonardo Da Vinci thiên tài với 
tư duy đa chiêu... đều là những nhà nghệ thuật tài ba có tầm ảnh hưởng lớn trong 


490 Một cán bộ cấp cao kế lại kỉ niệm với vị Tổng Bí Thư luôn nói “không” với quà biếu, phong bì: “Quà cáp mang 
theo chẳng có gì đáng kể, chỉ là chai rượu ngoại, gói chè ngon, hộp bánh và cái phong bì trong đó có vài, ba triệu 
đông tiền Việt Nam. Thủ trưởng rất vui, chúc sức khỏe mọi người và mong muôn năm mới tát cả sẽ sống tốt hơn, 
làm việc có hiệu quả cao hơn. Thế rồi, anh kéo ở túi quà ra chai rượu ngoại, tự tay rồi mời mỗi người một ly 
nhỏ để thưởng thức lấy may nhân dịp năm mới. SỐ TưỢU đã uống chỉ hết khoảng 1⁄3 chai, còn lại, anh đậy nắp rất 
cần thận rỗi bỏ lại vào túi quà bắt chúng tôi mang về”. - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm 
của nhân dân trong nước và bạn bẻ quôc tế, Báo Nhân Dân (tuyển chọn), Nxb Chính Trị Quốc Gia Sự Thật, 2019, 
tr.54. 


2300 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


lịch sử loài người và đã làm nên huyền thoại cho nhân loại. Tên tuổi và cống hiến 
của họ đã biến cái đẹp hữu hạn thành bắt tử giữa cuộc sống muôn màu này. 

Những tác phẩm âm nhạc của Mozart được coi là những gì tỉnh túy và thuần 
khiết nhất. Hơn 600 tác phẩm của ông đã định hình và hoàn thiện hình thức tuyệt 
vời của nhạc giao hưởng, hòa tấu, opera thời bấy giờ. Âm nhạc của Ông không chỉ 
được công chúng yêu mến mà còn ảnh hưởng lớn đến những nhà soạn nhạc vĩ đại 
sau nảy, tiêu biểu là Beethoven. Những vở opera của Mozart đã giúp cho mọi người 
có một cái nhìn sâu sắc về tâm lý con người đối với âm nhạc. Nhờ sự vui vẻ, tươi 
tắn trong mỗi giai điệu nhạc đã mang đến niềm vui và sự hài hòa trong tâm hồn 
con người. Hơn 250 năm qua, âm nhạc Mozart vẫn luôn sống nhân loại với bởi vẻ 
đẹp của sự bình dị luôn gắn liền cuộc sống một cách kỳ diệu. Biết bao tâm hồn 
được hưởng niềm hạnh phúc mà âm nhạc của ông mang lại. 

Qua những áng thơ văn còn ghi lại trên trang giấy, các danh nhân văn học đã 
xây những viên gạch đạo đức cho cuộc đời bằng ngòi bút của nghệ thuật và sự 
sáng tạo. Tính giáo dục đạo đức - một giá trị nhân văn cao đẹp được “gói” trong 
mỗi tác phẩm đã nâng dậy được biết bao tâm hồn thêm sâu sắc và toàn diện hơn. 

Đại thi hào Nguyễn Du là một thiên tài của dân tộc Việt Nam. Với tài năng 
thiên phú cùng tình yêu nước, thương người, ông vẫn luôn sống mãi trong lòng 
hậu thế qua đi sản văn học quý giá mà ông để lại. Vẻ đẹp thiên nhiên cùng nét đẹp 
của con người như tài, sắc, đức tính vị tha, chí khí anh hùng đã được ông gửi gắm 
qua hàng trăm tác phẩm mà đỉnh cao là “Truyện Kiều”. Cho đến ngày hôm nay, tư 
tưởng vị nhân sinh và triết lý về sự cảm thông sâu sắc trước nỗi đau khổ của phận 
người nhỏ bé trong chốn bê dâu đã cảm ứng được bao trái tim của người dân Việt 
Nam và trên khắp thế giới. Tiếng thơ của Đại thi hào Nguyễn Du đã vượt khỏi thời 
gian, không gian và ngôn ngữ, đánh thức mầm thiện lành, đạo đức trong tâm khảm 
COn người. 

Được biết đến như một vì tinh tú của văn học nhân loại, Đại văn hào Vietor 
Hugo đã thắp sáng niềm tin cho loài người bằng việc ca ngợi tình thương, sự 
công bằng trong thế giới. Những kiệt tác văn học như: Những người khốn khổ, 
Nhà thờ Đức Bà Paris... đã In sâu vào tâm trí mọi người hình ảnh những thân 
phận khốn khó, thấp kém, xấu xí nhưng sống chân chính với ước muốn vươn lên 
làm lại cuộc đời. Vẻ đẹp trong tình thương g1ữa người với người cùng khát vọng 
tiềm ấn trong những con người nhỏ bé ây là nguồn động lực to lớn, là điểm tựa 


s17, 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


của niềm tin trong tâm hôn thế hệ sau không ngừng nỗ lực cô gắng sống một cuộc 
đời có ý nghĩa. 

Qua những trang văn thơ nghĩa tình, các tác giả đã tôn vinh nét đẹp trong 
phâm chất của con người như lý tưởng sống cao cả, ý chí nghị lực lớn lao, tình yêu 
nước cháy bỏng. Lev Tolstoy với tiêu thuyết “Chiến tranh và hòa bình”, Nikolai 
Alekseyevich Ostrovsky với tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” là những thành công 
tiêu biểu. Sự cảm nhận tinh tế và sâu sắc qua từng diễn biến tâm trạng của các nhân 
vật trong các tác phâm đã đánh thức con người trước ranh giới thiện ác nằm sâu 
trong tâm hồn. Những tác phẩm như vậy luôn là động lực giúp mọi người học cách 
sống và vươn tới những điều cao đẹp. 

Và còn rất nhiều danh nhân như William Shakespeare, Ernest Hemingway, 
Felix Bartholdy Mendelssohn, Beethoven.... đã để lại nhiều tác phẩm gây được 
ảnh hưởng lớn cho xã hội. Thông qua nghệ thuật, họ đã thực hiện sứ mệnh giáo 
dục đạo đức con người một cách hoàn hảo. Nghệ thuật chân chính đã nâng dậy, 
hoàn thiện biết bao tâm hồn, có khi cứu được cuộc đời của những người cùng 
đường tuyệt vọng. Quả thực, những đóng góp của các danh nhân văn học nghệ 
thuật thật to lớn. 

$3.$. Danh nhân khoa học 

Ngày nay, những kiến thức khoa học đang đưa thế giới tiến bộ từng ngày 
với những phát minh về công nghệ ngày càng hiện đại, đem lại nhiều tiện nghi 
cho con người. Nền khoa học kỹ thuật phát triển là nhờ vào những công trình vĩ 
đại của những nhà nghiên cứu lỗi lạc mà đến nay những kiến thức đó được truyền 
dạy cho nhiều thế hệ học sinh trên thế giới. Nhìn lại quá trình phát triển của nền 
khoa học gồm các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, y sinh... chúng ta biết ơn 
và khâm phục những nhà khoa học thiên tài bởi kho tàng tri thức vô tận mà họ 
đã đề lại cho nhân loại. 

Hy Lạp cô đại được coi là quê hương sản sinh ra những nhà khoa học có kiến 
thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực và để lại nhiều thành tựu lớn lao. Họ đã phát 
minh và đặt cơ sở cho môn số học, hình học. Những định lý, định đề, định luật vẫn 
được sử dụng trong toán học và vật lý hiện đại như định lý Pitago, định lí Thales, 
định luật Acsimet, định đề Euclid.... Trong số đó, Pythagoras là người đem lại 
nhiều biến đổi cho nền toán học thế giới. Ông cùng các học trò của mình đã tổng 
kết những tri thức về số học, thiết lập nhiều công thức, định lý và chứng minh bằng 
suy luận logic, trong đó có định lý Pitago “7rong một tam giác vuông, tổng bình 


=... 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


phương của hai cạnh góc vuông bằng bình phương của cạnh huyền”. Pythagoras 
còn là nhà thiên văn học tiễn bộ thừa nhận trái đất hình cầu, chuyên động theo một 
quỹ đạo nhất định. Những kiến thức khoa học thời kỳ này đã đặt nền tảng cho sự 
phát triển khoa học kỹ thuật về sau. 

Nhà khoa học Isaac Newton là nhà vật lý, toán học, thiên văn học người Anh. 
Ông được thế giới tôn vinh là người sáng lập ra cơ học cô điển. Cống hiến lớn 
khiến tên tuổi của ông trở thành bắt tử là nguyên lý vạn vật hấp dẫn tìm ra sức hút 
giữa các vật thê. Ông còn có thành tựu nồi bật trong lĩnh vực quang học, phân tích 
ánh sáng trăng thành các thành phần đơn sắc khác nhau. Trong toán học, ông đã 
tìm ra nhị thức giải tích được gọi là “nhị thức Newton”. Ông còn xây dựng nên 
một mô hình toán học có tên “khoa học của sự liên tục”, là cơ sở cho các phép tính 
v1 tích phân sau này. 

Albert Einstein là một trong những nhà khoa học nỗi tiếng nhất mọi thời đại. 
Ông có những đóng góp lớn lao trong các lĩnh vực của vật lý hiện đại. Trong đó, 
lý thuyết tương đối rộng đã làm thay đôi những hiểu biết của con người về vũ trụ. 
Thuyết tương đối rộng tiên đoán và giải thích được nhiều hiện tượng bí ân trong 
vũ trụ như thấu kính hấp dẫn, sự giãn nở của vũ trụ, sự tồn tại của hỗ đen... Nhiều 
tiên đoán đã được xác minh bằng thực nghiệm, và nhiều chủ đề vẫn đang tiếp tục 
được nghiên cứu. Năm 1921, ông được giải Nobel về vật lý cho công trình nghiên 
cứu về hiện tượng quang điện. Einstein đã lập lên phương trình nỗi tiếng E=mc^2 
chuyên đổi tương đương giữa khối lượng và năng lượng, là tiền đề cho sự phát 
triển về năng lượng hạt nhân. 

3.0. Những danh nhân đặc biệt 

Trong lịch sử, nhiều bậc danh nhân có tải năng vượt trội trên nhiều phương 
diện, họ để lại những công hiến có giá trị và tầm ảnh hưởng rất lớn trong nhiều 
lĩnh vực của cuộc sống. Những danh nhân như vậy thường có tầm nhìn bao quát 
và sâu sắc về mọi vẫn đề trong đời sống xã hội. Việt Nam may mắn có được hai 
trường hợp là chủ tịch Hồ Chí Minh và đức vua Trần Nhân Tông, vừa là anh 
hùng, vừa là danh nhân trên lĩnh vực chính trỊ, quân sự, văn hoá, văn học và đạo 
học. Trên thế giới, có những danh nhân đa tài như: Aristotle là người có những 
công hiến to lớn ở nhiều lĩnh vực như vật lý học, toán học, thi ca, âm nhạc, văn 
học, chính trị...; Leonardo đa Vinci nổi tiếng là một hoạ sĩ xuất sắc, nhà điêu 
khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà toán học, giải phẫu học, nhà địa chất, nhà thực 
vật học và nhà văn nổi tiếng thời kỳ Phục Hưng; Gottfried Wilhelm Leibniz là 


-_30 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


một thiên tài trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả pháp luật, tôn giáo, lịch sử, văn 
học, logic, siêu hình học. 

Một trường hợp đặc biệt nữa là những người đầy đủ các tố chất, các đặc điểm 
của một vị danh nhân nhưng người đời lại hiếm ai biết gì về họ. Trong lịch sử đã 
có những người rất nôi tiếng vì sự thành đạt, vì sự đóng góp đôi với xã hội. Nhưng 
người khác không biết rằng âm thầm phía sau có công lao của người vợ, của những 
người phụ nữ không tên tuổi, hay của những người trợ lý, những người bạn đã giúp 
đỡ âm thầm. 

Hoặc những người làm tình báo, từ xa xưa cho đến nay, dù là thời chiến hay 
thời bình, họ vẫn luôn là lực lượng nòng cốt của đất nước. Họ là những người anh 
hùng thầm lặng với đức hy sinh cao cả, ngày ngày đi trên lăn ranh sinh tử nhưng 
lúc nào cũng giữ lòng sắt son trung thành với Tổ quốc. Chắc chắn rằng trong số họ 
luôn có những con người nỗi bật lên với những công tích vĩ đại, với tắm lòng cao 
thượng, và họ xứng đáng là danh nhân của đất nước. Tuy nhiên, do tính chất đặc 
thù của công việc họ đang làm nên chúng ta không thê biết gì về họ, chúng ta có 
thể gọi họ là Ấn danh nhân. Trong cuộc đời còn rất nhiều những con người thầm 
lặng mà vĩ đại như thế. Do đó khi ta ngưỡng mộ danh nhân, ta vẫn dành một góc 
nhỏ trong tâm thức tôn vinh và dành một phút tưởng niệm cho những Ân danh 
nhân này, những người ta không hề biết đến họ, nhưng ta biết chắc một điều là 
công lao của họ đôi với cộng đồng, đối với xã hội rất là lớn. 


--4()⁄2 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


KẾT LUẬN 


Danh nhân là những con người lỗi lạc của thời đại, họ không những là kết 
tỉnh của tài năng trí tuệ, của lòng trung quân ái quốc, của nghị lực phi thường, mà 
còn là biểu trưng cho lý tưởng sống cao thượng và sự cống hiến không mệt mỏi 
cho xã hội. 

Mỗi quốc gia ít nhiều đều đem đến cho đời những con người tiêu biểu của 
thời đại. Sự xuất hiện của họ làm cho thế giới ngưỡng mộ và học hỏi, chính vì vậy 
họ ảnh hưởng lớn lao đến nhân loại. Tài sản quý giá nhất của mỗi quốc gia có lẽ 
không phải được đánh giá bằng số lượng tài sản của quốc gia đó, hay số lượng tỷ 
phú được vinh danh trên bảng xếp hạng thế giới, mà chính là các danh nhân với 
những đóng góp họ đã để lại cho cuộc đời. Họ là biểu tượng cao đẹp sống mãi 
trong ký ức, trong tâm tưởng của lịch sử. Một dân tộc có truyền thống tôn vinh các 
anh hùng, các bậc danh nhân, vĩ nhân, trọng người tải là một dân tộc có đạo đức, 
có chính nghĩa và quốc gia đó sẽ phát triển vững bên, chính vì vậy, chúng ta không 
cho phép mình để công ơn của họ bị quên lãng. 

Vì thế, một hệ thống đặc điểm chung về danh nhân cũng như các tiêu chí 
quan trọng để đánh giá đúng tầm mức cụ thê những phâm đức, những cống hiến 
của họ là một điều hết sức cần thiết. Chính nhờ sự đánh giá khắt khe, cần trọng 
như thế mà vị thế tôn quý của các danh nhân không bao giờ bị suy giảm. Nghiên 
cứu và tôn vinh các danh nhân là giúp lưu truyền giá trị văn hoá qua các thế hệ, 
góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người cho thời đại, hôm nay và 


mai sau. 


¿2Ÿ c; 


THAM GIA LÝ LUẬN VÉ NHÂN TÀI 


ÔNG VŨ NGỌC PHƯƠNG 
Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học phát triên 
nguôn Nhân Lực - Nhân Tài Việt Nam 


Chúng ta đều biết nhiều, luận nhiều về sự quan yếu, cốt tử của Nhân 
Tài và trọng dụng Nhân Tài. Ngay từ khi xã hội loài Người có Lịch sử thành văn 
cũng đã bản nhiều, trải hàng chục nghìn năm ở những nền Văn minh tối cỗ như 
Lưỡng hà - Ân độ, sông Nin - Ai Cập, sông Hoàng Hà - Trường Giang Trung Hoa, 
nên Văn minh Hy - La,... Trong đó Văn minh Lạc Việt là một trong những Nền 
Văn minh sớm, rực rỡ đã được Lịch sử Khảo cổ học chứng minh. Văn minh Nhân 
Loại đã nghiên cứu, bình luận nhiều về Người Tài, về Kẻ sĩ, về Anh hùng, Hào 
Kiệt.... Tuy nhiên cho tới nay chưa lập thành một Hệ thống nghiên cứu hoàn chỉnh, 
một công trình Khoa học Lý luận có hệ thống lozie về Nhân Tài. 
Hôm nay, Viện nghiên cứu Danh Nhân do Viện trưởng Giáo sư Tiến sỹ 
Hoàng Chí Bảo thuộc Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực - 
Nhân Tài Việt Nam tổ chức Hội thảo lần thứ nhất (12/2022) về Nghiên cứu Nhân 
Tài tiễn tới xây dựng hệ thống Lý luận Nhân Tài là một vấn đề lớn, hệ trọng của 
Quốc gia - Dân tộc. Chúng ta đã liều mình khai phá rừng rậm để mở một lối mòn 
đầu tiên cho xây dựng Học thuyết Nhân Tài cho nhiều năm sau kết nối - Điều chưa 
từng có ây đòi hỏi sự Dũng cảm Trí thức, sự tập trung cao độ trí tuệ của tập thể các 
Nhà Khoa học trong Nước và Quốc tế. Đây là Một Học Thuyết rất cần sự kiên trì, 
nhẫn nại lao động khô mình, nhọc sức của nhiều thế hệ, trong đó chúng ta có vinh 
hạnh là người mở đầu. Quả thực là một vấn đề rất quan trọng nên mấy nghìn năm 
thường bàn đến, nhưng lập thành Lý luận Khoa học thì chưa, nếu như thời nay 
chúng ta không thành công cũng là lẽ thường. Điều đó chỉ chứng minh là chúng ta 
không đủ tầm trình độ khi làm một việc quan trọng. Nhưng chúng ta cũng đã là 
người tập hợp và mở đầu cho sự hình thành Khoa học Lý luận về Nhân Tài. 
Khi nói về Nhân Tài ở Việt Nam, chúng ta thường nhắc lại câu: “ Hiển 
Tài là Nguyên khí của Quốc gia” khắc bia Tiễn sỹ năm Hồng Đức thứ 15 (1484) 
đặt tại Văn Miễu - Quốc Tử Giám củaTiễn sĩ Thân Nhân Trung, chữ Hán: HH, 
1419 - 1499, tự Hậu Phủ - chữ Hán: JETR, ( Sách Đăng Khoa lục còn ghỉ ông có 


tên là Thân Trọng Đức sinh năm 1418 mắt năm 1499), ông từng giữ các chức Đông 


-:4~ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


các Đại học sĩ kiêm Tế tửu Quốc tử giám, kiêm Thượng thư bộ Lễ, Phó đô Nguyên 
súy Tao đàn Nhị thập bát Tú, Trưởng Hàn lâm viện sự, Thượng thư Bộ Lại, Nhập 
nội Phụ chính dưới triều Vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) và Vua Lê Hiến Tông 
(1497 - 1504). 

Xã hội loài người từ thời cỗ đại đã nhận thức để trọng dụng Nhân Tài. 
Trong các thư tịch cô của Việt Nam cũng đã có viết về Nhân Tài, tư liệu còn đọc 
được là phiên bản sách Đại Việt sử ký của Lê văn Hưu (chữ Hán: ## #K;1230 - 
1322). Năm Đinh Mùi (1247), ông đỗ Bảng nhãn khi mới 17 tuổi. được giữ chức 
Kiểm pháp quan, rồi Binh Bộ Thượng thư, Hàn Lâm Viện Học sĩ kiêm Quốc sử 
Viện Giám tu. Ông cũng là thầy dậy học của Thượng tướng Trần Quang Khải. Ông 
viết Đại Việt sử ký gồm 30 quyền dưới triều vua Trần Thánh Tông (1258 - 1278), 
đây là bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Bộ sách này đến nay không còn nhưng 
nhờ nó mà Ngô Sĩ Liên đã dựa vào để soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thự. Lê Văn 
Hưu dự khoa thi đầu tiên ở nước ta có đặt ngôi Tam khôi. Nguyễn Hiền 12 tuổi đỗ 
Trạng nguyên, Đặng Ma La 14 tuổi đỗ Thám Hoa. Sự kiện những thiếu niên thi đỗ 
rồi được bổ ngay làm quan Đại thần dưới Triều Nhà Trần đã cho thấy sự trọng 
dụng Nhân Tài của Nhà Trần đến như thế nảo. 

Nếu như Nhân Lực là sức của Toàn Dân, thì Nhân Tài là người có năng 
lực nổi trội để lãnh đạo, quản lý, đứng đầu một nhà nước, một tổ chức, một nhóm 
cộng đồng dân cư. Một Quốc gia - Dân tộc chỉ tồn tại được khi có Nhân Lực. Hiện 
nay chúng ta thường đặt nhiệm vụ Phát triển Nhân Lực kỹ thuật, Nhân Lực kỹ 
thuật cao là để một Cộng đồng Dân tộc có sức mạnh Tri thức. Tuy nhiên nếu không 
phát hiện, trọng dụng Nhân Tài ở nhiều cấp độ thì không thê tập hợp Tri thức Kỹ 
thuật thành Một sức mạnh Đoàn kết - Phát triển. 

Xin đưa ra một ý kiến để chúng ta cùng phân tích, phê bình, xây dựng: - 
Nhân Tài khi có giới hạn về lịch sử, về vị trí địa lý là Người Tài trong một Cộng 
đồng. Nhân Tài đã vượt qua được giới hạn về địa lý Vùng - Miền thường là các 
Danh Nhân. Danh Nhân mà vượt được giới hạn lịch sử, thay đôi được một thời kỳ 
lịch sử của một Quốc gia - Dân tộc là Thiên Tài. 

Không riêng ở Việt nam, trên thế giới cho đến nay việc trọng dụng Nhân 
Tài chỉ dừng ở chính sách, không có Luật, vậy nên khi thời cuộc thay đôi thì chính 
sách trọng dụng Nhân Tài cũng thay đổi. Các quan niệm về Nhân Tài gần như một 
cảm tính, do đó Nước lúc thịnh, lúc suy. Cổ nhân có câu: “Minh quân, Lương 
tưởng tao phùng đị / Tài tử, Giai Nhân tế ngộ nan ”, nghĩa là: ” Vua sáng, Tôi hiển 


c2 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


, 


(Tài) không mấy đời có / Người con trai Tài, Người con gái Đẹp khó gặp nhau` 
cỗ ngữ này nói lên quy luật khắc nghiệt của sự trọng dụng Nhân Tài hướng Thiện. 
Ngay từ khi thành lập Nhà nước Cách mạng năm 1946, Lãnh tụ Hồ Chí 
Minh đã có chính sách trọng dụng Nhân Tài. Người đã tập trung được rất nhiều 
Nhân Tài đưới Cờ đỏ Sao Vàng vừa kiến quốc, vừa chống ngoại xâm giành Độc 
lập, Tự do cho Dân tộc. Trải qua rất nhiều biến có, thăng trầm của hơn 92 năm, 
dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt nam nền Kinh tế - Xã hội nước 
ta từ năm 1986 đến nay đã bước vào Công cuộc Đôi Mới đạt được nhiều thành tựu 
làm thế giới ngạc nhiên, khâm phục. Chúng ta đều biết Nhân Tài là một trong 
những trụ cột phát triển của Nhân loại. Không có Nhân Tài - Sức Người, Sức Của 
sẽ không thê trở thành Hàng hóa chất lượng cao để thành công sự nghiệp Công 
nghiệp hóa, Hiện đại hóa Quốc gia - Dân tộc trở thành Cường quốc. 
Chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công văn số: 9727/ VPCP 
- GGVX về việc xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện và trọng dụng Nhân Tài. 
Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam đã dự 
thảo văn bản Dự Luật (Nghị định) về phát hiện và trọng dụng Nhân Tài xin ý kiến 
của các Nhà khoa học sau đó trình lên Lãnh đạo Đảng - Nhà nước. Đây là một dự 
Luật (Nghị định) mới lần đầu tiên được thực hiện trong Lịch sử nước ta với sự gửi 
găm hy vọng của xã hội là Dự án Luật phát hiện và trọng dụng Nhân Tài sớm được 
các Bộ, các Ngành chỉnh sửa, bổ sung trình Quốc Hội thông qua hoặc sử dụng một 
số điểm đề xuất phù hợp để ban hành chính sách hoặc Luật, văn bản dưới Luật 
(Nghị định Chính Phủ) bước đầu mở đường phát hiện, trọng dụng Nhân Tài cho 
Đất nước. 


- 44 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


VĂN PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA! 
CHU TỊCH NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: S§§ /VPCTN-TH Hà Nội, ngày UŠ_ tháng 6 năm 2015 


V/v thông báo chuyên công văn 


Kính gửi: Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn nhân lực — 
Nhân tài Việt Nam : : 
._ (Địa chỉ: P705/Tòa nhà số 20, phô Láng Hạ, 


CÔNG VĂN s. A0 quận Đống Đa, thành phó Hà Nội) 


"..... `... 


Ôể tháng. .6. n_ 2045` 
Văn phòng Chủ tịch nước nhận được Tờ trình sỐ 62/TIr-TWH ng 
19/5/2015 của Trung ương Hội Khoa học phát triên Nguôn nhân lực - Nhân 
Việt Nam về đê xuât dự án Luật (Nghị định) phát hiện và trọng dụng nhân tải. 


Thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đã chuy 
Tờ trình trên tới các cơ quan gồm: Văn phòng Quốc Hội, Văn phòng Chính pl 
Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động, Thương bị 
và Xã hội đề nghiên cứu xử lý trong phạm vi thâm quyền. 


__ Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng thông báo để Trung ương Hội liên 
biệt kêt quả giải quyêt./. 4 


TL. CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NU 
Nơi nhận: KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỎNG HỢP 
- Như trên; 
- CN VPCTN (đề báo cáo); 
- PCNTT VPCTN (để báo cáo); 
- Lưu: VT, Vụ TH (03). 


*a “~Z TT su Hải Lưu 

Phát hiện, trọng dụng Nhân Tài ở mọi cấp độ, mọi lĩnh vực đều rất phức tạp, 
hệ trọng. Chúng ta phải dựa vào Nhân Dân Việt Nam có truyền thống yêu nước rất 
sâu sắc, ý chí tự cường, bất khuất. Lịch sử Việt Nam đã minh chứng Thời đại Hồ 
Chí Minh là Thời đại Huy hoàng - Hiên hách nhất vì lần đầu tiên có Chính quyền 
Cách Mạng từ Nhân Dân mà ra, vì Nhân Dân mà chiến đấu. Sau Khởi nghĩa Tháng 
Tám 1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã khăng định: “NƯỚC 1⁄4 Là NUÓC DẪN 


- 45 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


CHỦ. Bao nhiêu lợi ích đêu vì dân. Bao nhiêu quyên hạn đêu của dân. Chính quyển 
từ xã đến Chính phủ trung ương đêu do dân cử ra. ” - Hồ Chí Minh Toàn tập. 


Trong bài viết “Yêu Bác lòng con trong sảng hơn - phỏng vấn nhà thơ 
Tổ Hữu ” của Bê Kiến Quốc, in trong tập sách “7ổ Hữu, về tác giả và tác phẩm” 
- NXB Giáo dục, tháng 4-1999, tr.145-146 có ghi lại Nhà thơ - Nhà Cách mạng Tố 
Hữu nói: “Nhân đó mình mới hỏi Bác: “Bọn châu ở bí mật ra, không hiểu chính 
quyên, xin Bác cho kinh nghiệm để về làm”. Bác nói: “Bác cũng mới làm. Bác có 
làm chủ tịch bao giờ!”. “Dạ, nhưng xin Bác chỉ vẽ cho. Bác cho ý kiến như ở Huế 
thì nên làm thế nào?”. “Ờ, cứ hỏi dân, dân ưng cải gì, không ưng cải gì. Người ta 
ưng cái gì thì làm, không ưng cái gì thì đừng có làm. Làm thế nào cũng hỏi dân. 
Cử ai làm, cũng phải hỏi dân ”. Tóm lại, chính quyên theo Bác chỉ có ba câu. Sau 
này ta nói: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra - theo tôi có lẽ không rõ bằng 


ba câu của Bác. Bác là vậy ”. 


Kiên 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: †1⁄27VPCP- KGVX Hà Nội, ngày05 tháng 12 năm 2014 
V/v trả lời kiến nghị xây dựng 
cơ chế, chính sách phát hiện, 
trọng dụng nhân tài 


Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ. 


Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài 
Việt Nam có văn bản số 98/CV-TWH ngày I§ tháng l1 năm 2014 gửi 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiến nghị Đảng, Nhà nước có kế hoạch 
khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện và trọng dụng nhân tài 
(bản chụp kèm theo). Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến 
như sau: 


Giao Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trả lời Trung 
ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam. 


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện/. 


Nơi nhận: 
- Như trên; 
~ Thủ tướng Chính phủ (để b/c); : 
- Các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đức Ð; (đê b/c); 
- TW Hội KHPTNNL-NT Việt Nam (đẻ biết 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTg, 
các Vụ: TCCV, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (3b). P 45 


Nguyễn Khắc Định 


sả 7 ‹ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số: 39 /BKHCN-TCCB Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2015 
V/v đề xuất trình dự thảo Luật phát hiện 
và trọng dụng nhân tài 
| MỘ0AHộC 9 10/040HÌN LỰC MNTÀIVỆT M# kính gửi: Trung ương Hội Khoa học phát triển 
tÌMA VĂN ĐẾN nguôn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam 


TT a0 cành nai 


Sau khi nghiên cứu đề xuất dự án Luật (Nghị định) phát hiện trọng dụng 
nhân tài tại Tờ trình số 62/TTr-TWH ngày 19/5/2016 của Trung ương Hội Khoa 
học phát triển nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ 
có ý kiên như sau: 

1. Về thâm quyền kiến nghị xây dựng luật, nghị định: 


Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 
định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chỉ tiết và biện 
pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì cơ quan, tô chức, cá 
nhân có thê gửi kiến nghị xây dựng luật, nghị định đến bộ, cơ quan ngang bộ 
giun lý hi lĩnh vực bằng văn Bấ hoặc thông qua Trang tông tin điện tử của 

ậy, Trung ương Hội Khoa học ph lên nguồn Nhân lực 


-48- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ện nay đã được quy định trong Luật khoa học và công nghệ;_ 


Ỷ 2014/NĐ-CP ngày . Ê quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân 

hoạt động KH&CN; Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định về _. 

thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước _ 
ngoài và chuyên gia HN ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại 
tàng Nam; Nghị đình số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 ban hành Điều lệ sáng 
kiến. Tương tự, đối với nhân lực, nhân tài trong các lĩnh vực khác cũng đã có 
chính sách, pháp tờ của nhà nước về phát hiện, trọng dụng. Vì vậy, Bộ Khoa 

học và Công nghệ đề nghị Trung ương Hội Khoa học phát tri triển nguồn Nhân lực _ 

- 2 BO tài Tà RUỜA Anh sốt chi tt Sã Suà DỤ suy _ cókhi - 


Ti 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Tôi xin nêu lên một số ý kiến đề chúng ta cùng thảo luận: 

- Một là người Tài phải là người có công đáng kể cho lợi ích Cộng đồng, cho 
Dân tộc và được cộng đồng,được đa số người trong xã hội công nhận. Người Tài 
nói chung có Thiện và Ác, có Chính có Tà.Trong nghiên cứu và xây dựng lý luận, 
tôi cho rằng cần nghiên cứu cả hai khuynh hướng Thiện và Ác của Người Tài, đây 
là sự lozic phát triển, mâu thuẫn của hai mặt đối lập Âm - Dương, Sáng - Tối, 
Nước - Lửa cùng song hành trong Lịch sử loài Người. Ác là Bản năng dễ theo, 
dễ học. Thiện là Lý trí Nhân cách phải được truyền dậy từ khi trẻ mới lọt lòng 
- Sự dậy Thiện chính là cách dậy của Ông, Bà, Cha Mẹ sau mới đến Nhà trường. 
Cộng đồng. Giáo dục Nhân cách Thiện lây Gương Mẫu là Chính yếu. Ngạn ngữ 
Việt có câu: “ Dậy con tự thủa còn thơ,.../ Bé không vin cả gây cành, ..../ Người 
không học như ngọc không mài, Học khôn đến chết, học nết đến già,../ Ân sâu 
nghĩa nặng chớ quên,../Làm con phải giữ lấy nên phong gia,.../ Học ăn, học nói, 
học gói, học mở / Khi măng không uốn thì tre trồ vòng / Làm người mà được 
khôn ngoan. Cũng nhờ học tập mọi đường mọi hay ! Rừng như biển thánh khôn 
đò. Nhỏ mà không học, lớn mò sao ra ICon có cha nhự nhà có nóc. Con có mẹ 
như bẹ ấp măng. / Con cái khôn ngoan vẻ vang cha mẹ. / Làm con cho đáng nên 
con. Trong tròn hiểu đạo, ngoài tròn giá danh./ Học là học đề làm người. Biết 
điều hơn thiệt biết lời thị phi. / Mẹ dạy thì con khéo, cha dạy thì con khôn, ...”. 
Dân tộc Việt có hàng vạn, hàng triệu câu ca dao, tục ngữ về nuôi dậy con - Tất 
cả đều chú trọng giáo dục Nhân cách. Nhân cách bao gồm Lễ và Nghĩa, đó là 
quy luật Hưng Thịnh muôn đời. Bá Di liệt truyện nói: “ Đạo Trời Đất không thân 
với ai, thường thán với Người Thiện ”. 

Tôn chỉ của Đảng Cộng sản Việt Nam “ Dân giấu, Nước mạnh, Dân chủ, 
Công bằng, Văn minh” là Chân lý khát vọng của Nhân loại rất gian nan để thành 
hiện thực. Nhưng trong gian khó thì sự gian khó nhất chính là Công bằng - mà 
Công bằng chính là Nhân cách. Không có đa số người có Nhân cách trong Xã 
hội thì không thể Công bằng. Từ cổ xưa, không có Nhân cách là một tai họa vô 
cùng, Kinh Dịch viết: “ Sai một hào, một ly, lâm đến nghìn dặm, cho nên nói: Tôi 
giết Vua, con giết Cha, không phải duyên cớ một sớm, một chiêu mà ra, cải đó đã 
ngắm ngắm từ lâu rồi,... Vì không biết nghĩa lÿ, nên bị tai tiếng không sao tránh 
khỏi. Chỉ vì không hiểu cái thâm thúy của Lễ và Nghĩa mà đến nổi Vua không ra 
Vua, Cha không ra Cha, Con không ra Con. Vua không ra Vua thì phạm tội với Lễ 


-50- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nghĩa. Tôi không ra Tôi thì phải giết. Cha không ra Cha thì vô đạo. Con không ra 
Con thì bắt hiểu. ” 

Người Tài trên cả hai phương diện Thiện và Ác đều có cấp độ, tạm gọi là 
đăng cấp. Xin nêu một ý kiến để Hội nghị thảo luận, tôi sơ bộ tạm thời phân định 
có 04 thứ hạng Nhân Tài: 

- Một là Vĩ Nhân: là Người có sự nghiệp làm thay đổi và khai sinh ra một 
thời đại, thậm chí là cả một kỷ nguyên mới về ý thức hệ kinh tế, xã hội, triết học, 
văn hoá,...Có nhiều dẫn chứng về những Vĩ nhân. Người gần với chúng ta nhất là 
Hồ Chí Minh - Người đã khai sinh ra một chế độ xã hội với triết học hoàn toàn 
mới ở Việt Nam.Thế giới coi Hồ Chí Minh là một trong những Vĩ Nhân cuối cùng 
của Thế kỷ XX có nhiều Công đức Thiện không chỉ với Việt Nam vì đã khởi đầu 
cho sự phá bỏ hệ thống Thực dân đã kéo dài hơn 300 năm trên toàn thế giới. Do 
sự nghiệp của Vĩ Nhân tác động làm thay đổi cả một Thời đại nên sự nghiệp và 
danh tiếng của Vĩ Nhân chỉ được một phần Thế giới kính phục, một phần khác của 
Thế giới lại căm ghét. Đó là quy luật cuộc đấu tranh Thiện - Ác, khi Thiện mạnh 
Ác yếu thì thế giới ôn hòa. Khi Ác mạnh Thiện yếu thì thế giới bạo loạn, chiến 
tranh. Cuộc chiến Thiện - Ác không thể chấm dứt trên Thế gian này. 

- Hai là Danh Nhân: là Người mở đầu hay khai sáng - nâng cao và phát triển 
hơn nữa một lĩnh vực lớn trong Xã hội như Triết học, Văn học Nghệ thuật, Khoa 
học kỹ thuật, Kinh tế, Chính trị,...Danh Nhân trong lịch sử loài người từ Thượng 
cô đến nay kế có hàng triệu người. Đặc điểm của Danh Nhân là có sự nghiệp hướng 
Thiện là chính, vì vậy khi Danh Nhân Thiện đã qua đời nhiều thế hệ sau vẫn sử 
dụng thành quả của họ,học tập họ ở nhiều mặt từ phong cách tư duy đến học thuật. 
Lịch sử Nhân loại thường biểu hiện sự kính trọng đối với Danh Nhân Thiện ở mọi 
Thời đại. 

- Người có Danh Vị: là Người thường có vị trí nổi trội so với đồng nghiệp 
trong một khoảng thời gian nhất định. Họ là các Nhà lãnh đạo Chính Trị, Quản lý 
Kinh doanh,Văn hoá Nghệ thuật, Khoa học kỹ thuật, Dịch vụ,... Tác dụng của họ 
có tính chất đi đầu cộng đồng. Đánh giá về công lao của Người có Danh vị làm 
được Thiện căn thường rất khó vì có đặc trưng hoà lẫn trong hành động Tập thể 
mà vì thế Người có Danh VỊ dù Thiện hay Ác sau khi rời khỏi vị trí, thường ít được 
nhắc đến. Sự nổi tiếng có giới hạn về thời gian, thường là do thông tin đại chúng 
có tính Thời sự nên dễ nhớ, mau quên. Vì vậy chỉ Những Nhà lãnh đạo Chính trị 


“551[ 2; 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


có Công Đức lớn hoặc gây ra Tai họa lớn trong cả một thời kỳ phát triển của một 
Quốc gia - Dân tộc mới được lịch sử nhắc đến. 

- Người Tài Năng: Là những người nỗi trội so với những đồng nghiệp trong 
một giới hạn nhất định, có thê là rất ngắn rồi sau đó gần như bị lãng quên. Có thê 
dẫn chứng những vận động viên được huy chương vàng, học sinh, sinh viên đạt 
thứ hạng cao trong học tập, các ca sỹ, ... Kế cả những Tội phạm làm việc xấu, ác. 
Thường sự cảm nhận và đánh giá tác động hay công hiến của những Người Tài 
Năng chỉ giới hạn trong một cộng đồng. 

Tôi nhận rằng thực tiễn hai thứ hạng Nhân Tài đầu tiên là Vĩ Nhân và Danh 
Nhân được nêu trên đều không liên quan đến Học vị, bằng cấp, .. . Mà phải xét 
bằng Giá trị Thực tiễn họ đã cống hiến cho Dân tộc và cao hơn là cho Nhân loại. 

Vấn đề rất quan yếu là Nhân Tài được hình thành như thế nào? Có đảo tạo 
được Nhân Tài không? Đây là hai vấn đề rất cần được nghiên cứu sâu làm cơ sở 
cho phát hiện Nhân Tài chưa bộc lộ và đào tạo Nhân Tài. Có những Nhân Tài ở 
cấp độ hẹp do đào tạo mà có, nhưng những Nhân Tài ở cấp độ cao, rộng thường 
do Tự thân rèn luyện. Vì vậy phân chia khoa học thứ hạng Nhân Tài để trọng dụng, 
để đào tạo là rất quan trọng, rất cần thiết. Người Tài dù là thứ hạng nào về bản 
chất phải có hai tố chất: - Thứ nhất là trí Thông minh bâm sinh do di truyền của 
Cha Mẹ hoặc thậm trí là gien ân trội về Thông minh từ đời ông bà, tổ tiên Nội, 
Ngoại truyền qua Cha Mẹ thì lặn, đến con cháu mới trội lên. 

Bản chất của Nhân Tài dù thứ hạng nào, Thiện hay Ác phải có sự tự rèn 
luyện, thậm chí là khổ luyện.Tố chất thứ hai hãy nói Nhân Tài Thiện là có sự 
khởi đầu từ Gia phong - Nhân cách. Người xưa có câu: “Sống để Đức cho con 
cháu ” là nói đến truyền thống Gia phong. Thực tế Lịch sử Xã hội cho thấy những 
gia đình nề nếp, gia giáo không nhất thiết phải có bằng cấp, học vị thì con cháu 
đều thành đạt và ít nhiều đều ở một trong bốn thứ hạng của Nhân Tài. Sự thành đạt 
còn ấn chứa cả di truyền và trong hoàn cảnh sống mà thường là khó khăn nhưng 
có Gia phong nếp nhà: “ Đói cho sạch, Rách cho thơm ” và “Giấy rách thì giữ lấy 
lê” dù trong cảnh bần hàn không bị biến chất. 

Cổ nhân có câu “Mới hay loạn thể xuất Anh hùng” hoàn cảnh sống chính là 
thử thách để phân định Người đó có là Người Tài dù là Thiện - Ác hay không nên 
có câu ca dao: 

“GŒừng già,ŒGừng rụi Gừng cay, 


, 


Anh hùng cảng cực, càng dày nghĩa nhấn. ` 


-52- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Chúng ta cần hiểu rõ và sâu từ “ Anh hùng”, đây là một khái niệm tương đối. 
Như xâm lược chăng hạn, đối với cộng đồng, dân tộc chống Ngoại xâm thì đó là 
Kẻ Cướp Nước. Đối với nước đi xâm lược lại là anh hùng. Sự này cũng giống như 
giết giặc ngoại xâm là Anh hùng, nhưng giết người vô tội trong xã hội lại là Tội 
phạm. 

Sự rèn luyện tự học hỏi là yếu tố Đủ đề trở thành Tài. Không có sự tự rèn 
luyện thì dù có thông minh mấy thì cục thép tốt cũng như cục gang. Có khô luyện 
thép mới trở nên sắc bén, sáng bóng. Còn gang thì ngược lại, càng tôi rèn càng nứt 
sấy, càng đen xấu, rèn quá mức còn tan vỡ ! Đến đây, tôi thấy sự phát hiện Nhân 
Tài có thê thực hiện trên cơ sơ nghiên cứu và xây dựng trắc nghiệm khoa học từ 
các môn khoa học Tâm lý học, Nhân Chủng học và một môn Khoa học tối cô rất 
hệ trọng là Nhân Tướng học. 

Tôi đã có điều kiện từ gia đình được đọc về Tướng học từ thủa thiếu thời. 
Những cuốn sách như “Thần tướng Toàn biên” của Hứa Phụ đời Nhà Đường đã để 
lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc về xét đoán tính cách con người thông qua nét 
mặt, hình dáng, tiếng nói, đi đứng, nằm, ngồi. Trải nghiệm qua cuộc đời nhiều gian 
truân, càng thấy Nhân tướng học rất kỳ diệu, uyên thâm.Có thể xét đoán một người 
không quen biết về quá khứ,về hiện tại, về tương lai đúng tới 60% ~ 70%. Khi 
người xét đoán (Người xem Tướng) trong lúc có sức khoẻ tốt, tinh thần minh mẫn 
thì sự chính xác đạt tới 80% ~ 95% mà không cần biết tên, năm sinh hay bất cứ 
thông tin nào của người được xem. 

Tục ngữ ca dao Việt Nam có rất nhiều câu nói về Tướng học như : 

Người khôn con mắt đen sì, 
Người dại con mắt nửa, nửa thau. 
hay: 

Đàn ông rộng miệng thì sang, 
Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. 
Những người thắt đáy lưng ong, 
Đã khéo chiêu chồng lại khéo nuôi con. 
Những người béo trục béo tròn, 

Ăn vụng như chóp đánh con cả ngày. 
Những người mặt nạc đóm dây, 


Mo nang trôi sấp biết ngày nào khôn. 


-53- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nhân Tài và sự xét đoán, nghiên cứu, phát hiện, trọng dụng Nhân Tài là câu 
chuyện của nghìn vạn năm trước sau không bao giờ hết. Trên đây tôi cũng xin mạo 
muội góp một số thiển ý về Nhân Tài để các Nhà khoa học tham khảo. 

Việc cầm quyền Quốc gia - Dân tộc quan yếu nhất là Dân Yên thì Nước 
Thịnh. Trong Bình Ngô Đại cáo, Nguyễn Trãi đã viết “ Việc Nhân nghĩa cốt ở yên 
Dân”. Mọi sự trong lịch sử loài người đều nhằm mục đích sao cho có kết quả tốt 
nhất để giải quyết ba mục tiên “ Ăn - Mặc - Ở” trong đó Ăn quan trọng hàng đầu. 
Sử ký Tư Mã Thiên ghi: “ Thiền tử coi Dân là Trời. Dân coi miễng Ăn là Trời ” đủ 
thấy việc lo cho Dân No - Âm hệ trọng như thế nào đến bình ôn một Quốc gia. 
Ngày nay tất cả các chính sách, pháp luật của tất cả các quốc gia đều ưu tiên Phát 
triển Kinh tế - Dân giầu rồi Nước mới mạnh. Chính trị - Kinh tế - Xã hội đều là 
những trụ cột lớn nhất, trong đó Chính trị sai lầm và Tham nhũng là tiền đề cho sự 
bất ôn của một Quốc gia - Dân tộc. 

Lịch sử loài người từ khi có tiền và giai cấp thì Người kinh doanh - Nay gọi 
chung là Doanh nhân - sản xuất rồi đưa hàng từ nơi thừa đến nơi thiếu. Sức lao 
động, Tài nguyên chỉ trở thành Hàng hóa nếu có Doanh nhân. Từ xưa, dân gian ta 
vẫn gọi chung là Thương nhân và ít có phân biệt giữa buôn bán và sản xuất, quan 
niệm này đến nay lại đúng với Học thuyết Kinh tế học hiện đại. Do chuyện Thương 
nhân mua rẻ, bán đắt hay biến việc bán tất cả các loại sản phẩm thành Hàng hóa 
có lãi nên trong gần hết chiều dài lịch sử xã hội loài người từ cô xưa đến cận đại 
đều coi khinh Doanh nhân cho họ là xảo trá, tham ác là loại người thấp kém nhất 
trong xã hội. 

Chế độ phong kiến ở Việt Nam cũng như nhiều nước phương Tây thời cô đều 
có Luật, Lệ cắm không cho con nhà Thương nhân được đi học, đi thi, không được 
ra làm quan. Đến gần nửa đầu thế kỷ XVI, khi các giáo sỹ và thương nhân Tây 
phương đến Việt Nam vào năm Nguyên Hòa thứ nhất (1533) đời Vua Lê Trang 
Tông cho mãi đến gần cuối thế kỷ XIX, lần đầu tiên vào Năm Tân Ty (7687 - Tự 
Đức thứ 34) có Quan Lê Đĩnh đi sứ ở Hương Cảng (Hongkong) về tâu: “Các ước 
Thái Tây mà phú cường là chỉ cốt ở việc bình và việc buôn bán. Lấy bình linh mà 
bênh vực buôn bản, lấy việc buôn bản mà nuôi bình lính. Nước ta, người khôn 
ngoan, lại có lắm sản vật, nên người ta mà làm thì cũng có thể giữ được quyên độc 
lập của nước nhà ".Vua Tự Đức nghe xong nói: " Được” rồi giao cho các quan bàn. 

Hàn Lâm Viện Phan Liêm viết sớ tâu : "Cho mở rộng sự buôn bản, sự chung 


vốn lập hội, cho người đi học nghệ khai mỏ,..." Vua Tự Đức giao cho đình thần xét 


- 54 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thì các quan bàn việc buôn bán không tiện (!) Vua Dực Tông ( Tự Đức) khuyên 
các quan nghĩ cho kỹ, nên làm cho tiến bộ, ... Chiếu ban ra viết: " Xé lời ấy thì 
không phải Jua không muốn thay đổi. Chỉ vì Wua ở trong cung điện, việc đời không 
biết rõ, phải lấy các quan làm tai làm mắt, mà các quan thì lại số người biết thì ít, 
số người không biết thì nhiễu,... Lại có lắm người tự nghĩ mình đã có quyên cả 
ngôi cao, thì tất giỏi hơn người, chứ không hiểu rằng cái tài giỏi không cần phải 
nhiễu tuổi, sự khôn ngoan không phải là làm quan to hay quan nhỏ. Cái phẩm giá 
con người cốt ở tư tưởng, học thức, chứ không phải ở tiền của hay là ở quyền 
tước ”. 

Nhưng cũng không ai thi hành! 

Sau thời gian này lần đầu tiên trong sử sách nước có xếp hạng dân là “ $7, 
Nông, Công, Thương”. Như vậy Doanh nhân vẫn là dân loại bét. Sau khi xếp hạng 
dân, lệ Vua ban ra cứ 3 năm thi Hương, các quan từ Kinh đi ra coi thi có dương 
biển lên phía trước đề: "Phụng chỉ cầu Hiên". Mới thấy ý nghĩa của thi cử ngày 
trước khác bây giờ, không phải để lấy bằng cấp, mà để tìm người Hiền Tài, nhưng 
rút cục sự trớ trêu là con nhà Thương nhân vẫn không được tham gia thi cử! 

Sự hạn chế lịch sử này giải thích hai sự việc trước đó,năm Bính Dần ( 1866 
- Tự Đức thứ 19) có Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Điều ở nghệ 
An đi học ở Tây về có viết điều trần về văn minh ở Tây lên Vua Dực Tông (Tự 
Đức) vua giao cho đình thần xét duyệt, xem xong bảo nói càn, bỏ đi. Lại đến năm 
Mậu Thìn (1868 - Tự Đức thứ 21) có Đinh văn Điền người Ninh Bình dâng sớ tâu 
Vua Tự Đức phải cho : “mở doanh điền, khai thác mỏ vàng, làm tâu hỏa, cho người 
Tây vào buôn bản để luyện tập sỹ tốt, thêm lương thực, bót sưu dịch cho dân, 
thưởng người có công, nuôi người bị thương, người tản tật,...” Vua giao cho đình 
thần xét, cho là không đúng, bác bỏ đi - Việt Nam sử lược, Đại Nam Thực lục chính 
biên - sách đã dẫn. 

Tại các nước phương Tây, sau Cách mạng Tư sản Hà Lan 1566 - 1572, cuộc 
Công nghiệp lần thứ nhất đã bắt đầu đưa vị trí Doanh nhân là Động lực quốc gia. 
Ở Việt Nam, thời kỳ phong kiến và tàn dư tư tưởng phong kiến còn kéo dài đến 
tận thời hiện đại. Sự định kiến có hữu Doanh nhân (Tư nhân) từ thời phong kiến 
vẫn còn đến tận ngày nay nên đã có lúc lấy cơ bản cho Quốc gia chỉ có ” Công - 
Nông”, sau thì thêm “7í”. Đến sau Đổi Mới 1986, định kiến này mới dần được 
chỉnh sửa với chính sách cho phép 5 thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng, 


-95~- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhưng Tham nhũng, Lãng phí, Tiêu cực chỉ dần hạn chế từ sau Đại Hội toàn quốc 
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII / 2016 đến nay. 

Ở đây, quan điểm NHÂN DÂN chưa được xác nhận rõ ngay cả từ câu chữ, 
chúng ta không thấy trong ngôn ngữ tiếng Việt chữ “ 7 Nhân” là chỉ một thực 
thê Người trong Cộng đồng Dân tộc, vì vậy Tư nhân là bao gồm nhiều người chính 
là NHÂN DÂN. Vậy thì sự phân biệt Doanh nghiệp Nhà Nước với Doanh nghiệp 
Tư Nhân không thê kinh doanh bình đẳng, lành mạnh nếu không có Nhân Dân! Ở 
đây cần phân biệt các Đại gia Kinh tế làm giầu bất chính khi là “Nô tài” cho quan 
chức thoái hóa, biến chất, tham nhũng lũng đoạn chính trị, kinh tế, xã hội đang dần 
bị bắt đưa ra xét xử. 

Trước đây trong giai đoạn suy thoái lỗi sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa của 
một bộ phận Cán bộ Đảng viên đã xa rời Tư tưởng Hỗ Chí Minh và Lý tưởng Cộng 
sản. Tại sách Hồ Chí Minh tuyên tập có ghi: "7háng 2/1951, trong Báo cáo chính 
trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ Tịch Hồ Chí Minh nói: 
“Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng 
của Dân tộc Việt Nam”. Và đến nay trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng khoá X 
ghỉ “Đảng CSVN là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội 
tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành 
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc ”.Vẫn đề lớn như 
vậy đã gây không ít những bất bình xã hội trong những năm trước 2016. Trên đây 
chúng ta sơ lược những vấn đề lịch sử xã hội dẫn đến hạn chế Nhân Tài - Doanh 
Nhân chân chính trong sản xuất kinh doanh ở Việt Nam. 

Vậy thế nào là Doanh nhân - là Người Tài trong sản xuất kinh doanh ở hoàn 
cảnh kinh tế xã hội Việt Nam không coi trọng doanh nhân? Trước hết nói về Người 
Tài - Nhân Tài, đây là phạm trù rộng, đã và đang gây tranh cãi trong suốt lịch sử 
loài người từ khi có giai cấp đến nay. Tuy nhiên có thể cùng có chung một điểm 
là: “Người có năng lực vượt lên trên những người trong một nhóm, một cộng đông 
hay trong một xã hội tại một không gian, thời gian nhất định ” - Nêu với khái niệm 
này, người Tài bao hàm cả Thiện và Ác, Tốt và Xấu. Người Tài dù là thứ hạng nào 
về bản chất phải có hai điều kiện Cần và Đủ: 

- Một là điều kiện Cần : Thứ nhất là trí thông minh và ý chí do di truyền 
của Cha Mẹ hoặc thậm trí là gien trội về thông minh từ đời ông bà, tổ tiên Nội, 
Ngoại truyền qua Cha Mẹ thì lặn, đến con cháu mới trội. Trí thông minh thì không 
bồi dưỡng đào tạo được, đây là một bí ẩn của Tạo hóa vì ngay trong những gia 


- 56 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đình được xã hội tôn vinh là DANH GIA VỌNG TỘC thì mỗi đời, thậm chí mấy 
đời mới có một vài người được xã hội coi là Nhân Tài. Ngạn ngữ Việt nam có 
nhiều câu đúc kết như: ” Con Dỏng,Cháu Giống,../Lấy vợ kén Tông, Lấy chồng 
kén Giống,.../ Con nhà Tông không giống Lông cũng giống Cảnh. " 

- Hai là điều kiện Đủ: Thứ hai là phải có sự tự rèn luyện, thậm chí là khổ 
luyện. Tổ chất thứ hai này có sự khởi đầu là ở Gia phong , người xưa có nói: “Sống 
để Đức cho con cháu ” là nói đến Gia phong. Thực tế lịch sử xã hội cho thấy những 
gia đình nề nếp, gia giáo - có GIA PHONG, không cứ là giầu nghèo, sang hèn (Ở 
đây là nghĩa Hán Việt .Chữ SANG là chỉ người có địa vị, chữ HÈN chỉ người Dân 
không có địa vị, không phải theo nghĩa là hèn hạ, hèn nhát ).... thì con cháu đều 
thành đạt cấp độ có khác nhau nhưng ít nhiều đều ở một trong các thứ hạng của 
Nhân Tài. Xét thấy con các Gia đình giầu có thường ít Người Tài. Sự thành đạt 
còn ấn chứa cả di truyền và trong hoàn cảnh sống mà thường là khó khăn nhưng 
có nếp nhà là: “Đói cho sạch, Rách cho thơm” và “Giấy rách thì giữ lấy lê” dù 
trong cảnh bần hàn không bị biến chất. Cổ nhân còn có câu "Mới hay Loạn Thể 
xuất Anh hùng ” hoàn cảnh sống chính là thử thách để phân định Người đó có là 
Người Tài hay không, lại có câu ca dao: “Gừng già, Gừng rụi, Gừng cay. Anh Hùng 
càng cực, càng dày nghĩa Nhân. ” 

Sự rèn luyện tự học hỏi là yếu tố Đủ để trở thành Tài. Không có rèn luyện thì 
dù có thông minh mấy thì cục thép tốt cũng như cục gang. Có khô luyện thép mới 
trở nên sắc bén, sáng bóng. Còn gang thì ngược lại, càng rèn giũa càng nứt gẫy,càng 
đen xấu, rèn quá mức còn tan vỡ - Đây chính là tố chất di truyền ẩn sâu bên trong 
của Nhân Tài. Tôi cho rằng trong sản xuất kinh doanh của lĩnh vực kinh tế nên 
dùng danh xưng cho những người lãnh đạo, quản lý này là DOANH NHÂN có lẽ 
dễ hiểu hơn. Nếu như chúng ta tạm đưa ra một khái niệm Doanh Nhân là: “Người 
sống hưởng lợi từ năng lực kinh doanh của mình”, cũng như Người Tài, Doanh 
nhân cũng sẽ có Thiện - Ác, Tốt - Xấu. 

Khảo sát và nghiên cứu tại Việt Nam cũng như nhiều nước phát triển trên thế 
giới về động cơ mục đích Doanh nhân, thì nguyên nhân chính, mục đích chính ban 
đầu đưa con người tham gia vào sản xuất kinh doanh là do sự đói khổ phải kiếm 
sống cho bản thân, gia đình rồi trải nhiều gian nan, tự học, tự rèn luyện vượt lên 
trở thành những Doanh nhân lớn thì họ mới chú ý tới lợi ích công cộng, lợi ích 
quốc gia. Sự việc này rất đễ thấy khi quan sát người buôn bán nhỏ ngoài chợ, để 
bán được nhiều hàng, có lãi và bán hàng bền vững, họ phải tự rèn luyện, học hỏi 


“N/* 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


không ngừng để tồn tại giữ lợi ích cho bản thân, mà vì thế cộng đồng, xã hội được 
hưởng lợi từ hàng hóa dịch vụ tốt của họ. Trong lịch sử Việt Nam, cũng như Thế 
giới, những Doanh nhân “ Thuần túy hay Hoàn hảo ” gần hết không tham gia chính 
trị vì một lẽ đơn giản - Họ đã chọn và đeo đuổi một mục đích là - Lợi. 

Trên cõi Trần gian này con người ta tranh giành không ngừng chỉ vì hai mục 
đích: Danh và Lợi. Người khôn ngoan thì chỉ chọn một trong hai thứ đó vì Lợi lớn 
thành Danh, Danh lớn có Lợi. Kẻ tham tối thì cùng theo đuôi cả hai nên thường 
không lâu bền. Đôi khi kết cục rất bi thảm ! 

Thực sự Người Tài hay Doanh nhân trong sản xuất kinh doanh mới được coi 
trọng từ sau công cuộc Đổi Mới 1986 do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng 
đến nay. Khi mà môi trường xã hội chưa hoàn thiện về lối sống ” Dở Tây, đở Tâu", 
pháp luật chồng chéo, chưa thi hành Luật nghiêm túc, sản xuất chủ yếu là khai thác 
xuất khâu nguyên liệu thô không qua chế biến, gia công nguyên liệu bán thành 
phẩm, lại tập trung kinh doanh trong một số tổ chức độc quyền “ Bồ làm Chính 
sách, Con làm Kinh tế”... Vì vậy tệ Người Giả thì có Hàng Giả là tất yếu. Lẽ dĩ 
nhiên Người giả, Hàng giả chưa thê chắn chỉnh trong một sớm một chiều, nhưng 
đang dần thui chột trước chiến dịch bài trừ Tham nhũng, Tiêu cực ngày một sâu 
rộng từ sau Đại Hội Đảng khóa XII / 2016 đến nay đã thắng lợi được thể hiện trên 
bè nỗi là tệ nạn xã hội, buôn lậu Heroin, tín dụng Đen,... cùng nhiều thứ “ TỆ” 
khác đang biến dần vào bóng tối. Trong Nước ta có không ít các Doanh nhân Chân 
chính, lao động khô mình, nhọc sức cả đời đề có tiền của, họ có cuộc sống cá nhân 
đơn giản, uyên thâm trải đời qua nhiều gian nan nên giấu mình. Thực ra quy luật 
sống của những người này không khác mấy những Tỷ Phú Dolars trên thế giới như 
nhận định của tạp chí FORBES - Mỹ: ” Nếu hỏi họ là ai thì ở ngay chính quê 
hương không ai biết họ là tỷ phú". Phim ảnh, các tiêu thuyết, phóng sự, báo chí, . 
.. với mục đích lỳ kỳ, giật gân để kiếm tiền đã từ một vài tỷ phú xa hoa dựng thành 
một hình ảnh tiêu biểu, méo mó cho tất cả Doanh Nhân Việt Nam cũng như trên 
Thế giới. Những hình ảnh Doanh nhân trên quảng cáo, trên phim ảnh chỉ đúng với 
các Đại Gia Nô tài rửa tiền. 

Tôi xin trích một đoạn ngăn khá trữ tình trong Lời giới thiệu cuốn sách “ 
Honda sự thành công trên đất Mỹ ” xuất bản năm 1993 của Nhà xuất bản Chính trị 
Quốc gia mà tôi cho rằng rất hay “ 7hực tế cuộc sống cho thấy răng, kinh doanh 
không phải là thứ có sẵn trời cho, càng không phải ai cũng biết kinh doanh. Kinh 


doanh đã trở thành một nghề có tỉnh công nghệ và nghệ thuật cao. Vì vậy, để có 


“3 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thể thành công trong nghề kinh doanh không phải là một việc đơn giản. Nó đòi hỏi 
phải dày công khổ luyện và học hỏi, phải lăn lộn vất vả trong trường đời, đôi khi 
còn phải kiên nhẫn gảnh chịu thất bại, đắng cay trong buổi ban đầu dựng nghiệp ”. 

Nhân Tài Doanh nhân phát sinh từ cuộc đấu tranh tồn tại giữa Đói Khổ và 
Giầu Có một đời người vì vậy không thể đào tạo được Doanh nhân. Sự đảo tạo 
quản trị kinh doanh ở Thế giới và nước ta duy nhất tạo ra các Chuyên gia làm công, 
ăn lương để làm một công việc chuyên trách như quản lý, hành chính, hậu cần, 
hoặc kế toán trong một tô chức kinh doanh - Những người này gần như không bao 
giờ trở thành Doanh nhân. NHÂN TÀI là chữ đã Việt hóa bao hàm tất cả, dễ viết, 
dễ hiểu. Nhân thì ai ai cũng biết là Người - xin nhắc lại lời Thánh Nhân Nguyễn 
Ái Quốc trong Hồ Chí Minh tuyên tập: 

"Suy cho cùng mọi sự ở Đời là Sống và Làm Người” 

Chữ Việt đa ngôn rất Ác khi nói: “Người - Ngợm, Con - Người,....” Vì vậy 
LÀM NGƯỜI không dễ, hãy trở lại quan điểm đánh giá phẩm giá làm Người của 
Vua Tự Đức: "Cái phẩm giá con người cốt ở tư tưởng, học thức, chứ không phải 
ở tiền của hay là ở quyên tước " rồi hãy nói đến trọng dụng Nhân Tài. Thiên Khổng 
Tử Thế gia - Sử ký Tư Mã thiên ghi Khổng tử nói: “Cái mà thật cứng mài cũng 
không mòn, cái mà thật trắng nhuộm cũng không đen `. 

Ở Hoa Kỳ, trong Toà nhà Quốc Hội ở Washington D.C có tượng các Danh 
Nhân, các nhà Tỷ phú đã có công đáng kế vào xây dựng sự hùng cường của nền 
Kinh tế - Văn Hóa Mỹ. Tôi hy vọng rồi đây tại Việt Nam sẽ có tượng những Danh 
nhân và Doanh nhân Chân chính đã đóng góp xứng đáng vào kỳ tích xây dựng 
phát triển Văn hóa - Kinh tế - Xã hội cho Công cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại 
hoá Nước nhà trở thành Cường quốc trong tương lai gần. Trên đây tôi cũng xin 
mạo muội góp một số thiên ý đề tham gia Hội thảo. 


-50~ 


NHỮNG PHẨM CHÁT CAO QUY 
CỦA DANH NHÂN 


GS.TS PHẠM TÁT DONG 


Mắy lời nói đầu: 

Năm 1869, Frencis Galton (1822 — 1911) cho ra đời tác phâm “Thiên tài được 
di truyền: Khảo cứu về các quy luật và hậu quả của nó. Bằng phương pháp thống 
kê để phân loại những con người xuất chúng và họ hàng của họ theo trình độ năng 
khiếu, Galton đưa ra một luận điểm: “Năng lực và tài năng phụ thuộc cả vào tính 
di truyền lẫn môi trường xã hội ”. 

Sau Galton nhiều năm, ta thấy xuất hiện V.Efoimson trong lĩnh vực nghiên 
cứu di truyền và tài năng. Tại Đại hội toàn liên bang Xô Viết về di truyền học năm 
1978, Efroimson công bố một phần kết quả của mình, đáng chú ý là một tổng kết 
với một cụm từ: Tam đoạn thức của tài năngé): 

- Sự nảy sinh tài năng tiềm tàng - đó là vấn đề sinh học và di truyền học. 

- Sự phát triển và hình thành tài năng - đó là vẫn đề sinh học - xã hội. 

- Sự thực hiện tài năng - đó là vẫn đề xã hội. 

Bình luận về “Tam đoạn thức của tài năng”, M.Golubovsky viết: Nếu tính 
xáp xỉ đại khái thì tần số sản sinh những người tài năng lớn vào khoảng một trên 
vài ba nghìn người. Nhưng người có khả năng phát triển thành tài năng thực sự 
trên thực tế chỉ vào khoảng một trên một triệu người. Và cuối cùng, số tài năng 
đặc biệt (thiên tài — tác giả chủ thích) chỉ có khoảng một trên mười triệu người. 

Golubovsky nhắn mạnh: “Bà mẹ tự nhiên” đã gửi đến cho thế giới 
những tài năng với số lượng khá nhiều. Song các yếu tố sinh học — xã hội 
và xã hội đã có tác dụng như một cái lọc, một cái van, chỉ để cho một số ít 
tài năng lọt qua”. 

Tuy tạo hóa tỏ ra rất hào phóng ban cho mỗi người khả năng phát triển thành 
tài, nhưng để thành tài lại chỉ thấy ở một số ít. Trong “Bình Ngô đại cáo”, Nguyễn 


*! Xem M.Golubovsky — Tạm đoạn thức của tài năng. Bản tiếng Nga, Thế Trường dịch sang tiếng Việt, Phạm Hoàng 
Gia hiệu đính. Bản tiếng Nga trong Tạp chí “Tri thức”, số 9/1986. Tài liệu tham khảo trong tủ sách của Ban Tâm 
lý học, Viện khoa học giáo dục Việt Nam. 


-60- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trãi đã nói răng, trong thiên hạ, “nhân tài ít như lá mùa thu, tuần sĩ thưa như sao 
buổi sớm ” là như vậy. 

Khi viết tác phẩm về trí thức Việt Nam, tôi nhờ Giáo sư Phan Huy Lê cho ý 
kiến về sự xuất hiện các thiên tài ở Việt Nam, ông cho biết, nói những thiên tài như 
Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh thì trong gần 10 thế kỷ (tính từ khi xây dựng 
Quốc Tử Giám đến thời điểm kết thúc nền Nho học ở nước ta) chỉ thấy có 7 người, 
và các nhà khoa bảng thì chỉ có 2898 vị. Quy luật hình thành và phát triển tài năng 
trong các nước trên thế giới là hoàn toàn như nhau. Nếu tìm đến những tên tuôi 
như Mozart, Betthoven, Léona de Vinecli, Isaac Newton, Gauss, Puskin, Vichto 
Hugo, Napoléon, Karl Marx... thì vì tất đã đạt con số 500 người! 

Cha ông ta dùng từ nói về danh nhân rất chính xác — những bậc Hiền tài — 
những con người tài giỏi và đức độ và khăng định Hiền tài mới là nguyên khí 
quốc gia. 

Những Danh nhân, những bậc hiền tài là những người học cao, hiểu rộng, 
nhìn xa..., nhưng lại là người mà thiên hạ biết ơn họ ở sự đóng góp to lớn cho xã 
hội, ở lòng yêu nước, ở tinh thần phục vụ vô điều kiện cho người dân. Danh nhân 
là người có học, còn những người học nhiều mà không gắn sự nghiệp của mình 
với sự hưng thịnh quốc gia, với sự tồn vong của dân tộc và với sự đóng góp cho 
nhân loại thì chỉ là người được học mà thôi. 

Xã hội cất công đào tạo nhân tài và kỳ vọng nhân tài mang trí tuệ, sức lực 
của mình phục vụ xã hội, đúng như Hoàng đề Quang Trung viết trong “Chiếu cầu 
hiền”: Nhân tài mà ẩn giấu đi thì không đúng với ÿ Trời sinh ra người tài vậy. 

II. Những nét đặc trưng của các bậc hiền tài 

1. Suốt đời gắn bó với dân 

Những người thành danh trong xã hội đều sống trong lòng dân vì một lẽ dễ 
hiểu: Họ luôn vì dân. Học được dân coi là những trí nhân. Trí là sự hiểu biết, là 
sự trong sáng, tỏ tường, thông minh. Trí là kết quả học tập, tu dưỡng lâu dải. 

Nói một cách khái quát, người thành đạt đến bậc trí giả luôn thấy trước được 
điều mà người khác chưa thấy, luôn lo trước những việc mà người khác chưa Ìo. 
Họ có được phẩm chất ấy do họ luôn sống vì dân, và biết ơn dân. Daisaku Ikeda — 
nhà triết học, nhà giáo dục, chủ tịch danh dự của Soka Gakkai (Nhật Bản) - viết 
rằng: “Trí thức luôn thấy mình mắc nợ xã hội, vì xã hội đã ứng trước học vấn cho họ”. Điều 
này tạo nên lẽ sống của danh nhân. Ikeda nhắn mạnh rằng, người frí thức, bậc trí nhân 


không gắn mình với nhân dân thì chính họ đã làm mất sự thông tuệ của mình. 


Nhan 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


2. Suốt đời thực hiện những hành trình hướng tới và kiến tạo trí thức 

Hồ Chí Minh là một điển hình về con người thực hiện hành trình hướng tới 
tri thức (The Journey to get knowlegde) và hành trình kiến tạo tri thức (The Journey 
for creating knowlegde): tìm kiếm tri thức cứu nước để tiến hành cách mạng giải 
phóng dân tộc, tìm kiếm tri thức đề tiến hành sự nghiệp thống nhất nước nhà để 
chỉ đạo cuộc chiến tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam, thống nhất Tổ 
quốc. Hai hành trình tìm kiếm tri thức và sáng tạo tri thức nối tiếp nhau tạo thành 
những chu kỳ, và khi chu kỳ này kết thúc thì ngay lập tức lại bắt đầu một chu kỳ 
mới. Các chu kỳ đó diễn ra trong suốt đời, mà đời nay, nhân loại gọi đó là “Học 
tập suốt đời” “Lifelong Learning). Hồ Chí Minh đúc kết hành trình hướng tới tri 
thức và sáng tạo tri thức thành một “tam đoạn thức học tập”. 

“Học không bao giờ cùng 
Học mãi để tiễn bộ mãi 
Càng tiến bộ, càng thấy cần phải học thêm"2” 

Mọi danh nhân, mọi nhân tài đều đi trên con đường này. Không ai thành danh 
mà lại không học, không ai học ít mà thành danh. Học tập trong trường học, học 
tập tại gia đình, học tập tại nơi làm việc, học tập trong các phòng thí nghiệm, trong 
các đợt nghiên cứu khoa học... phải là một hành trình tiếp cận, truy cập, chiếm 
lĩnh, sử dụng và sáng tạo tri thức mới. Đó là cái nghiệp của các người tài (nhân 
tài), của người thành đạt và thành danh. 

Trong lịch sử Việt Nam, những nhà khoa bảng thời Nho học có 2898 vỊ. Tất 
cả xuất thân từ sự khổ công học tập — Đoàn Tử Quang (1818 — 1928) là một điển 
hình: Tính đến khi 66 tuổi, ông đã đi thi 20 lần, nhưng chỉ đỗ Tú tài lần thứ nhất 
vào năm 49 tuôi và lần thứ hai vào năm 66 tuổi. Đến năm 1990, do yêu cầu của 
dân làng và của mẹ già, Đoàn Tử Quang đi thi lần thứ 21, khi đó đã 82 tuổi. 

Thời hiện đại, ở Việt Nam có hàng nghìn nhà khoa học, nhà văn, nhà chính 
trị thê hiện nghị lực học phi thường. Điển hình như Phạm Quang Lễ tức Trần Đại 
Nghĩa (13/9/1913 — 9/8/1997), đã tốt nghiệp cử nhân toán và kỹ sư tại trường Bách 
Khoa Paris (École Polytechnique), Đại học Mở Paris (École national supérieure 
des mines), Đại học Điện (École Électrique), Đại học Sorbone, Đại học Cầu — 
Đường (École de la route et des ponts), sau đó làm việc ở trường Quốc gia Hàng 
Không và Vũ Trụ của Pháp (École nationale supérieure de l'aéronautique et de 
[espace). 


42 Hồ Chí Minh. Thư gửi “Quân nhân học báo” (4/1949). Toàn tập, Tập V„ Nhà XB Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.213. 
Ni n 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ông là tác giả của súng Bazooka, súng không giật (SKZ), bom bay và nhiều 
loại vũ khí khác, Ông được Nhà nước ta phong là Viện sĩ và Thiếu tướng quân đội 
Nhân dân Việt Nam. 

3. Suốt đời học hỏi, tu dưỡng để thực hiện đức liêm chính trong cuộc sống 

Trong gần 10 thế kỷ Nho học, những nhà khoa bảng được bổ dụng làm quan 
thường giữ chữ Liêm hàng đầu. Nhân dân nhìn vào nhà lãnh đạo và đều đánh giá 
cao những quan thanh liêm. 

Liêm là một phâm chất đạo đức được xã hội coi trọng. Tô Hiến Thành (1102 
- 1179) là quan đại thần qua 2 triều vua nhà Lý: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông, là 
một tắm gương thực hiện chữ Liêm suốt đời mình. 

Vua Lý Anh Tông có con là Long Xưởng là Thái tử, nhưng hư hỏng nên nhà 
vua truất ngôi, cho con thứ là Long Trát (Long Cán) thế vào. Khi Lý Anh Tông 
mất, mẹ Long Xưởng cho vợ Tô Hiến Thành rất nhiều vàng bạc, châu báu nhằm 
Tô Hiến Thành làm di chiếu giả, đưa Long Xưởng lên ngôi. Nhưng, vàng bạc châu 
báu đã không lay chuyên được ông. 

Long Cát lên ngôi năm l1 tuổi, hiệu là Lý Cao Tông. Khi Lý Cao Tông lên 7 
tuổi, Tô Hiến Thành ôm nặng, Thái hậu đến thăm và hỏi ông người mà ông chọn 
thay mình (làm Thái phó nhà Lý), ông đã tiễn cử Trần Trung Tá, gián nghị đại phu 
của Triều đình. Thái hậu ngạc nhiên hỏi: 

- Sao ông lại chọn Trần Trung Tá, người ít qua lại với ông, trong khi quan 
tham tri chính sự Võ Tán Đường thường xuyên túc trực thuốc thang cho ông thì 
ông lại không giới thiệu? 

Tô Hiến Thành đã trả lời rằng, “nêu cần người lo đại sự quốc gia thì cần cử Trần 
Trung Tá, còn nếu cần người phục dịch cơm nước thì không ai hơn Võ Tán Đường”. 

Hồ Chí Minh đã giải thích cho cán bộ về chữ Liêm như sau®?: 

- Dìm người giỏi để giữ địa vị và danh tiếng của mình là tham danh đạo vị. 

- Gặp việc phải mà sợ khó nhọc, nguy hiểm, không dám làm là tham dật úy lao. 

- Gặp giặc mà rụt rè, không dám đánh là tham sinh úy tử. 

Những thái độ như thế là bất liêm. 

Do bắt liêm mà đi đến tội ác trộm cắp. Công khai hay bí mật, trực tiếp hay 
gián tiếp. Bắt liêm tức là trộm cắp. 

Ngày nay, tham nhũng đã trở thành quốc nạn, giống như bạo bệnh ung thư 


đã di căn tới nhiều tổ chức trong xã hội. Chồng tham nhũng chính là chống nạn bất 


43 Hồ Chí Minh — “Cần, kiệm, liêm, chính”. Toàn tập, tập V, Nhà XB Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.231. 
s46 lò 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


liêm đang có nguy cơ tràn lan khắp nơi, đe đọa sự sống còn của quốc gia. Chính 
vì thế, chúng ta lại càng đòi hỏi ở những người có địa vị cao trong xã hội, những 
người được nhân dân giao phó công việc phải thật liêm chính, suốt đời trong sạch 
trong phục vụ nhân dân. 

4. Suốt đời công hiến cho dân, cho nước 

Hồ Chí Minh viết: 

Sự dán nguyện tận hiểu 
Sự quốc nguyện tận trung 
(Thờ dán trọn đạo hiểu, 
Thờ nước vẹn lòng trung) 

“Trung với nước, hiếu với dân” là lẽ sống của danh nhân, của những người 
thành danh trong xã hội từ lịch sử đến hiện đại. Những danh nhân Việt Nam trong 
thời đại nảo, trong lĩnh vực nào cũng có như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, 
Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, 
Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng v.v... Họ là 
những người sống trong lòng dân, bởi mỗi việc làm của họ đều vì dâu, vì nước. 

Ngày nay, đất nước đã có những đổi mới kỳ diệu mà kết quả đó không thể tách rời 
với sự đóng góp của những danh nhân. Mấy trăm năm trước, Lê Quý Đôn đã tổng kết 
những yếu tố cơ bản làm nên sự hưng thịnh quốc gia bằng 4 câu ngắn gọn: 

“Phi công bắt phú. 

Phi thương bắt hoạt. 

Phi nông bất ồn. 

Phi trí bất hưng” 

Trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước đây mạnh 
các lĩnh vực sản xuất trong nền kinh tế tri thức theo hướng tiếp cận cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư và thực hiện Chương trình chuyên đổi số quốc gia, Việt 
Nam đã có một vị trí được thế giới biết đến và tôn trọng. 

Tiếc rằng, trong lúc này, không ít cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, một 
số doanh nhân lớn, một số nhà chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục, y tế, ngoại 
giao, an ninh, quốc phòng... đã từng có nhiều đóng góp cho xã hội, lại dính vào 
vòng lao lý. Điều này bắt nguồn từ sự bất liêm, từ việc lẽ sống của họ đã có sự 
lệch hướng. 


S2 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


HI. Tương lai phát triển những tài năng 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự chuyền đối số trong xã hội 
hiện đại đang thai nghén những mẫu người mới, và những lớp người sinh ra trong 
thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI trở về sau sẽ có những năng lực mới, những phẩm 
chất đạo đức mới, và từ đó sẽ nảy sinh ra những tài năng có sức mạnh tầm cỡ 
hành tỉnh, sức mạnh địa chất làm biến đổi bộ mặt trái đất. Câu nói này của 
V.L Vernatsky sẽ rất đúng vào lúc này. 

Lực lượng lao động chính trên thế giới hiện nay gồm chủ yếu những người thuộc 
thế hệ Y (Generation Y — Gen Y). Thế hệ Y còn được gọi là Thế hệ Millennials, tức là thế 
hệ thiên niên kỷ, trưởng thành trong giai đoạn chuyền giao thê kỷ XX - thế kỷ XXI. Họ 
là những người đầu tiên tiếp xúc với những công nghệ của thời đại kỹ thuật số. Thế hệ 
này làm quen dần với thế giới ảo, với mạng xã hội, với các forum hay với blog“). Ở Việt 
Nam, vào năm 2020, 37% dân số nằm trong Gen Y%), 

Con em Gen Y là Thế hệ Z (Generation Z„ Gen Z) sinh ra trong khoảng thời 
gian 1997 — 2012. Gen Z được gọi là Zoomer Generation. Tính đến năm 2022, 
thành viên trẻ nhất của Thế hệ Z vừa tròn 10 tuổi và lớn tuổi nhất mới đạt 27 tuổi. 
Trên báo chí, thế hệ Z. được gọi bằng nhiều tên khác nhau như “Thế hệ công nghệ” 
(Gen Tech), “Thế hệ mạng” (Gen Net). Thế hệ Z thể hiện một lối sống khác rất 
nhiều so với thế hệ Y, chăng hạn, họ say mê Smartphone, qua đó kết nối bạn bè 
rộng rãi, cập nhật thông tin nhanh chóng, trao đổi quan điểm với nhiều người, bắt 
đầu sống trên mạng xã hội nhiều hơn đàn anh và thành thạo trong việc sử dụng các dịch 
VỤ trực tuyến. 

Thế hệ Z đang trải nghiệm thế giới VUCA“ và sau những đối đầu với những 
biến động xã hội, họ sẽ trở nên một thế hệ sắc sảo. 

Sau thế hệ Z là thế hệ Alpha (Generation Alpha — Gen A), lớp người ra đời 
vào khoảng thời gian 2013 — 2027. Các cháu nhỏ đang được gửi vào Nhà trẻ hay 
đang học Mẫu giáo và Tiểu học hiện thuộc vào Gen A. Vào sau năm 2030 mới bắt 
đầu có lao động thuộc thế hệ này. 

Ở những nước phát triển, trẻ em thuộc Gen A được tắm mình vào môi trường 
số (Digital environment) ngay lúc lọt lòng. Chúng lớn lên cùng với những thế hệ 


*4 Michael Dimock có bài báo “Defining generation: Where Millennials end and Generation Z. begins”, Tháng 3/2018, 
có thê tham khảo đê hiêu sâu hơn vê Gen Y. 
%5 Thế hệ Y sinh ra trong khoảng thời gian 1981 — 1996. 
46 VỤCA là cái tên được ghép bằng 4 chữ cái: V (Volatility: biến động), U (Uncertainty: bất định), C (Complexity: 
phức tạp), A (Ambiguity: mơ hồ) 
-Ó5- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


công nghệ hiện tại nói tiếp nhau đề tạo nên xã hội thông minh. Vì thế, nhiều người 
coi thế hệ Alpha là những Digital Natives — những người có tố chất kỹ thuật số 
bẩm sinh. Thế hệ Alpha được gọi bằng nhiều tên như thế hệ kính (Glass 
generation), thế hệ màn hình (Generation Screenager), thế hệ Internet 
(iGeneration)... 

Người lớn tin tưởng rằng, thế hệ Alpha sẽ tạo ra những khác biệt so với thế 
hệ cha ông như: 

- Sự bùng nỗ của những công nghệ cao sẽ giúp cho thế hệ Alpha có năng lực 
kết nối toàn cầu. 

- Thế hệ Alpha là những công dân toàn cầu, sống trong ngôi nhà toàn cầu, ở 
đó không có bất cứ rào cản nào về ngôn ngữ và văn hóa. 

- Thế hệ Alpha sẽ định nghĩa lại những thuật ngữ ta đang dùng hiện nay như 
Quốc gia, biên giới quốc gia, trường học, hệ thống giáo dục v.v... 

- Con em thế hệ Alpha sẽ tạo nên một thế giới ảo và một lỗi sống và văn hóa 
sống trong đó. 

Chắc chăn, trong cái tương lai ấy sẽ xuất hiện những tài năng kiệt xuất, những 
danh nhân thời đại mới. Nhưng, dù thay đôi thế nảo thì những danh nhân trong lịch 
sử nhân loại từ ngàn năm qua vẫn được tôn thờ và ghi nhớ đời đời 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Phạm Tất Dong (2010). Những phẩm chất nhân cách đặc trưng của người 
Thăng Long — Hà Nội, Nhà XB Hà Nội, Hà Nội. 

2. Phạm Tất Dong (2013). Khuyến tài, Nhà XB Dân trí, Hà Nội. 

3. Định Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh (2005). Từ điển nhân vật lịch sử Việt 
Nam, Nhà XB Giáo dục, Hà Nội. 

4. P.S Taranov (2000), 106 nhà thông thái. Nhà XB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

5. Ngô Đức Thọ, chủ biên (1993). Các nhà khoa bảng Việt Nam. Nhà XB 
Văn hóa, Hà Nội. 


- ÓÓ - 


DANH NHÂN VIỆT NAM 
TRONG LĨNH VỰC QUẦN SỰ GIỮ NƯỚC 


PGS. TS. NGUYÊN VĂN HỮU 


Danh nhân nghĩa gốc là tên gọi của những con người cụ thể nào đó và nó có 
vai trò rất quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân, cộng đồng xã hội. Trong 
tiến trình lịch sử phát triển ngôn ngữ, trên cơ sở nghĩa gốc, thuật ngữ danh nhân 
được mở rộng nội hàm, chỉ những người có tài năng xuất chúng, có nhiều công 
hiến, đóng góp cho tiến bộ xã hội, có sức lan tỏa, thu hút, tập hợp quần chúng trong 
cộng đồng noi theo trong suy nghĩ và hành động. Từ nghĩa danh tính (tên gọi) của 
những con người trong xã hội, Danh nhân là phạm trù được hiểu theo hướng vinh 
danh, ghi nhận, suy tôn công trạng của những cá nhân tài năng, đức độ, có công 
lao đối với sự tiến bộ của cộng đồng trong các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Từ điển từ và ngữ Việt Nam quan niệm: “Danh nhân: Người có tiếng tăm 
lừng lẫy”“?. Được gọi là danh nhân, khi một cá nhân nào đó có tiếng tắm, có ảnh 
hưởng sâu rộng tích cực trong cộng đồng ở một hay nhiều lĩnh vực của đời sống 
xã hội. “Tiếng tăm lừng lẫy” đã ấn ý trong đó sự ca ngợi, đó là thứ “tiếng tăm” 
theo nghĩa tốt đẹp. Điều đó cũng khăng định răng, không phải người nào đó cứ có 
“tiếng tăm” trong cộng đồng thì được coi là danh nhân. Trong thực tiễn, chỉ trở 
thành danh nhân khi cá nhân đó được xã hội suy tôn tải năng, đức độ, công trạng 
làm thay đổi cộng đồng xã hội theo hướng tích cực, tiến bộ và điều đặc biệt là nó 
được sàng lọc qua thời gian, trầm tích thành di sản văn hóa. Trở thành di sản văn 
hóa, trường tồn trong lòng Nhân dân thành biểu tượng bất diệt đó là những danh 
nhân đích thực nhất, cao cả nhất. 

Quan niệm mà Tờ điển từ và ngữ Việt Nam cũng như ở nhiều sách Từ điển 
khác thì các yếu tố tạo nên để được thừa nhận cá nhân nào đó là danh nhân còn 
chung chung, trừu tượng, chưa có sự định tính và định lượng rõ ràng. “Tiếng tăm 
lừng lẫy” vẫn chỉ là một cụm từ hàm chứa, nghiêng về sự cảm tính, khó mà đo, 
đếm được. Mặc dầu đã có nhiều công trình nghiên cứu về Danh nhân, tìm ra được 
khá nhiều người có tài năng, đức độ, có công trạng, ... nhưng cho đến nay chưa có 
một công trình, một văn bản có tính pháp lý đủ sức thuyết phục về Tiêu chí đánh 


*7 Nguyễn Lân, 7ừ điển từ và ngữ Việt Nam, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, trang 481. 
-67- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


giá, suy tôn, công nhận đanh nhân. Cho đến nay, việc nghiên cứu những người đã 
thành danh này trong lịch sử quốc gia — dân tộc chỉ là sự tiếp tục làm rõ công trạng, 
đóng góp, ảnh hưởng, tác động của họ đến đời sống đương đại và các thời đại lịch 
sử tiếp theo. Yêu cầu có được bộ tiêu chí chuẩn mực đánh giá ứhể nào là một danh 
nhân ở trong các lĩnh vực đời sống xã hội đang là một sự đòi hỏi đặt ra cần được 
đáp ứng. Hi vọng Cuộc hội thảo này và nhiều nghiên cứu tiếp theo sẽ có được 
những ý kiến sát thực, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng có thâm quyền đưa ra 
được những chuẩn mực có tính pháp lý để việc nghiên cứu danh nhân của đất nước 
được thuận lợi hơn. Điều này nếu được khăng định cũng là một cơ sở để tránh sự 
tùy tiện khi xác nhận suy tôn danh nhân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
làm cho fính khách quan trong đánh giá, suy tôn danh nhân có cơ sở vững. 

Tuy chưa có bộ tiêu chí để xác định danh nhân nhưng trong thực tế đời sống 
xã hội thì các danh nhân vẫn cứ xuất hiện, được quần chúng trong các dạng cộng 
đồng xã hội suy tôn và có thê có một chính thể chính trị - xã hội nào đó xác nhận. 
Tùy theo mức độ tài năng, sự cống hiến và nhiều yếu tố khác nữa...mà “tầm cở”, 
cấp độ, sức lan tỏa của danh nhân đó được ghi nhận, đánh giá, suy tôn một cách 
tương ứng. Gần như đời sống xã hội có những lĩnh vực hoạt động nảo, có bao nhiêu 
vùng miền, cộng đồng, tô chức chính trị, xã hội, nghề nghiêp...thì ở đó đều có 
những danh nhân xuất hiện. Danh nhân có thê được hiểu như người tiêu biểu, đi 
đầu, có nhiều công trạng với mỗi cộng đồng trong những phạm vi không gian, thời 
gian nhất định nào đó. Theo đó, có danh nhân ở cộng đồng xã hội ở quy mô nhỏ 
(vùng miền, ông tô nghề nghiệp, ngành khoa học...), có danh nhân ở tầm quốc gia 
— dân tộc... và có không ít danh nhân mà tài năng, đức độ, có công trạng, ảnh hưởng 
sâu rộng ở tầm nhân loại. 

Quân sự là một lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội - lĩnh vực tô chức và hoạt 
động đặc thù trong các xã hội có đối kháng giai cấp. Theo nghĩa hẹp, nói đến lĩnh 
vực quân sự thường là nói đến tổng hợp các tổ chức và hoạt động gắn liền với 
những thiết chế xã hội đặc biệt như quân đội, cảnh sát, lực lượng phòng vệ dân 
sự... Thuật ngữ quân sự còn có thể được dùng theo một nghĩa rất hẹp để chỉ tính 
chất nghiêm minh, dứt khoát, quyết đoán, nghiêm ngặt, sự điều tiết các quan hệ 
giữa người với người theo thê thức mệnh lệnh - phục tùng, nhiều khi được dùng 
cả bên ngoài lực lượng vũ trang. Song, theo nghĩa rộng nhất thì thuật ngữ quân sự 
được dùng đề chỉ một lĩnh vực trong toàn bộ đời sống, hoạt động của con người 
và cộng đồng để phân định với các phạm trù kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội... 


-ÓÑ8~ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


của đời sống xã hội nói chung. Tổ chức và hoạt động quân sự thường được hiểu là 
tổng hợp các dạng thức tổ chức và hoạt động xã hội của một quốc gia, trong thời 
bình hoặc thời chiến, nhằm xây dựng, củng có, tăng cường và sử dụng có kế hoạch 
tiềm lực quân sự mọi mặt đề tiễn hành chiến tranh - có thể là chiến tranh xâm lược 
của tô chức và hoạt động quân sự của các nước đề quốc, hoặc là chiến tranh bảo 
vệ đất nước khi bị xâm lược. Lĩnh vực quân sự cũng không chỉ hiểu một cách thuần 
túy là lực lượng quân sự, tác chiến quân sự...mà nó hàm chứa trong đó nhiều thành 
tố như chính trị quân sự, kinh tế quân sự, hậu cần quân sự, kỹ thuật quân sự, tư 
tưởng quân sự, đường lỗi quân sự, chiến lược quân sự, nghệ thuật quân sự... 

Trong đời sống của xã hội mây nghìn năm dựng nước, giữ nước Việt Nam, 
quân sự là một lĩnh vực chiếm tỷ trọng khá nôi trội so với các lĩnh khác. Là một 
quốc gia — dân tộc hình thành, phát triển từ rất sớm lại có vị trí đắc địa trên nhiều 
phương diện nên Việt Nam từ lúc lập quốc đến nay phải chống chọi không biết 
bao nhiêu là thứ giặc, trong đó đặc biệt là giặc ngoại bang xâm lược. Trải qua hàng 
ngàn năm lịch sử, kế cả những lúc phát triển cao, thì nước ta vẫn là một nước dân 
số không quá đông, đất không rộng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng có hạn. Nước 
Trung Hoa phong kiến láng giềng là nước đông người, phát triển nền văn minh 
sớm, một nước mạnh với tư tưởng đại bá, coi nước mình là trung tâm Thiên hạ, 
các dân tộc Man, Di, Nhung, Địch xung quanh hiển nhiên là phải thần phục. Trong 
các hướng bành trướng của tập đoàn thống trị phương Bắc bấy giờ thì hướng 
Nam là thuận lợi và quan trọng nhất. Do đó, Việt Nam luôn là trọng điểm bành 
trướng của các vương triều phong kiến Trung quốc. Bởi chiếm được Việt Nam, 
không những để cướp đoạt đất nước này, mà còn mở đường xuống Đông Nam Á 
và xoá bỏ được một ngọn cờ, một tắm gương chống xâm lược của các dân tộc bị 
áp bức ở Nam Trung Quốc. Tất cả các triều đại phong kiến thống trị ở Trung 
Quốc: Tần, Hán, Tuỳ, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh - các đế chế mạnh 
bậc nhất thế giới lúc đó - ít là một lần, nhiều là ba lần, xâm lược thống trị nước 
ta. Khi không trực tiếp gây chiến tranh xâm lược thì họ cũng thường xuyên nhòm 
ngó, khiêu khích lấn chiếm, gây mắt ồn định đối với nước ta. Đến thời cận hiện 
đại, dân tộc ta lại còn phải đương đầu với những đề quốc mạnh bậc nhất thế ĐIỚI: 
Pháp, Nhật, Mỹ,... 

Ít có dân tộc nào như Việt Nam, trong mấy ngàn năm lịch sử đã có hơn 1.000 
năm phải trực tiếp cầm vũ khí chống ngoại xâm. Nếu chỉ tính từ khi có sử liệu ghi 
chép rõ ràng thì từ cuộc kháng chiến chống Tần xâm lược nước Âu Lạc đến nay, 


- 60 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


22 thế ký, dân tộc ta đã phải trực tiếp kháng chiến suốt 13 thế kỷ, trong đó có 
khoảng 100 cuộc khởi nghĩa quy mô lớn và hơn 10 cuộc kháng chiến giữ nước. 
Một đất nước sinh ra và phát triển trong cuộc vật lộn không cân sức, trải nhiều biến 
cô như vậy, cho nên mọi hoạt động vật chất, tinh thần của dân tộc ta luôn phải tuân 
theo quy luật xuyên suốt: dựng nước đi đôi với giữ nước. Chính trong cuộc trường 
chinh trực diện chống xâm lược, đề phòng với sự rình rập, đe dọa, lăm le xâm lược, 
lấn chiếm của các thế lực ngoại bang... của nhân dân Việt Nam mà những tài năng 
xuất chúng, có công hiến to lớn trong lĩnh vực quân sự cứu nước, bảo vệ nền độc 
lập dân tộc của Việt Nam đã xuất hiện. 

Việt Nam có vô số những danh nhân có sức sống trường tồn trong lòng tuyệt 
đại quần chúng nhân dân và được các chính thể ở tầm quốc gia — dân tộc (Quốc 
Tộc) ghi nhận. Các danh nhân ở tầm cao ấy đã trở thành quốc hôn, quốc túy, là 
người “đại diện”, niềm tự hào kiêu hãnh của nhân dân, của Quốc gia — Quốc tộc 
Việt Nam. Do hoàn cảnh lập quốc, dựng và giữ nước và nhiều yếu tố khác chi phối 
mà trong mấy nghìn năm lịch sử của Quốc Tộc Việt Nam danh nhân được nhân 
dân suy tôn cũng như các chính thể xác nhận liên quan đến sự nghiêp quân sự giữ 
nước (danh nhân quân sự) có số lượng rất lớn, chiếm tỷ trọng cao so với các dạng 
danh nhân trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. 

Từ điển thuật ngữ quân sự quan niệm “Danh nhân quân sự: Người có tài 
năng, danh tiếng trong các lĩnh vực hoạt động quân sự được nhà nước đánh giá, 
ghi nhận và được nhân dân thừa nhận, suy tôn. Danh nhân quân sự phải là người 
có đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành và giữ nền độc lập, tự do của 
dân tộc hoặc phải có những thành tựu đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu và phát 
triển lý luận khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn 
quân sự #3. 

Sự định tính về các yếu tố suy tôn vả cộng nhận danh nhân trong lĩnh vực 
quân sự ở quan niệm này là khá rõ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu danh nhân trong 
lĩnh vực quân sự cũng không phải là công việc dễ dàng mà gặp không ít những khó 
khăn, phức tạp. 

Các danh nhân trong lĩnh vực quân sự của lịch sử truyền thống dân tộc từ 
trước năm 1930, về cơ bản họ đã được nghiên cứu, làm rõ. Họ là người đã /hành 
danh, được tuyệt đại quần chúng nhân dân trong các thời đại lịch sử suy tôn, ghi 


%8 Bộ Quốc phòng-Trung tâm Từ điển quân sự, Từ điển thuật ngữ quân sự, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
2007, trang 20A. 
ä:7Ũ = 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhận tài năng, đức độ, công trạng với quốc gia — dân tộc. Việc tiếp tục nghiên cứu 
của giới khoa học, của các cơ quan chức năng hiện nay chủ yếu là bổ sung, làm rõ 
thêm tài năng, đức độ, công lao của các danh nhân. Cá biệt mới có những chứng 
kiến khác nhau về một danh nhân nào đó. Điều này có thể do có thêm những nguôn 
sử liệu mới hoặc có thể có sự khác nhau về quan điểm xem xét, đánh giá và những 
biến chuyên trong cách nhìn nhận các sự kiện, hiện tượng lịch sử. 

Qua thực tiên hoạt động nghiên cứu danh nhân nói chung, danh nhân trong 
lĩnh vực quân sự nói riêng, tôi nhận thấy, việc nghiên cứu danh nhân Việt Nam 
xuất hiện trong thời kỳ đương đại tưởng là thuận lợi nhưng không hắn vậy mà ở 
góc độ nào đó còn khó khăn hơn so với nghiên cứu danh nhân trong truyền thống 
lịch sử của dân tộc. Nghe qua có vẻ là nghịch lý, nhưng thực tế có nhiều vấn đề 
đúng vậy. 

Trong khuôn khổ bài tham luận Hội thảo, tác giả bài viết không có ý định 
trình bày bức tranh tổng thê và cụ thê về danh nhân Việt Nam trong lĩnh vực quân 
sự giữ nước, bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề đó đã được thê hiện khá rõ trong nhiều công 
trình khoa học cũng như trong chính đời sống xã hội. Chúng ta có thể tìm hiểu 
trong các công trình nghiên cứu trực tiếp về danh đã được công bó, như: Danh 
tướng Việt Nam (trọn bộ 5 tập) Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 1996-2004 của tác 
giả Nguyễn Khắc Thuần; 7 erởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biêu 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam (5 tập), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
2017, của nhiều tác giả thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc 
phòng; và rất nhiều sách khác ... 

Các danh nhân trong lĩnh vực quân sự giữ nước Việt Nam có xuất thân từ 
nhiều nguồn khác nhau. Họ có thể là từ người nông dân lao động, là quan lại ở địa 
phương, ở triều đình, có thê là quan võ hay quan văn không hoạt động chuyên trách 
về quân sự. Nhưng điểm có chung là, khi trở thành danh nhân trong lĩnh vực quân 
sự thì trước thời điểm đó họ đã có quá trình gắn liền với các cuộc khởi nghĩa và 
chiến tranh chống ngoại bang xâm lược. Hay nói khác hơn, tuy nguồn xuất thân 
khác nhau, nhựng các danh nhân quân sự trong đều có quá trình gắn bó, trưởng 
thành với hoạt động quân sự giữ nước. Họ có thể là lãnh tụ của một phong trào 
khởi nghĩa chống xâm lược, có thể là một tướng lĩnh trong một cánh quân và cũng 
có thể là vị vua điều hành chiến tranh chống xâm lược ở tầm quốc gia...và cũng 
không ít những danh nhân quân sự khi họ chỉ là một chiến sĩ tiên phong trước mũi 


sung quân thù. 


si: 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Dù ở cương vị nào, là danh nhân trong lĩnh vực quân sự họ đều có những 
người con tài năng, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm kiên cường, bất khuất, luôn sẵn 
sang xả thân vì sự nghiệp cứu nước, cứu dân. Họ là những Anh hung, mãi mãi là 
tắm gương sáng, là biểu tượng cao đẹp của một dân tộc Anh hung. 

Các danh nhân trong lĩnh vực quân sự giữ nước Việt Nam luôn có tư tưởng 
gần dân, dựa vào dân, tập hợp, quy tụ lòng dân đỀ tạo nên sức mạnh vô địch trước 
mọi đối thủ là quân xâm lược. Chính các danh nhân quân sự giữ nước Việt Nam 
trên từng cương vị nhất định, họ chính là lớp người tiên phong trong các thời kỳ 
lịch sử đương đại dẫn dắt, quy tụ, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện các cuộc 
khởi nghĩa toàn dân, các chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện để đủ sức kháng 
cự, chiến thắng mọi kẻ thù hung bạo, giành, giữ vững nên độc lập, tự do của Tổ 
quốc Việt Nam. 


A1712 


GIỮ GÌN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DANH NHÂN 
VĂN HÓA VIỆT NAM TRONG XÂY DỰNG 
VÀ BẢO VỆ TỎ QUỐC THỜI KỲ MỚI 


TS. NGUYÊN DANH HỮU 

Học viện Quân y 

TS. NGUYÉN THỊ KIM OANH 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Chủ tịch Sáng lập Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ Đào tạo Nguồn nhân lực 
Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ và Phát triển Nhân lực, Nhân tài Việt Nam 
Viện Nghiên cứu Danh nhân 


Từ điển từ và ngữ Việt Nam, nêu quan niệm: “Người có tiếng tăm lừng lẫy”. 
Đây là một khái quát trung tính. Cần thấy rằng, bản thân Danh nhân, hiểu theo 
nghĩa đanh giá thì đó phải là người có công trạng to lớn cho cái có ích, theo chuẩn 
chân, thiện, mỹ, tạo nên động lực thúc đây phát triển con người, xã hội theo hướng 
tiễn bộ, nhân văn. 

Như thế, không phải cứ có tiếng tăm “lừng lẫy” thì được đều đứng trong hàng 
ngũ Danh nhân. Ngay cụm từ “tiếng tăm lừng lẫy” cũng đã là một thuật ngữ đâu 
dễ thống nhất trong nhận thức khi nó là một định vị nội hàm, thước đo để xác nhận 
danh nhân. Các yếu tố cầu thành danh nhân và chuẩn đánh giá danh nhân luôn hàm 
chứa trong đó sự chi phối của hệ tư tưởng chính trị, của chuẩn mực đạo đức, phong 
tục, tập quán trong các đạng cộng đồng người, cộng đồng xã hội ở những thời gian, 
không gian xác định. Các thành tố của danh nhân và cách xem xét danh nhân vừa 
có tính lịch sử (sự trầm tích), tính giai cấp, tính cộng đồng, tính nghề nghiệp, tính 
vùng miền, tính quốc gia - dân tộc, tính nhân loại... Danh nhân theo hệ chuẩn của 
tư tưởng chính trị này chưa chắc đã là của cộng đồng người khác theo hệ tư tưởng 
chính trị khác. Điều này cũng dẫn đến tính tương đối trong quan niệm, xác nhận, 
thừa nhận, công nhận danh nhân của một chủ thể, đối tượng nào đó trong đời sống 
xã hội nói chung. 

Cần thấy rõ tính phức tạp, phong phú, đa dạng...và những khó khăn trong 
định chuẩn đánh giá và lựa chọn, xác nhận, xếp loại danh nhân sao cho khoa học, 


49 Từ điển từ và ngữ Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2000, tr.481 
Nướng 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tạo được sự đồng thuận cao “tâm phục, khâu phục” trong các tô chức chính trị xã 
hội và mỗi thành viên cộng đồng. 

Phạm vi, mức độ tác động, ảnh hưởng của từng danh nhân đến đời sống con 
người, xã hội tùy thuộc vào tầm vóc mà danh nhân có được; đồng thời chịu sự tác 
động của môi trường chính trị - xã hội, truyền thống lịch sử, văn hóa, điều kiện 
kinh tế - xã hội... của mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia - dân tộc trong các giai đoạn, 
thời kỳ lịch sử khác nhau. 

Danh nhân cũng chính là những cá nhân tiêu biểu của mỗi cộng đồng, là 
người đi đầu, tiên phong của mỗi cộng đồng xã hội trong từng lĩnh vực, từng giai 
đoạn lịch sử mà danh nhân đó xuất hiện. Xét theo chiều lịch đại hay đồng đại của 
xã hội loài người, các danh nhân hợp thành một lớp người tiêu biều trong các lĩnh 
vực của đời sống. Lớp người này có tác động to lớn đến sự phát triển của xã hội. 
Họ chính là một động lực mang tính “đầu tàu”, cao hơn là tính mở đường, tạo nên 
những bước ngoặt của lịch sử ở những thời khắc có tính quyết định chiều hướng 
vận động của sự vật, hiện tượng xuất hiện trong lịch sử. 

Danh nhân có thê xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội 
của các cộng đồng người, các quốc gia - dân tộc ở mọi giai đoạn, thời kỳ lịch sử. 
Danh nhân luôn gắn với các lĩnh vực hoạt động sống của con người, xã hội như 
các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, khoa học, kỹ thuật... Theo đó, 
đã xuất hiện các cụm từ: Danh nhân văn hóa, danh nhân quân sự, danh nhân ngoại 
giao, danh nhân khoa học kỹ thuật, danh nhân hội họa,... Đây chính là những người 
có nhiều cống hiến xuất sắc trong các lĩnh vực gắn với cuộc đời hoạt động của mỗi 
danh nhân. 

Danh nhân văn hóa là một loại hình cụ thể của tập hợp các dạng danh nhân. 
Tuy nhiên, văn hóa lại là một phạm trù mà cho đến nay được nhận thức hết sức 
phong phú. Đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quan niệm về văn hóa tùy theo 
cấp độ, góc nhìn mà các nhà các học giả tiếp cận. 

Hiểu theo nghĩa rộng, chung nhất thì văn hóa là cái khác với tự nhiên. Theo 
hướng này, các danh nhân văn hóa là những người có được những sáng tạo kiệt 
xuất các sản phẩm văn hóa vật chất, sản phẩm văn hóa tinh thần (vật thể, phi vật 
thể). Hiểu theo nghĩa hẹp hơn, danh nhân văn hóa là những người hoạt động trong 
lĩnh vực văn học, nghệ thuật, sáng tạo ra nhiều sản phẩm văn học, nghệ thuật có 
giá trị cao, được suy tôn, thừa nhận. 


Si Ẩ: 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ở một góc độ khác, danh nhân gắn liền với những sáng tạo sản phẩm vật 
chất, tinh thần của họ trong những lĩnh vực nhất hay có thể là vài lĩnh vực, mọi 
lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Sản phẩm sáng tạo của danh nhân đạt đến 
mức nào phụ thuộc vào tầm cỡ của mỗi danh nhân. Về lí thuyết cũng như trong 
thực tế, không có sự giới hạn sức sáng tạo của bất kỳ ai. Nhưng dù mức độ nào, 
thì sáng tạo của con người nói chung, trong đó có sáng tạo của các danh nhân đều 
có thể được trầm tích thành sản phẩm văn hóa. Con người, đồng thời vừa là chủ 
nhân sáng tạo sản phẩm văn hóa, vừa là “cái” “mang vác” văn hóa. Hơn ai hết, 
các danh nhân nói chung, điển hình là danh nhân văn hóa là hiện thân rõ nhất của 
sự “mang vác” này. Càng được thừa nhận (đạt chuẩn) là danh nhân có tính phổ 
quát rộng, tác động tích cực càng sâu, càng lớn trong đời sống kinh tế - xã hội thì 
hàm lượng giá trị văn hóa trong các sáng tạo của họ càng hoàn thiện theo đích 
chân, thiện, mỹ và phổ lan tỏa giá trị văn hóa càng sâu rộng theo cả chiều đồng đại 
và chiều lịch đại, có sức sống bền bi, trường tồn. 

“Giữ gìn” và “phát huy” là hai thuật ngữ có nội hàm riêng nhưng có mối 
quan hệ với nhau rất chặt chẽ. Trong một mối quan hệ cụ thể nào đó, đây có thê 
được coI là phạm trù kép cùng chung một hướng mục tiêu là làm cho giá trị của 
đối tượng xác định được bảo toàn, hoàn thiện, được khai thác đến mức cao nhất. 
Trong đó, giữ gìn giá trị nhẫn mạnh đến khía cạnh tu bố, bảo dưỡng, bảo tồn, 
đảm bảo cho giá trị của sự vật không chỉ được giữ nguyên vẹn mà ngày cảng 
tốt hơn. Giữ gìn được giá trị của sự vật là điều kiện tiên quyết của việc phát huy 
nó theo mục tiêu đặt ra của chủ thể. Phát huy giá trị nhân mạnh đến khía cạnh 
hiện thực hóa mục tiêu sử dụng giá trỊ sự vật theo hướng ngày càng đạt hiệu 
quả, kết quả cao hơn. 

Dựng nước gắn liền với giữ nước là quy luật sinh tồn và phát triển của bất cứ 
cộng đồng quốc gia - dân tộc nào. Tùy điều kiện cụ thể mà sự nghiệp dựng nước 
và giữ nước của mỗi dân tộc có những sắc thái biểu hiện khác nhau. Việt Nam 
không là ngoại lệ, dựng nước và giữ nước là hai mặt không thể tách rời; là nội 
dung cơ bản xuyên suốt toàn bộ tiến trình lịch sử Việt Nam. Thành tựu lập quốc, 
xây dựng đất nước, đấu tranh chống xâm lược và đô hộ, bảo vệ độc lập chủ quyền 
của quốc gia - dân tộc Việt Nam là vô cùng vĩ đại. 

Lập quốc ở nơi thiên nhiên có nhiều ưu đãi nhưng cũng không ít những khó 
khăn khắc nghiệt với cư dân trong suốt hàng nghìn năm chủ yếu dựa vào nền kinh 
tế nông nghiệp trồng lúa nước. Để đảm bảo đời sống, xây dựng quốc gia, nhân dân 

3N 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Việt Nam đã phải trải qua muôn vàn những khó khăn thử thách trong chống chọi 
với thiên nhiên khắc nghiệt như bão tố, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh và sự phá hoại 
mùa màng của các loại cầm thú. 

Đặc biệt là, bên cạnh đối chọi với thiên nhiên, thì trong mấy nghìn năm dựng 
nước, nhân dân Việt Nam phải đối phó với quá nhiều kẻ thù ngoại bang xâm lược. 
Trên thế giới, hiếm thấy dân tộc nảo phải trải qua quá trình đấu tranh chống ngoại 
xâm liên tục, lâu dài, gian khổ và hy sinh to lớn như dân tộc Việt Nam. Nhân dân 
ta thường phải chống lại những thế lực để quốc xâm lược có tiềm lực kinh tế, tiềm 
lực quân sự mạnh hơn hắn, quyết thôn tính, thiết lập ách nô dịch bằng được với 
nước ta. Nhưng, cuối cùng nhân dân Việt Nam đã chiến thắng, bảo vệ được sự 
trường tồn của quốc gia - dân tộc. 

Cũng chính từ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước lâu dài, kiên cường, 
anh đũng, đầy tính sáng tạo để vượt qua sự chế ngự của thiên nhiên, chiến thắng 
mọi kẻ thù ngoại xâm hung bạo đã làm nấy sinh hàng triệu những người con ưu tú 
trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của quốc gia - dân tộc Việt Nam. Không 
ai khác, họ chính là những người đi tiên phong, có nhiều sáng tạo, cống hiến cho 
đất nước. Tên tuổi của họ được lưu truyền trong dân gian, sử sách. Họ là danh nhân 
trong các đạng cộng đồng trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội 
thuộc quốc gia - dân tộc Việt Nam. 

Trên toàn cõi Việt Nam, không nơi nào tên tuôi của các danh nhân lại không 
hiện diện ở những khu phó, con đường, trường học, thôn làng, cơ sở sản xuất.... 
Sự hiện diện của các danh nhân trên mọi địa bàn của đất nước, và sâu sắc hơn là 
trong tâm trí của người dân, trở thành một động lực thúc đây mọi suy nghĩ, hành 
động yêu nước, cách mạng của nhân dân ta đã khăng định mối liên hệ, vai trò, giá 
trị to lớn của Danh nhân Việt Nam với quốc gia - dân tộc Việt Nam. Các danh nhân 
Việt Nam, trong đó có danh nhân văn hóa Việt Nam đã có vai trò to lớn, là một 
trong những động lực có tính quyết định đến mọi chiến công của quốc gia - dân 
tộc Việt Nam trong lịch sử đã qua, hiện nay và trong cả mai sau. 

Vai trò của danh nhân Việt Nam trong đó có danh nhân văn hóa Việt Nam 
vừa có tính mặc nhiên nhưng cũng vừa phụ thuộc vảo sự nỗ lực giữ gìn, phát huy 
của chính con người, xã hội ở từng giai đoạn, từng cộng đồng trong dòng chảy tiến 
hóa chung của quốc gia - dân tộc. Trong mọi thời đại lịch sử Việt Nam, kết quả 
thu được từ sự tác động của danh nhân, trong đó có danh nhân văn hóa Việt Nam 
một phần là xuất phát từ chủ nhận tiếp nhận giữ gìn, phát huy nó. 

37D ° 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam luôn đòi hỏi phải phát huy 
sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực của đất nước. Trong tình hình hiện nay, 
khi mà trên thế gới và trong nước, bên cạnh những thuận lợi, thì sự nghiệp phát 
triển đất nước đang đứng trước nhiều thách thức mới, khôn lường và không thể 
xem thường. 

Đề giữ gìn và phát huy giá trị danh nhân văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi phải giải quyết một cách 
đồng bộ các vẫn đề đặt ra: 

Một là, nghiên cứu, làm rõ quan niệm Danh nhân văn hóa Việt Nam, từ khái 
niệm, nội hàm khái niệm; các danh nhân văn hóa Việt Nam trong lịch sử dựng 
nước, g1ữ nước; vai trò, tác động của danh nhân văn hóa đến đời sống kinh tế - xã 
hội; trong đó tập trung làm rõ mối quan hệ (tác động) giữa giá trị danh nhân văn 
hóa Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong mối quan hệ với sự 
phát triển của yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

Đây chính là cơ sở xuất phát để xác định rõ mục tiêu, chủ thể, lực lượng, đối 
tượng, nội dung, hình thức, phương pháp... g1ữ gìn, phát huy giá trị danh nhân văn 
hóa Việt Nam đối với vẫn đề đặt ra. Để đáp ứng được vấn đề đặt ra, đòi hỏi Đảng, 
Nhà nước, các cơ quan chức năng,...phải có sự đầu tư về mọi mặt cho hoạt động 
nghiên cứu từ việc nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, tổ chức triển 
khai của các chủ thê lãnh đạo, quản lý, lực lượng nghiên cứu.. .đến đầu tư kinh phĩ, 
cơ sở vật chất, tăng cường công tác đảm bảo... 

Hai là, không ngừng tuyên truyền, giáo dục, làm cho giá trị của danh nhân 
văn hóa Việt Nam thấm sâu vào mọi người dân. Đây là một trong những động lực 
làm cho mọi người dân Việt Nam hiểu sâu sắc về truyền thống hào hùng của dân 
tộc, tôn vĩnh, noi gương những người có công với nước, tự giác góp sức mình vào 
công cuộc dựng nước, g1ữ nước, trong đó có góp sức vào đảm bảo an ninh, trật tự 
trong tình hình hiện nay. 

Ba là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các sản phẩm xấu độc; 
đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, xuyên tạc, hạ 
bệ uy tín của các danh nhân, trong đó có danh nhân văn hóa Việt Nam. 


s7 T= 


PHÁT HIỆN VÀ PHÁT TRIÊN TÀI NĂNG 
TẠO NGUỎN DANH NHÂN CHO TƯƠNG LAI 


PGS.TS MAI VĂN HƯNG 
Đại Học Quộc Gia Hà Nội 


Đặt vấn đề 

Trong lịch sử tiễn hóa của nhân loại có không ít danh nhân đã có những biểu 
hiện tài năng khác biệt ngay từ thời thơ ấu, người ta thường gọi đó là các “thần 
đồng”. Có bao nhiêu thần đồng được phát hiện và có thê phát triển thành tài năng 
để họ có thể trở thành danh nhân trong các lĩnh vực khác nhau ở tương lai? Nếu 
không được phát hiện và phát triển thì đó là sự khiếm khuyết của nền giáo dục, sự 
lãng phí chất xám phát triển tiến bộ xã hội. Chúng ta hãy bắt đầu từ chiến lược 
phát hiện và có chiến lược bỗi dường học sinh giỏi trong các trường học. Vậy “học 
sinh giỏi” là gì? trong chúng ta những người chuyên đào tạo các thế hệ học sinh 
giỏi có mấy ai quan tâm đến khái niệm này? Và trong thực tế cũng không mấy 
người định nghĩa được đầy đủ về nó. Cơ quan Giáo dục Hoa Kỳ miêu tả khái niệm 
“Học sinh giỏi là những học sinh có khả năng thể hiện xuất sắc hoặc năng lực nỗi 
trội trong các lĩnh vực trí tuệ, sự sáng tạo, khả năng lãnh đạo, nghệ thuật, hoặc các 
lĩnh vực lý thuyết chuyên biệt. Những học sinh này thê hiện tài năng đặc biệt của 
mình từ tất cả các bình điện xã hội, văn hoá, kinh tế,...” Bài viết này như một góc 
nhìn về chiến lược phát hiện và phát triển các tài năng để từ đó họ có thể trở thành 
danh nhân trong tương lai. 

1. Một vài đặc điểm trí tuệ của Người Việt 

Ngược dòng thời gian tìm về quá khứ, khi bàn đến các giá trị tinh thần của 
dân tộc, cha ông chúng ta cũng đã từng có những nghiên cứu về sự thông minh của 
người Việt Nam trên khắp đất nước. Từ những năm đầu của thế kỷ trước, nhà sử 
học Trần Trọng Kim (1919) đã nhận xét: "Về đàng trí tuệ và tính tình, thì người 
Việt Nam có cả tính xấu lần tính tốt. Đại khái thì trí tuệ mình mẫn, học chóng hiểu, 
khéo chân tay, nhiễu người sảng dạ nhớ lâu, lại có tính hiểu học, trọng sự học 
thức, quí sự lễ phép, mễn điều đạo đúc, lấy sự nhân, lễ, nghĩa, trí tín làm 5 đạo 
thường cho sự ăn ở. Tuy vậy vẫn hay có tính tỉnh vặt, cũng có khi quỷ quyệt và hay 
bài bác, nhạo chế", (Việt Nam sử lược). 


- 7Ñ ~ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Đến năm 1938, học giả Đào Duy Anh lại khăng định “Về tính chất tỉnh thần 
thì người Việt Nam đại khái thông mình, những xưa nay ít người có trí tuệ lỗi lạc 
phi thường. Sức ký ức thì phát đạt lắm, mà giầu trí nghệ thuật hơn là trí khoa học, 
giàu trực giác hơn luận lý. Phân nhiều người có tính ham học, song thích văn 
chương phù hoa hơn là thực học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng 
hoạt động, ...não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước, thích ứng và dung hoá thì 
rất tài ” (Việt Nam văn hoá sử cương) 

Như vậy có thể thấy ngay từ đầu thế kỷ trước các học giả đều khẳng định 
người Việt chúng ta “đại khái” thông minh, được cái “nhớ lâu”, ít “sáng tạo” mà 
hay “bắt chước”. Tại sao lại là “đại khái” mà không phải là “chắc chắn”?. Gần đây 
hơn Nhà nghiên cứu văn hoá GS. Trần Ngọc Thêm cho rằng “Về đặc điểm tính 
cách, người Táy là duy lý, người Tàu là duy ý chí còn người Việt là duy tình. Chữ 
tình, nói theo chữ của GS Thêm, là lỗi sống giàu tình cảm, trọng tình nghĩa của 
người Việ£”. Nhà nghiên cứu văn hoá Vương Trí Nhàn cho hay “đ„y tình không là 
một niêm tự hào vì sự kém duy ý (vận dụng đến cùng trí tuệ) và kém duy ý chí (sự 
thôi thúc của tham vọng) đêu góp phân kừm hãm sự phát triển của chúng ta. Kém 
lý trí dẫn đến nông nổi, cạn nghĩ. Km ý chí dẫn đến ngắn hơi, ăn xối. Cái gọi là 
duy tình rút lại là đồng nghĩa với bột phát, tùy tiện, lúc thế này lúc thế khác, và 
thường không dẫn đến sự sảng suốt cùng những quyết sách hợp lý, nhất là trong 
xã hội hiện đại `. 

Xem ra cái sự đánh giá trí tuệ con người ở nước ta vẫn còn nhiều cảm tính và 
mang nặng tính chủ quan lại còn chịu ảnh hưởng của tư duy đậm màu sắc tình cảm. 
Ngay trong việc đánh giá kết quả học tập của học sinh có giáo viên còn cộng điểm 
“ngoan”, thậm chí các trường đại học đang có thêm điểm “chuyên cần” trong đánh 
giá kết quả học tập của sinh viên, có lẽ để chống lại việc trỗn học của họ trong thời 
“tín chỉ”. Nếu chúng ta mãi nhìn nhận cách đánh giá con người bằng triết lý duy 
tình, bằng sự “thông cảm”, có những nhà quản lý còn nhận xét khả năng làm việc 
của nhân viên theo kiểu “trông có vẻ được đấy” hay mạnh dạn hơn “hơi ngu tí 
nhưng được cái ngoan”. Đánh giá năng lực trí tuệ mà cảm tính như vậy không 
những không chọn được người tài năng thực sự mà còn gây thất thoát tài năng, có 
thể coi đó là sự tham những trí tuệ, hậu quả của nó có thể còn nguy hiểm hơn sự 
tham nhũng về thời gian và tiền bạc. 


- 70 ~ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


2. Năng khiếu - nguồn nguyên liệu của tài năng 

Năng khiễu (gựfedmiss): Có nhiều quan điểm khác nhau về khái niệm năng 
khiếu, tuy nhiên, các nhà tài năng học quan niệm rằng: Năng khiếu là hệ thông tiền 
đề bên trong dựa trên những tư chất bâm sinh di truyền cho phép con người giải 
quyết được một hay vài yêu cầu nhất định nào đó của cuộc sống, mặc dù chưa 
được đào tạo. Như vậy, có thể quan niệm năng khiếu như một dạng của năng lực 
tự nhiên và mỗi người bình thường đều có một năng khiếu nhất định. Tuy nhiên, 
năng khiếu không đa dạng như tư chất mà chỉ được thể hiện trong một lĩnh vực 
hoạt động nhất định như: Năng khiếu kinh doanh, hội họa, âm nhạc vv..., năng 
khiếu muốn phát triển tốt cần được đặt trên một chương trình giáo dục. Nếu không 
pháp hiện được kịp thời để bồi dưỡng, luyện tập thì năng khiếu sẽ bị mắt đi. 

Năng khiếu cao (high gif†edniss): Thuật ngữ năng khiếu cao được đề cập 
nhiều trong các tài liệu về tài năng đầu thế kỉ 20 ở các nước tiên tiến trong các 
công trình như: Chuẩn đoán và hỗ trợ năng khiếu dưới góc độ tâm lý học của tác 
giả W.Stern (1916), Chọn lựa những năng khiếu thanh thiếu niên của tác giả Brahn 
(1919), Năng khiếu của Engelman (1953), Năng khiếu cao của Micre (1958) vv.... 

Trong tải năng học hiện đại, năng khiếu cao được hiểu là hệ thống tiền đề 
bên trong dựa trên những tư chất bẩm sinh di truyền của con người, cho phép họ 
giải quyết với chất lượng rất cao một hay vài yêu cầu của hoạt động nào đó, dù 
chưa được giáo dục và đào tạo. 

Năng khiếu cao tiềm năng (potemtial high gữfedniss): Đây là thuật ngữ giúp 
chúng ta đánh giá trước được việc con người sẽ có được những thành tích vượt trội 
trong một lĩnh vực nào đó. Năng khiếu cao tiềm năng là những năng lực tự nhiên 
cao trên một lĩnh vực nhất định, có nhiều hứa hẹn nhưng hiện chưa hoàn toàn được 
tỏa sáng. Nếu đứa trẻ được hỗ trợ tốt thì khi trưởng thành có thể thành những tài 
năng thực sự hoặc đạt kết quả cao trên một lĩnh vực nào đó. Thực chất việc nhận 
dạng năng khiếu cao ở trẻ em là sự nhận dạng năng khiếu cao tiềm năng của trẻ 
trên một lĩnh vực nhất định. Ở Việt Nam, một số tên gọi như: học sinh năng khiếu, 
học sinh chất lượng cao, học sinh chuyên vv...cũng có thể coi như là những trẻ có 
năng khiếu cao tiềm ẩn. 

Tài năng (falent) 

Khái niệm tài năng được sử dụng như một thuật ngữ khoa học nhưng cũng 
có thê được coi như một thuật ngữ dùng trong đời thường. Trong đời thường, một 
người nào đó làm việc đạt hiệu quả cao nhưng tốn ít sức lực, nhẹ nhàng thì được 


- 80 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


coi là tài năng - như vậy tài năng sẽ chỉ được xác nhận khi có kết quả hoạt động. 
Tuy nhiên, trong khoa học, chúng ta không thê chờ đợi một người nào đó có kết 
quả mới được đánh giá là tài năng mà cần phải đưa ra các tiêu chí để nhận dạng 
sớm: liệu một trẻ em có thể trở thành tài năng sau này khi là người trưởng thành 
hay không. Hiện nay, các nhà tài năng học cho răng, tài năng (talent) là một tô hợp 
các điều kiện bên trong và bên ngoài thuận lợi tạo ra khả năng đạt thành tích hoạt 
động rất cao, tuy những thành tích này về cơ bản vẫn thuộc khuôn khổ những điều 
đã đạt được của xã hội loài người ở thời điểm đó. 

Như vậy, tài năng được dựa trên những năng khiếu cao nhưng cũng đòi hỏi 
cả những điều kiện bên ngoài thuận lợi - trong đó giáo dục và đảo tạo đóng vai trò 
rất quan trọng. Việc từ năng khiếu cao đến tài năng là một chặng đường phát triển 
khó khăn. Một trẻ nhỏ có năng khiếu cao là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
nhưng đề đạt đến tài năng cần có các điều kiện bên ngoài. Tuy nhiên, có những trẻ 
không bộc lộ một năng khiếu đặc biệt gì khi nhỏ nhưng khi trưởng thành lại trở 
thành những tài năng. Ví dụ, Albert Einstein - nhà bác học thiên tài người Mỹ gốc 
Đức là một ví dụ điển hình. Hồi nhỏ, ông đi học muộn đến mức cha mẹ sợ con họ 
có những vấn đề về trí tuệ, ở tiêu học không bộc lộ một năng khiếu øì, là một học 
sinh trung bình tại trường trung học và thi hỏng vào trường kĩ thuật tổng hợp và 
lần thứ 2 mới đỗ vào trường này. Với sự quyết tâm học tập và lòng yêu toán vô bờ 
bến, ông đã trở thành một tài năng lớn, thậm trí là một thiên tài của thế kỉ 20. 

Thiên tài (geHius) 

Thuật ngữ thiên tài chỉ mức độ cực cao của năng lực, cho phép con người đạt 
được những thành tựu vô song trong lịch sử. Khác với tài năng, thiên tài dẫn đến 
những giá trị mới hoàn toàn trên bình diện toàn nhân loại, mở ra một thời kì mới, 
một bậc mới của sự phát triển trong một hoặc nhiều lĩnh vực hoạt động nào đó, 
như một mốc son đánh dấu một bậc phát triển cao hơn của xã hội loài người. Nguồn 
gốc của thiên tài vẫn là bí ân đối với khoa học. Tuy nhiên, có thể hiểu thiên tài nảy 
sinh khi có sự gặp gỡ một cách hoàn hảo và hiếm hoi giữa năng khiếu cao thiên 
bẩm với tất cả hoặc một số yếu tố khác như lòng say mê cao độ, tính kiên nhẫn, 
điều kiện xã hội lịch sử thuận lợi vv... 

3. Phát hiện bồi dưỡng năng khiếu thành tài năng 

Đề phát hiện năng khiếu của học sinh có nhiều biện pháp khác nhau tuỳ theo 
năng lực của nhà giáo dục, tuy nhiên muốn phát hiện năng khiếu của ai đó điều 
quan trọng là hãy tạo ra môi trường cho họ bộc lộ năng khiếu của chính mình. 


-_81- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Giáo dục khai phóng - mảnh đất bộc lộ năng khiếu của học sinh 

Trong thời cô xưa, giáo dục khai phóng “liberal arts education”, gắn liền với 
những con người tự do (tiếng Latinh: Liber nghĩa là "tự do") không giống như sự 
thiếu giáo dục, hoặc phụ thuộc vào công việc chân tay của dân tầng lớp thấp và nô 
lệ. Giáo dục khai phóng thời Trung Cổ bao gồm bảy nghệ thuật đó là: văn học, 
ngôn ngữ học, triết học, lịch sử, toán học và khoa học, các lĩnh vực trên cho thấy 
chúng có mối quan hệ chặt chẽ với các loại trí tuệ khác nhau của Gardner sau nảy. 

Khai phóng col1 VIỆC truyền đạt kiến thức cho học sinh phải được thực hiện 
một cách tổng quát với mục tiêu nhằm phát triển năng lực trí tuệ của con người 
theo các hướng khác nhau. Giáo dục khai phóng không giống như việc dạy chuyên 
nghè, chuyên kĩ thuật, hoặc các chương trình giảng dạy chuyên môn (thường có ở 
bậc đại học) mà thay vào đó là sự tập trung giáo dục tổng quát. Giáo dục khai 
phóng đương đại ở nước ta bao gồm các môn học khác nhau đang thực hiện tại các 
trường phố thông. Đây chính là nơi các nhà sư phạm có điều kiện thuận lợi để phát 
hiện năng khiếu của học sinh thông qua kết quả học tập từng môn học hoặc các 
hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức. Tuy nhiên điều này đòi hỏi sự nhạy 
cảm cao của giáo viên bởi việc năng khiếu học sinh chỉ bộc lộ khi có điều kiện 
thuận lợi, nhiều học sinh thể hiện năng khiếu không chỉ ở phạm vi môn học mà 
còn ở các mức độ sâu hơn trong từng phân môn. Ví dụ: có những học sinh có năng 
khiếu về Hình học nhưng lại học kém về Số học hay Lượng giác, hay có em học 
giỏi về Văn học nhưng Ngôn ngữ lại không tốt lắm,... 

Học sinh trường chuyên trong một chừng mực nào đó đang học lệch theo các 
môn chuyên điều này đi ngược lại truyền thống của giáo dục khai phóng. Nếu may 
mắn các em lệch theo hướng sở trường thì điều đó có thể dẫn đến thành công, tuy 
nhiên trong thực tế nhiều học sinh đang bị sức ép của nhiều giá trị khác nhau nên 
buộc phải đi một đường mà mắt dõi theo hướng khác. 

Khai phóng là cởi mở về tư tưởng, học thuật, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận 
và sáng tạo cái mới. Có khai phóng mới tạo ra được những lớp người dám ngÌĩ, 
dám làm. Học sinh trường chuyên thường tiếp thu nhanh và có nhiều sáng kiến 
nhưng năng lực tưởng tượng chưa cao, do đó ít có khả năng tạo ra những bước đột 
phá. Điều này có thê xuất phát từ mô hình xã hội đến mô hình phát triển kinh té, 
công nghệ, chúng ta thường nhập khâu hoặc mô phỏng sáng kiến nước ngoài. Thêm 
nữa, mặc dù về năng lực tư duy học sinh của chúng ta khá tốt nhưng sự kìm hãm 
tự do tư tưởng và sự thiếu thốn về cơ sở vật chất kéo dài hàng nghìn năm từ chế 


_82- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


độ phong kiến phương Đông cho đến trước thời kỳ Đồi mới đã ảnh hưởng không 
nhỏ đến sự khai mở sáng tạo của giáo viên đối với sự phát triển tư duy học sinh. 

Trường chuyên cần đổi mới phương pháp giáo dục theo tỉnh thần khai phóng 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng tư duy con người khỏi tầm nhìn hạn 
hẹp, tạo ra những bước ngoặt về chất lượng học tập, giúp học sinh tự nhận diện và 
phát triển được năng khiếu của chính họ. Giáo dục với tinh thần khai phóng còn 
giúp các nhà giáo dục có điều kiện phát hiện năng khiếu của học sinh từ đó phân 
chia theo 8 loại trí tuệ của Gardner nhằm bồi đưỡng và phát huy năng khả năng sở 
trường của từng học sinh trong việc thích ứng với cuộc sống. 

Trắc nghiệm trí tuệ - công cụ phát hiện năng khiễu học sinh 

Việc sử dụng các công cụ trắc nghiệm tâm lý đánh giá các loại năng lực trí 
tuệ là một trong những biện pháp khoa học, khách quan nhằm phát hiện năng khiếu 
của học sinh trường chuyên khá hiệu quả và đáng tin cậy. 

Trắc nghiệm tâm lý (Psycholocial Test) là một công cụ đã được tiêu chuẩn 
hóa, dùng để đo lường khách quan một hay nhiều khía cạnh của nhân cách hoàn 
chỉnh, qua những mẫu trả lời bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ hoặc những loại 
hành vi khác (Freeman, 197]). Về trắc nghiệm trí tuệ có 4 loại: Trắc nghiệm về 
các năng lực trí tuệ nhận thức (Mental Abilities); Trắc nghiệm về trí tuệ cảm xúc 
(Emotional Intelligence); Trắc nghiệm về trí tuệ sáng tạo (Creation); Trắc nghiệm 
nhân cách (Peronality Test). 

Trắc nghiệm về các năng lực trí tuệ nhận thức (Mental Abilities) chia thành 
ba tiểu loại bao gồm: 

Các trắc nghiệm trí thông mình (Intelligence Tests) trắc nghiệm này đo năng 
lực trí tuệ chung và dự định đánh giá tiềm năng trí tuệ hơn là những kiến thức học 
được trước đây hoặc đã tích lũy được. Các bộ công cụ đo trắc nghiệm trí thông 
minh được sử dụng khá rộng rãi trên nhiều lĩnh vực, để đo chỉ số thông minh 
(intelligence Quotient -ÏQ) người ta đã xây dựng tới 6000 bộ test phù hợp với các 
nhóm đối tượng khác nhau. 

Các trắc nghiệm về năng lực (Aptitude Tests) nhằm đánh giá các kiểu năng 
lực trí tuệ đặc biệt như năng lực cơ khí, năng lực ngôn ngữ, năng lực tri giác không 
gian ...và dự báo một cá nhân có thể làm được gì sau này khi được đảo tạo phù 
hợp. Các trắc nghiệm này được dùng đề khảo sát những người xin việc và những 
người dự thi vào trường đại học. 


$3 4< 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Các trắc nghiệm về thành tích học tập ( Achievement Tests) đánh giá các trí 
thức về một môn học nào đó. Loại trắc nghiệm này được dùng để kiểm tra, đánh 
giá về kết quả học tập. 

Ngày nay người ta thường dùng nhiều bộ trắc nghiệm để đo các đạng trí tuệ 
khác nhau như trắc nghiệm cảm xúc (EQ - Emotional Quotien1), trắc nghiệm vượt 
khó (4Q-Adversity Quotienf), trắc nghiệm tò mò (CÓ - Curiosify Quotien0), trắc 
nghiệm đam mê (PQ - Passion Quofient),... 

Nghiên cứu về IQ, EQ và AQ cho thấy các chỉ số này có sự liên quan chặt 
chẽ với nhau trong việc làm nên sự thành công của mỗi cá nhân, đồng thời khẳng 
định dù không có chỉ số thông minh cao nhiều cá nhân vẫn đạt được những thành 
công trong cuộc sống. 

Kết quả định lượng các chỉ số trí tuệ cũng giải thích được hiện tượng không 
ít học sinh trường chuyên dù có IQ cao nhưng không phải học sinh nào cũng thành 
công khi tiếp cận với thực tiễn cuộc sống. 

Trắc nghiệm trí tuệ học sinh giúp các nhà giáo dục có được phương pháp tối 
ưu nhằm không chí phát huy năng lực trí tuệ mà còn giúp những học sinh giỏi có 
sự thích ứng cao với cuộc sống đương đại. 

Bắt kì một trắc nghiệm tốt nào cũng phải hội đủ ba tiêu chuẩn: Phải có độ tin 
cậy, Phải ứng nghiệm và phải được tiêu chuẩn hóa: 

+ Tính tin cậy (Reliability): Khi ta dùng các hình thức khác nhau của cùng 
một trắc nghiệm hoặc tiến hành cùng một trắc nghiệm nhiều lần trên cùng một 
khách thể (cá nhân hay nhóm) thì kết quả thu được phải giỗng nhau. 

+ Tính ứng nghiệm (Validity): Trắc nghiệm phải đo được chính cái mà 
chúng ta định đo 

+ Tính tiêu chuẩn hóa (Standardization): Trắc nghiệm phải được thực hiện 
theo một thủ tục tiêu chuẩn và phải có những quy chuẩn (norms) căn cứ theo một 
nhóm chuẩn (sample) và nhóm chuẩn này phải đông đảo và mang tính chất giống 
với những người sau này đem ra trắc nghiệm, nghĩa là nó phải đại điện cho quần 
thể. Các quy chuẩn của nhóm chuẩn phải là một hệ thống chuẩn để giúp lí giải các 
kết quả trắc nghiệm về bất cứ một cá nhân hay nhóm nảo. 

Những trắc nghiệm nào hội đủ được cả 3 tiêu chuẩn trên thì sẽ được công 
nhận và ghi vào danh sách các trắc nghiệm chuẩn (Standard Tests). 


_84- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Kết luận 

Như vậy, một trong số những con đường để trở thành danh nhân thì tài 
nguyên trí tuệ từ các học sinh giỏi vô cùng quan trong và có ý nghĩa khả thi cao. 
Tuy nhiên, để trở học sinh giỏi không đơn thuần chỉ là học giỏi, bởi nếu chỉ học 
giỏi mà không thích ứng được với cuộc sống thì học giỏi không mấy ý nghĩa. Tuy 
nhiên muốn thích ứng tốt với môi trường sống đòi hỏi học sinh phải phát huy được 
“sở trường” và hạn chế “sở đoản” của mình, tài năng là dấu hiệu thê hiện sở trường 
của mỗi con người, vì thế việc phát hiện tài năng của mỗi cá nhân học sinh là một 
vẫn đề rất quan trọng đối với các nhà giáo dục, đặc biệt là ở những nơi có mật độ 
trí tuệ cao như các trường THPT chuyên. Để có thể phát hiện được tài năng của 
học sinh chúng ta cần phải hiểu rõ “năng khiếu là nguồn nguyên liệu của tài năng” 


và tài năng là nguôn nguyên liệu đê xuât hiện các danh nhân trong tương lai. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

[1]. Đỗ Hồng Anh (1991), “Tình hình dùng test tâm lí ở Việt Nam”, Nghiên 
cưu giáo đục, (10), tr.44-45. 

[2]. Trịnh Văn Bảo (1993), “Một số ý kiến về ảnh hưởng của di truyền và 
môi trường đến việc hình thành tài năng”. Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng năng 
khiếu, tài năng văn hóa nghệ thuật, Nxb văn hóa, Hà Nội. 

[3]. Nguyễn Chương (1997), “Sự tăng trưởng và phát triển của não và vấn đề 
phát triển trí tuệ”, Bàn về đặc điểm tăng trưởng người Việt Nam. Đề tài KX-07- 
07, Hà Nội, tr.401-442. 

[4]. Trịnh Binh Dy (1996), “Quá trình hình thành tư duy”, Chuyên đề sinh lí 
học, L, Nxb Y học, Hà Nội, tr.I87-199. 

[5]. Phạm Hoàng Gia (1993), “Bản chất thông minh”, Nghiên cứu giáo dục, 
(11), tr.I-4. 

[6]. Goleman D. (2002). Trí tuệ xúc cảm: Làm thế nào để biến những xúc 
cảm của mình thành trí tuệ. Nhà xuất bản khoa học xã hội. Hà Nội. (Người dịch: 
Lê Diên). 

[7]. Goleman D. (2007). Trí tuệ xúc cảm: Ứng dụng trong công việc. Nhà 
xuất bản Tri thức. (Người dịch: Phương Thúy, Minh Phương, Phương Linh). 

[8]. Nguyễn Kế Hào (1991), “Khả năng phát triển trí tuệ của học sinh Việt 
Nam”, Nghiên cứu giáo đục, (10), tr.2-3. 


-83~ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


[9]. Ngô Công Hoàn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Kim Quý (1997), 
Những trắc nghiệm tâm lí I, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. 

[10]. Bùi Văn Huệ (1996), “Về bản chất của năng lực trí tuệ”, Nghiên cứu 
giáo dục, (9), tr.L1-12. 

[11] Nguyễn Công Khanh. (2003). Các mô hình lý thuyết về trí thông minh 
xúc cảm. Tạp chí Giáo dục, 61: 14-15. 

[12]. Đặng Phương Kiệt (1990), Cơ sở sinh lí thân kinh của hoạt động tâm 
1í, Nxb Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội. 

[13] Phan Trọng Ngọ, Dương Diệu Hoa, Nguyễn Lan Anh. (2001). Tâm lý 
học trí tuệ. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 

[14]. Piaget J (1998), 7âm 1í trí khôn, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

[15]. Nguyễn Thạc, Lê Văn Hồng (1993), “Nghiên cứu chẩn đoán sự phát 
triển trí tuệ của học sinh”, Nghiên cứu giáo đục, (11), tr.21-22. 

[16]. Trần Trọng Thủy (1998), “Vẫn đề về đo lường trí tuệ”, Thông tin khoa 
học giáo dục, (67), tr.18-23 

[17] Nguyễn Huy Tú. (2005). Tài năng - Quan niệm, nhận dạng và đảo tạo. 
Nhà xuất bản Giáo dục. 

[18] P.Chartier (2007) Giới thiệu bộ trắc nghiệm « suy luận trên lá bài » (test 
R.Œ.C).. Phiên bản dành cho học sinh (Người dịch: Trịnh Văn Minh) 

[19] Worchel S., Shebilsue W. (2007). Tâm lý học - Nguyên lý và ứng dụng. 
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. (Người dịch: Trần Đức Hiển). 

Tiếng Anh 

[20]. Lashley K,SW (1964), Brain mechanisms and intellegence, H4ƒner 
Publishing company, New York and London. 

[2I]. Terman L, (1937), Measuring intelleeence, Boston. 

[22]. Wechsler D, (1955), Wechsler aldult intellegence seale (WAIS), New 
York. 

[23] Mai Van Hung, Duong Thi Nguyet (2002). “Research on Intelligence 
quofient of Vietnamese students” Sw2osium on Educafional and Psychological 
Issues ƒor Secondary and High School Sftudens, pp. 208 — 212. 

[24] Mai Van Hung (2008). “The Impact of environment and education 
condiions on ¡ntelligence quotilent of híph school students In Vietnam” 
InternaHional Conference on the Strateey oƒ Technoloey Education im the 
Paradiem Shi ƒor Creation and Innovation, Korea, pp. 430-436 


- 8Ó - 


VIỆN LỊCH SỬ QUẦN SỰ VỚI VẤN ĐÈ 
NGHIÊN CỨU DANH NHÂN QUẦN SỰ 
THÀNH TỰU VÀ MỘT VÀI NHẬN XÉT 


THIẾU TƯỚNG. TS NGUYÊN HOÀNG NHIÊN 
Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự/Bộ Quôc phòng 


1. Các công trình nghiên cứu về danh nhân quân sự 

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc 
phòng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tô chức công tác lịch sử quân sự vả tổng kết chiến 
tranh trong toàn quân, Viện Lịch sử quân sự còn phối hợp, trực tiếp chủ trì, tổ chức 
nghiên cứu, biên soạn, xuất bản nhiều công trình, đề tài lịch sử quân sự, tô chức 
các cuộc hội thảo khoa học, trong đó có chủ đề danh nhân quân sự. Kết quả nghiên 
cứu đã từng bước góp phần làm rõ thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn, 
quan trọng của các vị lãnh đạo, tướng lĩnh trên lĩnh vực quân sự trong suốt tiễn 
trình lịch sử Việt Nam; đồng thời phục vụ kịp thời công tác tuyên truyền, giáo dục 
lịch sử quân sự, nghiên cứu khoa học và huấn luyện ở các nhà trường, đơn vị, góp 
phần đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực phản động, bảo 
vệ uy tín, qua đó giữ vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, vị trí, vai trò cùng những chiến công của Quân đội nhân 
dân Việt Nam. 

Trên cơ sở thống kê kết quả nghiên cứu thê hiện trong Bảng I, tính từ năm 
1990 đến năm 2022, Viện Lịch sử quân sự đã tổ chức biên soạn 15 công trình về 
danh nhân quân sự. Trong đó, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.1990), Viện được Bộ Quốc phòng giao nhiệm 
vụ tô chức nghiên cứu, biên soạn công trình Sự nghiệp và tr trởng quân sự của 
Chủ tịch Hô Chí Minh. Đề tài được thực hiện đưới sự chỉ đạo của Hội đồng tướng 
lĩnh và các nhà khoa học gồm Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, Thượng tướng Trần 
Văn Quang, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Trung tướng Hoàng Phương... 
Công trình ,S% nghiệp và tr trởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh là công trình 
đầu tiên nghiên cứu về danh nhân quân sự của Viện Lịch sử quân sự tính từ ngày 
thành lập đơn vị (1981). Công trình được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, tái 
hiện sinh động, chân thực những hoạt động lý luận và thực tiễn về quân sự trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong năm 1990, 

SN T2 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Viện Lịch sử quân sự tổ chức nghiên cứu, biên soạn công trình Hồ Chí Minh - Biên 
niên những sự kiện và tư liệu quân sự". Cuốn sách được Nhà xuất bản Quân đội 
nhân dân in ấn và phát hành năm 1990. Trên cơ sở lựa chọn những tư liệu súc tích 
từ các bài viết, bài nói và ghi chép những hoạt động quân sự của Người từ năm 
1921 đến năm 1969, cuốn sách đã cung cấp cho bạn đọc những nét cơ bản về quá 


trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lĩnh vực quân sự. 


Bảng 1. Các công trình nghiên cứu về danh nhân quán sự 


NA : T .- Thời 
TT Tên công trình Nhà xuât bản : 
gian 
Sự nghiệp và tư tưởn ân sự của Chủ 
j.| Sợ cán up nh cv VY". *'V| QuấNđộinHAW dân, (|'1990 
tịch Hô Chí Minh 
Hồ Chí Minh - Biên niên những sự kiện 
DĐ ll TỬ ŠŠW SP Í Quân đội nhân dân | 1990 
và tư liệu quân sự 
Hỗ Chí Minh - Về xây dựng lực lượng 
3 | vũ trang nhân dân - Biên niên những sự | Quân đội nhân dân 1995 
kiện và tư liệu 
Sự nghiệp và tư tưởn ân sự của Chủ 
"ốc a ố (O9 ñrdc 72 
tịch Hô Chí Minh (Tái bản lân thứ nhât) 
: . ..... | Chính trị quốc gia-Sự 
5| Trân Hưng Đạo - Nhà quân sự thiên tài thâi 2000 
ậ 
6 | Tư tưởng quân sự Hỗ Chí Minh Quân đội nhân dân 2022 
7| Danh nhân quân sự Việt Nam, tập I Quân đội nhân dân 2004 
8| Danh nhân quân sự Việt Nam, tập II Quân đội nhân dân 2006 
9} Danh nhân quân sự Việt Nam, tập II Quân đội nhân dân 2008 
10 | Danh nhân quân sự Việt Nam, tập IV Quân đội nhân dân 2012 
II | Danh nhân quân sự Việt Nam, tập V Quân đội nhân dân 2014 
12 | Danh nhân quân sự Việt Nam, tập VI Quân đội nhân dân 2015 
13 | Danh nhân quân sự Việt Nam, tập VII Quân đội nhân dân 20158 
14 | Danh nhân quân sự Việt Nam, tập VHI | Quân đội nhân dân 2019 
15 | Danh nhân quân sự Việt Nam, tập IX Quân đội nhân dân 2022 


Bảng ] cho thây, sau 4 công trình nghiên cứu vê Hô Chí Minh, Viện Lịch sử 
quân sự tô chức nghiên cứu, biên soạn vê Hưng Đạo vương Trân Quôc Tuân, tức 


”° Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Hà Chí Minh - Về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân-Biên niên những sự 
kiện và tư liệu, Nxb QĐND, H.1995. 
-88- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trần Hưng Đạo. Cuốn sách “Trần Hưng Đạo - Nhà quân sự thiên tài ””' được Nhà 
xuất bản Quân đội nhân dân ¡n ấn và phát hành năm 2000. Thông qua các nguồn 
tư liệu, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng và tài năng quân sự của Trần Hưng Đạo được 
phản ánh gắn liền với điều kiện lịch sử, xã hội đương thời, đặc biệt là 3 cuộc kháng 
chiến chống quân Mông - Nguyên của quân dân Đại Việt trong thế kỷ XIII. 

Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam phải 
thường xuyên đương đầu với nhiều thế lực xâm lược. Đề chiến thắng những kẻ thù 
có tiềm lực kinh tế, quân sự to lớn, dân tộc ta không ngừng vươn lên, phát huy cao 
độ ý chí kiên cường, trí tuệ và năng lực sáng tạo, thực hành kháng chiến toàn dân, 
toàn diện, cả nước đánh giặc. Qua mỗi cuộc kháng chiến, ở thời nào, dân tộc ta 
cũng có những anh hùng hào kiệt, nhiều tướng lĩnh tài năng, có nhiều cống hiến 
quan trọng trong công cuộc giữ nước và giữ nước, để lại nhiều kinh nghiệm và bài 
học có giá trị sâu sắc cho các thế hệ sau. Nhằm tri ân các danh nhân quân sự, đồng 
thời làm tài liệu phố biến và giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, 
từ năm 2004, Viện Lịch sử quân sự tổ chức nghiên cứu, biên soạn đề tài Danh 
nhân quân sự Việt Nam. Công trình gồm nhiều tập giới thiệu các danh nhân quân 
sự Việt Nam từ buổi đầu dựng nước cho đến thời đại Hồ Chí Minh. Sau gần 20 
năm nghiên cứu liên tục, tính đến năm 2022, công trình Danh nhân quân sự Việt 
Nam đã được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ¡n ấn và phát hành 9 tập, đề cập 
đến 181 nhân vật là danh nhân quân sự. 

Danh nhân quân sự Việt Nam, Tập I nghiên cứu và biên soạn về 32 nhân vật 
từ thời An Dương Vương đến đời Trần, gồm Cao Lỗ, Trưng Trắc, Lê Chân, Bà 
Triệu, Lý Bí, Phạm Tu, Triệu Quang Phục, Dương Thanh, Mai Thúc Loan, Phùng 
Hưng, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Phạm Bạch Hồ, Đinh Bộ Lĩnh, 
Phạm Cự Lạng, Lê Hoàn, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt, Lê Phụng Hiểu, Trần 
Thủ Độ, Lê Tần, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật 
Duật, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái, Nguyễn 
Thế Lộc, Trần Khát Chân”?. 

Danh nhân quân sự Việt Nam, Tập II nghiên cứu và biên soạn về 40 nhân vật 
từ triều Hỗ đến triều Tây Sơn, gồm Hồ Nguyên Trừng, Đặng Tắt, Đặng Dung, Lê 
Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn Chích, Đinh Lễ, Lý Triện, Lưu Nhân Chú, Lê 


5! Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Trần Hưng Đạo - Nhà quân sự thiên tài, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, 
H.2000. 
#2 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, tập I,Ñxb QĐND, H.2004. 

-_ 80 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ngân, Bùi Bị, Trần Nguyên Hãn, Phạm Vắn, Trịnh Khả, Lê Sát, Đinh Liệt, Nguyễn 
Lý, Lê Văn An, Nguyễn Xí, Phạm Văn Xảo, Lê Khôi, Lê Thánh Tông, Đào Duy 
Từ, Lê Duy Mật, Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh Phương, Nguyễn Hữu Cầu, 
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Ngô Thì Nhậm, Đặng Tiến Đông, Bùi Thị Xuân, Trần 
Quang Diệu, Ngô Văn Sở, Nguyễn Thiếp, Võ Văn Dũng, Nguyễn Văn Tiếp, Đặng 
Xuân Bảo, Nguyễn Văn Lộc?3. 

Danh nhân quân sự Việt Nam, Tập III nghiên cứu và biên soạn về 35 thủ lĩnh, 
lãnh đạo kháng chiến và các vị chỉ huy trực tiếp cầm quân tiêu biểu từ sau triều đại 
Tây Sơn đến cuỗi phong trào Cần Vương, chống thực dân Pháp xâm lược, gồm Lê 
Văn Duyệt, Phan Bá Vành, Nguyễn Mậu Kiến, Trương Định, Nguyễn Trung Trực, 
Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Phạm Văn Nghị, Hoàng Kế 
Viêm, Ông Ích Khiêm, Hồ Bá Ôn, Lê Trung Đình, Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, 
Trần Xuân Soạn, Phan Đình Phùng, Nguyễn Xuân Ôn, Nguyễn Phạm Tuân, Mai 
Xuân Thưởng, Cao Thắng, Phạm Bành, Đình Công Tráng, Tống Duy Tân, Cao Bá 
Điền, Cầm Bá Thước, Hà Văn Mao, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Xuân Tiết (Đốc 
Tí0, Tạ Hiện, Nguyễn Cao, Nguyễn Đức Ngữ (Đốc Ngữ), Bùi Như Quảng (Đốc 
Đen), Nguyễn Quang Bích, Nguyễn Văn Giáp !. 

Danh nhân quán sự Việt Nam, tập IV, nghiên cứu, biên soạn về 30 danh nhân 
quân sự tiêu biểu từ khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) đến khởi nghĩa Yên Bái 
(1930), gồm Hoàng Hoa Thám, Vương Văn Vang (Đội Văn), Lương Văn Nắm 
(Đề Nắm), Đặng Thị Nhu (Bà Ba Cần), Võ Trứ, Bơ Trang Long, Phan Bội Châu, 
Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Học Lãm, Nguyễn Thành, Đặng Thái Thân, Hồ Trọng 
Phân (Đội Phần), Tăng Bạt Hồ, Mai Lão Bạng, Nguyễn Thượng Hiền, Hoàng 
Trọng Mậu, Trần Hữu Lực, Trần Cao Vân, Thái Phiên, Lương Ngọc Quyền, Trịnh 
Văn Cấn, Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, 
Phạm Tuấn Tài, Phó Đức Chính, Đoàn Trần Nghiệp, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn 
Văn Cung (Đội Cung)”. 

Danh nhân quân sự Việt Nam, tập V nghiên cứu, biên soạn 12 danh nhân yêu 
nước, cách mạng, có nhiều đóng góp vào việc xây dựng đường lối quân sự trong 
thời kỳ Đảng mới thành lập, gồm Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Tử Bình, 


33 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, tập IL Nxb QĐND, H.2006. 

3 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam. tập II, Nxb QĐND, H.2008. 

35 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, tập IV, Nxb QĐND, H.2012. 
- 90 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nguyễn Bình, Lê Thiết Hùng, Phùng Chí Kiên, Trương Vân Lĩnh, Hồ Tùng Mậu, 
Trần Đăng Ninh, Hoàng Sâm, Nguyễn Sơn, Lương Văn Tri 9. 

Danh nhân quân sự Việt Nam các tập VL, VI, VIHI, IX nghiên cứu, biên soạn 
danh nhân quân sự có cống hiến nỗi bật trên các mặt hoạt động quân sự như lý 
luận quân sự, tổ chức lực lượng, tham mưu, chỉ huy chiến đấu, khoa học và nghệ 
thuật quân sự... Trong đó Danh nhân quân sự Việt Nam tập VI nghiên cứu và biên 
soạn về 8 nhân vật, gồm Nguyễn Chánh, Cao Văn Khánh, Trần Đại Nghĩa, Lê 
Trọng Tần, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Chí Thanh, Đàm Quang Trung, Vương Thừa 
Vũ”. Danh nhân quân sự Việt Nam tập VII nghiên cứu và biên soạn 8 nhân vật 
gồm, Nguyễn Hữu An, Nguyễn Văn Bứa, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Định Định, 
Trần Quý Hai, Lê Quang Hòa, Vũ Lăng, Tạ Xuân Thu?Š. Danh nhân quân sự Việt 
Nam các tập VIII, nghiên cứu và biên soạn về 8 nhân vật, gồm Lê Quảng Ba, 
Nguyễn Anh Đệ, Bằng Giang, Song Hào, Đỗ Xuân Hợp, Đoàn Khuê, Phạm Kiệt, 
Lê Hiến Mai"°. Danh nhân quân sự Việt Nam, Tập IX nghiên cứu và biên soạn về 
8 nhân vật, gồm Nguyễn Minh Châu, Lê Quang Đạo, Nguyễn Đệ, Đặng Vũ Hiệp, 
Vũ Lập, Chu Huy Mân, Trần Sâm và Trần Văn Tràó9, 

2. Các cuộc hội thảo khoa học về danh nhân quân sự 

Bên cạnh chức năng tham mưu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử quân sự, tổng 
kết chiến tranh, trong những năm qua, Viện Lịch sử quân sự cũng tổ chức nhiều 
cuộc hội thảo khoa học về các danh nhân quân sự. Thống kê trong Bảng 2 cho 
thấy, “Quang Trung- Nguyễn Huệ với chiến thắng Ngọc Hồi - Đồng Đa (1789)” 
là cuộc hội thảo đầu tiên về danh nhân quân sự được Viện Lịch sử quân sự tô chức, 
kỷ yếu được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in ấn và phát hành năm 19925. Tính 
đến năm 2022 đã có 17 cuộc hội thảo với chủ đề về danh nhân quân sự, chiếm 13,26% 
tổng số các cuộc hội thảo do Viện Lịch sử quân sự tổ chức. 

Các danh nhân quân sự được tô chức hội thảo gồm Quang Trung - Nguyễn Huệ, 
Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Thanh, Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo), Phùng Chí 


3% Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam. tập V, Nxb QĐND, H.2014. 

7 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, tập VI, Nxb QĐND, H.2015. 

'# Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, tập VIL, Nxb QĐND, H.2018. 

*' Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam. tập VII, Nxb QĐND, H.2019. 

50 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Danh nhân quân sự Việt Nam, tập IX, Nxb QĐND, H.2022. 

61 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Quang Trung- Nguyễn Huệ với chiến thắng Ngọc Hải - Đồng Đa (1789,) Nxb 
QĐND, H.1992, 


„ÖÍ- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Kiên, Đoàn Khuê, Chu Huy Mân, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Sơn, 


Văn Tiến Dũng, Song Hào, Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp. 


Bảng 2: Các cuộc hội thảo khoa học về danh nhân quân sự 


£ : `. Thời 
TT | Tên công trình Nhà xuât bản . 
gian 
Trung- Nguyễn Huệ với chiến 
Ä(! |9 HE: SH. SIEU 604 1Hồ vV Quân đội nhân dân | 1992 
thăng Ngọc Hôi - Đông Đa (1789) 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dự â 
ðy || 7 0 m6” 0i ám SANG Vi toIOWHEISA RUN to an dối nhiAdAn | 103 
đội nhân dân 
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà chiế 
An | TH Ngư nttm, net ypiyn luan 06 iifnhionliME L| (1007 
tranh, quân sự lối lạc 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựng nước và giữ 
4 xô TS VEOMBBNEV VÉ” | Quân đội nhân dân 2000 
nước 
Anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự Trần 
5 Fe: Ropeibie Linh Quân đội nhân dân | 2020 
Quôc Tuân và quê hương Nam Định 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xâ 
6 Tớ li óc in ct cêt °'| QuảnđQEHRAj⁄@Aj | |Is2007 
dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 
Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu 
7 | mực, kiên trung, nhà chính trị, quân sự | Quân đội nhân dân 2009 
song toàn 
Đại tướng Đoàn Khuê - Cuộc đời và sự 
ly. v oxy ?>Y”" ý | OụAmđội ñhàt Van | lI⁄Z01Ú 
nghiệp cách mạng 
ọ Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng | Chính trị quốc gia-Sự 2013 
Việt Nam và quê hương Nghệ An thật 
lũ Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng | Chính trị quốc gia-Sự 3h 
Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế _ | thật 
Đại tướng Lê Trọng Tân - Nhà quân sự 
II | đức độ, mưu lược của cách mạng Việt | Quân đội nhân dân 2014 
Nam 
Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự 
DA 7 hề an tận lì  |WUawdfeinharwdim: [2D 
tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam 
Thiếu tướng Nguyễn Sơn - Người chiến sĩ 
trại lo T) và loi : Quân đội nhân đân | 2016 
cộng sản kiên trung 


S00 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Đại tướng Văn Tiên Dũng với cách mạng | Chính trị quốc gia-Sự 


Kế: l2; Am SN, ý : 2017 
Việt Nam và quê hương Hà Nội thật 
Thượng tướng Song Hào - Người cộng sản 
kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân “"... 

15 l Ng “xà A— xà x.... | Quân đội nhân dân 2017 
sự xuât sắc của Quân đội nhân dân Việt 
Nam 

Ñ Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt | Chính trị quốc gia-Sự Dưš5 


Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế thật 


Đại tướng, Tông Tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
- Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà | Chính trị quốc gia-Sự 


10A im tp số n SG Giàu: °JI30021 
lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt | thật 


Nam 


Bên cạnh các cuộc hội thảo do đơn vị chủ trì, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam 
còn phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường và địa phương 
tổ chức nhiều cuộc hội thảo về các danh nhân quân sự. Năm 2000, Viện lịch sử 
quân sự Việt Nam phối hợp với Học viện Quốc phòng tổ chức cuộc hội thảo “7 
tưởng Hô Chí Minh về dựng nước và giữ nước”52; phôi hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức cuộc hội thảo “⁄4nh hùng dán 
tộc, thiên tài quân sự Trần Quốc Tuấn và quê hương Nam Định ”. Năm 2007, 
Viện phối hợp với Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự tô chức cuộc hội 
thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xáy dựng Quán đội nhân dán Việt 
Nam "9. Năm 2009, Viện được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phối hợp với Tỉnh 
ủy Nghệ An tổ chức cuộc cuộc hội thảo “Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu 
mực, kiên trung, nhà chính trị, quân sự song toàn”5. Năm 2010, Viện phối hợp 
với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tô chức hội thảo “Đại tướng Đoàn Khuê - Cuộc đời 
và sự nghiệp cách mạng ”°5. Năm 2013, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng 
Chu Huy Mân và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Bộ Quốc phòng phối hợp với tỉnh 
ủy Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Học viện 


52 Học viện Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 7# /ởng Hồ Chỉ Minh về dựng nước và giữ nước, Nxb 
QĐND, H.2000. 
53 Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 4nh lừng dân tộc, 
thiên tài quân sự Trần Quốc Tuần và quê hương Nam Định, Nxb QĐND, H.2000. 
5% Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự, Cử zch Hà Chí Minh với sản xuất xây 
dựng Quán đội nhân dân Việt Nam, Nxb QĐND, H. 2007. 
55 Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy Nghệ An, Phùng Chí Kiên - Người cộng sản mẫu mực, kiên trung, nhà chính trị, quân sự 
song foản, Nxb QĐND, H.2009. 
5% Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Đại tướng Đoàn Khuê - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, 
Nxb QĐND, H.2010. 

-093- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cuộc cuộc hội thảo “Đồng 
"67: phối hợp 


với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc hội thảo “Đồng chí 
268. 


chí Chu Huy Mán với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ Án 


Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế 
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Lê Trọng Tắn, Đại tướng Hoàng Văn 
Thái, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ Quốc phòng giao 
Viện Lịch sử quân sự Việt Nam lần lượt tổ chức cuộc hội thảo “Đại /ướng Lê 
Trọng 1: án - Nhà quán sự đức đó, mưu lược của cách mạng Việt Nam” vào các 
năm 20145; cuộc hội thảo “Đại ứướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, 
đức độ của cách mạng Việt Nam” vào năm 201579: cuộc hội thảo “Đại tướng Văn 
Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam và quê hương Hà Nội” vào năm năm 201771, 
cuộc hội thảo “Đồng chí Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa 
Thiên - Huế” vào năm 202072. Trong năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày 
mất “Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn, Bộ Quốc phòng giao Viện Lịch sử 
quân sự tô chức cuộc hội thảo khoa học “Thiếu tướng Nguyễn Sơn - Người chiến 
sĩ cộng sản kiên trung”. 

Đặc biệt, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8- 
1911/25-8-2021), thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Quốc 
phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ 
và Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức cuộc hội thảo khoa học “Đại ướng, Tổng Tư lệnh 
Võ Nguyên Giáp - Một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn 
của cách mạng Việt Nam ””*. Hội thảo được tô chức theo hình thức trực tuyến tại 
15 điểm cầu, với 2 điểm cầu chính là Thủ đô Hà Nội và tỉnh Quảng Bình. 


67 Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Học viện chính trị- Hành 
chính quốc gia Hồ Chí Minh, Đồng chí Chu Huy Mân với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An, Nxb CTQGST, 
2013 

58 Viên Lịch sử quân sự Việt Nam, với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với 
cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên Huế, Nxb CTQGST, 2013. 

52 Viên Lịch sử quân sự Việt Nam, Đại tướng Lê Trọng T: ấn - Nhà quân sự đức độ, mưu lược của cách mạng Việt Nam, 
Nxb QĐND, H.2014. 

79 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt 
Nam, Nxb QĐND, H.2015. 

7! Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đại tướng Văn Tiến Dũng với cách mạng Việt Nam 
và quê hương Hà Nội, Nxb CTQGST, 2017. 

72 Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và Tinh ủy Thừa Thiên - Huế , Đồng chí 
Lê Đức Anh với cách mạng Việt Nam và quê hương Thừa Thiên - Huế, Nxb CTQGST, H.2020. 

73 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Sơn - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Nxb QDND, H.2016. 

74 Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình, Đại đướng Tông Tư lệnh 
Võ Nguyên Giáp một tài năng quân sự xuất chúng nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam, Nxb CTQGST, 

H.2021. 


-_ 94 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


$. Thành tựu và một vài nhận xét 

Các danh nhân quân sự được tiếp cận từ nhiều nguồn tài liệu, qua phân tích, đối 
chiếu, so sánh đã trình bày và làm rõ thân thế và sự nghiệp gắn liền với những cống 
hiến của từng nhân vật trong các mặt hoạt động cụ thê như lý luận quân sự, nghệ thuật 
quân sự, kỹ thuật quân sự, tổ chức chỉ đạo thực tiễn kháng chiến... 

Tính đến năm 2022, Viện lịch sử quân sự đã nghiên cứu và công bố về 187 
danh nhân quân sự, trong đó có 74 nhân vật thuộc giai đoạn cô trung đại, 5l nhân 
vật thuộc giai đoạn cận đại và 62 nhân vật thời kỳ hiện đại. Các danh nhân quân 
sự thời kỳ cô trung đại chủ yêu được thê hiện trong công trình Danh nhân quân sự 
Việt Nam, tập T và tập II, trong đó có các nhân vật tiêu biểu như Cao Lỗ, Trưng 
Trắc, Lê Chân, Bà Triệu, Lý Bí, Phạm Tu, Triệu Quang Phục, Dương Thanh, Mai 
Thúc Loan, Phùng Hưng, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyên, Phạm Bạch 
Hồ, Đinh Bộ Lĩnh, Phạm Cự Lạng, Lê Hoàn, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt, Lê 
Phụng Hiểu, Trần Thủ Độ, Lê Tần, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Trần Quang 
Khải, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn 
Khoái, Nguyễn Thế Lộc, Trần Khát Chân, Hồ Nguyên Trừng, Đặng Tắt, Đặng 
Dung, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Lê Lai, Nguyễn Chích, Đinh LỄ... 

Giai đoạn từ khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) đến khởi nghĩa Yên Bái (1930) 
là một thời kỳ lịch sử đầy biến động, diễn ra nhiều xu hướng tư tưởng giải phóng 
dân tộc, nhưng dòng chủ lưu chính là “trực tiếp đấu tranh chống Pháp”. Trong thời 
kỳ này, mặc dù đề quốc Pháp cơ bản đã bình định xong nước ta (1896) và có ưu 
thế về vũ khí, kỹ thuật quân sự cũng như kỹ năng tác chiến, nhưng nhân dân ta vẫn 
kiên quyết chiến đầu chồng ách áp bức thực dân, giải phóng dân tộc. Từ trong cuộc 
đấu tranh đầy thử thách và gian nan đó đã có nhiều người nêu cao chí khí, công 
hiến tài năng, hy sinh quên mình vì sự nghiệp cứu nước, tiêu biểu là Hoàng Hoa 
Thám, Phan Bội Châu, Lương Ngọc Quyền, Trịnh Văn Cấn (Đội Cần), Nguyễn 
Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính, Nguyễn Văn Cung (Đội Cung)... 

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam (1930) đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi 
(1975) là thời kỳ lịch sử đầy thử thách, khó khăn nhưng vô cùng oanh liệt. Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã bền 
bỉ đấu tranh, giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 
1945, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược. Từ 
trong cuộc đấu tranh sôi động và hào hùng đó, nhiều người đã phát huy cao độ 


-05~ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ý chí kiên cường, trí tuệ tài ba và năng lực sáng tạo, có nhiều công hiến trong 
lĩnh vực quân sự, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tôn vinh. Tiêu 
biểu là các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Trần Phú, 
Lê Hồng Phong: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Lê Quang Đạo. 

Những người trực tiếp cầm quân, chỉ huy chiến đấu lập nhiều chiến công 
trong khởi nghĩa vũ trang cũng như trong thời kỳ đầu kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược như Nguyễn Hữu An, Lê Quảng Ba, Trần Tử Bình, Nguyễn Bình, 
Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Chánh, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Đệ, Nguyễn Thị 
Định, Bằng Giang, Trần Quý Hai, Song Hào, Đặng Vũ Hiệp, Lê Quang Hòa, Đỗ 
Xuân Hợp, Lê Thiết Hùng, Cao Văn Khánh, Phùng Chí Kiên, Phạm Kiệt, Đoàn 
Khuê, Vũ Lăng, Vũ Lập, Lê Hiến Mai, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Sâm, Nguyễn Sơn, 
Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Chí Thanh, Trần Văn Trà, Đàm Quang 
Trung, Tạ Xuân Thu, Vương Thừa Vũ. 

Trong số 187 nhân vật được nghiên cứu và công bố có I1 danh nhân là chủ 
đề trong các công trình nghiên cứu và hội thảo khoa học gồm Văn Tiến Dũng, 
Song Hào, Phùng Chí Kiên, Đoàn Khuê, Hồ Chí Minh, Quang Trung - Nguyễn 
Huệ, Nguyễn Sơn, Lê Trọng Tắn, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Văn Thái, Trần Quốc 
Tuấn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân vật có tần số xuất hiện nhiều nhất, gồm 3 
công trình nghiên cứu và 2 cuộc hội thảo khoa học, trong đó chuyên khảo “Š 
nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh” sau lần xuất bản đầu tiên 
vào năm 1990 được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tái bản lần thứ hai vào năm 
1995. Trần Quốc Tuấn được thể hiện trong 2 công trình và 1 cuộc hội thảo khoa 
học. Quang Trung - Nguyễn Huệ là chủ đề của 1 công trình và 1 cuộc hội thảo 
khoa học. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được công bố trong 1 công trình và 2 cuộc 
hội thảo khoa học. Các nhân vật Văn Tiến Dũng, Song Hào, Phùng Chí Kiên, Đoàn 
Khuê, Nguyễn Sơn, Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái là chủ đề nghiên cứu trong l 
công trình và I cuộc hội thảo khoa học. 

Các danh nhân quân sự là người đứng đầu các chính quyền tự chủ và triều 
đại quân chủ độc lập được nghiên cứu gồm Lý Bí, Phùng Hưng, Lê Hoàn, Đinh 
Bộ Lĩnh, Mai Thúc Loan, Lê Lợi, Hàm Nghi, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Trần 
Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Quang Trung - Nguyễn Huệ, Trưng Trắc. Các đồng 
chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được nghiên 


cÖố- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


cứu gồm Trần Phú, Lê Hồng Phong là các danh nhân quân sự thời đại Hồ Chí 
Minh. 

Các danh nhân quân sự là hai cha - con được Viện Lịch sử quân sự nghiên 
cứu gồm danh tướng Đặng Tắt và danh tướng Đặng Dung thời nhà Hồ. Danh nhân 
là hai anh - em gồm danh tướng Nguyễn Nhạc và danh tướng Nguyễn Huệ thời 
Tây Sơn. Danh nhân là hai vợ - chồng gồm nữ tướng Bùi Thị Xuân và danh tướng 
Trần Quang Diệu thời Tây Sơn; Hoàng Hoa Thám và Đặng Thị Nhu, Nguyễn Thái 
Học và Đặng Thị Giang trong thời kỳ cận đại. 

Các danh nhân quân sự thuộc các dân tộc ít người được nghiên cứu bao gồm 
Cầm Bá Thước, người dân tộc Thái, quê ở chòm Lùm Nưa, tổng Trịnh Vạn, huyện 
Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Hà Văn Mao sinh ra trong một gia đình người 
Mường, quê ở tổng Điền Lư, châu Quan Hoá (nay thuộc xã Điền Lư, huyện Bá 
Thước, tỉnh Thanh Hoá). Bơ Trang Long là người dân tộc M?Nông, thuộc bộ lạc 
Biệt, quê ở Bu Par (Bu Por), một buôn nằm ở khu vực sông Đắk Rtih (ĐakRtih) 
bắc cao nguyên Đăk Lăk. Thượng tướng Đàm Quang Trung, dân tộc Tày, quê ở 
bản Nà Nghiêng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Băng. Ông nguyên là Tư 
lệnh kiêm Chính ủy Quân khu I, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, kiêm 
Chủ tịch Hội đồng dân tộc. Thiếu tướng Lê Quảng Ba, người Tày, ở bản Nà 
Nghiềng, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

Các nữ danh nhân quân sự tiêu biểu gồm Lê Chân, Nguyễn Thị Định, Nguyễn 
Thị Giang, Đặng Thị Nhu, Trưng Trắc, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân. 

Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đặc biệt trong giai đoạn đấu tranh 
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân 
tộc Việt Nam luôn không ngừng vươn lên, phát huy cao độ ý chí kiên cường, trí 
tuệ và năng lực sáng tạo của toàn dân, thực hành kháng chiến toàn dân, toàn diện, 
cả nước đồng lòng, toàn dân đánh giặc. Từ trong các cuộc đấu tranh gian lao, anh 
dũng đó đã xuất hiện nhiều tướng lĩnh tài năng, đức độ, có nhiều đóng góp xuất 
sắc trên lĩnh vực quân sự. Cống hiến to lớn, có ý nghĩa quan trọng của các danh 
nhân trong lĩnh vực quân sự luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tôn 
vinh. 

Hoạt động lý luận và thực tiễn của các danh nhân quân sự không chỉ góp 
phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành, giữ nền độc lập dân tộc mà còn để lại 
nhiều kinh nghiệm và bài học sâu sắc cho các thế hệ. Tuy nhiên, công việc nghiên 
cứu về các danh nhân quân sự vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các nhân 


Š Ø7 2 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


vật thuộc giai đoạn cô - trung - cận đại. Với những sự kiện lịch sử đã chìm sâu vào 
trong quá khứ dân tộc, bị lớp bụi thời gian bao phủ, trong tình trạng sử liệu phần 
nhiều khuyết thiếu, có nhiều vấn đề lịch sử hầu như không thể nghiên cứu, phục 
dựng chính xác được, chưa nói đến mong muốn đánh giá cho thấu đáo, công bằng. 
Những di sản của các danh nhân quân sự thực sự là tải sản vô giá của dân 
tộc, rất cần được chú trọng nghiên cứu công phu, khai thác và phát huy trong thời 
kỳ mới. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu danh nhân quân sự nói chung, danh nhân 
quân sự thời hiện đại nói riêng là cần thiết, có ý nghĩa khẳng định, tôn vinh những 
công hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta, đồng 
thời, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu lịch sử quân sự dân 
tộc, truyền thụ kinh nghiệm và bồi đắp truyền thông cách mạng cho các thế hệ. 


-_08- 


SUY NGHĨ VÉ VIỆC ĐẨY MẠNH KHAI THÁC 
GIÁ TRỊ CỦA CÁC DANH NHÂN VĂN HÓA 
TRONG GIÁO DỤC TRUYÈN THÓÔNG 
CHO THÉ HỆ TRẺ VIỆT NAM 


PGS.TS ĐÀO TUẦN THÀNH 
.. Trường ĐHSP Hà Nội 

1. Đặt vân đề 

Trong lịch sử của mỗi dân tộc, các danh nhân là những đại diện xuất sắc cho 
nên văn hóa, bản sắc dân tộc. Thế giới biết đến danh tiếng của mỗi quốc gia, một 
phần là nhờ tầm ảnh hưởng, sự lan tỏa các giá trị mà danh nhân trên các lĩnh vực 
khác nhau (văn hóa, quân sự, khoa học, nghệ thuật v.v... ) lan tỏa ra bên ngoài 
biên giới quốc gia. Những thập niên đầu thế kỷ XXI, nhân loại đang chứng kiến 
sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, toàn cầu hóa 
trở thành một xu thê không thể đảo ngược. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế. Càng hội nhập quốc tế 
sâu rộng, việc giữ gìn bản sắc dân tộc của các quốc gia nói chung, Việt Nam nói 
riêng trở thành mối quan tâm hàng đầu, không chỉ của các nhà lãnh đạo, mà còn 
của cả những người tâm huyết với lịch sử, văn hóa dân tộc. 

Làm thế nào mà trong tiến trình phát triển, Việt Nam vừa tiếp thu tối đa những 
thành tựu văn hóa, văn minh của nhân loại, lại vừa không mất đi bản sắc dân tộc, 
nhận diện được bản sắc Việt Nam trên thế giới, luôn là một việc không dễ, nhưng 
phải làm cho được. Trong các danh nhân, Danh nhân văn hóa luôn có tầm ảnh 
hưởng rất lớn, lâu dài đối với đất nước, có lợi thế khi quảng bá các giá trị vô giá 
đến cộng đồng quốc tế. 

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn góp phần làm sáng rõ một số nội 
dung liên quan đến Danh nhân văn hóa như: (1) Khái niệm “Danh nhân” và “Danh 
nhân văn hóa”; (2) Tầm quan trọng của các Danh nhân văn hóa; (3) Sự cần thiết 
phải đây mạnh khai thác giá trị của tầm ảnh hưởng của Danh nhân văn hóa trong 
giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay và mai sau, phục vụ cho 
sự phát triển của nền văn hóa dân tộc, trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc 
tế của đất nước. 


- 090 ~ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


2. Nội dung 

Theo tô chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Liên hợp quốc (UNESCO), 
thuật ngữ “danh nhân thế giới” (“great personalities”) để chỉ những nhân vật nỗi 
tiếng, kiệt xuất góp phần xây dựng, phát triển nền văn minh nhân loại. Những nhân 
vật này có nhiều đóng góp quan trọng cho nền Văn hóa, Giáo dục, Khoa học thế 
giới. Còn theo cô GS. AHLĐ Vũ Khiêu, “Danh nhân là những người trong lúc sinh 
thời đã có nhiều đóng góp cho đất nước, cho quê hương. Từ khi qua đời, họ vẫn 
tiếp tục sống trong lòng mọi người, được mọi người quý trọng và noi gương””Š. 
Còn cố GS TS Phan Ngọc Liên thì có quan điểm cho rằng “Danh nhân là người có 
tài, đức nồi tiếng trong lịch sử, được ghi công và nhân dân truyền tụng”7§, 

Có thể thấy, Danh nhân là những người kiệt xuất, tài năng, có nhân cách đáng 
kính, nổi tiếng trong lịch sử. Danh nhân văn hóa là những người có nhiều công 
trình để lại cho hậu thế, các nghiên cứu hay sư sáng tạo của họ có ảnh hưởng lâu 
dài, lớn lao đối với nền văn hóa dân tộc. Những đóng góp của họ nhiều khi không 
chỉ dừng trong biên giới quốc gia mà còn cả ở tầm khu vực hay quốc tế. Nhân 
cách, sự nghiệp của các danh nhân được cộng đồng ghi nhận, nhân dân kính trọng 
và tôn vinh. 

Về phân loại danh nhân lịch sử, có thể tạm xếp loại danh nhân theo loại hình 
hoạt động/lĩnh vực nghề nghiệp gồm: danh nhân văn hóa, danh nhân giáo dục, 
danh nhân quân sự, danh nhân khoa học v.v... Còn nếu xét danh nhân lịch sử theo 
tầm ảnh hưởng thì có thể xếp danh nhân theo cấp độ như Danh nhân thế giới; Danh 
nhân quốc gia; Danh nhân địa phương và Danh nhân dòng họ. Dù ở mức độ nào, 
danh nhân lịch sử trên các lĩnh vực luôn là những người có ảnh hưởng trong xã 
hội, người đời sau nhớ về họ, noi gương theo họ, họ cũng là những người truyền 
cảm hứng cho những giá trị đẹp đẽ, nhân văn. 

Danh nhân văn hóa là tác giả của những trước tác văn học, sử học, triết học, 
nghệ thuật, phương pháp chữa bệnh hoặc công nghệ nổi tiếng v.v..., có giá trị nhân 
văn sâu sắc, có ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân qua nhiều giai đoạn lịch sử, 


được lịch sử ghi nhận và đánh giá cao. Cuộc đời và sự nghiệp của họ có những 


75 Dẫn theo GS Vũ Khiêu, Hội thảo các Phương pháp sử dụng tiểu sử danh nhân phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa 
học ở các nước châu Á, NXB Đại học Sư phạm, 2003, trang 55. 
76 Dẫn theo Phan Ngọc Liên (chủ biên), 7 điển thuật ngữ lịch sử phổ thông, NXB Giáo dục, 2005, trang 133. 
- 100 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đóng góp to lớn trong xây dựng và phát triển tri thức, nền văn hóa dân tộc, góp 
phần phát triển văn hóa, văn minh nhân loại. 

Trong lịch sử Việt Nam, những nhân vật lịch sử sau có thể xếp là những Danh 
nhân văn hóa: Cu Văn 4n (1292-1370) - người được nhân dân tôn vinh là Vạn 
thế sư biểu (Người thầy của muôn đời); Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác (1724- 
1791) - tác giả của bộ Bách khoa toàn thư của nền y dược học cô truyền Việt Nam; 
Nguyễn Trãi (1380-1442) - người được Vua Lê Thánh Tông ban tặng câu thơ: “Ức 
trai tâm thượng quang Khuê tảo” (“Lòng ỨC trai sáng tựa sao Khuê”); Nguyễn Du 
(1766 - 1820) --người được Đại Hội đồng Tổ chức Văn hóa Giáo dục của Liên 
hợp quốc (UNECO) tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới năm 2013, do có tỉnh 
thần tự hào dân tộc và tình yêu mãnh liệt với tiếng mẹ đẻ, người đã đũng cảm sử 
dụng chữ Việt (chữ Nôm) để sáng tác văn chương, đỉnh cao là kiệt tác Truyện 
Kiểu, niềm tự hào của Việt Nam v.v... 

Danh nhân lịch sử nói chung, Danh nhân văn hóa nói riêng là những nhân vật 
lịch sử có nhân cách đạo đức cao đẹp trong cuộc sống, tài năng kiệt xuất trong lĩnh 
vực mà họ hoạt động. Vì thế, cuộc đời và sự nghiệp của họ luôn là tắm gương cho 
hậu thế, có giá trị giáo dục, có tầm ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đối với các thế 
hệ sau. Chính vì vậy, trong bối cảnh Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng: toàn cầu hóa nói chung, toàn cầu hóa về văn hóa nói riêng trở thành 
xu thế không thể đảo ngược hiện nay, việc tăng cường phát huy giá trị giáo dục 
của các danh nhân lịch sử, trong đó có Danh nhân văn hóa trong giáo dục truyền 
thống cho thế hệ trẻ là rất cần thiết. Điều này sẽ góp phân rất lớn vào việc gìn giữ 
bản sắc văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế. Hoạt động này sẽ giúp 
cho thế hệ trẻ Việt Nam nhận diện được bản thân khi giao lưu với bè bạn quốc tế, 
qua đó, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, củng cỗ niềm kiêu hãnh quốc gia. 

Trong những năm đầu thế kỷ XXL kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, vị 
thế của quốc gia không ngừng cải thiện, sự giao lưu với thế giới bên ngoài được 
tăng cường, ngày càng có nhiều người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ sẽ đi du học, 
công tác ở nước ngoàải. Thực tế đó, đề phát triển bền vững, nhận diện được bản sắc 
Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, thiết nghĩ, chúng ta cần đánh giá đúng vai trò 
của “Danh nhân văn hóa” trong nỗ lực phát triển tri thức và nền văn hóa dân tộc, 


đó cũng chính là một cách đê “bôi dưỡng sức dân”. 


- I0I- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


3. Thay cho lời kết 

Trong hoạt động giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, “Danh nhân văn hóa” luôn 
là nguồn cảm hứng để khơi dậy trong các em lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng niềm 
đam mê, tắm gương về nhân cách đạo đức, đức tính kiên trì, nỗ lực vượt khó đề đi 
đến thành công, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của dân tộc, hiện 
thực hóa lòng mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các em học sinh, đó 
là, phân đấu đề Việt Nam thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc năm châu. 

Đề tăng cường và phát huy giá trị của các Danh nhân văn hóa trong giáo dục 
truyền thống cho thế hệ trẻ Việt Nam, theo quan điểm của cá nhân tác giả bài viết, 
chúng ta cần: (1) Nhận diện đầy đủ, chính xác sự nghiệp và công lao, đóng góp 
của các Danh nhân văn hóa: (2) Cần có chính sách đúng đắn, theo kịp thực tiễn 
của Nhà nước trong phát triển văn hóa, coi văn hóa là kim chỉ nam dẫn đường, chỉ 
lối cho quốc dân đi trong tiến trình phát triển của đất nước. Sự chung tay, đồng 
lòng của các cấp chính quyên, sự nỗ lực của các nhà giáo dục, của nhà trường của 
tất cả các cấp học sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phát huy tối đa giá trị 
giáo dục của cuộc đời, sự nghiệp của các Danh nhân văn hóa. Còn văn hóa là còn 
dân tộc. Điều đó vẫn đúng dù thế giới đổi thay nhanh chóng và sâu sắc. 


- 102- 


PHẢN THỨ HAI 
THỰC TIÊN NGHIÊN CỨU VÉ DANH NHÂN 


ĐẾN VỚI DANH NHÂN HÒ CHÍ MINH QUA 
BỨC CHÂN DUNG TỰ HỌA TRONG 
“NGỤC TRUNG NHẬT KỶ” 


GS. PHONG LÊ 
Nguyên Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 


Với bài viết này tôi muốn minh chứng một chân lý về sự nhất trí giữa tác 
phẩm và tác giả, ø1iữa văn và người; một nhất trí làm nên bản lĩnh, cốt cách, tầm 
vóc và sự trường cửu các giá trị nhân văn ở một Con người đã trở thành Anh hùng 
giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa nhân loại. 


1. 135 bài thơ chữ Hán trong Ngực rung nhật ký, được Hồ Chí Minh viết 
trong khoảng thời gian từ tháng 8-1942 đến 9-1943, nơi các nhà ngục ở Quảng Tây 
- Trung Quốc là một sự kiện rất đặc biệt, và cũng có thể là bất ngờ đối với tác giả. 
Đặc biệt, bởi, theo tôi hiểu, tác giả dường như chưa có một chuẩn bị øì cho sự kiện 
này. Nói theo Giáo sư Đặng Thai Mai, đây là tập thơ Hồ Chí Minh ngẫu nhiên mà 
hái lượm được. Có nghĩa là một tập thơ bỗng dưng mà có; bởi - Ít nhất có bốn khả 
năng khiến cho tập thơ không chào đời; và do vậy sẽ không có trong danh mục tác 
phẩm của Hồ Chí Minh, và trong lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ XX. 

Đó là: 

- Thứ nhất, Bác không có công việc gì để sang Quảng Châu vảo thời gian đó. 

- Thứ hai, Bác có việc sang Trung Quốc nhưng không bị bắt. 

- Thứ ba, Bác có bị bắt, nhưng thời gian giam giữ là ngắn, chứ không phải là 
14 tháng: nghĩa là người tù có thê làm thơ, nhưng lượng bài là ít hơn, hoặc rất ít. 

- Thứ tư, Ngực rung nhật ký được viết xong nhưng Bác đã không giữ được 
bản thảo; có biết bao lý do để bản thảo không trở về với chủ - là tác giả, sau ngót 
mười năm kháng chiến đã trở về thủ đô. Và như vậy cũng sẽ không có sự hiện diện 
của bản thảo trong Viện Bảo tàng cách mạng, rồi chuyên sang Viện Văn học (thành 
lập năm 1959); để từ địa chỉ này mà có sự bận rộn của Tố Hữu, Đặng Thai Mai, 
Hoài Thanh, Nam Trân - những người tổ chức việc dịch và in ấn rất khẩn trương 
cho sự ra đời Nhật ký trong tù vào tháng 5-1960, kịp đón sinh nhật lần thứ 70 của 
tác giả. 


- 105- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Khả năng cuối cùng này, may mắn đã không xây ra. Thế nhưng, cho đến nay 
hành trình của nguyên tác vẫn còn nhiều chỗ chưa sáng tỏ. Ai đã giữ hộ cho Bác 
tập thơ? Ai đã gửi tập thơ về Hà Nội? Từ Hà Nội hành trình của nguyên tác là đi 
theo những con đường nào? Đến với Triển lãm Cải cách ruộng đất ở phố Bích Câu? 
Trở về kho lưu trữ của Trung ương Đảng? Rồi chuyển về Bảo tàng cách mạng? Tắt 
cả hành trình đó là do chủ ý của Bác hay của một tổ chức nào? Đã có một số bài 
báo và luận án Tiến sĩ về đề tài này, nhưng tất cả theo tôi vẫn chỉ là các giả thuyết. 
Giá Bác có trực tiếp nói về câu chuyện này - ngay từ 1954, sau khi về thủ đô; hoặc 
sau 1960, khi bản dịch Nhật ký trong từ ra đời; hoặc giả Bảo tàng Hồ Chí Minh có 
một công trình chính thức về câu chuyện này mà tôi chưa được đọc, thì cho phép 
tôi được xin lỗi, đề trình bày lại. 

Trong ý tưởng thứ hai này tôi chỉ muốn khẳng định: Ngực #rung nhật ký là 
một tập thơ ngẫu nhiên mà có trong một hoàn cảnh đặc biệt: Bác sang Trung Quốc 
và bị giam giữ ở nhiều nơi trong 14 tháng. Nếu không có hoàn cảnh đó, chắc chắn 
sẽ không có tập thơ. Một tập thơ Bác làm từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1943; nhưng 
phải 17 năm sau bản dịch tiếng Việt mới đến được với công chúng rộng rãi trong 
nước, và qua các bản dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài mà đến được với công 
chúng thế giới. Với điểm dừng cuối cùng là Bảo tàng cách mạng, như được nói 
trong Lởi nói đầu bản dịch Nhật ký trong tù, in lần đầu năm 1960; và với khoảng 
cách 17 năm trong im lặng của nó, chứng tỏ người viết không quá quan tâm đến 
một sản phẩm do chính mình làm ra; nói cách khác, phải chăng Hồ Chí Minh đã 
không xem đó là một áng văn chương, hoặc có giá trị văn chương thực sự? 

2. Trong 14 tháng bị giam giữ và giải tới giải lui qua nhiều huyện thị của tỉnh 
Quảng Tây; trong hoàn cảnh sinh hoạt rất mực gian khổ của người tủ mà nhờ vào 
hình thức thơ - nhật ký ta được biết, Hồ Chí Minh đã làm 135 bài thơ. Đó là cả một 
kỷ lục! 

Điều tôi quan tâm ở đây là Hồ Chí Minh đã chọn chữ Hán và thể thơ Đường 
luật bảy chữ - bốn và tám câu, sau 23 năm viết bằng chữ Pháp và chữ Việt. Vì 
sao có một chọn lựa như thế? Câu trả lời nên chăng là, việc làm thơ, việc bộc lộ 
các ý tưởng và cảm xúc của mình, đối với Bác, chỉ chữ Hán mới là phương thức 
chuyên chở và thể hiện thích hợp nhất. Bởi nguồn gốc xuất thân, môi trường đảo 
luyện nhân cách và học vấn của Bác là nằm trong truyền thống Nho học có lịch 
sử hàng ngàn năm cho kẻ Sỹ ở xứ ta, mà gia đình Bác là thuộc giòng chân Nho. 


Ở tuổi ngoài 50, dẫu có 30 năm xa xứ, nói và viết băng nhiêu thứ tiếng nước 


- 106 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ngoài, khi trở về với riêng mình, thì chữ Hán vẫn là phương tiện cô đọng và hàm 
súc nhất cho việc phô diễn và tự sự. Vậy thì, sau khai mở là bài Thượng sơn - 
năm 1941, ngay sau ngày về nước, bây giờ là lúc mạch nguồn ấy được khơi dậy, 
để thành một giòng chảy cho con người thơ trong trạng thái tự nhiên có dịp soi 
vào, và nhận diện. 

Lý do thứ hai, theo tôi hiểu, với Ngực trung nhật ký, khác với tất cả các tác 
phẩm viết trong 23 năm về trước, đó là tập thơ Bác chỉ viế? cho riêng mình. Không 
phải cho công chúng của tiếng Pháp khi ở phương Tây, hoặc của tiếng Việt sau khi 
về nước, ở đây là một nhu cầu ghi chép thực tại, và các trạng huống của nội tâm, 
mà người đọc không có ai khác ngoài bản thân mình. Để hiểu bốn câu trong bài 
Khai quyển: 

Ngâm thơ ta vốn không ham 
Nhưng vì trong ngục biết làm chỉ đây 
Ngày đài ngâm ngợi cho khuây 
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do 
(Nam Trân dịch) 

Hiện tượng tìm đến chữ Hán, trong thể Đường luật, theo tôi hiểu là với các 
lý do như thế, chứ không phải vì bất cứ lý do gì khác, như là phải “giữ bí mật” đối 
với kẻ thù là bọn quản giáo của Quốc dân đảng! Bác ở trên đất Tàu, và viết bằng 
chữ Tàu thì có gì là bí mật đối với họ? 

3. Như vậy, Ngục rung nhật ký đã được ra đời một cách ngẫu nhiên, không 
có chuẩn bị. Cũng có nghĩa tác giả ở đây là một nhà thơ không chủ định. Không 
có ý định làm thơ, không ham làm thơ, như bốn câu thơ trong bài Khai quyển, thê 
nhưng giá trị thơ lại được khăng định ngay sau khi ra mắt, trên cả hai văn bản chữ 
Hán và chữ Việt, vào tháng 5-1960; và trên các bản dịch ra nhiều thứ tiếng nước 
ngoài, như Pháp, Nga, Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập. Thụy Điền, Tiệp Khắc, Hàn 
Quốc, Nhật Bản... 

Kế từ 1960 trở đi, trên số lượng hàng triệu bản in, hàng chục bản địch ra 
nhiều thứ tiếng nước ngoài; với hàng trăm công trình giới thiệu, hàng nghìn buồi 
nói chuyện của những học giả và thi nhân hàng đầu trong nước và trên thế giới, 
Ngục trung nhật ký đã có thê can đự một cách tích cực vào sinh hoạt văn hóa, tỉnh 
thần của dân tộc và nhân loại. 

Một nhà thơ không chủ định, nhưng những gì được viết ra trong hoàn cảnh 
bị giam giữ, mất tự do lại mang theo chất thơ và những giá trị thơ đích thực, đó là 


- 107 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


câu chuyện đã được bàn kỹ lưỡng và thấu đáo qua nhiều thế hệ học giả và độc giả, 
tôi cảm thấy không có tư cách để nói gì hơn, nhằm tránh sự trùng lặp và nhàm tẻ. 
4. Viết về mình trong tính chất một nhật ký - thơ ghi chuyện hàng ngày; và 

viết cho mình, gần như không nhằm vào bất cứ một đối tượng nào khác ngoài mình, 
Ngục trung nhật ký có tất cả ưu thế đề trở thành một chân dung tự họa, trung thực 
nhất và sâu sắc nhất của Hồ Chí Minh. Một tự họa không cần đến bất cứ sự tô điểm 
nào, hoặc bất cứ sự che dấu nảo; đề lần lượt, từ bài này qua bài khác, Hồ Chí Minh 
hiện lên trước mắt ta trong rất nhiều tư thế: nhà cách mạng mất tự do, với khát 
vọng lớn nhất là được tự do; một tù nhân với muôn nỗi khổ; một nạn hữu với bao 
cảm thông với những người thấp bé; một hồn thơ gắn bó với thiên nhiên; một con 
người không trốn tránh những phút yếu lòng nhưng luôn luôn chiến thắng ngoại 
cảnh... Như vậy là có nhiều con người trong một con người qua cách tự biêu hiện 
ở 135 bài thơ. Nhưng nếu thu lại cho thật gọn thì chỉ còn hai con người - đó là một 
chiến sĩ cách mạng và một thi nhân, với chất thép và chất thơ - như được đúc kết 
trong bài Khản “thiên gia thi hữu cảm ”. 

Thơ xưa thường chọn thiên nhiên đẹp 

Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi sông 

Nay ở trong thơ nên có thép 

Nhà thơ cũng phải biết xung phong 

(Nam Trân dịch) 

“Nay ở trong thơ nên có thép”. Quả chất thép là cần vì sự định hướng cao cả 
và triệt để cho hoạt động của con người nhằm vào cái tốt, cái thiện. Nhưng đây lại 
là chất thép trong thơ; và như vậy, chất thơ lại cần cho sự phát triển và hoàn thiện 
con người, như một sản phẩm của tự nhiên và xã hội nhằm vào cái đẹp. Có cải 
trước để có cái sau. Rất cần nhắn mạnh tầm quan trọng của cái trước, nhưng cái 
sau mới là hệ quả, là mục tiêu mà con người cần theo đuôi. Những ai nói đến Hồ 
Chí Minh như là người theo đuôi đến cùng mục tiêu cách mạng, nếu có dịp dừng 
lại, đi sâu vào phâm chất nghệ sĩ này sẽ thấy đó là con người luôn tạo được thế hải 
hòa, luôn tìm được sự bù đắp và thư giãn cho mình trong những hoàn cảnh gieo 
neo, khốc liệt. Và đó chính là biêu hiện, là bản lĩnh của sự kết hợp giữa người chiến 
sĩ và người nghệ sĩ. 

Con người đó, cho đến hôm nay, trong sự soát xét lại các giá trị của thời gian, 
vẫn nguyên vẹn sự trọn vẹn như trong câu thơ của Tố Hữu: 


- 108 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng 
Vào cuộc trường sinh nhẹ cảnh bay 
(Theo chán Bác) 

Với Nhật ký trong tù, ta may mắn có được bức chân dung tự họa của con 
người Hồ Chí Minh. Rồi với cuộc đời Hồ Chí Minh ta càng hiểu thêm giá trị Nhật 
ký trong tù. Không có độ chênh giữa tác phẩm và tác giả. Hơn, và khác với bất cứ 
ai khác, có thể có độ chênh ít nhiều, thậm chí có khi khác biệt giữa văn và người, 
với Hồ Chí Minh, con người thực là bảo đảm bằng vàng cho thơ. Dẫu vậy, thơ chỉ 
mới nói được một phần nhỏ về người. Con người Hồ Chí Minh lớn hơn bắt kỳ sự 
thể hiện nào trong thơ. Nhưng thơ, để hiểu con người, và để hiểu rộng ra nhiều 
điều khác nữa; và thơ - trong những lay động sâu xa về tình cảm, và khát vọng 
hướng tới cái Đẹp, cái Cao thượng... như trong Nhát ký trong tủ lại là một sản 
phâm quý giá, không gì thay thế được, càng không gì so sánh được. 

Kế từ Yêu sách của nhân dân An Nam (1919) đến Di chúc (1969), trên hành 
trình 50 năm viết, qua rất nhiều thể, loại thơ và văn, Hồ Chí Minh đã để lại hai 
tác phẩm như hai tượng đài kề sát nhau, đó là Ngực trung nhật ký (1943) và Tuyên 
ngôn độc lập (1945). Một được viết trong tư cách người tủ. Một trong tư cách 
lãnh tụ dân tộc - Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Một như là viết cho 
riêng mình. Một là viết cho 25 triệu công dân Việt và hàng triệu bạn bè, anh em 
trên thế giới. 

Nói Hồ Chí Minh, bất cứ ở phương diện nào cũng là nói đến một tầm vóc 
lớn, một chân dung lớn, với khát vọng cao đẹp nhất là độc lập cho dân tộc và tự 
đo cho con người: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao 
cho nước ta được độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bảo ai cũng có cơm 
ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”0), Hai khát vọng được biểu trưng một cách 
đột xuất trong Ngực rung nhật ký - năm 1943 và Tuyên ngôn độc lập - năm 1945, 
cả hai gắn nối với nhau để cùng xuất hiện trong một thời điểm trọng đại của lịch 
sử dân tộc Việt. 


Tháng II - 2022 
PL 


Œ Trả lời các nhà báo: tháng 1-1946; Hiề Chí Minh - Tuyển tập; Nxb. Sự thật; 1980; tr.381. 


- 109 - 


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP 
BẬC DŨNG TƯỚNG VÀ NHÂN TƯỚNG 
TRONG THỜI ĐẠI HỎ CHÍ MINH 


THIẾU TƯỚNG, NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, 
GS.TS NGUYÊN VĂN TÀI 

Nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị 

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Danh nhân 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân 
Việt Nam anh hùng - vị tướng của nhân dân, vị tướng vì hoà bình, mãi lưu danh 
lịch sử, niềm tự hào của con người Việt Nam và sự ngưỡng mộ sâu sắc của bạn bè 
năm châu. Ông là bậc dũng tướng và nhân tướng trong thời đại Hồ Chí Minh: 

“Võ công truyễn quốc sử. 
Văn đức quản nhân tâm `. 

Đại tướng, sử gia Anh Peter Macdonald - tác giả cuốn Giap - an assessment, 
bản tiếng Pháp Giap - les deux guerres dˆIndochine”” đã viết: “30 năm trước, trước 
khi nổ ra cuộc Đại chiến thể giới lần thứ I, ngày 25 tháng 8 năm 1911, ở làng An 
Xá (tính Quảng Bình), gần vĩ tuyến 17, đã sinh ra một con người sẽ là một trong 
những người hiểm hoi làm chuyển dịch dòng chảy của lịch sử. Người ấy sẽ xuất 
hiện trước toàn thể giới như vị tướng của một quân đội sơ khai nhưng đã chiến 
thắng hai cường quốc phương Tây, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho, 
thuộc một dòng họ lớn, có tiếng tăm, từng tham gia Phong trào Văn Thân và Phong 
trào Cần Vương. Ông có bồ và vợ đều là liệt sỹ, hy sinh trong thời kỳ chống Pháp. 

Ký giả nổi tiếng Oriana Fallaci, trong bài phỏng vấn nhan đề "Mỹ sẽ thua, 
tưởng Giáp khẳng định" (Americans will lose, says General Giap), đăng trên báo 
Washington Post, ngày 6 tháng 4 năm 1969, mô tả về ấn tượng khi được gặp Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp như sau: "Đồi mắt của Giáp! Hắn đây là đôi mắt thông 


mình nhất mà tôi từng được thấy. Sắc sảo, linh lợi, tươi vui, dữ dội - tất thảy mọi 


77 https://vI.wIkipedia.org/wIk1/V%C3%BS_Nguy%C3%AAn Gi%C3%Alp#cite_note-tuoitre-126 
- 110- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thứ. Một đôi mắt long lanh như hai tỉa sáng, xuyên thấu người ta tựa như hai lưỡi 
kiểm, ánh mắt đây quyết đoán, uy nghỉ". 

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, bằng ý chí và nghị lực phi thường, 
sự phấn đấu không ngừng nghỉ, Đại tướng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng 
đáng với sự tin tưởng của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. 
Đại tướng là nhà quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân ta. 

Có thê nói, bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Võ Nguyên 
Giáp là ngày 3 tháng 5 năm 1940, với bí danh là Dương Hoài Nam, ông đã 
cùng Phạm Văn Đồng lên Lào Cai rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Hồ Chí 
Minh. Từ đây, ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giáo dục, rèn luyện. 
Ông gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương trong năm này và bắt đầu các hoạt 
động của mình trong Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, một tô chức chống phát- 
xít và đầu tranh cho độc lập của Việt Nam. Mùa xuân năm 1941, Võ Nguyên Giáp 
cùng Hồ Chí Minh trở về Cao Bằng. Trong thời gian ở hang Pác Bó, giữa lúc Cách 
mạng Việt Nam đang rất khó khăn, Hồ Chí Minh tiên đoán chuẩn xác cách mạng 
sẽ thành công vào năm 1945: “7zong 5 năm nữa (tính từ 1941) cách mạng sẽ thành 
công, điều chúng ta mong đợi sẽ tỏa sáng". Lời tiên đoán chuân xác đó đã giúp Võ 
Nguyên Giáp và các đồng chí có thêm niềm tin vào tương lai. 

Ngày 22 tháng 12 năm 1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, ông thành lập 
đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại chiến khu Trần Hưng Đạo với 34 
chiến sỹ, được trang bị vũ khí thô sơ. Đây là tô chức tiền thân của Quân đội nhân 
dân Việt Nam. Ngay sau đó hai ngày (25 tháng 12 năm 1944), ông đã chỉ huy đội 
quân này lập chiến công đầu tiên là tập kích diệt gọn hai đồn Phai Khắt và Nà 
Ngắn, mở đầu truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Ông được cán bộ, chiến sĩ Quân đội yêu mến, kính trọng, suy tôn là “Người 
Anh Cả ” của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Năm 1945, ông trở thành uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Đông Dương, sau đó là ủy viên Thường vụ Trung ương, tham gia Ủy ban Khởi 
nghĩa toàn quốc. 

Trong thời kỳ ở Việt Bắc, nhiều người bối rối dao động, e ngại làm sao Cách 
mạng thành công khi không có súng để đánh địch. Những lúc ấy, ông không bao 


giờ quên lời dạy của Hồ Chủ tịch, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân: “Chứng 


-lII- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ta sẽ dựa vào sức mình là chính cùng với một ít viện trợ từ nước ngoài. Mọi việc 
đêu do nhân dân mà nên. Người trước súng sau, có nhân dân là có tất cả. ". 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, ông là một trong những người sáng 
lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được đánh giá là "người học trò xuất 
sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh". 

Năm 1946, cả nước lại bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực 
dân Pháp. Dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thăng vĩ đại, 
trở thành một vị tướng huyền thoại, một thiên tài quân sự... và được sự ngưỡng 
mộ, kính trọng của nhiều, chính khách, học giả và đông đảo nhân dân thế giới. 

Mặc dù không được đảo tạo tại bất kỳ trường quân sự nảo trước đó, không 
phải trải qua các cấp bậc quân hàm trong quân đội, nhưng ông được phong quân 
hàm Đại tướng vào ngày 28 tháng 5 năm 1948 (theo sắc lệnh 110/SL Chủ tịch Hồ 
Chí Minh ký ngày 20 tháng 1 năm 1948) trở thành Đại tướng đầu tiên của Quân 
đội nhân dân Việt Nam khi 37 tuổi. 

Ông là Tư lệnh kiêm Chính uỷ, Bí thư Đảng uỷ của các chiến dịch trong cuộc 
Kháng chiến chống Pháp (1946-1954). Đặc biệt, năm 1954, Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng tin tưởng trao 
cho toàn quyền chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Trước khi ra trận, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đặn đò: "Trận này chỉ được thắng không được thua" và trao cho toàn 
quyền “Tướng quân tại ngoại”. Ông lên kê hoạch và chỉ huy Quân đội nhân dân 
Việt Nam tấn công Điện Biên Phủ. Sau 56 ngày đêm, đội quân nhà nghề được 
trang bị hiện đại của Liên hiệp Pháp bị đánh bại. Chiến thăng này đã chấm dứt lịch 
sử 83 năm đô hộ của Pháp tại Đông Dương và đã đưa Võ Nguyên Giáp đi vào lịch 
sử thế giới như là một danh nhân quân sự Việt Nam, một người hùng của các 
nước Thế giới thứ ba đang bị thực dân đô hộ. 

Robert Templer đã viết: Đã viết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một người 
linh tự học, và ông đã trở thành một trong những chỉ huy quân sự quan trọng nhất 
của thế kỷ XX. Ông đã sử dụng uy tín của mình và kỹ năng chiến thuật để biến đổi 
một đội ngũ nhỏ du kích Việt Nam thành một quán đội đánh bại cả Pháp và Mỹ... 
năm 1954, ông đã biến nhóm du kích này trở thành Quân đội nhân dân Việt 
Nam và đã đánh bại Pháp ở trận Điện Biên Phú. Sự đầu hàng của quân Pháp sau 


- 112- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


cuộc bao vây 55 ngày trong khu thung lũng ở tây bắc Việt Nam là dấu chấm hết 
cho chủ nghĩa thực dân ở Đóng Dương” 

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, người dân ở các nước thuộc địa bị nô dịch 
đã xem Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là ngọn cờ để hạ quyết tâm lật đồ chế 
độ thực dân giành lại nền độc lập dân tộc của mình. Năm 1962, nhà lãnh đạo giải 
phóng dân tộc Ferhat Abbas, sau này trở thành tổng thống đầu tiên của Algerie, 
trong lời đề tựa cuốn "Đêm thực dân" (La Nuit Coloniale) đã viết: “Điện Biên Phú 
không chỉ là một chiến thắng quân sự. Đó là khẳng định của người dân châu Á và 
châu Phi trước người châu Âu. Đó là xác nhận về nhân quyên quy mô toàn cầu. 
Tại Điện Biên Phú, nước Pháp đã đánh mất sự hiện diện hợp lỷ duy nhất, đó là lÿ 
lẽ của kẻ mạnh". Các dân tộc châu Phi và Mỹ La-tinh tin rằng chiến thắng Điện 
Biên Phủ do ông chỉ huy là khởi nguồn cho nền độc lập ngày nay của họ. 

Trong cuộc Kháng chiến chống Mỹ (1955-1975), Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp lại bước vào cuộc trường chỉnh giải phóng dân tộc. Cuối năm 1972, Võ 
Nguyên Giáp tham gia chỉ huy chiến dịch 12 ngày đêm chống lại cuộc ném bom 
oanh tạc miền Bắc bằng B-52 của không quân Mỹ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
phê chuẩn phương án tác chiến đã được Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng và 
tập thể lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu trực tiếp thông qua (cuối tháng I] năm 1972). 
Đêm 26 tháng 12 năm 1972, từ sở chỉ huy tối cao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 
biểu dương các đơn vị lập công bắn rơi B 52 và ra lời kêu gọi: "Kẻ địch thua đau 
và nhất định sẽ bị thất bại hoàn toàn. Nhưng, chúng vẫn ngoan có kéo dài cuộc 
tập kích. Các đơn vị hãy bắn rơi nhiễu B52 nữa, hãy giảng cho quân Mỹ một đòn 
"Điện Biên Phú" ngay trên bầu trời Hà Nội, Thủ đô thân yêu của chúng ta." Tên 
gọi "Chiến thắng Điện Biên Phú trên không" xuất hiện từ đó. Thất bại trong chiến 
dịch này buộc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Paris. 

Cuối năm 1974, ông đã tiếp thu các ý kiến của Bộ Chính trị để hoàn thiện 
bản "Kế hoạch chiến lược giải phóng miễn Nam, thống nhất nước nhà", và tiễn 
hành tổ chức tiến hành tổng tấn công, giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975. 
Mệnh lệnh nỗi tiếng đi vào lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ đạo Chiến 
dịch Hồ Chí Minh là "7hân tốc, thân tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh 
thủ từng phút, từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miễn Nam, quyết chiến và 


toàn thắng". 


- l113- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Sau cuộc Kháng chiến chống Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người 
chỉ huy lực lượng vũ trang trong các cuộc Chiến tranh tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai 
đầu biên giới (1978 - 1979). Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người chỉ huy quân sự 
cấp chiến lược tài năng xuất chúng, đã có công lao to lớn trong các cuộc chiến 
tranh cách mạng giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. 

Suốt cuộc đời hoạt động quân sự của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 
lần lượt đọ sức và đánh thắng 10 đại tướng của Pháp và Mỹ (4 Pháp và 6 Mỹ), 
chưa kê đến nhiều viên đại tướng của chính quyền nguy Việt Nam Cộng hoà. Các 
tướng lĩnh Mỹ khi nhắc đến tên ông vẫn rất kính nễ, William Westmoreland gọi 
ông là "Tướng huyền thoại" (Legendary Giap)... Trong bách khoa toàn thư của Mỹ 
và của nhiều nước, tên và hình ảnh của ông được ghi lại như là một trong những 
vĩ nhân quân sự hiển hách nhất. 

Trên cương vị là Tổng Tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người có 
đóng góp cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, 
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng các Quân binh chủng, các binh 
đoàn chủ lực lớn mạnh, xây dựng đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trên 
bộ và đường Hỗ Chí Minh trên biên chi viện kịp thời cho tiền tuyến lớn miền Nam. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là nhà chỉ huy quân sự có tài thao 
lược kiệt xuất, mà còn là bậc thầy về chiến lược, nghệ thuật quân sự, đã đề là nhiều 
công trình, nhiều tác phẩm về nghệ thuật quân sự có giá trị. Những kiến thức và 
tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều do tự nghiên cứu từ lịch sử 
chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và lịch sử quân sự thế ØIỚI; tự rèn 
luyện, tự đúc kết kinh nghiệm qua thực tiễn chiến đấu của Quân đội ta, được thế 
giới khâm phục, suy tôn là một trong những danh tướng trong lịch sử nhân loại. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao to lớn trong việc hình thành, phát 
triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa, phát triển và 
phát huy truyền thống lịch sử chống giặc ngoại xâm của ông cha vào thời đại mới. 
Ông nói: Cho đù có sức mạnh quân sự, người Mỹ đã tỉnh toán sai những hạn chế 
trong sức mạnh của mình. Trong chiến tranh chỉ có hai yếu tổ - con người và vũ 
khí. Dù vậy, cuối cùng con người vẫn là nhân tổ quyết định. Con người! Con người! 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chú trọng nghệ thuật lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít 
địch nhiều, lẫy thô sơ thắng hiện đại. Tư tưởng quân sự nỗi tiếng của Đại tướng 


về Chiến tranh nhân dân là dựa trên cơ sở lý luận quân sự Mác-Lênin, tư tưởng 


v14: 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


quân sự Hồ Chí Minh, tư tưởng nghệ thuật đánh giặc của tô tiên, tinh hoa tri thức 
quân sự thế giới, và được đúc rút từ kinh nghiệm cá nhân được liên tục cập nhật 
trong thực tiễn nhiều cuộc chiến tranh. Ông nói: “Nghệ thuật quân sự của chúng 
ta, là lấy tỉnh thân chế ngự vật chất, lấy yếu chế ngự mạnh, lấy thô sơ chế ngự hiện 
đại. Chúng ta đánh bại quân đội để quốc hiện đại bằng tỉnh thần yêu nước của 
nhán dán cùng với chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tổng kết: "Dân tộc ta có thể tự hào rằng: Dưới 
sự lãnh đạo của Đảng ta, đứng đâu là Chủ tịch Hỗ Chí Minh kinh yêu, chúng ta 
đã chứng mìinh một chán lý vĩ đại. Chán lý đó là trong thời đại ngày nay một dân 
tộc thuộc địa bị áp bức, khi đã biết đứng dậy đoàn kết đấu tranh, kiên quyết chiến 
đấu cho độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thì có đây đủ khả năng để chiến thắng 
quân đội xâm lược hùng mạnh của một nước để quốc chủ nghĩa". 

Trong tư tưởng quân sự của Võ Nguyên Giáp vừa kế thừa những tư tưởng 
quân sự từ Lê Lợi, Trần Hưng Đạo..., vừa tiếp thu tinh hoa quân sự của Tôn 
Tử, Napoleon, của Thomas Lawrence và nhiều người khác. Ông tạo nên những nét 
sáng tạo của chính mình về lý luận chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và 
chiến thuật. “7d hao lược của tướng Giáp về chiến lược, chiến thuật và hậu cần 
được kết hợp nhuần nhuyễn với chính trị và ngoại giao... Sức mạnh hơn hẳn về 
kinh tế, tỉnh ưu việt về công nghệ cùng với sức mạnh áp đảo về quân sự và hỏa lực 
khổng lô của các quốc gia phương Tây đã phải khuất phục trước tài thao lược của 
một vị tướng từng một thời là thầy giáo dạy sử ”. - Bách khoa toàn thư quân sự Bộ 
Quốc phòng Mỹ (xuất bản năm 1993) 

Là người tổ chức quán đội nhán dân, ông Giáp đã thực hiện được một sự 
tổng hợp độc đáo các học thuyết quân sự mácxit kết hợp nhuần nhuyễn với truyền 
thống chống ngoại xâm của dân tộc, vận dụng khôn khéo vào những điễu kiện của 
một quốc gia có đất đai tương đối hẹp. Võ Nguyên Giáp đã chứng mình rằng ông 
có những đức tính ngoài tầm cỡ bình thường trên mọi lĩnh vực lớn của cuộc chiến 
tranh". - Bách khoa toàn thư Pháp, mục từ về Võ Nguyên Giáp 

“Ông không chỉ trở thành một huyên thoại mà còn là một trong những vị 
tướng tài năng nhất về chiến tranh nhân dân và là một trong những thiên tài quân 
sự lớn nhất của tất cả các thời đại.... Nếu Karl von Clausewitz - chiến lược gia 
quân sự bậc thây của nước Phổ - sống lại chắc hẳn phải kính cần cúi chào vị tướng 


nảy” - Nhà sử học quân sự Mỹ CecIl Currey 


- 115- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


“Võ Nguyên Giáp là một trong 21 vị danh tướng của thể giới trong 25 thế 
kỷ qua, từ thời Allexandre Đại đề đến Hannibal rồi đến thời cận hiện đại 
với Kutuzov, Zhukov.... những người đã có chiến công tạo nên bước ngoặt của 
nghệ thuật chiến tranh. - Duncan Townson, sách Những vị tướng lừng danh 

“Trong suốt thời gian đó [quả trình chỉ huy quân đội của vị tổng tr lệnh], 
ông không chỉ trở thành một huyền thoại mà có lẽ còn trở thành một thiên tài quân 
sự lớn nhất của thể kỷ XX và một trong những thiên tài quân sự lớn nhất của tất 
cả các thời đại... Ông Giáp là vị trớng duy nhất trong lịch sử hiện đại tiễn hành 
chiến đầu chồng kẻ thù từ thể vô cùng yếu, thiếu trang bị, thiếu nguồn tài chính, 
dù mới đâu trong tay chưa có quân, vậy mà vẫn liên tiếp đánh bại tàn quân của để 
quốc Nhật Bản, quân đội Pháp (một để chế thực dân số 2) và quân đội Mỹ (một 
trong hai siêu cường thể giới)... Ông Giáp là chuyên gia hiện hữu vĩ đại nhất về 
chiến tranh nhân dân... là một vị tướng hậu cần vĩ đại của mọi thời đại. - Nhà sử 
học quân sự Mỹ Cecil Currey, trong tác phẩm "Chiến thắng bằng mọi giá - Sự 
thiên tài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam” 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Được sống, làm việc và được Người giáo dục, rèn luyện, Đại 
tướng đã nỗ lực phấn đấu học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống và làm 
theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại tướng là một trong những người sớm nghiên cứu 
về tư tưởng Hồ Chí Minh một cách cơ bản, toàn diện, hệ thống và có nhiều đóng 
góp quan trọng trong việc vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong 
các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, ngoại giao, văn hóa, 
lịch sử..., Đại tướng đều có những đóng góp quan trọng, thực sự là con người 
văn - võ song toàn. 

Đại tướng là một tắm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cản, kiệm, 
liêm, chính, chí công vô fư; về sự liêm khiết, giản đị, khoan dung, nhân hậu, khiêm 
tốn, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào; về tắm 
gương luôn học tập suốt đời, tinh thần trách nhiệm cao, phong cách làm việc khoa 
học, nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt, luôn đề cao vai trò của tập thể, phục tùng 
tô chức; luôn coi trọng thực tiễn, tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng, liên hệ 
và gắn bó mật thiết với Nhân dân; phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt bất kỳ công việc 
gì mà Đảng, nhân dân và Quân đội giao phó. 


- l16- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn ghi nhớ và thực hiện lời căn dặn của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: Làm cách mạng là phải “D7 công vi thượng ”, nghĩa là phải đặt 
lợi ích chung lên trên hết, trước hết - coi đó làm phương châm sống và phấn đấu 
trong suốt cuộc đời. 

Các nước trên thế giới khi nhắc đến tên Võ Nguyên Giáp đều bảy tỏ sự 
ngưỡng mộ sâu sắc. Khi ông mắt, hàng chục chính phủ các nước đã gửi điện chia 
buôn. Tổng thông Uruguay, Jose Mujica gọi ông là "vị tướng huyền thoại", người 
đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh chống áp bức và “gieo niêm tin rằng 
yếu tô con người chính là chìa khóa của thắng lợi". 

Tổng thống Algérie - Abdelaziz Bouteflika - gọi ông là người anh hùng 
quân đội của nền độc lập Việt Nam, là nhà chiến lược vĩ đại đã khiến cho thực 
dân Pháp phải kinh hoàng ở Điện Biên Phủ, và tên tuổi ông “sẽ vẫn mãi khắc sâu 
trong ký ức của nhân dán Algeria. ” 

Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp - nhà quân sự xuất chúng của Đảng, quân đội, nhân dân; vị tướng văn võ song 
toàn, tiếp tục làm sâu sắc thêm những quan điểm, kinh nghiệm chỉ huy, những 
công hiến đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, góp phần giáo 


dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau./. 


- TI7- 


DANH NHÂN VĂN HÓA HỎ CHÍ MINH 
CÁC PHƯƠNG DIỆN BIÊU HIỆN VÀ ĐẶC ĐIÊM 


PGS, TS. TRẢN THỊ MINH TUYẾT 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền 


Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nhân vật lịch sử vĩ đại mà còn 
là danh nhân văn hóa kiệt xuất với những đóng góp đa diện cho sự phát triển của 
văn hóa Việt Nam và thế giới. Trong bài viết này, thông qua việc tìm hiểu các 
phương diện biểu hiện và đặc điểm của danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, tác giả 
muốn làm rõ nhân cách độc đáo, sự nghiệp vĩ đại của Hồ Chí Minh dưới góc độ 
văn hóa. 

Từ khóa: Danh nhân văn hóa, Hồ Chí Minh, Việt Nam... 

Bài viết: 

Chủ nghĩa Mác - Lênin dù khăng định quần chúng là người làm nên lịch sử 
nhưng không phủ nhận vai trò của cá nhân ưu tú, đặc biệt là của các danh nhân 
lịch sử, danh nhân văn hóa - những đại diện chân chính cho ý chí, lợi ích của quần 
chúng và dẫn dắt quần chúng trong cuộc đấu tranh vì tiến bộ xã hội. Hồ Chí Minh 
được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Vị thế cao quý đó của Người 
được tạo thành bởi một sự nghiệp văn hóa đồ sộ với những biểu hiện hết sức đa 
dạng và những đặc điểm riêng có của Người. Việc tìm hiểu Hồ Chí Minh với tư 
cách là danh nhân văn hóa giúp chúng ta hiểu rõ hơn tầm vóc, sự độc đáo của con 
người “đã trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống” như thế giới từng ca ngợi. 

1. Các phương diện biểu hiện tầm vóc danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh 

“Danh nhân” là từ để gọi những người “có danh” trong sử sách vì những công 
hiến to lớn của họ cho sự phát triển của dân tộc và nhân loại. Tùy vào lĩnh vực hoạt 
động và góc độ cống hiến mà gọi đó là danh nhân lịch sử hay danh nhân văn hóa. 
Theo Nghị quyết 24C/1§.65 của khóa họp 24 Đại hội đồng UNESCO - Tổ chức 
Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên Hợp quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh của 
dân tộc Việt Nam được tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc đồng thời là danh 
nhân văn hóa kiệt xuất. Trên thực tế, không phải nhà yêu nước nào cũng thành 
công trong sứ mệnh giải phóng để trở thành anh hùng giải phóng dân tộc. Tương 
tự, không phải ai hoạt động, sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa cũng có thành tựu đủ 


- 1I8- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


lớn đề trở thành “Danh nhân văn hóa”. Vào năm 1987 - thời điểm Việt Nam đang 
bị cô lập, cắm vận và sự đối đầu về ý thức hệ vẫn rất nặng nề, việc UNESCO thông 
qua Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh với danh hiệu “kép” đã thể hiện uy tín, công 
hiến ở tầm nhân loại của Người. Điều làm nên vị thế “Danh nhân văn hóa kiệt 
xuất” của Hồ Chí Minh chính là sự nghiệp văn hóa đồ sộ với những biểu hiện vô 
cùng phong phú. 

Danh hiệu “Danh nhân văn hóa” thuộc về Hồ Chí Minh trước hết do sự 
nghiệp mà Người suốt đời theo đuối là một sự nghiệp mang tính văn hóa: Giải 
phóng dân tộc và nhân loại khỏi ách đô hộ tàn bạo của chủ nghĩa thực dân. Tiến 
hành xâm lược các thuộc địa, những kẻ thực dân luôn giương cao khẩu hiệu “khai 
hóa văn minh” cho các dân tộc lạc hậu nhưng Hồ Chí Minh đã gọi đó là “công 
cuộc khai hóa giết người”78. Yêu cái thiện và căm ghét cái ác, cái bất công, Hồ Chí 
Minh đã trở thành người đại diện cho các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh 
vì quyền dân tộc tự quyết. Lãnh đạo một dân tộc phần đông còn mù chữ vùng dậy 
đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, chống đói nghèo, dốt nát và xây dựng chế độ 
dân chủ thì đó không chỉ là một sự nghiệp chính trị phi thường mà còn là sự nghiệp 
văn hóa cao cả. Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc 
lập đã làm tan vỡ hệ thống thuộc địa, làm thất bại cả chủ nghĩa thực dân cũ và chủ 
nghĩa thực dân mới trên quy mô toàn thế giới. Nhà bác học người Anh Béctorăng 
Rútxen đã viết: “Sự nghiệp vô tư và quên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền 
độc lập và thống nhất của Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ nay đã làm Người trở 
thành không những là người cha của dân tộc Việt Nam mà còn là kiến trúc sư nỗi 
tiếng của thế giới đã thoát khỏi chủ nghĩa thực dân”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
cũng khăng định: “Sự nghiệp văn hóa quan trọng nhất của Người là đã lãnh đạo 
toàn dân đánh đuổi giặc ngoại xâm trong thời đại mới, giành lại cho nhân dân 
những quyền sống của con người, một cuộc sống có văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã cùng với loài người loại trừ một trở lực to lớn trên con đường tiến lên thế 
giới văn minh, xóa đi một vết nhơ trong lịch sử là chế độ thuộc địa”8°. Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng cũng đánh giá: “Sự nghiệp văn hóa lớn lao nhất, quan trọng nhất 
của Hồ Chí Minh là đã huy động sức mạnh của truyền thông 4000 năm văn hiến 


78 Hồ Chí Minh: 7oàn zập, Nxb CTQG, H, 2011, t.1, tr.346. 
79 Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, H, 1970, t.2, tr.111. 
89 Trụng tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn - Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam: Chủ tịch Hô Chí Minh - Anh 
hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Nxb Khoa học xã hội, H, 1995, tr.21. 
- 119- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


của dân tộc, kết hợp với văn hóa của thời đại, lãnh đạo thành công sự nghiệp giải 
phóng dân tộc, giành lại cho nhân dân ta quyền làm người, quyền được sống một 
cuộc sông xứng đáng với con người. Sự nghiệp đó trả lại địa vị xứng đáng cho nền 
văn hóa Việt nam, cũng là sự nghiệp có ý nghĩa to lớn đối với nền văn hóa thế giới, 
góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, từng bước tiến lên 
thanh toán chủ nghĩa thực dân, xóa đi một vết nhơ trong lịch sử và trong nên văn 
hóa của loài người”Š!. Dưới sự lãnh đạo của Người, nhân dân Việt Nam đã đánh 
thắng ba đề quốc tO, đây lùi cuộc xâm lược của thế lực bành trướng, quét sạch chủ 
nghĩa diệt chủng - những thế lực đã mang bao hiểm họa cho nhân loại và từng bước 
xây dựng đất nước phôn vinh, hạnh phúc. Tính nhân văn cao cả trong sự nghiệp 
mà Hồ Chí Minh trọn đời hiến dâng đã thê hiện tầm vóc thời đại của một danh 
nhân văn hóa kiệt xuất. 

Hồ Chí Minh đích thực là danh nhân văn hóa bởi Người là biểu fượng cao 
quý của văn hóa dân tộc và văn hóa nhán loại. Văn hóa là toàn bộ giá trị vật chất, 
tinh thần do con người sáng tạo ra để phục vụ con người và thúc đây sự tiễn bộ của 
xã hội loài người. Được hình thành trong điều kiện địa - chính trị - lịch sử cụ thẻ, 
văn hóa là “thẻ căn cước” của mỗi dân tộc. Điều làm cho Việt Nam, dù trải qua 
hàng ngàn năm Bắc thuộc vẫn không bị “Hán hóa” chính là nhờ sức mạnh của văn 
hóa với các truyền thống nôi bật như yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân, 
tương ái, cần cù, sáng tạo... Sự In đậm văn hóa dân tộc trong nhân cách Hồ Chí 
Minh đã giúp Người dù “tha hương” nhưng không “tha hóa” và trở thành tinh hoa, 
khí phách của dân tộc Việt Nam. 

Người Việt Nam có đặc tính độc đáo: Không bao giờ chấp nhận ách đô hộ 
ngoại bang nhưng sẵn lòng dung hợp tinh hoa văn hóa của dân tộc khác sau khi 
tỉnh lọc nó qua “lăng kính” của chủ nghĩa yêu nước. Kế thừa tinh thần đó, Hồ Chí 
Minh khẳng định: “Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt ta học lấy để tạo ra 
nền văn hóa Việt Nam”32. Là người “nói đi đôi với làm”, tư tưởng và phong cách 
Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhị các giá trị văn hoá Đông - Tây. Người tiếp 
thu ở Nho giáo tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc”, đề cao giá trị đạo đức; từ Phật 
giáo tư tưởng cứu độ chúng sinh, tinh thần đoàn kết, bình đăng: từ Lão giáo tình 
yêu thiên nhiên, nếp sống thanh bạch, đạo lý khiêm nhường. Không dừng ở văn 
hóa phương Đông, Hỗ Chí Minh tiếp thu từ văn hóa phương Tây tỉnh thần duy lý, 


8! Phạm Văn Đồng: Hồ Chí Minh - Tỉnh hoa và khí phách của dân tộc, Nxb CTQG, H, 2012, tr.255-256. 
$2 Hồ Chí Minh: Vẻ văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh, H, 1997, tr.350 
- 120- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tư tưởng tự đo, bình đăng, bác ái của cách mạng tư sản; lòng nhân ái, đức khoan 
dung của Kitô giáo; tư tưởng đề cao con người của văn hóa Phục hưng; tư tưởng 
dân chủ, dân quyền và nhà nước pháp quyền của các nhà Khai sáng thế kỷ XVII... 
Khi tìm đến chủ nghĩa Mác - Lênin, Người tiếp nhận từ đó thế giới quan khoa học, 
nhân sinh quan cách mạng và chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử để trở 
thành nhà macxít sáng tạo và lãnh tụ của phong trào cộng sản quốc tế. Người đã 
kết hợp hài hòa các giá trị văn hóa Đông - Tây vốn đầy khác biệt để tạo ra một sắc 
thái mới - sắc thái Hồ Chí Minh từ tư tưởng cho đến phong cách. Danh nhân văn 
hóa Hồ Chí Minh thực sự là “một con người gồm kim - cổ, Đông - Tây/ Giàu Quốc 
tế, đậm Việt Nam từng nét”. 

Văn hóa, suy cho cùng là khả năng chung sống với người khác, dân tộc khác 
nên Hồ Chí Minh trở thành “Danh nhân văn hóa” bởi Người /à biểu tượng của văn 
hóa hòa bình, là sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính và tỉnh 
thân quốc tế trong sáng. Kê thừa đặc tính hòa hiếu, trọng đạo lý của ngoại giao 
Đại Việt, Hồ Chí Minh luôn mong muốn dùng đối thoại văn hóa đỀ giải quyết mỌi 
vấn đề trong quan hệ quốc tế. Trở thành nguyên thủ của Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, Người đưa ra “Thông điệp hòa bình”: “Nhân dân Việt Nam vĩnh viễn không 
để cho bất cứ kẻ nào xâm lược nước mình, đồng thời cũng vĩnh viễn không xâm 
lược nước khác. Nhân dân Việt Nam luôn luôn ủng hộ tất cả những cuộc đấu tranh 
chống xâm lược và bảo vệ hòa bình thế giới”!?, Tuy nhiên, đây phải là hòa bình 
thực sự, tức hòa bình trong độc lập, tự do. Với quan niệm đó, Người đã nỗ lực giải 
quyết xung đột băng con đường đàm phán hòa bình, coi chiến tranh là giải pháp 
cuối cùng, kiên trì thực hành phương châm “còn nước còn tát” để đây lùi chiến 
tranh nhưng cũng kiên quyết tiến hành chiến tranh chống xâm lược để bảo vệ nền 
hòa bình chân chính. Khi kẻ thù sa lầy và muốn “xuống thang”, Hồ Chí Minh sẵn 
sàng đàm phán để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, tạo điều kiện cho đối phương 
rút lui trong danh dự... Văn hóa hòa bình của Hồ Chí Minh hiền hiện ở chủ trương 
làm bạn, hợp tác với tất cả các quốc gia - dân tộc trên thế giới, không phân biệt thể 
chế chính trị và sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với những quốc gia đang gây 
chiến ở Việt Nam với điều kiện họ phải rút lui, thực sự tôn trọng nền độc lập của 
Việt Nam. Jean Sainteny - đại diện của chính phủ Pháp từng đàm phán với Hồ Chí 
Minh giai đoạn 1945-1946, bình luận: “Đây chính là sự tinh tế trong tâm hồn châu 
Á của Hồ Chí Minh, nhân vật đã suốt đời chiến đấu chống đề quốc Pháp lại vui vẻ 
đề xuất ý tưởng Việt Nam sẽ là nước đầu tiên tham gia xây dựng khối Liên hiệp 


- 121- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Pháp”®3. Thủ tướng Nêru của Ấn Độ từng nói: “Thế giới ngày nay đang trải qua 
một cuộc khủng hoảng... Cái cần bây giờ là tiếp cận hòa bình, hữu nghị và tình 
bạn. Tiến sĩ Hồ Chí Minh là biểu tượng cho sự tiếp cận đó”Š*. 

Vị thế “danh nhân văn hóa” thuộc về Hồ Chí Minh vì Người là nhà hoạt động 
xuất sắc trên nhiễu lĩnh vực văn hóa. Con người này thực sự là một tài năng đa 
diện: Nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, dịch giả, nhà giáo dục và ở góc độ 
nào, Người đều có những công hiến đặc sắc. Xuất thân từ một nước phương Đông 
lạc hậu nhưng Hỗ Chí Minh đã trở thành nhà lý luận mácxit với hệ thống quan 
điểm toàn diện, sâu sắc về cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người không chỉ 
là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam mà còn phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin 
trong thời đại mới và không gian mới. Người đã để lại một di sản văn xuôi đa dạng 
với tiểu thuyết du ký, truyện viễn tưởng, truyện ngăn, ký, kịch, văn chính luận với 
bút pháp đa dạng, hiện đại. Người là nhà thơ cách mạng với những thi phẩm được 
đánh giá “đứng ngang với thơ Tống, thơ Đường” và làm “xáo trộn tâm hồn nhân 
loại”. Người đã khai sinh, dẫn dắt nền báo chí cách mạng Việt Nam và có một gia 
tài đồ sộ khoảng 2000 bài báo được viết bằng các thứ tiếng khác nhau như Anh, 
Pháp, Nga, Hoa, Việt... Đề phục vụ cho công tác tuyên truyền cách mạng, Người 
đã dịch Binh pháp Tôn Tứ từ tiếng Trung Quốc, Lịch sử Đảng Cộng sản (b) Liên 
Xó từ tiếng Nga sang tiếng Việt bằng văn phong hàm súc, giản dị, cốt nằm lấy tinh 
thần của tác phẩm. Người cũng tạo dựng nên giáo dục mới đề đảo tạo “những công 
dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những 


năng lực sẵn có”8Š 


của người học bằng các nguyên tắc đúng đắn như như thực hiện 
giáo dục toàn điện nhưng đạo đức là gốc, học phải đi đôi với hành, rèn luyện cho 
con người tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần tự học và ý thức học tập suốt đời... 
Tính đúng đắn của triết lý giáo dục Hồ Chí Minh được minh chứng bằng “sản 
phâm” là những con người đã làm nên bao kỳ tích của cách mạng Việt Nam trong 
thế kỷ XX. 

Hồ Chí Minh thực sự là “danh nhân văn hóa” kiệt xuất bởi Người là hiện thân 
của lối ứng xử văn hóa. Đây không phải là “nghệ thuật xã giao”, là “xảo thuật xử thế” 
mà bắt nguồn từ tình yêu con người, tắm lòng đôn hậu, trí tuệ sắc sảo và sự trải nghiệm 


83 Jean Sainteny: Câu chuyện về một nền hòa bình bị bỏ lõ, Nxb Công an nhân dân, H, 2004, tr.227 
34 Dẫn theo Võ Nguyên Giáp: Một số vấn đề nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Công an nhân dân, H, 2004, 
tr.240. 
$5 Hồ Chí Minh: 7oàn iập, Säd, t.4, tr.34. 
- 122 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 
sâu sắc lẽ đời của bậc đại nhân, đại trí, đại dũng. Với bản lĩnh văn hóa hiếm có, cách 
ứng xử của Người có sự kết hợp hài hòa những đặc tính tưởng chừng đối lập: Chân 
thành mà tinh tế; nồng hậu mà kín đáo; giản đị mà lịch lãm; linh hoạt mà thủy chung; 
kiềm chế mà chủ động; cứng cỏi mà nhã nhặn; kiên nhân mà quyết đoán; khiêm 
nhường mà tự tin; khoan dung mà nguyên tắc; có lý mà có tình; hướng về “đại cục” 
mà chu đáo, tỉ mỉ; thiết thực mà lãng mạn cách mạng... Trong bất kỳ hoàn cảnh nảo, 
Người đều tìm ra cách ứng xử phù hợp nhất. Đối với đồng bảo, đồng chí thì “Hồ Chí 
Minh là người cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói 
sáng mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu”%. Với đối 
phương thì Người đã “thức tỉnh lại một phần lương tri dù chỉ còn ít ỏi ở một số con 
ngưè 1387 
Người không tuân theo quy ước lễ tân nhưng kỳ lạ là sự “phá cách” của Người lại trở 


và làm cho chúng bớt phần hung hãn. Trong ứng xử ngoại giao, đôi khi 


nên hết sức ấn tượng, chân tình, tao nhã. Sức cảm hóa của Hồ Chí Minh chính là sức 
cảm hóa của chính nghĩa và lối ứng xử nhân văn. 

Trên thế giới, ai được tôn vinh là danh nhân văn hóa cũng đều có cống hiễn 
thiết thực cho một lĩnh vực nào đó nhưng thiết tưởng, ít ai có cống hiến đa diện, to 
lớn như danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh. Người đại diện không chỉ cho văn hóa 
Việt Nam, cho thời đại chống chủ nghĩa thực dân trên quy mô toàn thế giới mà còn 
cho “một nền văn hóa tương lai”, cho lẽ phải, lương tri và giá trị vĩnh hằng của 
nhân loại. Vì thế, ngay khi Mỹ đang tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt ở Việt 
Nam thì từ nước Mỹ vẫn vang lên lời ca ngợi: “Những ai muốn biết thế nảo là một 
con người chân chính, đâu là vẻ đẹp của thế giới, đâu là sự thắng lợi của lý tưởng 
trên trái đất này, đâu là mùa xuân, thì phải tìm hiểu cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tìm hiểu cuộc sống mẫu mực của người anh hùng này của thời đại chúng 
ta... Cuộc hành trình của Người là cuộc hành trình của tự do qua con đường gian 
khổ của thời đại”%. 

2. Đặc điểm của danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh 

Thế giới đã phát hiện ra điều trái ngược thú vị ở Hồ Chí Minh: “Có lẽ bạn sẽ 
không nhận ra Người trong một đám đông quần chúng, và sẽ không phân biệt được 
Người vì Người cũng giống như mọi con người khác thôi. Nhưng không thể không 


8 Phạm Văn Đồng: Hà Chí Minh - một con người, một dán tộc, một thời đại, một sự nghiệp, ÄNXb Sự thật, H, 1990, 
tr.17. 
$7 Võ Nguyên Giáp: Những năm tháng không thể nào quên, Nxb Quân đội Nhân dân, H, 2001, tr.90. 
88 Rơne Đipet: Báo Phong trào (Mỹ), tháng 10.1969, in trong Đỗ Hoàng Linh - Phạm Hoàng Điệp: Hồ Chí Minh trong 
ký ức bạn bè quốc tế. Nxb CTQG, H, 2009, tr.114. 
- 123- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhận ra Người, bởi lẽ Người không phải như mọi con người. Người là Hồ Chí 
Minh”%°. Ở con người này có những đặc điểm đề Người “hòa” mà không “đồng” 
với tất cả mọi người, ngay cả với các danh nhân văn hóa khác. Tổ chức UNESCO 
đã tôn vinh nhiều danh nhân văn hóa, ở Việt Nam đến nay đã có sáu danh nhân 
(Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ 
Xuân Hương) nhưng Hỗ Chí Minh vẫn là hiện tượng văn hóa chói sáng nhất, độc 
đáo nhất bởi ở Người định hình những đặc điểm mang tính “hy hữu”. 

Thứ nhất, Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là danh 
nhân văn hóa kiệt xuất. 

Đến nay, trên thế giới, ngoài Hồ Chí Minh, chưa có ai được tôn vinh bằng 
danh hiệu “kép” nhưu thế. 

Sinh ra trong bồi cảnh “nước mất, nhà tan”, nhà văn hóa - người đại diện cho 
trí tuệ, tâm hồn dân tộc, tất yếu phải trở thành nhà cứu quốc. Với tinh thần “Quốc 
gia hưng vong, thất phu hữu trách”, người trí thức trẻ Nguyễn Tất Thành ra đi tìm 
đường cứu nước. Trước một thế giới mênh mông với vô vàn các học thuyết, các tô 
chức chính trị, các thiên hướng phát triển, bằng óc phân tích và sự nhạy cảm của 
một thiên tài, Nguyễn Tắt Thành đã dùng phương pháp loại trừ đễ lựa chọn một 
hướng đi đúng đắn cho dân tộc. Người không chỉ nhận ra hạn chế trong các phong 
trào giải phóng dân tộc của cha anh mà còn thấy rõ, chủ nghĩa tư bản không phải 
là sự lựa chọn tốt vì ở đó vẫn tồn tại áp bức giai cấp và là nguồn gốc nảy sinh chủ 
nghĩa thực dân đê tiện, tàn bạo đang bóp nghẹt dân tộc mình. Người tin và đi theo 
chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc không phải 
là cái cơ sẵn mà hoàn toàn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xác lập nên. Lý 
luận ây đi vào thực tế không chỉ đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam 
mà còn mở ra phong trào giải phóng dân tộc trên quy mô toàn thế giới. Nghị quyết 
của UNESCO về việc kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh 
giá: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một 
dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân 
Việt Nam, góp phần vảo cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập 
dân tộc, dân chủ và tiễn bộ xã hội”. Thế giới còn thừa nhận: “Hồ Chí Minh là một 
trong những người hiếm có của thời đại chúng ta... Không có Người, lịch sử đã đi 


8° Dẫn theo Đỗ Hoàng Linh - Phạm Hoàng Điệp: Hồ Chí Minh trong ký ức bạn bè quốc tế, Sảd, tr.99-100. 
- 124- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


theo một con đường khác”?0, Trong thời đại để quốc chủ nghĩa, Hồ Chí Minh là 
anh hùng giải phóng các dân tộc bị áp bức và đem lại cho họ một chân lý, một 
niềm tin chưa từng có: Một dân tộc đất không rộng, người không đông, kinh tế 
không phát triển nhưng nếu có một đảng chân chính lãnh đạo, nếu biết đoàn kết, 
hy sinh thì có thể chiến thắng những tên đề quốc hùng mạnh nhất. 

Là “ngọn hải đăng” của các dân tộc bị áp bức, vị thế người anh hùng giải 
phóng dân tộc của Hồ Chí Minh trong lòng nhân loại là điều hiển nhiên nhưng đó 
là người anh hùng rất văn hóa và một nhà văn hóa rất anh hùng. Ở Hồ Chí Minh, 
hai đặc tính đó không không chỉ luôn hòa quyện làm một mà còn là điều kiện của 
nhau. Là một nhà văn hóa đích thực luôn nung nấu khát vọng giải phóng con người, 
Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc cách mạng để xua tan bóng tối của chủ nghĩa thực 
dân, của dốt nát, đói nghèo, bệnh tật vốn đè nặng lên cuộc sống của các dân tộc 
nhỏ và trở thành người anh hùng giải phóng dân tộc mang tầm vóc thời đại. Ngược 
lại, người anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam 
đến thắng lợi trong cuộc đối đầu không cân sức với các thế lực đế quốc và xây 
dựng nên chế độ mới trên đống tro tàn của chiến tranh là do Người đã biết khai 
thác sức mạnh của văn hóa. Ở góc độ nào - anh hùng giải phóng dân tộc hay danh 
nhân văn hóa, Hồ Chí Minh đều là hiện thân trọn vẹn nhất của các khái niệm đó. 

Thứ hai, Hồ Chí Minh chỉ bằng con đường tự học mà trở thành danh nhân 
văn hóa. 

Sinh ra trong thân phận của người dân nô lệ, ở một đất nước mà nhà tù 
nhiều hơn trường học, Hồ Chí Minh không có điều kiện học thành tài ở nhà trường. 
Người từng nói: “Về văn hóa: Tôi chỉ học hết lớp tiêu học... Về hiểu biết phổ 
thông: Năm 17 tuổi, tôi mới thấy ngọn đèn điện lần đầu tiên, 29 tuổi mới nghe 


”!. Muôn cứu nước, ý chí “đời non, lâp bê” là chưa đủ mà phải 


rađio lần đầu tiên 
có tri thức. Vì thế, dù phải kiếm sống vất vả và tham gia hoạt đông cách mạng, ở 
đâu và lúc nào, Người cũng dành thời gian thích đáng để học tập. Người chăm chỉ 
học ngoại ngữ mà trước hết là tiếng Pháp vì đó là công cụ để Người tiếp cận tri 
thức và thâm nhập đời sống xã hội. Trong những ngày lao động trên biển, Người 
học tiếng Pháp bằng cách viết các từ cần học lên cánh tay để vừa làm vừa học; đến 
cuối ngày chữ mờ dần thì Người cũng nhớ hết những từ cần học. Sau đó, Người 


%0 Trụng tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn - Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam: Chủ tịch Hô Chí Minh - Anh 
hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Sđd, tr.185. 
%' Hồ Chí Minh: 7oàn ứập, Sđd, t.13, tr.187. 
-125- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


chủ động sang Anh để học tiếng Anh. Ở bên Anh, dù phải làm các công việc khác 
nhau như cảo tuyết, đốt lò, bồi bàn... hết sức vất vả, “hàng ngày, buổi sáng sớm và 
buổi chiều, anh Ba ngồi trong vườn hoa Haiđơ (Hyde), tay cầm một quyền sách và 
một cái bút chì. Hàng tuần vào ngày nghỉ, anh đi học tiếng Anh với một giáo sư 
người Ý””2. Nguyễn Ái Quốc quyết tâm đến nước nào phải học ngay tiếng nước 
đó. Vì thế, chỉ sau hai ngày kế từ lúc đặt chân đến nước Nga Xô viết, Người đã nói 
được vài từ tiếng Nga và cần mẫn học tiếp. Với sự siêng năng hiếm có và phương 
pháp học tập khoa học, Người nhanh chóng làm chủ được nhiều ngôn ngữ lớn trên 
thế giới. Người thường đọc Đíchken, Sêchxpia bằng tiếng Anh, Lỗ Tấn bằng tiếng 
Trung Hoa và Huygô, Dôla băng tiếng Pháp”3... Năm 1935, trong tờ khai lý lịch 
của đại biểu tham dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, Người ghi: Biết các thứ tiếng 
Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Đức, Nga... Thực ra, danh mục ngoại ngữ mà Người 
nắm vững còn nhiều hơn thế. Xét trên ba phương diện là điều kiện học tập khó 
khăn, số lượng ngoại ngữ năm vững và mức độ thành thục khi sử dụng ngôn ngữ, 
thiết tưởng, ít ai sánh được với Hồ Chí Minh. 

Cứu nước là vẫn đề “đại sự quốc gia” nên đương nhiên, người cách mạng 
phải có trí thức chính trị. Tuy nhiên, vốn hiểu biết của Nguyễn Tất Thành lúc đầu 
tương đối hạn hẹp. Người tự nói: Gia nhập Đảng Xã hội Pháp nhưng “tôi biết rất 
ít về các vấn đề chính trị... Tôi chưa biết đảng là gì, công đoàn là gì, càng không 
rõ chủ nghĩa xã hội khác chủ nghĩa cộng sản ở chỗ nảo... Tôi biết rất ít về Cách 
mạng Tháng Mười và về Lênin; về cảm tính tôi thấy mình có mối tình đoàn kết 
với cuộc cách mạng Nga và người lãnh đạo cuộc cách mạng ấy, nhưng tôi chưa hề 
đọc tác phẩm nào của Lênin”°. Thực tiễn cách mạng đòi hỏi Nguyễn Ái Quốc phải 
tự nghiên cứu lý luận và thư viện trở thành nơi học tập của Người. Trong báo cáo 
của mật thám Pháp đề ngày 10/12/1919 có câu: “Ông ta (tức Nguyễn Ái Quốc - 
tác giả chú thích) dành cả ngày đề học hỏi, đọc tất cả những sách bằng tiếng nước 
ngoài đã đề cập đến Đông Dương””Š. Một báo cáo khác của mật thám Pháp viết 
vào tháng 3/1920 còn khẳng định: “Hiện thời Quốc đang dịch một đoạn LEsprIt 
des Loi (Tỉnh thần Luật pháp) của Môngtexkiơ sang quốc ngữ””?9. Chỉ ở nước Nga, 
trong giai đoạn 1923-1924, Người mới được học lý luận ở học lớp ngăn hạn tại 


%2 Trần Dân Tiên: Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch, Nxb CTQG, H, 2015, tr.36. 
%3 Xem Trần Dân Tiên: Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hỗ Chủ Tịch, Sảd, trẢ!1. 
%4 Hồ Chí Minh: 7oàn ¿ập, Sđd, t.15, tr.583. 
9 Thu Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari, Nxb CTQG, H, 2000, tr.78. 
% Thụ Trang: Nguyễn Ái Quốc ở Pari, Sảd, tr.11 1. 
- 126 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


trường Đại học phương Đồng: trong giai đoạn 1934-1938, vì lý do chính trị mà 
Người được cử đi học ở 7rưởng Quốc tế Lênin và cuỗi năm 1936, chuyên sang 
làm nghiên cứu sinh tại Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa. Thời 
gian được học ở nhà trường chính quy không nhiều nên thực tiễn cách mạng chính 
là trường học lớn nhất của Người. Những tri thức xác đáng được bộ óc vĩ đại 
“chưng cất” từ thực tiễn sinh động, phong phú đã đưa Người trở thành nhà hoạt 
động chính trị chuyên nghiệp và nhà lý luận mácxIt- lênimnít sáng tạo của phong 
trào cộng sản thế giới. 

Với bất cứ ai, học tập đều là việc suốt đời nhưng lãnh tụ cách mạng càng phải 
học bởi quyết định của họ trên nền tảng tri thức hiện hữu có liên quan đến số phận 
dân tộc và tiễn trình cách mạng. Khi đã trở thành nguyên thủ quốc gia, Hồ Chí 
Minh vẫn không ngừng tự học. Người tâm sự: “Bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cô gắng 
học thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời”, Với bất kỳ aI, 
học mà không có thầy, có trường lớp và chương trình chính thức, đều rất khó khăn; 
nó đòi hỏi tính kỷ luật, sự bên bỉ, kiên nhẫn cao độ. Tự học mà thành “Chí Minh”, 
thành lãnh tụ dân tộc, chính khách lỗi lạc của thời đại thì điều đó không chỉ thể 
hiện nghị lực phi thường mà còn là đặc điểm riêng có của danh nhân văn hóa Hồ 
Chí Minh. 

Thứ ba, Hồ Chí Minh là người kiến tạo nên văn hóa mới ở Việt Nam. 

Nhà văn hóa thực sự không trau dồi tri thức nhằm mục đích “vinh thân, 
phì gia” mà là để mang ánh sáng văn hóa soi đường cho dân tộc và nhân loại. Hồ 
Chí Minh là “hình mẫu” lý tưởng của nhà văn hóa chân chính. Hành trình tìm 
đường cứu nước của Người thực chất là một hành trình khám phá văn hóa - văn 
hóa cách mạng, văn hóa thời đại để tìm ra con đường cứu nước mới. Khi nhận ra 
“bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc 
chăn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin””3, Người đã đem ánh sáng của chủ 
nghĩa Mác - Lênin soi rọi cho cách mạng Việt Nam. Sớm nhận ra bản chất, vai trò, 
chức năng của văn hóa, từ tháng 8/1943 - thời điểm cách mạng chưa thành công 
và Hồ Chí Minh còn bị quản thúc bên Trung Quốc, Người đã đưa ra định nghĩa về 
văn hóa và nêu rõ định hướng phát triển của văn hóa Việt Nam: Văn hóa phải góp 
phần xây dựng tâm lý, luân lý, xã hội, chính trị, kinh tế ; văn hóa không thê đứng 
ngoài mà “phải ở trong kinh tế và chính trị””9. Nếu trên thế giới, đến năm 1990, Liên 


*” Hồ Chí Minh: Toản ráp, Sđd, t.15, tr.1 13. 
°% Hồ Chí Minh: Toản rập, Sđd, 1.2, tr.289. 
°° Hồ Chí Minh: Toản rập, Sđd, t.7, tr.246. 
- 127- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


hợp quốc mới đề ra chương trình xóa mù chữ thì ở Việt Nam, ngay sau cách mạng 
Tháng Tám (năm 1945), Hồ Chí Minh đã phát động phong trào Binh dân học vụ đề 
xóa mù chữ và coi chống “giặc dốt” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không kém gì 
so với chống “giặc đói”, “giặc ngoại xâm”. Người luôn khát khao dân tộc Việt Nam 
sẽ trở thành một dân tộc thông thái, đủ sức “sánh vai cùng các cường quốc năm 
châu”. Trong lời tuyên bố của Người, rằng “văn hóa soi đường cho quốc dân đi” 
là chủ trương khái thác sức mạnh của văn hóa để xây dựng, phát triển đất nước. Vì 
thế, bên cạnh việc giữ gìn các truyền thống văn hóa dân tộc, Người phát động 
phong trào Đời sống mới với mục tiêu văn hóa phải sửa đổi các thói tục xâu như 
tham lam, lười biếng, phủ hoa xa xỉ, mê tín đị đoan và làm cho mỗi người dân đều 
có lý tưởng độc lập, tự chủ, xứng đáng là công dân của một nước độc lập. Tiến 
hành các cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập dân tộc, Người đề ra chủ trương 
“kháng chiến hóa văn hóa và văn hóa hóa kháng chiến”, tức là văn hóa phải trở 
thành động lực và mục tiêu của cuộc kháng chiến. Người quyết tâm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng là để “biến một nước dốt nát, cực khổ thành một 
nước văn hóa cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”? đưa những người thất học 
thành chủ thể thụ cảm và sáng tạo văn hóa. Người còn được mệnh danh là nhà văn 
hóa môi trường vì từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, đã chú trọng công tác bảo vệ sinh 
thái và phát động “Tết trồng cây”. Tầm vóc danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh thực 
sự vĩ đại vì Người đã làm cho dân tộc mình, từ sự tối tăm, không tên tuổi bỗng “rũ 
bùn đứng dậy sáng lòa” và trở thành thước đo của lương tri, phẩm giá con người. 

Suốt đời phần đấu, hy sinh, Hồ Chí Minh đã làm nên một sự nghiệp đồ sộ 
dường như ít ai có thể sánh với, không ai có thể vượt qua. Thế giới thừa nhận: 
Đúng như tên của Người, Hồ Chí Minh là sự sáng suốt tột cùng về trí tuệ, là sự 
trong ngần về tâm hồn, phẩm hạnh và “Người đã thành công trong việc gieo trồng 
những giá trị văn minh nhất, nhân đạo nhất trong tâm trí của mỗi công dân Việt 
Nam. Chắc chắn Người cũng là vị lãnh đạo xã hội chủ nghĩa nhân đạo, văn minh, 
vĩ đại nhất chưa từng có trong thời đại của chúng ta”!?!, Nhân dân Việt Nam và 
nhân dân thế giới hết lòng yêu kính Người vì những gì Người đã làm cho họ và vì 
những giá trị văn hóa cao quý nhất mà Người là hiện thân. Cùng với thời gian, số 
lượng các danh nhân văn hóa sẽ ngày càng nhiều thêm nhưng danh nhân văn hóa 
Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi giữ một vị thế không thê thay thế trong lịch sử, văn hóa 
Việt Nam và nhân loại./. 


199 Hồ Chí Minh: Toàn £ập, Sđd, t.L1, tr.92. 
101 Thể giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ Tịch, Sđd, t.3, tr.123. 
-128- 


DANH NHÂN HÒ CHÍ MINH NHÌN TỪ TƯ TƯỞNG 
- PHƯƠNG PHÁP, NGHỆ THUẬT VÀ PHONG 
CÁCH NGOẠI GIAO THIÊN TÀI CỦA NGƯỜI 


GS TS VŨ DƯƠNG HUÂN 
Học viện Ngoại giao 


Đặt vân đề: 


Danh nhân là “Người có danh tiếng và được xã hội công nhận”.I Chủ tịch 
Hồ Chí Minh là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, có lúc làm cả nhiệm vụ thủ 
tướng chính phủ, kiêm cả bộ trướng ngoại giao. Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh 
nhân văn hoá thế giới, danh nhân chính trị, danh nhân ngoại giao....Trong 30 đi 
tìm đường cứu nước (1911-1941), Người đặt chân đến 56 quốc gia và vũng lãnh 
thổ2. Khi trở thành người đứng đầu nhà nước, Hồ Chi Minh đã đi thăm chính thức 
14 nước, trong đó có 5 quốc gia đã từng đến trước đó. Như vậy, Bác đã đến 65 
nước và vùng lãnh thổ3. Bác tiếp xúc với các dân tộc khác nhau, các loại người 
khác nhau. Bác biết 29 ngoại ngữ4. Đó chính là điều kiện thuận lợi để tiến hành 
công tác ngoại giao, hình thành thiên tài ngoại g1ao. 

Trong quá trình gần 60 năm hoạt động cách mạng sôi động, phong phú, 
đa dạng, trong đó có hoạt động ngoại giao, Hồ Chí Minh đã đề lại tư tưởng, phương 
pháp, nghệ thuật và phong cách ngoại giao, là kim chỉ nam cho hoạt động đối 
ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Bác là nhà 
ngoại giao thiên tài của dân tộc. 

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh là gi? Theo Cố Thủ tướng Phạm Văn 
Đồng “Toàn bộ những tư tưởng của Hồ Chí Minh về hoạt động ngoại giao như: 
biết đánh giá, dự báo tình hình, nắm bắt thời cơ, tô chức lực lượng, nhận rõ bạn 


1 Từ điển tiếng Việt 1997, Nxb. Đà Nẵng, Đà Nẵng-1997, tr. 233. 

2 Lady Borton: Hồ Chí Minh-Một hành trình, Nxb. Thế giới, Hà Nội-2012, tr.21. 

3 GS TS Vũ Dương Huân: Tự tưởng Hồ Chí mình về đối ngoại, ngoại giao, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội-2022, tr. 307. 
* Tác giả Vũ Khoan cho rằng Bác thành thạo 9 ngoại ngữ, https://dantri.com.vn/the-gioi/nguyen-pho-thu-tuong-vu- 


khoan-tiet-lo-bi-quyet-luyen-ngoai-ngu-cua-bac-ho-20200228000316270.htm. Còn theo GS Hoàng Chí Bảo, Bác 
biệt 29 ngoại ngữ, http:/www.baobinhthuan.com.vn/.../nghe-giao-su-hoang-chi-bao... 


- 129- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thù, tranh thủ đồng minh, cô lập kẻ thù chủ yếu, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt 
về sách lược, biết thắng từng bước để tiễn tới thắng lợi hoàn toàn, độc lập tự chủ 
gắn liền với đoàn kết quốc tế” Š... Đại tướng Võ Nguyên Giáp khái quát tư tưởng 
ngoại giao Hồ Chí Minh “Là hệ thống quan điểm và đường lối chiến lược, sách 
lược (bao gồm mục tiêu, đối tượng, lực lượng, tô chức và phương pháp) đối với 
các vẫn đề quốc tế, chính sách đối ngoại và hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà 
nước ta, là bộ phận hữu cơ của tư tưởng tò Chí Minh về đường lối cách mạng Việt 
Nam”!. Nguyên Ngoại trưởng Nguyễn Dy Niên cũng đã viết: '““Tư tưởng ngoại giao 
Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, là một bộ phận 
hữu cơ tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam. Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí 
Minh là hệ thống những nguyên lý, quan điểm, quan niệm về các vấn đề thế giới 
và thời đại, về đường lỗi quốc tế, chiến lược, sách lược đối ngOạI Vả ngoại giao 
Việt Nam thời kỳ hiện đại. Tư tưởng này còn thể hiện trong hoạt động đối ngoại 
thực tiễn của Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước Việt Nam”. 

Với nhận thức như trên, tư tưởng ngoại giao gồm 4 nội dung: tư tưởng, 
phương pháp, nghệ thuật và phong các ngoại giao. Tư tưởng ngoại giao hay tư 
tưởng đối ngoại? Đối ngoại và ngoại giao là hai mặt của một vấn đề. Đối ngoại là 
đề ra chủ trương, chính sách trong quan hệ với các chủ thể khác nhau trên trường 
quốc tế(mục tiêu), trên cơ sở lợi ích quốc gia -dân tộc, còn ngoại giao là công cụ 
hòa bình thực mục tiêu đối ngoại. Đối ngoại và ngoại Ø1aO gắn bó chặt chẽ với 
nhau, có thê coi là hai từ đồng nghĩa, cho nên sử dụng khái niệm tư tưởng ngoại 
giao hay tư tưởng đối ngoại đều không có gì khác biệt. 

1.Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh 

Một là, lợi ích quốc gia-dân tộc là trên hết. Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 
ba (1/1964), Người căn dặn các nhà ngoại giao: “Muốn làm gì cũng cần vì lợi ích 
dân tộc mà làm”. Đây là tư tưởng nền tảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối 
ngoại và ngoại giao Việt Nam. Có thể, Người đã tiếp thu tư tưởng này của Henry 
John Temple Palmerston(1784-1865), Thủ tướng, Ngoại trưởng Anh quốc giữa thế 
kỷ XIX: “Chúng ta không có những người bạn Đồng minh vĩnh cửu, mà cũng 
không có kẻ thù vĩnh cửu. Chỉ có quyên lợi của chúng ta là vĩnh hằng không thay 


! Bộ Ngoại giao: Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hà Chí Minh, Nxb, CTQG- Hà Nội- 2000, tr. 130-131. 
? Nguyễn Dy Niên: 7w tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội- 2002, tr. 89. 
3 Học viện Quan hệ quốc tế: Bác Hồ nói về ngoại giao, Hà Nội -1994, tr.13. 


- 130 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


LNI 


đổi. Theo đuôi quyền lợi đó chinh là chức trách của chúng ta”!. Tư tưởng của Hồ 
Chí Minh lần đầu tiên đã được Đại hội XI (2011) của Đảng tiếp thu và phát triển. 
Đại hội khăng định: lợi ích quốc gia-dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là nguyên tắc 
chính sách đối ngoại Việt Nam. Đại hội XII, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khăng 
định: “Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc””. 

Tư tưởng lợi ích quốc gia-dân tộc là trên hết được thê hiện trong tất cả hoạt 
động ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta. 

Hai là, độc lập tự chủ, đoàn kết và hợp tác quốc tế. Theo Hồ Chí Minh, “Độc 
lập nghĩa là chúng tôi điều khiến lẫy mọi công việc của chúng tôi, không có sự can 
thiệp ở ngoài vào”. Liên quan đến độc lập tự chủ, Hồ Chí Minh còn nhắn mạnh 
quan điểm tự lực, tự cưòng, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Trong 
Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp thuộc địa, do Nguyễn Ái Quốc thành lập (1921) 
Người viết: “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ 


lực của bản thân anh em”' 


. Trong “Đường cách mệnh” (1925) Người nêu quan 
điểm “...nêu thợ thuyền An Nam biết tô chức thì Quốc tế đã hết lòng giúp cho mà 
làm cách mệnh. Nhưng muốn người ta giúp cho, thì trước hết mình phải tự giúp 
lấy mình đã”5. Nói chuyện với các nhà ngoại giao (1/1964), Người khẳng định: 
“cái sốc, cái điểm mẫu chốt về chính trị, quân sự, kinh tế, nội chính, ngoại gØ1ao 
của ta là tự lực cánh sinh”. 

Độc lập tự chủ không có nghĩa là biệt lập, cô lập, trái lại gắn liền với đoàn 
kết và hợp tác quốc tế, mà hợp tác quốc tế theo ngôn ngữ ngày nay là hội nhập 
quốc tế. Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên đưa ra quan điểm gắn cách mạng 
Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Người nêu quan điểm: “Cách mệnh 
An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong 
thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả””. 

Trong đoàn kết và hợp tác quốc tế cần phải có nguyên tắc. Trong nhiều thư 
gửi Quốc hội và Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn mạnh: “Chỉ cần nước 


! Trần Triều, Hồ Lễ Trung: Thập đại tùng thư. 10 nhà ngoại giao lớn thể giới, Nxb., Văn hóa Thông tin, Phong Đảo 
dịch từ tiêng Trung Quôc, Hà Nội-2003, tr. 70. 
? Đảng Cộng sàn Việt Nam: Văn kiện Đại hội XI, Nxb. CTQG, Hà Nội-2021, t 1, tr.161. 
3 Hồ Chí Minh: 7oàn áp, Nxb. CTQG, Hà Nội-201 1, t. 5, tr.162. 
* Hồ Chí Minh: Toàn iập, Sđd, t.2, tr.138. 
Š Hồ Chí Minh: Toàn ¿ập, Sđd, t.2, tr.320. 
5 Bộ Ngoại giao: Bác Hà và hoạt động ngoại giao. Một vài kỷ niệm về Bác, Nxb. CTQG, Hà Nội-2008, tr. 61. 
7 Hồ Chí Minh: 7oàn ¿ập, Sđd, t2, tr. 329. 
- 131- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Pháp công nhận nèn độc lập của chúng tôi thì nước Pháp sẽ chiếm được trái tim và 
tình cảm của tất cả những người Việt Nam”!. Với Chính phủ Mỹ, Người kiên quyết 
yêu cầu như vậy. Người còn lưu ý đoàn kết và hợp tác quốc tế phải trên cơ sở bình 
đăng và cùng có lợi. 

Ba là, thêm bạn bớt thù, chỉnh sách đối ngoại rộng mở 

Tư tưởng chính sách đối ngoại thêm bạn, bớt thù, rộng mở đã được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đề cập từ rất sớm. Khi Đảng chưa nắm được chính quyền, Bác đã 
chủ trương đoàn kết rộng rãi với giai cấp vô sản, với các dân tộc thuộc địa. Tháng 
9/1947, trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Ely Maysi, Người nói: “Việt Nam “muốn 
làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không thù oán với ai”!°. 

Tinh thần rộng mở quan hệ đối ngoại lại được Bác nhân mạnh trong Tuyên 
bồ 1/1950: “Căn cứ trên quyền lợi chung, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước nào tôn trọng quyên bình đăng, 
chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, để cùng bảo vệ hòa bình 
và xây đắp dân chủ thế giới”!9, 

Chính sách đối ngoại mở rộng còn thê hiện trong câu nói nổi tiếng của Bác: 
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”. Theo Bác, đó là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết 
toàn dân và đoàn kết quốc tế, trước hết là giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
toàn thế giới. 

Phương châm mở rộng quan hệ đôi ngoại được Đảng vận dụng sáng tạo từ 
tuyên bố: “Việt Nam muốn là bạn”, rồi “sẵn sàng là bạn,” đến “là bạn, đối tác tin 
cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”? vì hòa 
bình, độc lập và phát triển. 

Bồn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một trong các 
luận điểm trung tâm trong tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là 
người Việt Nam đầu tiên phá thế biệt lập của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
Việt Nam, đặt nền móng vững chắc cho đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng và 
Nhà nước Việt Nam. Đó là dựa vào thực lực của dân tộc mình để tranh thủ hợp 
tác quốc tế và kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Hồ Chí Minh nhân 
mạnh: “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. 


! Hồ Chí Minh: Toản tập, Sảd, t.4, tr.348. 
!5 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 3. tr. 459. 
!6 Hồ Chí Minh: Toàn tâp, t. 6, tr. 8. 


- 132- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nỗi, nó kết 
thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, 
nó nhắn chìm tất cả bè lũ bán nước và lũ cướp nước”!. Sức mạnh thời đại bao 
gồm trước hết là những xu thế lớn, tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh 
tế, khoa học công nghệ... cùng những lực lượng quyết định chiều hướng của hoà 
bình, dân chủ, bình đăng và thịnh vượng của các quốc gia. Cách mạng Tháng 
Mười mở ra thời đại mới, tạo điều kiện để sẵn cách mạng Việt Nam vào dòng 
chảy chung của nhân loại. 

Hồ Chí Minh đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc kết hợp yếu tô sức 
mạnh dân tộc với sự giúp đỡ, ủng hộ từ bên ngoài. Người nói: “Không có một sức 
mạnh thống nhất của cả nước, không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của bên ngoài, công 
cuộc vận động giải phóng khó mà thành công được”2. Hồ Chí Minh đặt vấn đề sau 
khi giành chính quyền phải tranh thủ hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài kê 
cả của Pháp để xây dựng và phát triển đất nước. Cuối năm 1946, Hồ Chủ tịch gửi 
thư cho người đứng đầu các nước Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mỹ và Liên hợp 
quốc nêu rõ Việt Nam thực hiện “chính sách mở cửa và hợp tác” và mời các nhà 
đầu tư công nghệ nước ngoài vào kinh doanh tại Việt Nam. Ngày 22/6/1947, trả 
lời nhà báo nước ngoài, Người bày tỏ hoan nghênh tư bản Pháp và tư bản các nước 
cộng tác thật thà với Việt Nam. 

Kết hợp sức mạnh dân tộc và thời đại là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của ngoại giao 
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. 

Năm là coi trọng và ứng xử khôn khéo với các nước lớn 

Nước lớn đóng vai trò quan trọng trong nên chính trị thế giới. Do vị trí địa 
chiến lược của nước ta, nên luôn có sự chú ý của các cường quốc. Theo Hồ Chí 
Minh, đời sống và xã hội hiện nay phụ thuộc trước hết vào những trung tâm công 
nghiệp lớn mạnh và Người nhân mạnh: “Hòa bình thế giới thực hiện được hay 
không là do nước lớn”.Trong quan hệ với nước lớn, Người lưu ý việc ứng xử “dàn 
xếp cho đại sự thành tiểu sự và tiêu sự thành vô sự”. Đặc biệt, Bác đã dặn dò Bộ 
trưởng Xuân Thủy, Trưởng Đoản đàm phán của VNDCCH trước khi lên đường 
sang Paris, Bác nói: “Mỹ là nước lớn đứng đầu thế giới tư bản, buộc đàm phán, 
thương lượng là thất bại rồi, vì thế Bác yêu cầu không được làm Mỹ mất mặt. Phải 


! Hồ Chí Minh: Toàn tập: Sđd, t. 7, tr. 38. 
? Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t.3, tr. 480. 
3 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 8, tr. 475. 
- 133- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tế nhị, khôn khéo, lúc cương, lúc nhu thì mới gọi là đàm phán hòa bình, mới đạt 
kết quả...Chiến tranh sẽ còn kéo dài, đàm phán phải kiên trì, không được nóng 


5Ì 


ruột”!.. Người khăng định: sẵn sàng “trải thảm đỏ” hay nối “nhịp cầu vàng"? để 
Mỹ rút quân về nước. Năm 1968 khi Bác đi nước ngoài, có chủ trương dong giặc 
lái Mỹ bị bắt diễu các dường phố Hà Nội để cảnh cáo Mỹ. Khi về Bác đã phê phán 
gay gắt chủ trương này, gọi đó là việc làm “dại dột” sẽ không được dư luận thế 
giới ủng hộ 3. Trường hợp các nước lớn vi phạm độc lập chủ quyền của chúng ta, 
nhân dân Việt Nam kiên quyết đứng lên chống xâm lược như đối với thực dân 
Pháp và đế quốc Mỹ. 

Sáu là, Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng các nước láng giềng 

Người ta có thê thay đổi bạn thù, song không ai thay đổi được láng gièng. 
Các nước láng giềng liên quan chặt chẽ đối với an ninh và phát triển của mọi 
quốc gia. Quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu bền với láng giềng là quy luật của mối 
quan hệ địa chính trị quốc tế. Đó cũng là truyền thống “Bán anh em xa mua láng 
giềng gần” của cha ông ta. Trong quan hệ với các nước láng giềng, thì quan hệ 
với Trung Quốc chiếm vị trí trung tâm trong những mối quan tâm đối ngoại của 
Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã kiên trì hòa hoãn, lôi kéo, phân hoá tránh đối đầu 
và tránh xung đột với Tưởng. Hồ Chí Minh đã có công hiến to lớn tạo dựng quan 
hệ Việt - Trung mới. 

Với Lào và Cămpuchia: Việt Nam, Lào, Cămpuchia cùng năm trên bán đảo 
Đông Dương, có chung số phận, cùng chung kẻ thù, có ý nghĩa chiến lược đối với 
an ninh và phát triển của mỗi nước. Hội nghị cán bộ về công tác giúp đỡ Lào, 
Cămpuchia (2/1949) đề ra bốn phương châm: ï) Không đứng trên lợi ích của Việt 
Nam mà làm công tác Lào, Miên; ii) Nắm chắc nguyên tắc dân tộc tự quyết do 
Lào, Miên tự quyết định lấy; iii) Không đem chủ trương, chính sách và nguyên tắc 
của Việt Nam ứng dụng vào Lào, Miên như lắp máy; iv) Cần giúp đỡ Lào, Miên 
để bạn tự làm lấy!?. Đó chính là chỉ đạo của Bác trong quan hệ với Lào, Cămpuchia. 

Hồ Chí Minh cũng dành quan tâm lớn cho quan hệ với các nước Đông Nam 
Á khác như Thái Lan, Miến Điện, Inđônêxia... Năm 1947, trong thư gửi kiều bảo 
ta ở Thái Lan, Hồ Chủ tịch đã dẫn câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. 


! Hồi ký Nguyễn Minh Vỹ: Tuần báo Quốc tế, số 20, tháng 5 /1995. 

? Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.14, tr. 450. 

3 Hoàng Tùng: Những kỷ niệm về Bác Hồ, trong sách Ban Nghiên cứu lịch sử ngoại giao: Một số tài liệu tham khảo 

về Hồ Chí Minh, Hà Nội-2008, tr. 13. 

* Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng 
lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội-1996, tr. 389. 


vi 3£ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Bấy là, ngoại giao là một mặt trận. Ngoại giao có vị trí và vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ củng cô độc lập dân tộc, phát triển đất nước và phát huy ảnh 
hưỏng quốc tế. Ngoại giao có quan hệ chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, với kinh 
tế, văn hoá. Ngoại giao truyền thống ra đời và phát triển cùng Nhà nước từ Văn 
Lang-Âu Lạc đến Đại Việt. Ngoại giao của ông cha có vai trò hết sức quan trọng 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời bình, với chính sách ngoại 
giao mềm dẻo, khôn khéo “trong xưng đế, ngoài xưng vương” với thiên triều và 
chính sách ngoại giao linh hoạt, kiên quyết với các nước láng giềng phía Nam, ông 
cha ta đã giữ gìn độc lập tự chủ, biên cương quốc gia, mở rộng lãnh thô, phát triển 
đất nước. Trong thời chiến, ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận quân sự 
vừa đánh vừa đàm, tiễn hành ngoại giao tâm công, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn góp 
phần đánh thắng kẻ thù kết thúc chiến tranh, giải quyết hậu quả, nhanh chóng bình 
thường hoá quan hệ 

Sau Cách mạng Tháng Tám và trong kháng chiến chống Pháp, Hồ Chí Minh 
và Đảng xác định: “Sau vấn đề phòng thủ, ngoại giao là một vẫn đề cần yếu cho 
một nước độc lập”!. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã 
khăng định "Tiến công ngoại giao là một mặt trận quan trọng có ý nghĩa chiến 
lược... "2, 

Sức mạnh của ngoại giao tùy thuộc vào nội lực quốc gia. Hồ Chí Minh viết: 
“Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to tiếng mới lớn”. 
Đảng xác định: “.. .muốn ngoại giao được thắng lợi là phải biểu dương thực lực” 
. Hỗ Chí Minh nhận xét: “...đánh thăng lợi thì ngoại giao thắng nhiều. Không cứ 
gì ở ta mà ở nước nảo cũng vậy. Có nhiên ngoại giao là rất quan trọng nhưng cái 
chính là mình phải đánh thắng”Š. Ngược lại, thăng lợi ngoại giao tác động đến 
chiến trường; ngoại giao có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội. 
Tháng 11-1945, Hồ Chí Minh nhắn mạnh: “Ngoại giao và kinh tế có ảnh hưởng 
lẫn nhau. Nếu mình có một chương trình về kinh tế có lợi cho người ngoại quốc, 
họ có thê giúp mình” 5. 


! Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội-2000, t.8, tr. 290. 
? Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập (Nghị quyết của BCT số 1§8-NQ/TW ngày 10/5/1969 về tình 
hình và nhiệm vụ) Nxb. CTQG, Hà Nội-2004, t. 30, tr.134 
3 Hồ Chí Minh: Toản tập, Sđd, t, 4, tr.147. 
* Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, t.§, tr. 27. 
5 Bộ Ngoại giao: Bác Hồ và hoạt động ngoại giao..., Sảd, tr. 72. 
5 Hồ Chí Minh: Biền niên tiểu sử, Nxb. CTQG, Hà Nội-2016, t3, tr.72. 
-135- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Cũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hồ Chí Minh còn nhấn 
mạnh việc phối hợp ngoại giao của VNDCCH và ngoại giao Mặt trận, “tuy hai là 
một, tuy một là hai”. Vận dụng tư tưởng ngoại giao là một mặt trận, Đảng ta chủ 
trương xây dưng nên ngoại giao toàn diện, hiện đại gồm đối ngoại Đảng, ngoại 
giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. 

Ngoài các tư tưởng trên, Người còn đề lại những quan điểm rất sâu sắc về 
thêm bạn, thù về bảo vệ chủ quyền biển đảo, và văn hóa hòa bình... 

2. Phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh 

Phương pháp là “toàn bộ những cách thức, với tính chất là một hệ thống các 
nguyên tắc xuất phát từ các quy luật tồn tại và vận động của đối tượng, khách thê 
đã được nhận thức, để định hướng và điều chỉnh hoạt động nhận thức cũng như 
hoạt động thực tiễn của con người, nhằm tác động vào đối tượng, khách thê để 
thực hiện mục đích đã định”!. Hồ Chí Minh nhắn mạnh các phương pháp sau đây: 

Một là, dự báo thời cơ và năm bắt, tạo thời cơ 

Thời cơ là khái niệm phổ biến được bàn tới trong nhiều ngành khoa học: quân 
sự, chính trị, kinh tế, ngoại giao... Đó là thời điểm hội tụ toàn diện các yếu tố 
khách quan, chủ quan, cả không gian, thời gian, cả thế và lực, cả bên trong và bên 
ngoải, để có thê hành động đột phá tạo ra những bước ngoặt lớn hay mở ra vận hội 
lớn đi đến thắng lợi. Hay nói cách khác như ông cha ta đúc kết “thiên thời, địa lợi, 
nhân hòa”. 

Khoa học chính trị, chính trị đối ngoại (ngoại giao) vừa là khoa học vừa là 
nghệ thuật. Người có những tiên đoán tài tình các bước phát triển của cách mạng 
Việt Nam và thế giới; tận dụng được các cơ hội đưa cách mạng tiễn lên. 

Hồ Chí Minh là người đi đầu trong dự báo sớm về khả năng bùng nỗ cách 
mạng ở châu Á- Thái Bình Dương; phán đoán đúng nguy cơ Chiến tranh thế giới 
lần thứ hai bùng nổ và khái quát khá chuẩn xác quy mô, chiều hướng phát triển 
cũng như những bước ngoặt và những hệ quả to lớn của chiến tranh thế giới đối 
với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Khi nước Pháp thua trận, từ Pác Bó (6-6- 
1941), Người đã đưa ra nhận định: “Nay cơ hội giải phóng đến rồi, đế quốc Pháp 
bên Âu đã không thê tự cứu, càng không thể cứu bọn thống trị Pháp ở ta”?. Tháng 
2-1942, trong bài Diễn ca lịch sử nước nhà, Hồ Chí Minh khăng định:“Việt Nam 
độc lập: 1945”. Tháng 10-1944, Người cho rằng phe xâm lược gần đến ngày bị 


! GS Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên): Phương pháp và phong cách Hỗ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội- 1997, tr.24-25. 
2 Hề Chí Minh: Toản đập, Sđd, t. 3, tr. 230. 
- 136 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tiêu diệt. Cơ hội cho dân tộc ta giải phóng chỉ trong một năm hoặc một năm rưỡi 
nữa. Thời gian rất gấp ta phải làm nhanh. Cách mạng Tháng Tám nỗ ra và giành 
thắng lợi trên toàn quốc về cơ bản diễn ra như kịch bản về thời cơ cách mạng mà 
Hồ Chí Minh đã soạn thảo 4 năm về trước, với sự bố trí sắp xếp của Đảng và Mặt 
trận Việt Minh. Người cũng dự báo kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhất định 
thắng lợi... 

Ngoài dự báo đúng, song quan trọng hơn là chuẩn bị tốt đề đón thời cơ. 

Hai là, ngoại giao tâm công 

Ngoại giao tâm công là một trong các phương pháp ngoại giao cô truyền của 
dân tộc đã được Hồ Chí Minh vận dụng một cách tài tình, khéo léo. Ngoại giao 
tâm công là đánh vào lòng người, chinh phục trái tim khối óc, mối thiện cảm của 
người, bằng chính nghĩa, lẽ phải, đạo lý, hoặc bằng những cách thức, cách biểu đạt 
có hướng đích. Cũng là “đánh bằng tắm lòng”. 

Cơ sở của tâm công là bản tính hướng thiện của mỗi con người và sự chia sẻ 
các giá trị chung của nhân loại tiến bộ. Hồ Chí Minh nhắn mạnh: “Tuy phong tục 
mỗi dân mỗi khác, nhưng có một điều thì dân nào cũng giống nhau. Ấy là dân nào 
cũng ưa sự lành và ghét sự đữ”!.. Đôi với Hồ Chí Minh, ngoại giao tâm công là: 

Với các bạn bè quốc tế, láng giềng, Hồ Chí Minh thể hiện tình cảm chân 
thành “vừa là đồng chí, vừa là anh em” trên tinh thần trong sáng, thủy chung, phát 
huy đoàn kết, hữu nghị, hợp tác. Bác làm thơ khi tiễn Vua Lào thăm chính thức 
Việt Nam; khi thăm Ấn Độ, Hồ Chí Minh đem từ Hà Nội sang một cây đại để 
trồng tại nơi kỷ niệm Thánh Gandhi; đưa vòng hoa để tưởng niệm cụ thân sinh ra 
đương kim Thủ tướng Ấn Độ Nêu... 

Với đối phương, Hồ Chí Minh đấu tranh lý lẽ, đề cao chính nghĩa, lẽ phải, 
thức tỉnh lương tâm, đồng thời tỏ rõ lòng mong muốn hòa bình, hợp tác cùng có 
lợi, quan tâm đến lợi ích chính đáng của nước đối phương về kinh tế, văn hóa. Bác 
căn dặn: “Đối với người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cần 
thận, nhưng phải đối đãi với họ cho khoan hồng... Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập 
tự do, chứ không vì tư thù, tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân 
tộc văn minh””, 

Ngoài ra, có vô vàn những câu chuyên về sự quan tâm chu đáo, chân thành 
của Hồ Chí Minh, gây xúc động cho khách nước ngoài, như đưa mũ lông của mình 


! Hồ Chí Minh: 7oàn zập, Sđd, t. 4, tr.397. 
? Hồ Chí Minh: 7oản ráp, Sđd, t. 4, tr. 29-30. 
- 137- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đang đội cho Phó Chủ tịch Trung Quốc Tống Khánh Linh giữa trời tuyết rơi mùa 
Đông: cởi khăn của mình quảng vào cô một bạn Đức thăm Việt Nam bị ho; tặng 
hoa hồng cho khách nữ; cởi áo khoác cho một tù binh Pháp đang lạnh run giữa thời 
tiết mùa Đông Việt Nam... Ngoại giao tâm công Hồ Chí Minh đã tăng sức mạnh 
tiễn công của ngoại giao Việt Nam. 

Ba là, “Dĩ bất biến ứng vạn biến” 

Trong đời sống chính trị thường có những thay đồi hết sức nhanh chóng, thậm 
chí trong khoảnh khắc. Chính vì vậy, mà càng cần phải có những ứng biến mau lẹ, 
chuẩn xác. Ngày 31-5-1946, trước khi lên đường thăm nước Pháp, Bác đã nói với 
Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng: “Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó 
phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở Cụ cùng anh em giải quyết cho. 
Mong Cụ “dĩ bất biến, ứng vạn biến””!. 

“Dĩ bất biến” có nghĩa là luôn luôn kiên định mục tiêu chiến lược, bảo vệ lợi 
ích lớn của dân tộc, trung thành với lý tưởng cách mạng: Độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sợi chỉ 
đỏ xuyên xuốt toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam, đòi hỏi sự vận dụng linh 
hoạt, phù hợp yêu cầu của tình hình qua từng giai đoạn. Còn “ứng vạn biến” có 
nghĩa là tuỳ thời thế, đối tượng mà có cách ứng phó, giải quyết vấn đề tinh tế, linh 
hoạt và có hiệu quả. 

Đây là một nguyên tắc phổ biến và có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đấu 
tranh ngoại giao đặc biệt là đối với Việt Nam, một nước nhỏ mà thường phải đối 
phó với đối thủ lớn trong bối cảnh quốc tế phức tạp. 

Bồn là, nhân nhượng có nguyên tắc 

Trong đấu tranh ngoại giao, “Dĩ bắt biến, ứng vạn biến”, gắn chặt với thoả 
hiệp, nhân nhượng. Nhân nhượng và thoả hiệp phải trên cơ sở nguyên tắc và có đi 
có lại. Đây cũng là một trong các phương pháp ngoại giao của Hồ Chí Minh. Hồ 
Chí Minh đã thực hiện chính sách Câu Tiễn đối với Tưởng và Hiệp định sơ bộ 
Việt - Pháp (6/3/1946), mẫu mực nhân nhượng có nguyên tắc. Chúng ta phải nhận 
nhượng rất nhiều với Tưởng, đặc biệt phải chia sẻ quyền lực chính trị, song không 
làm thay đôi bản chất chính quyền cách mạng; với thực dân Pháp chấp nhận Việt 
Nam chỉ là quốc gía tự do, 15 nghìn quân Pháp ra Bắc, trưng cầu dân ý ở Nam Bộ, 
song đều có nguyên tắc. 

Năm là, lợi dụng mâu thuẫn đối phương, thêm bạn bớt thủ 


! Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Sảd, t.3, tr. 197. 
- 138§- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ đối phương là một vẫn đề có ý nghĩa 
chiến lược của cách mạng, đặt biệt là trong hoàn cảnh phải đấu tranh với đối thủ 
mạnh hơn. Lênin nói: “Chỉ có thể thắng một kẻ địch mạnh hơn bằng một sự nỗ 
lực hết sức lớn, và với điều kiện bắt buộc là phải lợi dụng một cách hết sức tỷ mỷ, 
hết sức chăm chú, hết sức cân thận, hết sức khôn khéo bất cứ một “rạn nứt” bé nhỏ 
nhất nào giữa kẻ thù, bất cứ những mâu thuẫn bé nhỏ nhất nào về lợi ích giữa giai 
cấp tư sản của từng nước, cũng như phải lợi dụng mọi khả năng dù bé nhỏ nhất để 
có được một bạn đồng minh mạnh về số lượng, dù đó là bạn đồng minh tạm thời, 
bắp bênh, có điều kiện, ít chắc chắn và ít tin cậy... Người nào, trong một thời gian 
khá dài và trong những tình hình chính trị khác khác nhau, mà không chứng tỏ 
được trong thực tiễn rằng mình biết ứng dụng chân lý ấy vào thực tế thì người đó 
cũng chưa biết cách giúp đỡ giai cấp cách mạng trong cuộc đấu tranh của họ để 
giải phóng toàn thê nhân loại khỏi tay bọn bóc lột”!. 

Hồ Chí Minh và Đảng đã lợi dụng thời cơ khi phe phát xít, nhất là Nhật đầu 
hàng Đồng minh và Nhật- Pháp bắn nhau để làm Cách mạng Tháng Tám. Người 
lợi dụng sự khác nhau trong quan điểm giải quyết vấn đề Đông Dương để tranh 
thủ Mỹ có lợi cho cách mạng. Hồ Chí Minh đã khôn khéo lợi dụng mâu thuẫn 
giữa Pháp và Tưởng cùng mâu thuẫn trong nộ bộ Tưởng, nội bộ Pháp giai 
đoạn1945-1946, góp phân bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ, lợi 
ích cao nhất của nhân dân ta lúc đó. 

Sau là, phối hợp quân sự, chính trị và ngoại giao 

Nghị quyết 13/TW (1/1967) viết: “Đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị 
ở Miền Nam là nhân tố chủ yếu quyết định giành thắng lợi trên chiến trường, làm 
cơ sở cho thăng lợi trên mặt trận ngoại giao. Chúng ta chỉ có thể giành được trên 
bàn hội nghị những cái mà chúng ta giành được trên chiến trường. Tuy nhiên, đầu 
tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần phán ánh cuộc đấu tranh trên chiến trường, 
mà trong tình hình quốc tế hiện nay, với tính chất cuộc đấu tranh giữa ta và địch, 
đấu tranh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động”?. 

Chúng ta kết hợp rất khéo léo, tài tình giữa chiến trường và đàm phán ngoại 
giao. Đánh thúc đây đàm, đàm bó chân, bó tay địch trên chiến trường, củng cố 
thắng lợi quân sự và kết thúc cuộc chiến. Trong những năm 1965-1966, Mỹ đưa ra 
rất nhiều đề nghị hòa bình, song chỉ sau thắng lợi phản công hai mùa khô năm 


!VI.Lênin: Toản iập, Sảd, t. 41, tr.69. 
? Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sảd, 28, tr. 174. 
- 139- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


1965-1966 và 1966-1967, chiến lược tìm diệt của Mỹ, cũng như chiến tranh phá 
hoại Miền Bắc thất bại một bước, chúng ta mới quyết định mở mặt trận ngoại giao, 
kết hợp đánh, đàm. Cũng chỉ sau tổng tắn công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968, Mỹ 
mới mới chịu chấm dứt ném bom và ngồi vào thương lượng. Năm 1971, Mỹ thúc 
ép ta chuyền sang đàm phán thực chất, chúng ta không bị động theo đối phương 
mà chỉ sau chiến thắng Xuân- Hè (1972) đánh địch trên khắp các mặt trận từ Bình 
Trị Thiên đến đồng bằng sông Cửu Long, giải phóng nhiều vùng rộng lớn, tạo chỗ 
đứng cho chủ lực trở về, chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ bị thất bại 
nghiêm trọng, phong trào đấu tranh ở đô thị lên cao, so sánh lực lương thay đổi 
lớn, chúng ta mới quyết định chuyền sang đàm phán thực chất. Đập tan chiến dịch 
ném bom B.52 cuôi năm 1972 trên bàu trời Hà Nội, chúng ta đã buộc Mỹ ký hiệp 
định Paris theo điều kiện của ta. 

Bấy là, biết giành thắng lợi từng bước 

Đây là một nghệ thuật xuất phát từ thực tiễn Việt Nam. Việt Nam luôn phái 
chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn nhiều lần, cho nên muốn thắng phải biết giành 
thắng lợi từng bước. Giành thắng lợi từng bước song, luôn hướng tới mục tiêu cuối 
cùng. Đấu tranh ngoại giao của chúng ta đều theo phương sách này. Nếu Hiệp 
định Sơ bộ (6/3/1946), Việt Nam chỉ được công nhận là quốc gia tự do, có chính 
phủ, quân đội, tài chính riêng, thành viên Liên bang Đông Dương. Đến Hiệp định 
Giơnevơ 1954 về Đông Dương, Pháp và các nước phải công nhận các quyền dân 
tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, Lào, Cămpuchia và Miền Bắc nước ta được 
giải phóng, là hậu phương lớn cho cách mạng dân tộc dân chủ ở Miền Nam. Đến 
Hiệp định Paris(1973), Điều 1 viết: “Hoa Kỳ tôn trọng độc lập, chủ quyên, thông 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam như Hiệp định Giơnevơ năm 1954 
về Đông Dương đã công nhận”!. Ngoai ra, Hoa Kỳ còn phải công nhận Nam Việt 
Nam có hai chính quyền, hai vùng kiểm soát, ba lực lượng chính trị. Ngày 
30/4/1975, cả nước thông nhất, non sông thu về một mới. 

3. Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh 

Nghệ thuật dùng để biểu đạt một hành động điêu luyện, hoàn thiện, hoàn mỹ, 
khéo léo tinh tế. Có ba yếu tố cơ bản cho việc hình thành nghệ thuật trong hoạt 
động của con người là uyên bác, tài năng bẩm sinh và sự khổ luyện. Ngoại giao là 
một hoạt động chính trị - xã hội, là khoa học và nghệ thuật. Đó là nghệ thuật của 


! Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ỏ Việt Nam, sách Bộ Ngoại giao: Cuộc đàm phán lịch sử, Nxb. 
CTQG, Hà Nội-2009, Phụ lục II. 
- 140 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


những khả năng, nghệ thuật ứng xử, nghệ thuật đàm phán... Nghệ thuật ngoại g1ao 
thê hiện tập trung ở phương pháp và phong cách vận dụng chiến lược, sách lược 
đối ngoại một cách nhạy bén, uyễn chuyên và sáng tạo, đạt được hiệu quả có lợi 
nhất và cao nhất có thê có trên cơ sở tương quan lực lượng và điều kiện cụ thể tại 
những thời điểm lịch sử nhất định, đặt biệt là trong những tình thế hiểm nghèo. 

Nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh là tài năng trong hoạt động đối ngoại 
nhằm biến những điều khó có thể hoặc không thể đối với người khác thành hiện 
thực, trong đó có việc biến “nguy' thành “an', biến “đại sự? thành “tiểu sự và biễn 
“tiểu sự” thành “vô sự”; là sự khéo léo, uyên chuyên trong ngoại giao tâm công; 
trong dự báo thời cơ, đặc biệt là tận dụng thời cơ, tạo thời cơ; trong “dĩ bất biến 
ứng vạn biến”, và nhân nhượng thoả hiệp có nguyên tắc; trong lợi dụng mâu thuẫn 
đối phương để thêm bạn bớt thù tăng cường lực lượng của mình; trong ứng xử 
ngoại giao, trong trả lời lòi phỏng vấn báo chí... Như vậy, tất cả các phương pháp 
ngoại giao Hồ Chí Minh đều đã trở thành nghệ thuật. 

Đặc biệt ứng xử ngoại giao là nghệ thuật rất đặc sắc của Hồ Chí Minh. 
Tác giả Vũ Dương Huân, giới thiệu 15 câu chuyện về nghệ thuật ứng xử của 
Hồ Chí Minh!. 

Xin được nêu ứng xử với các tướng của Tưởng trong giai đoạn 1945-1946. 

Ngày 10/9/1945, Tướng Tiêu Văn đến Hà Nội, ngày 14/10/1945, Tướng Lư 

Hán, rồi Tướng Chu Phúc Thành, Tổng tham mưu trưởng Hà Úng Khâm với mục 
tiêu “diệt cộng cằm Hồ” để dựng lên Chính phủ tay sai. Người nói tiếng Tầu “kiêu 
cách Vân Nam” với Tướng Lư Hán; “kiểu cách Lưỡng Quảng” với Tướng Tiêu 
Văn; “kiểu cách Bắc Kinh” với Tướng Hà Ứng Khâm... Tiêu Văn đã từng biết Hồ 
Chí Minh từ lúc Người ở trong các nhà tù Quảng Tây và thán phục tầm hiểu biết 
uyên thâm quảng bác Đông Tây, Kim, Cổ của Người. Nhưng Tiêu Văn ngạc nhiên 
sao Người biết ông gốc Quảng Đông, cấp bặc, chức vụ trong quân ngũ. Còn với 
lần gặp đầu tiên ngày 16/9/1945, Lư Hán gần như bối rối khi Người nói về nét đẹp 
y phục, phong tục, tập quán của bộ tộc Lôlô và những kỷ niệm đã từng được chung 
sống với người Lôlô Vân Nam. Tướng Lư Hán liền nói: Thưa Chủ tịch, bản nhân 
là bộ tộc Lôlô. Hồ Chủ tịch hé mở tiếp: Tôi cũng đã có dịp quen biết tướng Long 
Vân trước ngày Tướng Long Vân nhậm chức Thống đốc Vân Nam và tướng Long 
Văn có quan hệ họ hàng với tướng quân ? Tướng Lư Hán gần như bị động, ông 
đứng dậy năng ly Mai Đào: “Thưa Chủ tịch Hồ Chí Minh.. thật hạnh ngộ....hạnh 


! GS TS Vũ Dương Huân: 7 tưởng đối ngoại /ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội- 2022, tr. 230-249. 
-141- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ngộ. Chủ tịch thật là thông quyền đạt biến. Thống đốc Long Vân là em của thân 
mẫu bản nhân”. Tướng Lư Hán hai tay cầm chặt tay Bác Hồ: “Ngộ ngã lương 
bằng... Ngộ ngã lương bằng...” Và ông ta tiễn Hồ Chủ tịch ra tận xe và đứng đợi 
cho xe chuyền bánh đưa tay vẫy chào theo mới quay trở vào. 

Từ phút ban đầu cho suốt cả cuộc hội kiến Tướng Lư Hán mất chủ động, 
ông ứng đáp theo Bác không còn hạch sách kiểu nước lớn, giọng kể cả như trước 
và Tướng Lư Hán tỏ ra kính phục sự thông tuệ, lịch thiệp của Bác bằng cử chỉ 
đứng dậy. Bác nhận xét: nhiều người đồn đại Lư Hán là tướng rợ Lôlô, quân phiệt. 
Khi thấy Bác biết rõ quan hệ giữa Tướng Lư Hán và Tướng Long Vân, Thống đốc 
Long Vân ngộ nạn. Tướng Lư Hán bày tỏ: cả hai chúng ta ngộ biến. Sức mạnh của 
Thống đốc Long Vân là dựa vào thế lực của Tướng Lư Hán. Tướng Lư Hán bị 
điều sang Việt Nam là kế sach triệt hạ thế lực của Tướng Long Vân, Tướng Lư 
Hán đã phải thốt lên: “Ngộ ngã lương bằng” coi chúng ta là bạn tốt. Chứ không 
thế là “Diệt cộng cầm Hồ”. 

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhận xét: “Hồ Chí Minh là bậc thầy trong 
việc năm vững quy luật cách mạng, nắm vững thời và thế, biết cách tạo thời và thé, 
từ đó mà phần đấu giành thăng lợi từng bước, từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, biết 
tiễn, biết thoái, có lúc thoái một bước để tiến hai bước, luôn nắm vững mục tiêu 
từng lúc, kiên trì phẫn đấu, tập trung lực lượng đạt tới mục tiêu đó”!. 

4. Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh 

Theo nghĩa rộng, “phong cách là lề lối, cung cách, cách thức, phong thái, 
phong độ và phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định của một người hay một lớp 
người, được thể hiện trong tất cả các mặt hoạt động như lao động, học tập, sinh 
hoạt, ứng xử, diễn đạt... tạo nên những giá trị, những nét riêng biệt của chủ thể 
đó” ?. Phong cách người cách mạng liên quan mật thiết với tư tưởng, đường lối và 
phương pháp cách mạng. Tư tưởng, đường lối có tính chất quyết định, còn phương 
pháp là những cách thức có tính nguyên tắc để đưa đường lỗi vào cuộc sống. 
Phương pháp dù chung hay riêng chỉ được thông qua hoạt động cụ thể với những 
trình độ, khí chất và phong cách khác nhau. 

Ngoại giao vừa là khoa học vừa là chính trị. Ngoại giao muốn đạt mục đích 
đề ra phải có phương pháp và nghệ thuật, qua đó tạo nên phong cách. Phong cách 
ngoại giao Hồ Chí Minh là “lề lỗi, cung cách, cách thức, phong thái, phong độ và 


! Phạm Văn Đồng: Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hỗ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội- 1998, tr.33. 
2? GS Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên): Phương pháp và phong cách Hỗ Chí Minh..., Sđd, tr. 154. 
- 142 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


phẩm cách đã trở thành nền nếp ổn định” của Người trong công tác ngoại giao. 
Phong cách ngoại giao của Người liên quan chặt chẽ đến tư tưởng của Người về 
đối ngoại, phương pháp và nghệ thuật ngoại giao. Tư tưởng đối ngoại chỉ đạo hành 
động còn phong cách, phương pháp và nghệ thuật biến tư tưởng đường lỗi chính 
sách đối ngoại thành hiện thực và hiệu quả. Phong cách ngoại g1ao Hồ Chí Minh 
có cac đặc trưng sau đây: 

Một là, tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo 

Đây là nét độc đáo trong phong cách tư duy Hồ Chí Minh; là cơ sở cho 
việc hình thành những luận điểm đặc sắc mang dấu ấn Hồ Chí Minh, tạo nên sự 
khác biệt giữa Hồ Chí Minh với nhiều nhà tư tưởng, tiền bối và đương thời. Độc 
lập là không phụ thuộc, không bắt chước, không theo đuôi, giáo điều, tránh 
đường mòn và tự mình phải luôn tìm tòi, suy nghĩ. Tự chủ là tự mình làm chủ 
suy nghĩ, làm chủ bản thân và công việc của mình. Sáng tạo là vận dụng đúng 
quy luật chung cho phù hợp với cái riêng, cái đặc thù; sẵn sàng từ bỏ những cái 
cũ, lạc hậu, tìm tòi, đề xuất những cái mới để có thể trả lời được những đòi hỏi 
của thực tiễn đặt ra. 

Nhờ tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, Hồ Chí Minh đã phát hiện ra quy 
luật của cách mạng Việt Nam, dựa trên các quy luật phát triển chung. Người đã 
phát hiện nhiều luận điểm rất mới, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Người soạn thảo được thông qua tại Hội 
nghị thành lập Đảng đã trở thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương 
lĩnh đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, chủ trương tập hợp, đoàn kết 
lực lượng cách mạng cả nước cũng như giải quyết vấn đề độc lập dân tộc của Việt 
Nam, hoản toàn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, xu thế phát 
triển của thời đại, thể hiện tầm nhìn vượt thời gian. Về lĩnh vực đối ngoại, Người 
cũng có quan rất khoa học về chủ thể chính của quan hệ quốc tế, là quốc gia - 
dân tộc, không phải là các giai cấp, về bản chất quan hệ quốc không hắn chỉ là 
đấu tranh môt mất một còn giữa CNXH và CNTB theo quan điểm của Chủ ngĩa 
Mác -Lênin. Người có quan điểm mới về lợi ích quôc gia -dân tộc, coi trọng các 
nước lớn, nước láng giềng, ngoại giao là mặt trận... 

Cơ sở để Hồ Chí Minh có tư duy độc lập tự chủ sáng tạo vì Người đều lấy 
thực tế Việt Nam làm điểm xuất phát; Bác cũng không ngừng học tập, nghiên cứu 
lý thuyết và thực tiễn trong và ngoài nước; và quá trình hoạt động thực tiễn sinh 


»iá 3š 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


động, phong phú, với nhiều vị trí công tác, thăng trầm trong quá trình hoạt động 
cách mạng. 

Hai là, trong đấu tranh ngoại giao Hồ Chí Minh rất cứng rắn, kiên định về 
các vấn đề chiến lược, các vấn đề nguyên tắc, lợi ích sống còn của quốc gia- dân 
tộc, song rât linh hoạt mềm dẻo về sách lược. Ứng xử với Pháp, Tưởng những năm 
1945-1946 là ví dụ nổi bật của phong cách này của Hồ Chí Minh. Với danh nghĩa 
quân Đồng minh, Tưởng vào miền Bắc Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật, 
cho nên Hỗ Chí Minh và Đảng ta rất mềm dẻo, nhân nhượng thoả hiệp với Tưởng 
nhiều vấn đề như chấp nhận tiêu tiền quan kim mất giá, cung cấp lượng thực cho 
quân đội Tưởng ở Việt Nam, cho phép tay sai Tưởng có 70 ghế trong Quốc hội 
khoá I không qua bầu cử và tham gia chính phủ liên hiệp với nhiều bộ quan trọng. 
Song Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng kiên quyết không để Tưởng can thiệp sâu 
vào chính quyền, không cho phép Tương đặt có vẫn quân sự trong Bộ Quốc phòng, 
giữ vững bản chất chính quyền và thế hợp pháp của chính quyền cách mạng, tập 
trung sức chống Pháp tái xâm lược ở miền Nam. 

Trong đấu tranh với thực dân Pháp, Người rất kiên quyết giữ vững quan 
điểm, lập trường về những vấn đề cốt tử của quốc gia như độc lập, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ, quyết không đôi chác, nhân nhượng. Trước sau như một, Người 
đòi Pháp công nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. 
Đồng thời, Người rất linh hoạt, mềm đẻo trong đấu tranh với Pháp, sẵn sàng nhân 
nhượng, thoả hiệp với Pháp về những nội dung có thể thoả hiệp được. Khi đàm 
phán về Hiệp định Sơ bộ với Pháp, chính vì Người linh hoạt dùng từ Việt Nam là 
“nước tự do” có quân đội, chính phủ riêng, tài chính riêng... thay cho từ “độc lập”, 
nhân nhượng cho Pháp nhiều lợi ích kinh tế, văn hoá, chấp nhận tham gia Liên 
bang Đông Dương... mà ký được Hiệp định Sơ bộ trong bối cảnh cực kỳ cấp bách. 

Đối với Hồ Chí Minh, cứng rắn về nguyên tắc và mềm dẻo về sách lược, 
song cứng rắn và mềm dẻo đều có “độ”. Xác định điểm “dừng” của những nhân 
nhượng là nghệ thuật ngoại giao. Về điểm “dừng” ký Hiệp định Sơ bộ, Trung ương 
Đảng phân tích: “Vấn đề lúc này, không phải muốn hay không muốn đánh. Vấn 
đề là biết mình, biết người, nhận một cách khách quan các điều kiện lời lãi trong 
nước và ngoài nước mà chủ trương cho đúng”!. 

Ba là, Hồ Chí Minh rất quyết đoán, không do dự trong việc thông qua các 
quyết định, nhất là vào những thời điểm bước ngoặt quan trọng. Những ngày cuối 


! Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sảd, t. 8, tr. 43-44. 
z14ã+ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tháng 8/1945, mặc dù ốm mệt, song Người chỉ thị: phải quyết tâm giành cho được 
độc lập dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn. Theo nhận thức của Người, thời 
cơ đã chín muỗi và nếu để muộn, quân Đồng minh vào Việt Nam, cách mạng sẽ 
khó thành công. Trong tình thế hiểm nghèo, trước sức ép của quân Tưởng, và ý 
kiến nội bộ rất khác nhau. Người quyết định “giả tán” Đảng để có thê lập chính 
phu liên minh với tay sai của Tưởng. Đàm phán Việt-Pháp thất bại, Người quyết 
định ký Tạm ước 14/9/1946 với Pháp, dù phải nhân nhượng nhiều hơn. ... 

Bồn là, chủ động tiến công, nhiều sáng kiến cũng là phong cách ngoại giao 
Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ và Đảng đã rất khẩn 
trương tô chức Đại hội Quốc dân Tân Trào, chuyên ngay Uỷ ban Giải phóng thành 
Chính phủ lâm thời, soạn thảo và tuyên đọc Tuyên ngôn Độc lập, ra mắt Chính 
phủ lâm thời... Đây là những biện pháp đối nội, song là giải pháp mang tính đối 
ngoại. Bác đã chạy đua với thời gian, triển khai các hoạt động trên nhằm đạt cho 
được cái đích là: trở thành người chủ, để tiếp đón quân Đồng minh vào giải giáp 
quân Nhật. Trong những năm 1945-1946, Bác Hồ liên tiếp đưa ra các sáng kiến 
ngoại giao với Tưởng, với Pháp, và cả Mỹ, luôn chủ động tiến công.... 

Do mâu thuẫn, bất đồng với Liên Xô, năm 1964 gần đến sinh nhật Bí thư 
thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô, Khorustxốp tròn 70 tuổi, Trung Quốc đề nghị 
các Đảng anh em từ nay không gửi điện chúc mừng. Để không làm mếch lòng 
Trung Quốc, và vẫn tỏ rõ tình cảm đối với Liên Xô, Bác đã mời Đại sứ Liên Xô 
lên gặp và gửi lời chúc mừng miệng đến nhà lãnh đạo Liên Xô. Triển khai Nghị 
quyết Trung ương 13 về kết hợp đánh đàm, chúng ta thúc đầy tiếp xúc, đàm phán 
với Mỹ để giải quyết chiến tranh Việt Nam. Trung Quốc không ủng hộ “vừa đánh 
vừa đàm” nên tạm dừng các tiếp xúc chính trị giũa hai nước. Để có thể tiếp xúc 
với lãnh đạo Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gợi ý cử Đoàn đại biểu Trung 
ương Cục miền Nam thăm Trung Quốc để thông báo tình hình đấu tranh và quyết 
tâm chiến đấu của đồng bảo miền Nam Việt Nam. Thủ tướng Phạm Văn Đồng 
tham gia Đoàn. Sau khi tiếp Đoàn, Chủ tịch Mao Trạch Đông nhận xét: Việt Nam 
đánh giỏi mà đàm cũng giỏi, biêu thị ủng hộ chủ trương đánh đàm của Việt Naml!. 

Năm là, trong giao tiếp với khách nước ngoài, phong thái ung dung, nho 
nhã, kiến thức uyên thâm, về sự chân thành, giản dị, khiêm nhường của Hồ Chí 
Minh có tính thuyết phục rất cao đối với người đối thoại. Trong quá trình hoạt 
động cách mạng, lãnh đạo quốc gia, Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, tiếp xúc, đàm phán 


! Ban Nghiên cứu lịch sử ngoại giao: Tư liệu đã dẫn. 


- 145 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


với nhiều đối tượng khác nhau: bạn bè, đồng chí, kẻ thù, nhà lãnh đạo quốc gia, 
các nhà chính trị có các xu hướng khác nhau, sĩ quan, nhà khoa học, nhà văn hoá, 
người dân bình thường... song tất cả đều nể trọng, cảm phục, bị Người thuyết 
phục. Samdec Norodom Sihanúc viết: “Từ lâu, tôi đã rất ngưỡng mộ “Bác Hồ”. 
Người không chỉ thuộc về Việt Nam, mà cả Đông Dương, cả châu Á và có thê cả 
thế giới, vì Người luôn bảo vệ những quyền lợi của các dân tộc bị áp bức ở các 
nước thuộc địa... Đối với riêng tôi, Người cũng là “đồng chí”. Người đã gửi cho 
tôi những bức thư trìu mến, và tôi cũng đã luôn ước mong được gặp Người”'. 

Thay lời kết luận: 

Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao thiên tài, là danh nhân ngoại giao của dân 
tộc Việt Nam. Người đã để lại cho hậu thế những di sản lớn không chi về tư 
tưởng, phương pháp, nghệ thuật và phong cách ngoại giao rất đặc sắc, là kim chỉ 
nam cho hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tao thành Trường phái 
Ngoại giao Hồ chí Minh?. Chúng ta có nhiệm vụ vận dụng sáng tạo và phát triển 
di sản của Người trong bối cảnh mới. Đó chính là nguồn gốc của thành công trong 
công tác đối ngoại của chúng ta. Đúng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng 
nói: "Làm theo tư tưởng Hỗ Chí Minh thì thắng lợi, đi chệch con đường đó thì gặp 
khó khăn và dẫn đến thất bại"3. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH: 

1) Ban Nghiên cứu lịch sử ngoại giao: Một số tài liệu tham khảo về Hồ Chí 
Minh, Hà Nội-2008. 

2) Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: 7: ống kế! cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, 
Hà Nội-1996. 

3)Bộ Ngoại giao: Bác Hồ và hoạt động ngoại giao. Một vài kỷ niệm về Bác, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội-2008. 


! Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế (Biên soạn: Trần Đương, Nguyễn Thị Minh Hương), Nxb. Thông 
Tấn, (Tái bản lần thứ nhất), Hà Nội 2007, tr. 134. 

2 Vũ Dương Huân: Đôi điều về Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh, http://nghiencuuquocte.org/2021/09/08/doi-dieu- 
ve-truong-phai-ngoai-giao-ho-chi-minh/. 

3Ông Nguyễn Dy Niên: Cố Tổng Bí thư Trường Chinh gọi tới nhà khóa cửa hỏi về đổi mới đối ngoại, 

https://nld.com.vn/chinh-tri/doi-moi-tu-duy-doi-ngoaI-co-luc-raf-gian-truan-maft-an-maf-ngu- 


2020090211594598.htm. Truy cập ngày 2/9/2020. 


46+ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


4) Lady Borton: Hồ Chí Minh-Một hành trình, Nxb. Thế giới, Hà Nội-2012 

5) Bộ Ngoại giao: Ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hô Chí Minh, Nxb, 
Chính trị quốc gia- Hà Nội- 2000. 

6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội-2000, tập 8. 

7) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội-2003, tập 28. 

8) Đảng Cộng sàn Việt Nam: Văn kiện Đại hội XIH, Nxb. Chính trị quốc 
gia, Hà Nội-2021, tập I. 

9) Trần Đương, Nguyễn Thị Minh Hương: Củ fịch Hồ Chí Minh với các 
chính khách quốc tế, Nxb. Thông Tân, (Tái bản lần thứ nhất), Hà Nội 2007. 

10) Học viện Quan hệ quốc tế: Bác Hồ nói về ngoại giao, Hà Nội -1994. 

Hồ Chí Minh: Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội- 2016. 

11) Hồ Chí Minh: Toàn rập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội-2011. 

12) Vũ Dương Huân: Đôi điều về Trường phải ngoại giao Hồ Chí Minh, 
http://nghiencuuquocte.org/2021/09/08/doi-dieu-ve-truong-phaI-ngoaI-g1ao-ho- 
chi-minh/. 

13) GS TS Vũ Dương Huân: 7 đưởng Hồ Chí mình về đối ngoại, ngoại 
giao, Nxb. Hồng Đức, Hà Nội-2022. 

14) GS Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên): Phương pháp và phong cách Hồ Chí 
Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội- 1997. 

15) Nguyễn Dy Niên: 7T ứưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội- 2002. 

16) Ông Nguyễn Dy Niên: Cố Tổng Bí thư Trường Chỉnh gọi tới nhà khóa 
cửa hỏi về đổi mới đối ngoại, https:/nld.com.vn/chinh-tri/doi-moi-tu-duy-doi- 
ngoaI-co-Ìuc-raf-gian-truan-matf-an-mat-ngu 

17) Trần Triều, Hồ Lễ Trung: Thập đại tùng thư. 10 nhà ngoại giao lớn thể 
giới, Nxb., Văn hóa Thông tin, Phong Đảo dịch từ tiếng Trung Quốc, Hà Nội-2003 

18) Từ điển tiếng Việt 1997, Nxb. Đà Nẵng, Đà Nẵng-1997. 

19) Nguyễn Minh Vỹ: Hỏi ký Tuần báo Quốc tế, số 20, tháng 5 /1995. 


b14/7% 


DANH NHÂN HÒ CHÍ MINH 
HIỆN TƯỢNG LIÊN VĂN HOÁ TIỂU BIÊU, ĐẶC SẮC 


PGS.TS NGUYÊN THANH TÚ 
Viện Trí Việt 


L. Liên văn hóa - Lược sử, khái niệm 

Cả thế giới đang bước vào kỷ nguyên cách mạng 4.0 với sự phát triển chóng 
mặt về kinh tế, khoa học, y tế,... Là thời của vi điện tử, của kết nối vạn vật, của 
người máy...nên con người đứng trước cơ hội được thụ hưởng những văn minh 
mới mẻ nhưng cũng phải đối mặt với những thử thách ghê gớm: nạn thất nghiệp, 
ô nhiễm môi sinh, dịch bệnh... Trước sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nên kinh tế 
ngày càng lớn, con người càng phải cần đến nhau hơn, để đoàn kết, tương trợ, giúp 
đỡ, san sẻ. Như trong Đại dịch covid 19 càng thấy rõ sự chi phối giữa các quốc gia 
càng trở nên mạnh mẽ và cũng gay gắt hơn bao giờ hết. Đó là tiền đề cho sự giao 
lưu văn hóa diễn ra như một tất yếu và ngày càng sâu sắc. Do vậy nghiên cứu liên 
văn hóa được đặt ra như là một nhu cầu tự thân. Vì là thành tố cơ bản của văn hóa 
nên trong văn học, liên văn hóa biểu hiện tập trung và sinh động nhất. Đó cũng là 
một quy luật phát triển của văn chương luôn có sự kế thừa, tiếp nối, phát triển và 
nâng cao. 

Như một cây xanh căm sâu chùm rễ khỏe khoắn vào các mảnh đất truyền 
thống dân tộc và nhân loại rồi vươn cao lá cảnh quang hợp ánh sáng tư tưởng của 
thời đại, nên lẽ tự nhiên, những trái cây tác phẩm của nhà văn hóa đã kết tinh trong 
nó những giá trị tinh hoa để tỏa ra hương vị tư tưởng đặc sắc. Quá trình ấy chính 
là liên văn hóa được biểu hiện cụ thể trong tác phẩm. Cũng tất nhiên mức độ liên 
văn hóa đậm nhạt, giàu có, phong phú... khác nhau tùy thuộc vào cái tôi chủ thê 
nhà văn hóa. Như cấu trúc một tòa lâu đài có nền móng vững chắc là văn hóa dân 
tộc, cái thân lầu là tư tưởng, tâm hồn, trí tuệ được trỗ nhiều cửa số ngôn ngữ để 
đón các luồng gió văn hóa bốn phương, có nhiều cửa chính đón độc giả từ khắp 
nơi ghé thăm, chiêm ngưỡng, học tập... thế nên càng là nhà văn lớn tính liên văn 
hóa càng rõ. 

Thuật ngữ “đa văn hóa” gần gũi nhưng không đồng nhất với “liên văn hóa”. 
Đa văn hóa là sự tiếp xúc của nhiều nền văn hóa, là sự cộng gộp mang tính số học 
giản đơn, bên ngoài. “Liên văn hóa” không chỉ là sự tiếp xúc mà còn là sự xuyên 


- 148 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thâm, tương tác, đối thoại lẫn nhau giữa các nên văn hóa, chú ý tới sự phân tích, 
chọn lựa, hiệu quả giao tiêp, tiêp thu những tri thức mới tạo ra các giá trị văn hóa 
mới. Về điểm này ta thấy “điển cổ” mà văn chương trung đại hay dùng là một “liên 


_ 
A»» 


văn hóa”. Đây không phải là câu chuyện “nệ cổ” hay “sùng ngoại” như từng hiểu 
một cách cực đoan hẹp hòi mà là kết quả của một sự giao thoa văn hóa. 

Hiện nay người ta khuôn các dạng tác giả cơ bản tham gia vào quá trình liên 
văn hóa, gồm: 

- Tác giả nhập cư (đến từ nước khác). 

- Tác giả viết băng ngôn ngữ nước khác không phải ngôn ngữ mẹ đẻ. 

- Tác giả sống, trải nghiệm nhiều nền văn hóa 

- Tác giả chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa nước ngoài. 

- Tác giả là người dân tộc thiểu số viết bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ và 
tiếng phố thông. 

Vì giao tiếp làm nên văn hóa, cũng đồng thời văn hóa làm nên giao tiếp, do 
vậy thuật ngữ liên văn hóa (intercultural) thực chất là giao tiếp liên văn hóa 
(Intercultural communication). Nó còn được gọi tên khác là giao tiếp giao thoa văn 
hoá (Cross-cultural communication). Người đầu tiên sử dụng khái niệm liên văn 
hóa là nhà nhân học Edward Hall trong công trình The Silent Language (1959)!*. 
Hướng nghiên cứu liên văn hóa phát triển mạnh từ những năm 70 của thế kỷ XX 
để lý giải sự kết hợp, giao lưu, tiếp biến giữa các cộng đồng có những phương 
thức, tập quán, thói quen sống và quan niệm, nhân sinh quan khác nhau biểu hiện 
ở các khía cạnh quan hệ truyền thống và hiện đại, dân gian và bác học, bản địa cụ 
thể và nhân loại phổ quát. Liên văn hóa trong một tác phẩm cụ thê biểu hiện ở việc 
học tập, kế thừa, phát triển và nâng cao văn hóa dân tộc, ở tiếp nhận văn hóa có 
chọn lọc tỉnh hoa văn hóa thế giới để làm giàu có văn hóa nước nhà. Nó được thê 
hiện ở cả nội dung và hình thức nghệ thuật, ở nhiều cấp độ nhưng biểu hiện tập 
trung ở biểu tượng, nhân vật, ngôn ngữ. 

Bước vào thời toàn cầu hóa, liên văn hóa được mở rộng, khái quát thành trào 
lưu triết học liên văn hóa (The Intereultural Philosophy) hướng đến những điểm 
tương đồng trên nền tảng của những khác biệt văn hóa. Trong nghệ thuật, liên văn 
hóa cũng là một xu hướng tất yêu, không chỉ là nhận thức đời sống từ cái nhìn dân 


tộc, mà đa chiều hơn, hướng đến những giá trị phổ quát, nhân loại, hay được gọi 


147 E/T. Hall. The silent language, New York: Doubleday, 1959 


-149- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


là mẫu số chung của văn hóa toàn cầu. Hiện nay Ở nhiều nước ra đời môn học Phân 
tích giao tiếp liên văn hoá (Intercultural Communication Analysis gọi tắt là ICA) 
có ở nhiều môn học khoa học xã hội. Môn này rất chú tới hiệu quả giao tiếp thê 
hiện thành các giá trị văn hóa, như một “phần mềm tỉnh thần” (mental software), 
là những tiêu chuẩn, những điều mong muốn tác động đến sự lựa chọn văn hóa. 

Xét theo nghĩa hẹp, liên văn hóa có trong một nền văn hóa (quan hệ chiều 
dọc truyền thống/hiện đại), còn gọi là giao tiếp nội văn hoá (Imntracultural 
communication). Theo nghĩa rộng là sự mở ra giao tiếp với các nền văn hóa khác. 
Vì quá nhiều vấn đề như vậy nên liên văn hóa hiện nay chủ yếu hiểu theo quan 
niệm là sự giao tiếp giữa những nền văn hóa khác nhau. 

Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa kiệt xuất, một hiện tượng liên văn hóa kết 
tinh những tinh hoa giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, của dân tộc 
và nhân loại, của truyền thống và hiện đại... nên chúng tôi cũng chủ yếu xem xét 
những biểu hiện của sự giao tiếp với các nền văn hóa khác. Đối chiếu với các dạng 
nhà văn liên văn hóa ở trên thì Bác Hồ có ở cả 4 dạng: là tác giả nhập cư (đến từ 
Việt Nam); là tác giả viết bằng ngôn ngữ nước khác không phải ngôn ngữ mẹ đẻ (tiếng 
Pháp, Hán, Anh, Nga...); là tác giả sống, trải nghiệm nhiều nền văn hóa (Bác đi 30 năm, 
tới 54 nước, trải nghiệm sâu sắc nhiều nền văn hóa của phương Đông, phương Tây); là 
tác giả chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa nước ngoài (văn hóa Pháp, Trung Quốc, Nga...). 

H. Hồ Chí Minh — Hiện tượng liên văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, độc đáo. 

1. Tiểu sử và thời cuộc “liên văn hóa”. 

Lên 5 tuổi Nguyễn Sinh Cung theo cha vào Huế. Sau này, Nguyễn Tất Thành 
vào dạy học ở Phan Thiết, vào thăm cha ở Bình Khê, đến Sài Gòn... Năm lên bảy 
tuổi cậu bé Côn đã học thông sách Luận ngữ, rồi sớm học tiếng Pháp. Như vậy 
Nguyễn Tắt Thành đã được tiếp xúc với nhiều vùng/nền văn hóa khác, tinh thần 
“liên văn hóa” đã có từ rất sớm ở Danh nhân văn hóa thế giới này. Ngày 5/6/1911 
một người con ưu tú của dân tộc lấy tên Văn Ba rời cảng Nhà Rồng lên con tàu Đô 
đốc Latouche — Tréville bắt đầu cuộc hành trình 30 năm. Người thanh niên ấy sau 
này là Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo số liệu mới nhất, đã đi 54 nước, làm 12 nghề 
khác nhau, thông thạo ít nhất 12 ngoại ngữ!2Š. 


148 TS Josephine Stenson, Giáo sư sử học trường đại học Florida Atlantic, Hoa Kỳ, người đã dành phần lớn thời gian 
trong cuộc đời nghiên cứu tìm hiểu về Hồ Chí Minh cho biết Bác Hồ thành thạo 12 ngôn ngữ. Xin xem Hồ Chí 
Minh, một nhân cách lớn của thời đại. Hồn Việt, số 156, tháng 3/2021. 


- 150 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 

Dưới góc nhìn “liên văn hóa” hiện đại, thế giới hôm nay nhìn thấy ở Nguyễn 
Ái Quốc là sự hội tụ tuyệt đẹp ba luồng văn hóa: văn hóa yêu nước Việt Nam; văn 
hóa hòa bình, bình đẳng, bác ái của nhân loại tiến bộ, đặc biệt là ở các nước Pháp 
(châu Âu) và Mỹ (châu Mỹ - Latinh); văn hóa giải phóng con người của Chủ nghĩa 
Mác - Lênin. 

2. Mục đích đi tìm đường cứu nước: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập...” 

Đề hiện thực hóa lý tưởng “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”, 
trong khoảng thời gian từ 1917 đến 1940, Nguyễn Ái Quốc đồng thời tiến hành ba 
cuộc đối thoại với chủ nghĩa thực dân và chế độ phong kiến; với đồng bảo An nam 
và nhân dân các nước thuộc địa; với các đồng chí của mình. Mục đích, nội dung 
các cuộc đối thoại cũng rất rõ ràng, chính nghĩa, công lý, nhân tính,... nói chung là 
vì con người. Lên án, tố cáo, vạch trần tội ác để dùng lại, trước hết là giảm thiểu 
tính chất của tội ác. Thức tỉnh nô lệ để kêu gọi con người ý thức được nhân tính để 
đòi trả lại nhân tính. Muốn vậy trước hết phải đòi chủ nghĩa thực dân để quốc trả 
lại môi trường có nhân tính. Chia sẻ, động viên, kêu gọi (đồng chí), xét đến cùng 
là nhận chân kẻ thù chung và cùng nhau giải phóng con người. 

Nguyễn Ái Quốc — Hồ Chí Minh đáp ứng đầy đủ nhất các yêu tố cơ sở của 
đối thoại văn hóa để Người trở thành con người của đối thoại văn hóa. Chính Người 
đã khiêm tốn khẳng định: “Học thuyết của Không Tử có ưu điểm của nó là sự tu 
dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê su có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả. 
Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên 
có ưu điểm là chính sách của nó thích hợp với điều kiện nước ta. Không Tử, Giê 
su, Mác, Tôn Dật Tiên đều mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho 
xã hội... Tôi có găng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”!“. Cuộc đời hoạt động 
và trước tác của Bác đã chứng minh Bác học tập, kế thừa, phát triển và vận dụng 
sáng tạo những tỉnh hoa tư tưởng của các bậc thầy vào điều kiện hoàn cảnh cách 
mạng Việt Nam. “Còn những người An Nam chúng ta hãy tự hoàn thiện mình, về 
mặt tinh thần bằng cách đọc các tác phẩm của Không Tử, và về mặt cách mạng thì 
cần đọc các tác phẩm của Lênin”. Đó chính là một biểu hiện của một hiện tượng 


“liên văn hóa” sinh động nhật, sâu sắc nhât. 


149 Trụng tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, Viện nghiên cứu tôn giáo: Hồ Chí Minh về vấn đề tôn giáo và 
tín ngưỡng, ÄNXB Khoa học xã hội, H.1996, tr. 152. 
- l51- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 

Tòa lâu đài nhân cách Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh có cái nền móng vững 
chãi là tình yêu thương, cái khung kết cấu là trí tuệ. Nhờ có nhiều những ô cửa số 
ngoại ngữ nên đón được nhiều luồng gió nhân văn từ khắp chân trời văn hóa nên 
lâu đài ấy luôn lộng gió thời đại, chan hòa hương thơm và ánh sáng tỉnh hoa của 
cả nhân loại. Nhờ vậy Người đã đáp ứng đầy đủ nhất các yếu tô cơ sở để trở thành 
con người của đối thoại văn hóa. Không ngẫu nhiên ngay sau ngày Nước Việt Nam 
mới ra đời Bác Hồ kiêm nhiệm và hoàn thành cực kỳ tốt đẹp vai trò Bộ trưởng 
Ngoại giao. Người đã trở thành hiện thân cũng là hình mẫu của ngoại giao văn hóa. 
Thế giới hôm nay đồng thanh khắng định Hồ Chí Minh đi trước thời đại, là người 
đặt nền móng cũng là tắm gương của đối thoại văn hóa với quan điểm “làm bạn 
với tất cả các nước dân chủ” và không “gây thù chuốc oán” với một ai. '°Vĩnh viễn 
không bao giờ xâm lược nước khác” và cũng “vĩnh viễn không để nước khác xâm 
lược”. Lịch sử Việt Nam và thế giới hiện đại đã chứng minh và khăng định tư tưởng 
vàng về đối ngoại của Hồ Chí Minh không chỉ là tài sản văn hóa của dân tộc mà 
còn là tài sản tinh thần của toàn nhân loại. 

3. Vai trò kết nối những nền văn hóa bằng khát vọng giải phóng và tình 
yêu thương con người. 

Sinh thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định về Bác Hồ: “Sự nghiệp văn 
hóa quan trọng nhất của Người là đã lãnh đạo toàn dân đánh đuôi giặc ngoại xâm 
trong thời đại mới, giành lại cho nhân dân những quyền sống của con người, một 
cuộc sống có văn hóa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với loài người loại trừ một 
trở lực to lớn trên con đường tiến lên thế giới văn minh, xóa đi một vết nhơ trong 
lịch sử là chế độ thuộc địa”!"?. Chỉ là một cá nhân nhưng suy nghĩ, việc làm của 
Bác mang tầm thời đại, tầm đất nước, dân tộc. Bác thay mặt những người An Nam 
bị áp bức đối thoại với chủ nghĩa thực dân để đòi quyên sống cho dân tộc và cho 
những người bị áp bức trên thế giới. Bác kêu gọi cả nhân loại đau khổ thức tỉnh. 
Bác kêu gọi cả Quốc tế thứ Ba hành động vì các dân tộc thuộc địa. Cuộc Hội thảo 
khoa học Quốc tế về Hồ Chí Minh gần đây nhất có tên Hồ Chí Minh và Ấn Độ 
(Ho Chỉ Minh and India) ngày 14/5/2022 tại Kolkata'!. Trước đó tại Mỹ, tháng 


150 Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia- Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí 
Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr.21. 
15! Ủy ban Đoàn kết Án Độ - Việt Nam phát trực tiếp trên kênh Youtube 10h sáng Ấn Độ, 1 1h30 giờ Việt Nam ngày 
14/5/2022. 
-152- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


10/2019 có Hội thảo Hồ Chí Minh toàn cầu (G/obal Ho Chỉ Minh) được tô chức 
tại thành phố New York. Các Hội thảo đều khẳng định ở Nguyễn Ái Quốc — Hồ 
Chí Minh là sự hội tụ tuyệt đẹp ba luồng văn hóa: văn hóa yêu nước Việt Nam; 
văn hóa hòa bình, bình đẳng, bác ái của nhân loại tiến bộ và văn hóa giải phóng 
con người của Chủ nghĩa Mác. Không chỉ là vị anh hùng giải phóng dân tộc, Hồ 
Chí Minh còn là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới và nhân cách của Người còn 
mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Điều này khẳng định sự tôn trọng của giới học giả 
thế giới đương đại với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng và những giá trị văn hoá 
cao đẹp của Người đang được cả nhân loại đón nhận. 

Nhờ con đường liên văn hóa Hồ Chí Minh đã tiếp thu, học tập, kế thừa tỉnh 
hoa mỹ học Việt nam và thế giới để góp phần tạo ra một tư tưởng mỹ học Hỗ Chí 
Minh độc đáo, kiệt xuất sau này. 

Hồ Chí Minh có sự kết hợp rất đẹp giữa con người nghệ sĩ và con người chiến 
sĩ, thể hiện sinh động trong việc Người dùng nghệ thuật đề hoạt động cách mạng, 
phục vụ cách mạng. Điều này góp phân lí giải cuộc đời hoạt động cách mạng đầy 
huyền thoại của Người hình thành những nguyên tắc độc đáo, đặc sắc: cuộc sống 
hóa nghệ thuật và nghệ thuật hóa cuộc sống. Hai nguyên tắc này luôn song hành, 
tương ứng trong môi quan hệ biện chứng thống nhất tuyệt đẹp đã góp phần tạo nên 
một tâm hồn nghệ sỹ Hồ Chí Minh vừa khác lạ vừa thân quen; vừa bình thường 
vừa phi thường; vừa phương Đông lại rất phương Tây; truyền thống, cô điển mà 
hiện đại, mới mẻ... 

Với mối quan hệ thẩm mỹ hai chiều này Hỗ Chí Minh nâng vị thế cách mạng 
lên một tầm cao mỹ học, cách mạng không chỉ là bạo lực, là ý chí, quyết tâm, là 
khởi nghĩa, là trí tuệ, vũ khí... mà còn là cả một nghệ thuật — nghệ thuật cách mạng. 
Xét đến cùng đó là nghệ thuật vì con người. Đó cũng là mục đích của hệ hình mỹ 
học Hồ Chí Minh! 


- 153 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO: 


(1) Nhiều tác giả - Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hô Chí 
Minh (10 tập), Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 2010. 

(2) Hồ Chí Minh toàn ập (15 tập), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà 
Nội, 2011. 

(3). Stephen Norris (2004) — Thomas Kuhn s Impact on Science Educafion: 
What lessons can be learneđ? Sclence Education Volumn88, Issuel January. Pages 
90-118. 

(4). Thomas Kuhn (2008) — Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học. Nxb 
Tri thức. Chu Lan Đình dịch. 

(S). SokolovskI (1998) - Hệ hình của dán tộc học. In trong Căn tính tộc 
người. Viện thông tin khoa học xã hội. Nghiêm Văn Thái dịch 

(6). L.G. lonin (2008) — Hệ hình là gì?. Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 285, 
3/2008. Từ Thị Loan dịch. 

(7) J.Brecher (1993), G/obal visions beyond the new world order, Boston. 

(8) Thomas L.Friedman (2005), 7e worild ¡is ƒlat: a brieƒ history oƒ the 
twenfy-first cenfury, http: /www. Thomaslfriedman.com/worldisflat.htm 


si Sấ 


NGHIÊN CỨU DANH NHÂN THỜI TRUNG ĐẠI 
QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP 
DANH NHÂN NGUYÊN TRÃI 


GS.TS LÃ NHÂM THÌN 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 


Nghiên cứu danh nhân thời trung đại, trước hết cần thấy được những đặc 
điểm nổi bật của loại hình danh nhân này để từ đó có quan điểm và phương pháp 
nghiên cứu thích hợp. Bên cạnh những đặc điểm chung của danh nhân - người nổi 
tiếng, có công trạng với xã hội, được xã hội ghi nhận - danh nhân thời trung đại có 
những đặc điểm riêng. 

1. Những đặc điểm nỗi bật của danh nhân thời trung đại 

Thứ nhất, danh nhân thời trung đại có tài năng về nhiều mặt 

Dẫn đến đặc điểm này có nhiều nguyên nhân như thời trung đại việc phân 
chia các ngành khoa học chưa chuyên sâu đến mức chuyên ngành (rộng hoặc hẹp) 
như thời hiện đại. Do vậy, một người am tường lĩnh vực này thì đồng thời cũng am 
hiểu nhiều lĩnh vực khác. Lại nữa, người tài theo quan niệm xưa phải là người uyên 
bác “trên thông thiên văn, dưới tường địa lí 


”, “văn võ song toàn”. Người tài, khi 
được trọng dụng, có thể cùng một lúc đảm nhận nhiều công việc khác nhau. 

Nhìn vào lịch sử trung đại Việt Nam, chúng ta thấy nhiều danh nhân - có 
người ở tầm vĩ nhân đều là những người có tài năng về nhiều mặt. Xin nêu một số 
danh nhân tiêu biểu. Trần Nhân Tông với tài năng xuất chúng “ba trong một”: vị 
hoàng đề, thiền sư, nhà thơ, ở phương diện nào cũng tột cùng, đỉnh điểm. Trần Hưng 
Đạo là danh tướng văn võ song toàn, “học vấn tỏ ra ở bài hịch” (Ngô Sĩ Liên). Lê 
Thánh Tông là vị hoàng đề - thi nhân. Nguyễn Binh Khiêm là sự hội tụ nhiều “nhà” 
trong một: nhà chính trị, nhà hiền triết, nhà giáo, nhà thơ. Nguyễn Du là đại thi hào 
dân tộc, là danh nhân văn hóa được thế giới vinh danh. Lê Hữu Trác vừa là thầy 
thuốc, vừa là nhà văn. Ngô Thì Nhậm là nhà ngoại giao, nhà triết học uyên áo về 
Phật học, nhà thơ, nhà văn chính luận nỗi tiếng. Nguyễn Đình Chiều là thầy thuốc, 
thầy giáo đồng thời là nhà thơ lớn, v.v... 

Thứ hai, danh nhân thời trung đại có nhiễu đóng góp đối với dân tộc ở nhiều 


lĩnh vực khác nhau. 


-155- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Là người có tài năng về nhiều mặt nên danh nhân thời trung đại có những 
đóng góp to lớn đối với dân tộc trên nhiều phương diện. 

Trần Nhân Tông với cương vị hoàng đề đã hai lần lãnh đạo nhân dân ta đánh 
thắng đội quân xâm lược Nguyên - Mông hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, bảo vệ và 
mở mang bờ cõi, xây dựng quốc gia Đại Việt cường thịnh. Ở cương vị thiền sư, 
ông là đệ nhất tô, sáng lập thiền phái Trúc Lâm mang bản sắc Phật giáo Việt Nam. 
Trong lĩnh vực văn chương, Trần Nhân Tông thuộc số những tác gia văn học lớn 
nhất thời Trần, là một trong những người đầu tiên sử dụng chữ Nôm trong sáng 
tác, góp công lao to lớn khơi mở đòng văn học tiếng Việt. Cuộc đời và sự nghiệp 
của Trần Nhân Tông có hai trường đoạn lớn, trường đoạn thứ nhất là trường đoạn 
làm vua, ở trường đoạn này, Trần Nhân Tông là một vị vua anh minh, một đắng 
minh quân, một anh hùng dân tộc lãnh đạo nhân dân Đại Việt hai lần đánh thắng 
quân xâm lượng Mông Nguyên; trường đoạn thứ hai ông là một nhà tu hành đặc 
đạo. Hành trình tu hành, đắc đạo, thuyết pháp, độ tăng, xây dựng tông phái, an 
nhiên hoá Phật của vua Trần Nhân Tông mô phỏng hành trình tu hành thành Phật 
của đức Thích Ca Mẫu ni, trong hành trình đó, Yên Tử là nơi Điều Ngự tu hành, 
thuyết pháp, độ tăng; Ngọa Vân là điểm kết thúc trọn vẹn hành trình tu hành, thành 
Phật, ân chứa phía sau hành trình tu hành thành Phật của vua Trần Nhân Tông 
chính là quá trình Việt hoá Phật giáo, thông qua đó thê hiện tư tưởng, tạo dựng nên 
những nét riêng biệt của Phật giáo Đại Việt. Ở ông hội tụ giá trị nhân bản với 
những giá trị: Nhân, Trí, Dũng và Từ BI. 

Trần Quốc Tuấn là nhà quân sự đại tài, đóng góp vào kho tàng quân sự nước 
nhà cuốn Binh thư yếu lược nỗi tiếng. Với bài Dụ chư tì trớng hịch văn (thường gọi 
là Hịch tướng sĩ) giới thiệu và khích lệ tướng sĩ học tập Binh fhư yếu lược, Trần 
Quốc Tuấn đã để lại kho tàng văn học dân tộc áng văn chính luận kiệt xuất. Lê 
Thánh Tông là vị hoàng đề anh minh đã đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển 
tới đỉnh cao cực thịnh và thời đại Hồng Đức là thời đại hoàng kim nhất trong lịch 
sử nước ta thời trung đại. Ở cương vị Tao Đàn nguyên súy, Lê Thánh Tông được 
xem là người đầu tiên sáng lập, tô chức hình thức hội thơ Việt Nam, là người sáng 
tác cả thơ và văn, cả chữ Hán và chữ Nôm với những thành tựu rực rỡ. Nguyễn Bỉnh 
Khiêm chưa một lần làm quan tướng nắm binh quyền nhưng ảnh hưởng chính trị 
của ông không những hết sức lớn đối với triều đình nhà Mạc mà còn tác động tới 
vương triều Lê - Trịnh, tác động tới nhà Nguyễn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, 
tạo nên những biến chuyên lớn của lịch sử Việt Nam. Đóng góp nồi bật của Nguyễn 


- 156 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Binh Khiêm trong lĩnh vực văn học là thơ triết lí và thơ thế sự, với hàng nghìn bài 
thơ chữ Hán, hàng trăm bài thơ chữ Nôm. Nguyễn Du là đại thi hào dân tộc, với kiệt 
tác Truyện Kiểu, đóng góp của tác giả không chỉ trong lĩnh vực văn chương khi tạo 
ra bước phát triển lớn về thê loại và ngôn ngữ văn học mà còn kết tinh, lan tỏa nền 
văn hóa dân tộc với triết lí nhân sinh về con người, về cuộc đời, với văn hóa ứng xử 
giàu giá trị nhân văn. Sự kết hợp thầy giáo - thầy thuốc, nhà yêu nước - nhà văn làm 
nên giá trị nhiều mặt của thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: y thuật, y đức chữa bệnh cho 
người, đạo học, đạo lí cứu nước, cứu dân. Sáng tác của Nguyễn Đình Chiều là đỉnh 
cao nhất của văn chương tuyên truyền đạo lí và văn chương yêu nước nửa cuối thế 
kỉ XIX. Còn có thể kề ra tên tuổi những danh nhân khác của thời trung đại có đóng 
góp nhiều mặt đối với dân tộc như Trần Quang Khải, Chu An, Lê Quý Đôn, Nguyễn 
Công Trứ... 

Thứ ba, nhiêu danh nhân thời trung đại là “người xưa của ta nay”. 

Dùng cách nói “người xưa của ta nay” để khẳng định danh nhân thời trung đại 
là những con người của quá khứ lịch sử nhưng đang đồng hành với thời đại ngày 
nay. Với tư cách là một con người của lịch sử, các danh nhân và ngay cả bậc vĩ nhân 
cũng giới hạn bởi thời đại lịch sử. Nhưng với tư cách là danh nhân, là bậc vĩ nhân 
thì tư tưởng, tầm nhìn của họ nhiều khi vượt thời gian, vượt thời đại để đến cùng 
mai hậu. Họ đồng hành với thời đại ngày nay bằng những vấn đề đặt ra trong di sản 
của họ - những vấn có ý nghĩa đối với đương đại. Binh thự yếu lược của Trần Quốc 
Tuấn vẫn mang giá trị là những bài học dùng binh trong lĩnh lực quân sự ở thời hiện 
đại. Làm tan đi lớp sương mờ huyền thoại của sắm kí Trạng Trình, ta vẫn thấy những 
suy lí rút ra từ Kinh địch để nắm bắt quy luật, dự đoán về tương lai là có cơ sở khoa 
học trong sáng tác của Nguyễn Binh Khiêm. Ngôn ngữ Truyện Kiểu vẫn được sử 
dụng trong giáo tiếp của con người thời hiện đại, làm nên nét đẹp văn hóa, nét đẹp 
thâm mĩ trong lời ăn tiếng nói của người Việt Nam, v.v... 

Với những đặc điểm nổi bật của danh nhân thời trung đại như phân tích ở trên, 
nhà khoa học cần có quan điểm và phương pháp khoa học phù hợp với đối tượng 
nghiên cứu. Những điều này sẽ được tiếp tục làm sáng tỏ qua nghiên cứu trường 
hợp danh nhân Nguyễn Trãi. 

2. Nghiên cứu trường hợp danh nhân Nguyễn Trãi 

Vận dụng nghiên cứu trường hợp (Case study) để nghiên cứu sâu một hiện 
tượng có tính chất tiêu biểu, điển hình cho nhiều trường hợp khác, để qua “điểm” 


Là) A9 


thây “diện” và ngược lại “diện” được khái quát từ “điêm” là cách làm khoa học. 


- l157- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Chọn nghiên cứu trường hợp Nguyễn Trãi là chọn hiện tượng tiêu biểu, điển hình 
cho danh nhân thời trung đại. 

2.1. Nguyễn Trãi là thiên tài hội tụ nhiều tài năng 

Nguyễn Trãi mang đặc điểm của danh nhân thời trung đại khi ông là người có 
tài năng về nhiều mặt. Điều cần nhấn mạnh ở Nguyễn Trãi là nhiều tài năng kiệt 
xuất hội tụ trong một thiên tài. 

Từ phương diện lịch sử xã hội, Nguyễn Trãi là nhà chính trị, nhà quân sự, nhà 
ngoại giao kiệt xuất. Bình Ngô đại cáo là bản tuyên ngôn về nhân nghĩa, về độc lập 
dân tộc đồng thời là tiếng nói khăng định sự hợp pháp của chính thể vương triều Lê 
sau khi đại thăng quân Minh xâm lược. Trong phần cuối bài Đại cáo, Nguyễn Trãi 
thê hiện tư tưởng duy tân đất nước: Sự thay đôi nhưng thực chất là sự phục hưng (bĩ 
rồi lại thái, hối rồi lại minh), là nguyên nhân, là điều kiện để thiết lập sự vững bèn. 
Ngược lại, sự vững bền trên cơ sở đổi mới là sự vững bền trong phát triển. Quân 
trung từ mệnh tập thể hiện cả tầm nhìn chiến lược và sự vận dụng chiến thuật trong 
đấu tranh quân sự và ngoại giao của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn mà người thực 
hiện, viết lên thành văn bản là Nguyễn Trãi. Ở Quân trung từ mệnh tập, mỗi bức 
thư là một khâu, một mắt xích trong cuộc luận chiến kéo dải giữa ta và giặc; cái 
trước chuẩn bị cho cái sau, cái sau thể hiện và phát huy cái trước, phối hợp giữa 
“đánh” và “đàm” để cuối cùng đi tới thắng lợi hoàn toản. 

Ở bình diện tư tưởng, triết học, Nguyễn Trãi là người am hiểu sâu sắc cả Nho 
giáo, Phật giáo và Lão - Trang. Trên tất cả, ở Nguyễn Trãi có sự kết hợp giữa tư 
tưởng “nhân giả vô địch” tích cực của Nho giáo với truyền thống yếu nước, truyền 
thống nhân đạo của dân tộc trong kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong hòa 
bình xây dựng đất nước. 

Ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất, 
là nhà thơ trữ tình sâu sắc, sáng tác cả chữ Hán và chữ Nôm, cả văn học chức năng 
và văn học nghệ thuật. Ông giỏi về âm nhạc (từng được vua Lê Thái Tông giao cho 
việc sửa định nhã nhạc của triều đình), giỏi về địa lí (từng soạn Ð địa chí trình bày 
về vị trí địa lý, hình thế sông núi, lịch sử, thổ nhưỡng, đặc sản, một số nghè thủ công 


truyền thống và tập quán của cư dân các đơn vị hành chính), giỏi về lịch sử (từng 
soạn Lam Sơn thực lục ghi lại một cách súc tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn). Nguyễn 
Trãi còn là nhà giáo dục mà nền tảng triết lí và nội dung giáo dục của ông là sự kết 
hợp giữa đạo lí Nho gia với đạo lí dân tộc. 


- 158- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Cũng cần nói thêm, Nguyễn Trãi là danh nhân tiêu biểu cho những tài năng 
trong quá khứ ở phương diện anh hùng và bi kịch: anh hùng và bi kịch đều ở mức 
tột cùng. Đặc điểm này như lưu ý nhà khoa học một điều: nghiên cứu về Nguyễn 
Trãi là phải tới chiều sâu tận cùng của vấn đề, tránh sự phiến diện, nửa vời. 

2.2. Nguyễn Trãi có vị trí và đóng góp to lớn với dân tộc, mang tầm vóc quốc 
tế của một vĩ nhân 

Một thiên tài hội tụ nhiều tài năng kiệt xuất như vậy, tất nhiên đóng góp của 
Nguyễn Trãi là rất lớn đối với dân tộc và mang tầm vó quốc tế. 

Đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc, văn hóa dân tộc, Nguyễn Trãi có công 
lao to lớn trong cuộc kháng chiến chống Minh. Tư tưởng chiến tranh nhân dân “lấy 
toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức” và đường lối chiến lược “tâm công” đánh 
bằng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi đã góp phần đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn tới 
thắng lợi huy hoàng - thắng lợi trọn vẹn nhất và ít đồ xương máu nhất cho sinh linh 
hai nước. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thủ tiêu hoàn toàn ách đô hộ 
của giặc Minh, mở đường đi lên cho lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam và lịch sử 
dân tộc Việt Nam. 

Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai trong 
lịch sử dân tộc. Ở bản tuyên ngôn này, ý thức về dân tộc đạt tới đỉnh cao nhất trong 
thời trung đại Việt Nam. Một ý thức về dân tộc vừa toàn diện và sâu sắc. Toàn điện 
bởi lẽ nếu ý thức về dân tộc trong Nam quốc sơ hà được xác định chủ yếu trên hai 
yếu tô là lãnh thô (Định phận tại thiên thư) và chủ quyền (Nam để cu) thì đến Bình 
Ngô đại cáo, dân tộc được xác định trên năm yếu tố. Hai yếu tố tiếp tục được khăng 
định là lãnh thô (Núi sông bở cõi đã chia) và chủ quyền (các để nhất phương), đồng 
thời ba yếu tố nữa được bổ sung: văn hiến (Vốn xưng nên văn hiến đã lâu), phong 
tục (Phong tục Bắc Nam cũng khác), lịch sử (Từ Triệu, Đình, Lý, Trân bao đời gây 
nên độc lập). Ý thức về dân tộc sâu sắc bởi vì Nguyễn Trãi đã thấy được “văn hiến” 
là yếu tô cơ bản, là hạt nhân để xác định dân tộc và khăng định vị thế của dân tộc. 
Sự khăng định, đề cao nền văn hiến dân tộc không chỉ thể hiện trong Bình Ngô đại 
cáo mà còn được nhân mạnh trong Quân frung từ mệnh tập: “Nước Nam ta tuy xa 
ở ngoài Ngũ Linh mà có tiếng là nước thi thư, những bậc trí mưu tài thức đời nào 
cũng có” (7 dụ thành Bắc Giang)! Ý thức về dân tộc trong Bình Ngô đại cáo với 
năm yếu tố tạo thành hệ thống, có thể xem đó là học thuyết về dân tộc. Với chúng 


!, Những dẫn chứng văn thơ của Nguyễn Trãi được lấy từ Nguyễn Trãi toàn tập (Đào Duy Anh, Trần Văn Giáp, Văn 
Tân dich và chú giải), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nộ, 1976. 
- I59- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ta ngày nay học thuyết ấy rất gần gũi và còn giá trị thời sự, đồng thời mang tầm vóc 
quốc tế. 

Đối với sự phát triển của văn học dân tộc, Nguyễn Trãi là người đầu tiên có 
một quan điểm văn học mang tính hệ thống, nhất quán, khá hoàn chỉnh và tiễn bộ. 
Trong hệ thống quan điểm văn học của Nguyễn Trãi có quan điểm về chức năng 
văn học, bản chất xã hội và bản chất thâm mĩ của văn học, mối quan hệ giữa văn 
chương với đời sống, quan niệm về người sáng tác... Nội dung quan điểm văn học 
của Nguyễn Trãi có yếu tố Nho giáo, có yếu tô dân tộc và thời đại, về cơ bản mang 
tính cách tân. Quan điểm văn học của Nguyễn Trãi đánh dấu bước phát triển văn 
học Việt Nam: người viết bước đầu tự giác về lí luận và lí luận sẽ tác động tới sáng 
tác. Với Nguyễn Trãi, văn học dân tộc xuất hiện kiểu tác giả - thi sĩ, bên cạnh kiểu 
tác giả - nhà nho, tác giả - thiền sư đã có từ trước đó. Cũng với Nguyễn Trãi, văn 
học Việt Nam đã có nhà văn chính luận, chứ không như trước kia mới chỉ có tác 
phẩm văn học chính luận. Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất, là “người 
viết văn, thảo hịch tài giỏi hơn hết một thời” (Lê Quý Đôn). Ở lĩnh vực thơ ca, 
Nguyễn Trãi là nhà “khai sơn phá thạch”, người đặt nền móng xây dựng mợt thể thơ 
mới cho văn học dân tộc: thơ Nôm Đường luật, đặc biệt là thơ Nôm Đường luật lục 
ngôn xen thất ngôn. Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi có vị trí là “tác phẩm mở đầu 
nền văn học cô điển Việt Nam” (Xuân Diệu)!. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu danh nhân Nguyễn Trãi 

Phương pháp nghiên cứu về Nguyễn Trãi vừa xuất phát và phủ hợp với trường 
hợp Nguyễn Trãi, vừa có ý nghĩa đối với việc nghiên cứu danh nhân thời trung đại 
nói chung. 

2.3.1. Đặt tác giả và tác phẩm trong một hệ quy chiếu 

Như trên đã nói, danh nhân thời trung đại có tài năng về nhiều mặt, riêng 
Nguyễ Trãi là một thiên tài hội tụ nhiều tài năng kiệt xuất. Vì vậy cần nghiên cứu 
tác phẩm, tác giả Nguyễn Trãi trong một hệ quy chiếu mới hiểu được, dù chưa thể 
nói là hiểu hết con người và sáng tác của một danh nhân tầm cỡ vĩ nhân. 

Đề hiểu, để phân tích Bình Ngô đại cáo cần đặt áng “thiên cô hùng văn” này 
trong hệ quy chiếu của những tri thức về lịch sử (sử dân tộc, sử cuộc khởi nghĩa 
Lam Sơn, sử Trung Hoa), về tư tưởng, văn hóa (tư tưởng Nho giáo về nhân nghĩa, 
thân dân, truyền thống yêu nước, nhân đạo, văn hiến của dân tộc), về văn học (những 


! Xuân Diệu: Quốc âm thi tập, tác phẩm mở đầu nên thơ cổ điển Việt Nam, trong Nguyễn Trãi - khí phách và tỉnh hoa 
dân tộc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980. 
- 160- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đặc trưng của thể cáo về mục đích chức năng, về nội dung, về lời văn), v.v...Ngay 
đến một chữ, một từ cũng có khi phải huy động kiến thức của nhiều ngành. Ví dụ 
như từ “đế” trong câu “Dữ Hán, Đường, Tống, Nguyên nhi các để nhất phương”. 
Phải hiểu “đế” khác “vương” như thế nào về vị trí, về quyền lực (“đế” là vua thiên 
tử, duy nhất, toàn quyên, còn “vương” là vua chư hầu, có nhiều và phụ thuộc vào 
đế) mới thấy được ý thức độc lập về chủ quyền và niềm tự hào dân tộc của Nguyễn 
Trãi cao tới mức nào. Lại nữa, phải thấy được sự tiếp nối tư tưởng “đế” từ “Nam đề 
cư” ở Nam quốc sơn hà đến “các đễ nhất phương” trong Bình Ngô đại cáo mới thẫy 
được sự phát triển của ý thức độc lập dân tộc từ bản tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất 
sang bản tuyên ngôn độc lập lần thứ hai. 

2.3.2. Nghiên cứu đến tận cùng những vấn đề đặt ra từ tác phẩm 

Nghiên cứu tác phâm của một con người mà anh hùng và bi kịch đều ở mức 
tột cùng như Nguyễn Trãi thì cần phải nghiên cứu đến tận cùng điểm “mút” của vấn 
đề, tránh sự hời hợt, nửa vời. Ví dụ câu thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi trong bài Vấn 
hứng (Hứng buổi chiều), có thể đã từng bị ghi nhằm một chữ, dẫn đến đọc sai, hiểu 
chưa thật đúng về Nguyễn Trãi, chưa thấy hết tầm vóc nhân loại của bậc vĩ nhân. 
Câu thơ có thể bị ghi nhằm: Km cổ vô cùng giang mạc mạc / Anh hùng hữu hận 
điệp tiêu tiêu (Xưa nay thời gian không cùng, sông rộng bát ngát / Anh hùng mang 
mối hận (như) lá rụng veo veo). Với tri thức về phép đối trong thơ Đường luật, ta 
không khó nhận ra: “vô cùng” đối với “hữu hận” là không chuẩn, là chưa đúng. Phải 


^xa?? 


chăng đã có sự ghi nhằm chữ “hạn” (B8) thành chữ “hận” (†Ñ) vì hai chữ này gần 


giống nhau về tự dạng. Chỉ khác một chữ thôi - “hạn” thay cho “hận” mà hợp cả về 
đối và nghĩa: “vô cùng” đối với “hữu hạn”, người anh hùng Nguyễn Trãi không chỉ 
mang nỗi hận cá nhân, dù nỗi hận ấy tiêu biểu cho nhiều tài năng trong quá khứ lịch 
sử. Nỗi hận của Nguyễn Trãi thành nỗi đau về sự hữu hạn của con người trước sự 
vô cùng, vô tận của thiên nhiên: Kim cổ vô cùng giang mạc mạc / Anh hùng hữu hạn 
điệp tiêu tiêu. Thiên nhiên là thực thể vô cảm thì vĩnh hằng, con người là một thực 
thê hữu cảm và đầy khát vọng thì lại hữu hạn. Nỗi đau trước trước nghịch cảnh éo 
le này là nỗi đau mang giá trị nhân bản, là nỗi đau nằm trong tâm thức nhân loại từ 
cô đến kim. 

2.3.3. Đặt tác giả, tác phẩm trong bỗi cảnh thời đại và trong bối cảnh 
tương lai 

Là một con người của lịch sử, Nguyễn Trãi phản ánh những vấn đề của thời 
đại mình đồng thời lí giải vấn đề ở đỉnh cao của thời đại. Là một thiên tài, Nguyễn 


- ló]- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trãi vượt thời gian với những vấn đề đặt ra ở tương lai. 

Nguyễn Trãi trong bối cảnh thời đại tác giả 

Đặt tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong thời đại cuộc khởi nghĩa Lam 

Sơn, nhà nghiên cứu sẽ lí giải được tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với yêu nước chống 
xâm lược, hay nói như ông Phạm Văn Đồng: “Triết lí nhân nghĩa của nguyễn trãi 
chẳng qua là lòng yêu nước thương dân, cái nhân nghĩa lớn nhất là phấn đấu đến 
cùng chống ngoại xâm, diệt bạo tàn vì độc lập của đất nước, hạnh phúc của nhân 
dân”. Câu văn mở đầu Bình Ngô đại cáo: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân / Quân 
điễu phạt trước lo trừ bạo” nêu lên nguyên lí nhân nghĩa, tuyên ngôn về nhân nghĩa, 
nhưng đặt trong hoàn cảnh lúc bấy giờ thì nhân nghĩa lại gắn liền với yêu nước 
chống xâm lược. Bởi lẽ, người dân mà Nguyễn Trãi nói tới là người dân mất nước. 
Do đó muốn “yên dân”, muốn người dân an hưởng thái bình thì trước hết phải lấy 
lại đất nước cho họ. Lấy lại đất nước cho người dân mất nước là lòng yêu nước, 
thương dân. Kẻ tàn bạo mà tác giả nói tới là giặc Minh xâm lược. Vì vậy “trừ bạo” 
là trừ diệt kẻ xâm lăng. Chống lại kẻ đi xâm lược là hành động yêu nước. Phạm trù 
nhân nghĩa của Nho giáo, từ thời Không - Mạnh chủ yếu là nói về mối quan hệ giữa 
người với người, ít nói về môi quan hệ giữa dân tộc với dân tộc, dù đã có nói về mối 
quan hệ giữa bang (nước) lớn với bang (nước) nhỏ. Phạm trù nhân nghĩa, với 
Nguyễn Trãi không chỉ được nhìn nhận trong mối quan hệ giữa người với người mà 
còn được nhìn nhận từ mối quan hệ dân tộc với dân tộc. Ở thư trả lời Phương Chính, 
Nguyễn Trãi viết: “Nước người nhân địp họ Hồ lỗi đạo, mượn tiếng điếu dân phạt 
tội, kì thực làm việc bạo tàn, lắn cướp đất nước ta (...) Nhân nghĩa mà như thế ư ?” 
(Quân trung từ mệnh tập, bức thư số 8). Như vậy có thể thấy, quan niệm của Nguyễn 
Trãi: một dân tộc đi xâm lược dân tộc khác là phi nghĩa, là không nhân nghĩa; ngược 
lại một dân tộc chống xâm lược bảo vệ đất nước là chính nghĩa, là nhân nghĩa. Nhân 
nghĩa gắn với gắn với yêu nước chồng xâm lược là xuất phát từ yêu cầu thời đại lúc 
bấy giờ, là xuất phát từ yêu cầu của lịch sử dân tộc. 

Nguyễn Trãi trong bối cảnh tương lai 

Nguyễn Trãi là con người của lịch sử nhưng đang đồng hành cùng con người 
thời đại ngày nay, bởi tác phẩm của ông đặt ra nhiều vấn đề cơ bản, thiết yếu trong 
đời sống hiện đại. Nguyễn Trãi là “người xưa của ta nay” trên khá nhiều phương 
diện. Ở đây chỉ đề cập tới vấn đề tư tưởng thân dân và vẫn đề môi trường từ góc 
nhìn phê bình sinh thái. 


- 162- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Tư tưởng thân dân là một tư tưởng lớn, rất tiến bộ trong sáng tác của Nguyễn 

Trãi. Tư tưởng thân dân bao hàm đầy đủ cả /hương dân, trọng dân và ơn dân. Tắm 
lòng thương dân, tinh thần trọng dân của Nguyễn Trãi, nhiều bài nghiên cứu đã đề 
cập đến. Điều cần nhấn mạnh thêm là: thương dân ở Nguyễn Trãi là hướng nhiều 
tới những “dân đen, con đỏ”- những người vô tội, những con người nhỏ bé, những 
số phận đau khổ: 7; hương sinh tại niệm độc tiên u (Vì dân đen thường tâm niệm, 
một mình ta lo trước - Mạn hứng, Bài 2); Nướng dân đen trên ngọn lứa hung tàn / 
Vùi con đỏ dưới hẳm tai vạ... Nheo nhóc thay kẻ góa bụa khôn cùng (Bình Ngô đại 
cáo). Trọng dân ở Nguyễn Trãi là hướng tới những người dân manh (dân cày li tán), 
người dân lệ (người tôi tớ, đi ở): Yết can vì kì, manh lệ chỉ đô tứ tập (Bình Ngô đại 
cáo). Chính những người dân manh, dân lệ tập hợp dưới lá cờ đại nghĩa đã góp phần 
to lớn làm nên thắng lợi huy hoàng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trong một bản 
tuyên ngôn trọng đại như Bình Ngô đại cáo, những người dân manh, lệ được nói 
đến một cách công khai, trịnh trọng như vậy “cũng là chưa thấy xưa nay”. 

Điều thật sự mới, thật sự tiến bộ ở Nguyễn Trãi là tư tưởng ơn dân. Nguyễn 
Trãi đã từng ơn vua, ơn xã tắc như nhiều danh nhân thân dân thời trung đại: Bá/ cơm 
xoàng nhờ ơn xã tắc (Ngôn chí - Bài 14). Nhưng chưa ai ơn dân mà ơn đến kẻ cấy 
cày như Nguyễn Trãi: ấn lộc đến ơn kẻ cấy cày (Bảo kính cảnh giới — Bài 19). 
Nguyễn Trãi đã nhìn vượt qua khâu trung gian để thấy được người đích thực cho 
mình lộc là kẻ cấy cày lam lũ. Nguyễn Trãi - một ông quan dưới thời quân chủ mà 
biết ơn đến những người dân chân lắm tay bùn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” 
thì “cũng là chưa thấy xưa nay”. 

Tư tưởng thân dân kết hợp với ý thức về cộng đồng dân tộc, ngay từ thế kỉ 
XV những câu thơ của Nguyễn Trãi đã khơi gợi tỉnh thần đoàn kết dân tộc hết sức 
sâu sắc: Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bên / Cành bắc, cành nam một cội nên 
(Bảo kính cảnh giới - Bài 15). Những người sinh từ bọc trăm trứng Âu Cơ gắn kết 
với nhau trong hai chữ “đồng bảo” rất thiêng liêng mà gần gũi. Đó là sự gắn kết 
bền chặt như xương với thịt, như cây có cảnh phía bắc, có cành phía nam nhưng 
tất cả đều sinh ra, lớn lên từ một gốc. Câu thơ của Nguyễn Trãi làm ta nhớ tới lời 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng 
văn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người, cũng có người thế 
này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tô tiên ta” (7w gửi đồng 
bào Nam Bộ, 6 - 1946). Một tỉnh thần đại đoàn kết dân tộc như vậy vừa phát huy 
truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, vừa thắm đượm chủ nghĩa nhân văn. 


- 163 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Từ góc nhìn phê bình sinh thái, tác phẩm của nguyễn Trãi, về ý nghĩa khách 
quan, như đang đồng hành với chúng ta trong vẫn đề môi trường. 

Nguyễn Trãi lên án giặc Minh tham lam tàn bạo vơ vét của cải, tài nguyên 
nước ta: “Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc”, “Kẻ bị đem vào núi đãi cát 
tìm vàng”, “bắt dò chim trả chốn chốn lưới chăng”, “bắt bẫy hươu đen nơi nơi cạm 
đặt”. Nhưng về mặt ý nghĩa khách quan những câu văn trong Bình Ngô đại cáo có 
thể dùng để lên án, tố cáo những kẻ lâm tặc, hải tặc thời hiện đại đang tàn phá rừng, 
tàn phá biển? Xuất phát từ đức hiếu sinh, Nguyễn Trãi lên án, tố cáo những kẻ “tàn 
hại cả côn trùng cây cỏ”, gây ra cảnh “sạch không đầm núi”. Nhưng về mặt ý nghĩa 
khách quan, những câu văn ấy có thể dùng để lên án, tố cáo những kẻ hủy hoại môi 
trường sống trong thời hiện đại? 

Nguyễn Trãi yêu thiên nhiên, sống hòa mình với thiên nhiên, coi thiên nhiên 
là láng giêng, bầu bạn: Múi láng giêng, chìm bằu bạn / Mây khách khứa, nguyệt anh 
tam” (Thuật hứng — Bài 19), Cò nằm hạc lặn nên bầu bạn (Ngôn chí - Bài 2). Yêu 
thiên nhiên, nâng niu vẻ đẹp thiên nhiên đến mức nhà thơ không nỡ đưa nhát chối 
vì sợ làm tan vỡ bóng hoa in xuống hiên nhà: Quét hiên ngày lệ bóng hoa tan (Bảo 
kính cảnh giới - Bài 33). Chúng ta không hiện đại hóa Nguyễn Trãi, nhưng câu thơ 
viết về tắm lòng của thi nhân đối với thiên nhiên: Rờng ziếc (mong) chim về ngại 
phát cây (Mạn thuật - Bài 6) lễ nào lại không gợi lên vẫn đề bảo vệ môi trường ? 

Nghiên cứu danh nhân thời trung đại nói chung, nghiên cứu Nguyễn Trãi nói 
riêng cần thấy được “người xưa của ta nay” từ trong di sản. Danh nhân Nguyễn 
Trãi đồng hành cùng chúng ta hôm nay, cũng vì thế mà Nguyễn Trãi đang đồng 
hành cùng nhân loại. 

Hà Nội, tháng l năm 2023 


» 64s 


NỮ DANH NHÂN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 
Ý NGHĨA VÀ BÀI HỌC TRONG SỰ NGHIỆP 
GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ HIỆN NAY 


GS.TS LÊ THỊ QUÝ 
Chủ tịch Quỹ Văn Hiên Việt Nam 


1. Hoàn cảnh lịch sử của đất nước tạo nên các nữ danh nhân Việt Nam 

Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có 
hàng vạn năm trước Công nguyên, còn tính từ khi cơ cấu nhà nước được hình 
thành thì mới khoảng từ năm 700 năm trước công nguyên. Những người Việt tiền 
sử trên vùng châu thô sông Hồng — Văn minh sông Hồng và sông Mã đã khai hóa 
đất để trồng trọt, tạo ra một hệ thống đê điều để chế ngự nước lụt của các sông, 
đào kênh đề phục vụ cho việc trồng lúa và đã tạo nên nền văn minh lúa nước và 
văn hóa làng xã. 

Do sự thiếu thốn về tài liệu nên bài viết này chỉ có thê đưa ra những bằng 
chứng từ khi chúng ta có lịch sử thành văn, nghĩa là từ thế kỷ I đến thế kỷ XXI. 
Đây là thời kỳ Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc. Do điều kiện 
địa lý, tài nguyên, khoáng sản, con người nên Việt Nam luôn có sức hấp dẫn đối 
với thế giới và không tránh khỏi sự thèm muốn của một số nước đề quốc. Lịch sử 
phát triển của dân tộc, vì thế gắn liền với các cuộc đấu tranh cách mạng để bảo vệ 
và xây dựng tô quốc. 

Năm 111 TCN, đội quân của Hán Vũ Đề xâm chiếm nước Nam Việt và sáp 
nhập Nam Việt vào đề chế Hán. Người Trung Quốc muốn cai quản miền châu thô 
sông Hồng để có điểm dừng cho tàu bè đang buôn bán với Đông Nam Á. Trong 
thế kỷ L, các tướng Lạc Việt vẫn còn được giữ chức, nhưng Trung Quốc bắt đầu 
chính sách đồng hóa các lãnh thổ bằng cách tăng thuế và cải tổ luật hôn nhân để 
biến Việt Nam thành một xã hội phụ hệ để dễ tiếp thu quyền lực chính trị hơn. 
(Bách khoa toàn thư mở, Wikipedia) 

Chế độ quân chủ độc lập được tái lập sau chiến thắng của Ngô Quyền trước 
quân Nam Hán. Sự kiện này mở đường cho các triều đại độc lập kế tiếp và trong 
giai đoạn lịch sử trung đại, đất nước tiếp tục chiến thắng trước các cuộc chiến tranh 
xâm lược từ phương Bắc và dần mở rộng về phía nam. Các nhà nước trong lịch sử 


- 165 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Việt Nam có những quốc hiệu khác nhau như Xích Quỷ, Văn Lang, Đại Việt, Đại 
Nam hay Việt Nam. 

Sang đến thời kỳ cận đại, Việt Nam lần lượt trải qua các giai đoạn Pháp 
thuộc và Nhật thuộc. Sau khi Nhật Bản đầu hàng Đồng Minh, lãnh thổ Việt Nam 
cũng như Liên bang Đông Dương bị các cường quốc thắng trận tạo điều kiện cho 
Pháp thu hồi. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Đảng Cộng sản Việt Nam 
lãnh đạo ra đời khi chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bó độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 
1945 sau thành công của Cách mạng Tháng Tám. 

Sau Hiệp định Genẻve (1954), Việt Nam bị chia cắt thành hai vùng tập kết 
quân sự, lẫy ranh giới là vĩ tuyến 17, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chỉ kiểm soát 
được phần phía Bắc, còn phía Nam do chính quyền Việt Nam Cộng hoà kiểm soát 
và được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Xung đột về vấn đề thống nhất Việt Nam đã dẫn tới 
Chiến tranh Việt Nam trong gần 21 năm và kết thúc với chiến thắng của Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam cùng Sự sụp 
đồ của Việt Nam Cộng hoà vào năm 1975. Sau đó một năm, ngày 02/7/1976, Quốc 
hội khóa VI nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa quyết định đổi tên nước là Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( Bách khoa toàn thư mở, Wikipedia) 

Việt Nam có nền văn hóa đa dạng: từ vùng đồng băng sông Hồng và vùng 
Thanh - Nghệ với văn hóa làng xã và văn minh lúa nước; Những sắc thái văn hóa 
bản địa của các dân tộc miễn núi tại Tây Bắc và Đông Bắc; nền văn hóa Chăm Pa 
của người Chăm tại Nam Trung Bộ; Các bộ tộc Tây Nguyên, cùng vùng đất mới 
Nam Bộ kết hợp với văn hóa các sắc tộc Hoa, Khơmer. 54 dân tộc có những phong 
tục, những lễ hội đa dạng mang ý nghĩa sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng, sự khoan 
dung trong tính cách người Việt và tư tưởng tôn giáo, sự phong phú trong ngôn 
ngữ của văn học, nghệ thuật (Phan Huy Lê, Hà Văn T án, Trần Quốc Vượng, Lương 
Ninh, 1991) 

Về khía cạnh truyền thống, văn hóa chủ lưu của người Việt được coi là 
thuộc vùng văn hóa Đông Á (cùng với Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản). Tuy 
nhiên Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa Pháp thế kỷ XIX, phương Tây 
trong thế kỷ XX và toàn cầu hóa từ thế kỷ XXI, Việt Nam đã có những thay đổi 
về văn hóa theo các thời kỳ lịch sử. 

Thời kỳ đầu Việt Nam có truyền thống tôn trọng phụ nữ. Tục thờ Mẫu và 
các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu và rất nhiều vị thần, thành hoàng 
làng là phụ nữ đã chứng minh điều đó. 


- ló6 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Một số băng chứng cho thấy Nho giáo được truyền vào Việt Nam từ thế kỷ 
1 trước Công nguyên, khi nhà Tây Hán ở Trung Quốc đã đánh bại tập đoàn phong 
kiến họ Triệu và giảnh lấy quyền thống trị và cho lập 3 quận tại Bắc Bộ, Tuy nhiên 
tầm ảnh hưởng Nho giáo còn rất hạn chế. Đến thế kỷ X, sau chiến thắng Bạch 
Đẳng của Ngô Quyền, khi người Việt bước sang kỷ nguyên độc lập, tự chủ và bắt 
đầu xây dựng nền văn minh Đại Việt trong khuôn khô của một nhà nước quân chủ 
tập quyên, thì xã hội Việt Nam lúc này mới đặt ra những yêu cầu đối với sự tồn tại 
và phát triển của Nho giáo ở Việt Nam, nhằm củng cố quyền lực trung ương, duy 
trì trật tự xã hội. Tuy nhiên, ở các triều đại quân chủ đầu tiên sau khi Việt Nam 
giành độc lập, Nho giáo vẫn chưa có vai trò đáng kể trong đời sống chính trị, tỉnh 
thần của xã hội Việt Nam. 

Năm 1070, nhà Lý cho xây dựng Văn Miễu, năm 1075 mở khoa thi Nho 
học đầu tiên với tên gỌI “17 mìỉnh kinh bác học” và “Nho học tam trưởng”, chính 
thức khai sinh cho lịch sử thi cử Nho giáo lâu dài ở Việt Nam. Năm 1076, nhà Lý 
cho lập Quốc tử giám và “chọn quan viên văn chức, người nào biết chữ cho vào 
Quốc tử giám”. Từ đây, con em quý tộc họ Lý chính thức được đảo tạo chủ yếu 
theo Nho giáo. Cũng từ đây, nền đại học Việt Nam được khai sinh. Năm 1156, nhà 
Lý cho lập miếu riêng thờ Không Tử. Nho giáo từng bước định hình lối sống, sinh 
hoạt, đạo đức, đối nhân xử thế trong xã hội Việt Nam. Các phạm trù đạo đức của 
Nho giáo, như frung, hiểu, nhân, nghĩa, tiết hạnh... đã được vận dụng vào lĩnh vực 
chính trị và ngày càng trở thành chuẩn mực đạo đức cho hành vi của con người 
trong xã 

Một phần quan trọng trong Nho giáo là tư tưởng ”Trọng nam, khinh nữ” 
đã tạo ra thân phận và địa vị khác nhau giữa nam và nữ. Giáo lý phong kiến đã 
ngăn cắm hoặc không thừa nhận phụ nữ tham gia vào công việc xã hội, đây họ 
xuống vị trí phụ thuộc, thậm chí nô lệ trong gia đình và xã hội. Chắng hạn như 
mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không chỉ dựa trên tình yêu 
thương mà còn trên cơ sở của pháp luật phong kiến. Những quan niệm của chủ 
nghĩa gia trưởng, thói coi thường phụ nữ ” Chồng chúa, vợ tôi”, ”7zn tòng: phụ 
nữ ở nhà phục tùng cha, lấy chồng phục tùng chồng, chồng chết phục tùng con 
trai trưởng” đã rất phô biến. Quan điểm về 7 đức: công, dung, ngôn, hạnh đã 
cột chặt phụ nữ vào gia đình thành một người phục vụ cha, mẹ, chồng, con vô 
điều kiện đến mức quên bản thân mình. 


- lÓ7 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trong xã hội xưa, phụ nữ không được đi học vì kiến thức với họ có thể là 
sức mạnh là vũ khí để họ chống lại chế độ thống trị và bóc lột họ. Những quy tắc 
khắt khe trong gia đình và xã hội luôn trói buộc họ biến họ thành ” những máy đẻ”, 
những ” nội tướng” trong bốn bức tường gia đình. Người vợ phải phụ thuộc hoàn 
toàn vào chồng, là đối tượng chịu sự dạy dỗ của chồng, ”phu xường, phụ tùy” phải 
nhìn vào sắc mặt, thái độ của chồng để cư xử. Nạn bạo lực gia đình mà phụ nữ vả 
trẻ em là nạn nhân chính đã được pháp luật cho phép, bảo vệ. Phụ nữ là nạn nhân 
của nạn đa thê, bị mua bán, bỏ rơi, giết hại...(Đặng Cảnh Khanh- Lê Thị Quy, 2007) 

Trong hoàn cảnh đó, phụ nữ cũng như nam giới đã hình thành nhân cách 
văn hóa của mình theo các chiều hướng khác nhau: nhân cách của người thống trị 
và nhân cách của người lệ thuộc. Nhiều cống hiến của phụ nữ đã bị chìm trong 
khói bụi lịch sử. Tuy nhiên ngoài việc luôn sát cánh với nam giới trong sản xuất, 
xây dựng và chiến đấu bảo vệ tô quốc, phụ nữ đã có công sinh đẻ và nuôi dạy các 
thế hệ anh hùng của Việt Nam. 

2. Một số nữ Danh nhân tiêu biểu: 

Trong điều kiện sống khắt khe, không bình đẳng, không được khuyến khích 
phát triển, phụ nữ muốn vươn lên trở thành những nhân vật xuất chúng thì họ phải 
có nghị lực phi thường và gấp đôi nam giới. Điều này cắt nghĩa tại sao danh nhân 
nữ lại ít hơn nam giới trong khi số lượng của họ trong dân số là ngang bằng hoặc 
cao hơn nam gIới. 

Các nhà chép Sử trước đây đã ghi chép rất ít về các tắm gương phụ nữ. Tuy 
nhiên có những phụ nữ vĩ đại mà câu chuyện của họ đã vượt cả không gian và thời 
gian khiến cho người đương thời và hậu thế vô cùng kính phục, ngưỡng mộ. Bằng 
cách đó, họ đã ghi danh vào lịch sử dân tộc và sánh vai cùng danh nhân nam giới. 
Các danh nhân nữ xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc khởi nghĩa, cách mạng khi 
mà đất nước lâm nguy, mọi người công dân đều có trách nhiệm “ Giặc đến nhà, 
đàn bà cũng đánh”. Bài viết này đã chọn ra 15 nữ danh nhân trên tất cả các lĩnh 
vực đại diện cho hàng trăm triệu phụ nữ trong lịch sử. Đây là những tắm gương 
tiêu biểu, niềm tự hào cho không chỉ nữ giới mà cả dân tộc Việt Nam. 

2.1 Trong lĩnh vực quán sự, chính trị 

Hai Bà Trưng 

Thuật ngữ “ Con cháu bà Trưng, bà Triệu” để chỉ phụ nữ Việt Nam đã trở 
nên quen thuộc trong xã hội hiện đại. Đó là niềm tự hào thiêng liêng mà hàng triệu 
phụ nữ gìn giữ trong trái tim mình. Lịch sử thành văn của dân tộc Việt Nam mở 


- ló8- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đầu bằng những người phụ nữ đũng cảm trong cuộc khởi nghĩa vĩ đại năm 40 sau 
Công nguyên - Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng tại Mê Linh. 

Hai Bà Trưng (Trưng Trắc, Trưng Nhị, 14 - 43) là hai chị em sinh đôi trong 
một gia đình quyền quý. Các nữ tướng là các cô gái còn rất trẻ. Tiêu biểu là Thánh 
Thiên công chúa, Lê Chân, Bát Nàn công chúa, Trương Tử Nương, Xuân Nương, 
Vương Thị Tiên, Đàm Ngọc Nga, Lê Thị Hoa...đã viết lên những trang Sử đầu 
tiên của dân tộc khi đánh đuôi quân xâm lược Đông Hán, giành lại độc lập trong 3 


. 


năm. Khi tiến quân vào Luy Lâu, các bà đã khiến viên Thái thú Tô Định phải "cã 
tóc, cạo râu, vứt bỏ ấn tín, trà trộn vào đám loạn quân tháo chạy về nước". 

Hai câu thơ như lời tuyên thệ của Hai Bà đã vang mãi trong lịch sử dân tộc: 
“Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng.” Theo Đại Việt 
sử ký toàn thư, Hai Bà Trưng vôn họ Lạc, là dòng dõi Lạc tướng ở Mê Linh. Chồng 
bà Trưng Trắc là Thi Sách cũng là con Lạc tướng. Khi lên ngôi, Hai Bà mới đổi 
sang họ Trưng. Sách “ Đại Việt sử ký toàn thư” coi Trưng Trắc là vị vua đầu tiên 
trong lịch sử Việt Nam với tên gọi Trưng Nữ Vương. Triều đình phong kiến Trung 
Quốc đã phải cử tên tướng già Mã Viện sang đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng. Hai bà gieo mình xuống sông Hát để giữ tròn khí tiết. 

Sử gia Lê Văn Hưu viết:” Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng 
mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phó, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều 
hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thê thấy hình thế 
đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương” ( Đại Việt sử ký toàn thư ) 

Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) 

Nối tiếp tỉnh thần của Hai Bà Trưng, sau gần 2 thế kỷ, vùng núi Cửu Chân 
(Thanh Hóa) xuất hiện một phụ nữ anh hùng Triệu Thị Trinh (Bà Triệu, 226- 
248) tại quận Cửu Chân, tỉnh Thanh Hóa. Từ nhỏ, bà sớm tỏ ra có chí khí hơn 
người. Lịch sử còn truyền tụng các câu nói đầy khí phách của bà: “Tôi muốn cưỡi 
cơn gió mạnh, đạp luồng sóng đữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô 
giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người!” 

Năm 248, Bà Triệu cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt phất cờ khởi nghĩa ở 
vùng núi Nưa (Triệu Sơn, Thanh Hóa). Đông đảo nhân dân khắp hai quận Cửu 
Chân, Giao Chỉ (Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ) nổi dậy hưởng ứng. Bà Triệu đã chỉ 
huy nghĩa quân đánh thắng nhiều trận, quân Ngô tan rã. Cả Giao Châu chắn động. 

Nhà Ngô phải cử tên tướng Lục Dận đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa. 
Nghĩa quân đã chiến đấu anh đũng, kiên cường nhưng vì lực lượng quân sự còn 


- 169 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


yếu nên đã thất bại. Bà Triệu Thị Trinh hy sinh ngày 4/4/248 trên núi Tùng (Hậu 
Lộc, Thanh Hóa). 

Linh Từ Quốc Mẫu Trần Thị Dung 

Trần Thị Dung (1193?- 1259) là vợ vua Lý Huệ Tông, mẹ vua Lý Chiêu 
Hoàng và Thuận Thiên công chúa. Đầu năm 1258, quân Nguyên Mông kéo đến 
xâm lược Việt Nam lần thứ nhất. Trong lúc đất nước lâm nguy, triều đình nhà Trần 
đề ra chiến lược “thanh đã” (vườn không nhà trống), để cho giặc vào tạm chiếm 
kinh đô Thăng Long, rồi sẽ tạo thời cơ phản công. Buổi đầu thực hiện chiến lược 
Ấy, bà phụ trách việc “sơ tán” hoàng gia, hoàng tộc và nhân sự triều đình ra khỏi 
Thăng Long. Bà còn đứng ra thu thập quân khí ở nơi “'sơ tán”, cung cấp cho quân 
đội đánh thăng địch ở giai đoạn sau của cuộc kháng chiến. Công việc hậu cần đã 
được bà đảm trách chu toàn. 

Sử gia Ngô Sĩ Liên ở thế kỷ XV, đã bình luận về Trần Thị Dung: “Công của 
bà giúp nhà Trần trong việc nội trị, thật là nhiều.” Ông còn đánh giá cao vai trò của 
Trần Thị Dung, trong việc điều hòa mâu thuẫn nội bộ nhà Trần, vào năm 1237. An 
Sinh Vương (Trần Liễu) có hiềm khích với vua Thái Tông (Trần Cảnh), Linh Từ 
đã điều đình hòa giải, lại tình nghĩa anh em như xưa!”. “Lời bình” của sử thần Ngô 
Sĩ Liên “Thế mới biết trời sinh Linh Từ là để mở nghiệp nhà Trần” 

Đô đốc Bùi Thị Xuân 

Đô đốc Bùi Thị Xuân (1752-1802) là một trong “Tây Sơn ngũ phụng thư” 
của vương triều Tây Sơn. Bà là vợ của quan Thái phó Trần Quang Diệu. 

Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Bùi Thị Xuân sớm được học văn 
và học võ. Tương truyền bà vừa có sứ khỏe vừa có sắc đẹp, nữ công khéo, chữ viết 
đẹp, nhưng thích múa kiếm, đi quyền như con trai. Nghe kế chuyện Hai Bà Trưng, 
bà Triệu cưỡi voi đánh giặc, Bùi Thị Xuân náo nức muốn được theo gương các bà. 
Lúc nhỏ đi học bà thường mặc áo con trai, lớn lên tự chế kiểu áo các nữ hiệp vẽ 
trong sách mà mặc. Trong đội ngũ quân đội của vua Quang Trung, bà chiến đấu 
rất đũng cảm. 

Một sử gia đánh giá: Người ta cảm phục Bùi Thị Xuân chắng riêng chỗ bà 
có nhan sắc hơn người, mà còn ở chỗ có gan dạ và trí lược của một đại tướng. Bà 
đã có công gây dựng một phần sự nghiệp của chồng và của ba anh em vua Tây 
Sơn, đã bao phen xuất nhập chiến trường, vào sinh ra tử... 


- 170 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai 

Bà Nguyễn Thị Minh Khai tên khai sinh là Nguyễn Thị Vịnh ( 1910 — 
1941) là một trong những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương trong gi1a1 
đoạn 1930-1940. 

Năm 1927, bà tham gia hoạt động trong phong trào công nhân ở Vĩnh và 
tham gia thành lập Tân Việt Cách mệnh Đảng, sau đó được bầu làm Ủy viên Ban 
chấp hành Đảng bộ. Năm 1930, bà gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau đó, 
bà sang Hương Cảng làm thư ký cho lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở văn phòng chỉ 
nhánh Đông phương bộ của Quốc tế Cộng sản. Năm 1931, bà bị bắt tại Hương 
Cảng, bị kết án và giam ở đây. Năm 1934, bà ra tù và được Đông phương bộ Quốc 
tế Cộng sản cử làm đại biểu chính thức đi dự Đại hội VII Quốc tế Cộng sản tại 
Moskva cùng với ông Lê Hồng Phong. 

Năm 1936, bà được cử về nước truyền đạt chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và 
được cử vào Xứ ủy Nam kỳ, giữ chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, một 
trong những người lãnh đạo cao trào cách mạng 1936-1939 ở Sài Gòn. Ngày 30 
tháng 7 năm 1940, bà bị bắt. Tuy nhiên, bà vẫn liên lạc với bên ngoài và vẫn tiếp 
tục lãnh đạo phong trào đấu tranh. Sau khi Khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại, bà bị thực 
dân Pháp kết án tử hình và bị bắn tại Hóc Môn. 

Anh hùng Võ Thị Sáu 

Võ Thị Sáu (1933—1952), sinh ra và lớn lên tại Đất Đỏ, Bà Rịa, một miền 
quê giàu truyền thống yêu nước. Do phải chứng kiến cảnh thực dân Pháp giết chóc 
đồng bào, chị Sáu đã không ngần ngại cùng các anh trai tham gia cách mạng. 

Tháng 11/1948, mới 15 tuổi, Võ Thị Sáu mang theo lựu đạn, trà trộn vào 
đám người đi làm căn cước. Giữa buồi, chị ném lựu đạn vào nơi làm việc của tên 
Tòng, rồi hô to “Việt Minh tấn công” rồi kéo mây chị em cùng chạy. Lựu đạn nô, 
tên Tòng bị thương nặng nhưng không chết. Tuy nhiên, vụ tắn công khiến bọn lính 
đồn khiếp vía, không dám truy lùng Việt Minh ráo riết như trước. 

Tháng 2/1950, Võ Thị Sáu tiếp tục nhận nhiệm vụ ném lựu đạn, tiêu diệt 
hai chỉ điểm viên của thực dân Pháp là Cả Suốt và Cả Đay rồi không may bị bắt. 
Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, dù bị giặc tra tấn đã man, chị 
không khai báo. Địch phải chuyền chị về khám Chí Hòa. Chị Sáu tiếp tục làm liên 
lạc cho các đồng chí trong khám, cùng chị em tại tù đấu tranh đòi cải thiện cuộc 
sống nhà tù. 


- l171- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 

Thực dân Pháp và tay sai mở phiên tòa, kết án tử hình đối với nữ chiến sĩ 
trẻ. Chúng chuyên chị cùng một số người tù cách mạng ra nhà tù Côn Đảo. Nhờ 
sự kiên cường, đũng cảm, trung thành, Võ Thị Sáu được kết nạp vào Đảng Lao 
động Việt Nam và công nhận là Đảng viên chính thức ngày đêm trước khi hy sinh. 

Nữ tướng Nguyễn Thị Định 

Nguyễn Thị Định (1920 — 1992), còn được gọi là bà Ba Định có bí danh là 
Bích Vân, Ba Tấn, Ba Nhất và Ba Hận là nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân 
dân Việt Nam. 

Bà xuất thân từ gia đình nông dân tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre và bắt đầu tham gia Cách mạng từ phong trào Đông Dương đại hội 
năm 1936 với vai trò liên lạc, rải truyền đơn, vận động bà con chống lại sự áp bức, 
bóc lột ở địa phương. 

Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 193§ và tiếp tục 
tham gia các Phong trào cách mạng. Trong quá trình đó, bà đảm nhận chức vụ Phó 
bí thư Tỉnh ủy bến Tre, và là người trực tiếp chỉ đạo cuộc Đồng khởi Bến Tre đợt 
I(17/1/1960) ở ba điểm xã Định Thủy, Bình Khánh và Phước Hiệp, đạt được nhiều 
thắng lợi, mở đầu cho phong trào Đồng khởi. Sau cuộc Đồng khởi, bà làm Bí thư 
Tỉnh ủy và Chủ tịch Mặt trận Giải phóng tỉnh Bến Tre. Bà được Liên Xô trao tặng 
Giải thưởng Hòa bình Lê Ni năm 1968. 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà giữ nhiều chức vụ quan trọng 
của Đảng và Nhà nước như: Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Việt 
Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam,... và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà 
nước. Bà được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân năm 1995. Đền thờ bà được lập tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện 
Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, tên của bà cũng được đặt cho nhiều tuyến đường và 
trường học ở Việt Nam. 

2.2 Trong lĩnh vực kinh tế: 

Nguyên phi Ÿ Lan 

Có sách ghi tên bà là Lê Thị Yến, có sách ghi là Lê Thị Yến Loan hoặc Lê 
Thị Khiết (1044 — 1117). Bà là phi tần của Hoàng đế Lý Thánh Tông, mẹ của 
Hoàng đề Lý Nhân Tông, thụy hiệu là Linh Nhân Phù Thánh hoàng hậu. Bà đã hai 
lần đăng đàn nhiếp chính, đưa đất nước dưới triều Lý phát triển hưng thịnh, có 
nhiều đóng góp cho triều Lý nhất là về Phật giáo và tài năng trị nước của bà đã 
được các sử gia khen ngợi. 


- 172- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Tháng 2 năm Kỷ Dậu (1069), vua Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm 
Thành, Nguyên phi được vua trao quyền điều khiến chính sự với sự giúp sức của 
Thái sư Lý Đạo Thành, dân gọi bà là Quan Âm. Bà đã đề xuất nhiều chính sách để 
phát triển nông nghiệp như cẫm giết trâu, bò; Giải phóng những cung nữ già cho 
về quê lẫy chồng... Tuy vậy, để có thể có quyền hành nhiếp chính đất nước lần 
thứ hai, bà đã dùng mưu kế dựa vào Lý Thường Kiệt, phế truất và sát hại Thái hậu 
Thượng Dương. Lúc này, bà được tôn làm Hoàng thái hậu nhiếp chính. Việc làm 
này đã gây nên nhiều tranh cãi xung quanh bà. 

2.3 Trong lĩnh vực ngoại giao: 

Huyền Trân công chúa 

Huyền Trân công chúa (1287-1340), là công chúa đời nhà Trần, con gái 
của vua Trần Nhân Tông, em gái của vua Trần Anh Tông, hoàng hậu của vua Chế 
Mân ( Chiêm Thành). Câu chuyện về Huyền Trân công chúa được truyền tụng 
trong dân gian, không chỉ vì lý do chính trị, ngoại giao mà còn về khía cạnh văn 
hóa cũng như nghệ thuật sân khấu. Điều này khiến Huyền Trân công chúa trở thành 
công chúa nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. 

Năm 1306, Huyền Trân công chúa được gả cho Quốc vương Chiêm Thành 
là Chế Mân đề đổi lấy hai châu Ô, Lý (từ đèo Hải Vân, Thừa Thiên Huế đến phía 
bắc Quảng Trị ngày nay). Một năm sau, Chế Mân chết. 

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Trần Anh Tông khi đó nghe rằng theo tục 
nước Chiêm, Quốc vương chết thì Vương hậu phải lên giàn hỏa đề tuẫn tang. Trần 
Anh Tông liền cử Hành khiến Trần Khắc Chung vờ sang viếng tang, tìm cách cứu 
công chúa. Trần Khắc Chung thành công, cứu được công chúa và đưa xuống 
thuyền, đưa công chúa về Đại Việt bằng đường biển. Cuộc hải hành này kéo dài 
tới một năm. Huyền Trân công chúa được ca ngợi là đã biết hy sinh lợi ích riêng 
vì lợi ích của quốc gia, lấy hôn sự của mình để mở rộng bờ cối. 

Nguyễn Thị Bình ( 1927-) 

Bà sinh năm 1927 là một nữ chính trị gia nồi tiếng của Việt Nam. Bà giữ 
cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi 
Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miễn Nam Việt Nam tham gia Hội nghị 
4 bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Bà là một 
trong những người đại diện các bên ký hiệp định Paris năm 1973 và là người phụ 
nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định. Bà cũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch 
nước Việt Nam từ 1992 đến 2002. 


- 173 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Sau khi nghỉ hưu vào năm 2002, bà tiếp tục làm Chủ tịch của Quỹ Bảo trợ 
trẻ em Việt Nam. Năm 2003, bà thành lập Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam 
và làm Chủ tịch của tổ chức này cho đến nay. Ngoài ra, bà cũng là Chủ tịch danh 
dự của Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin Việt Nam kế từ khi hội này được 
thành lập vào tháng 1/2004. Năm 2001, Chủ tịch nước Trần Đức Lương trao tặng 
cho bà Huân chương Hồ Chí Minh để ghi nhận những công lao to lớn của bà đối 
với đất nước. 

2.4 Trong lĩnh vực văn hóa 

Ngọc Hân công chúa 

Ngọc Hân công chúa (1770 — 1799) hay Bắc Cung Hoàng hậu tên thật là Lê 
Ngọc Hân, là con gái vua Lê Hiển Tông và Chiêu nghi Nguyễn Thị Huyền. Bà là 
người tài sắc vẹn toàn. Năm 1786, vâng mệnh vua cha, bà kết duyên cùng người 
anh hùng áo vải Nguyễn Huệ. Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đề, lẫy niên 
hiệu Quang Trung đã phong cho Ngọc Hân làm Hữu Cung Hoàng hậu. Đến năm 
1789, sau khi đại thắng quân Thanh, ông lại phong bà làm Bắc Cung Hoàng hậu. 

Khi Quang Trung băng hà (năm 1792), bà đã viết bài văn Tế vua Quang 
Trung và Ai Tư Vãn để bày tỏ nỗi đau khổ cùng cực cũng như niềm tiếc thương vô 
hạn cho người anh hùng dân tộc. Các tác phẩm của bà có giá trỊ cao về lịch sử và 
văn hóa và được coi là tài liệu quý giá về vua Quang Trung và thời đại chống quân 
xâm lược Mãn Thanh. Bà mất năm 1799. 

Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm 

Đoàn Thị Điểm (1705-1749) là người làng Giai Phạm, huyện Văn Giang, 
xứ Kinh Bắc (nay thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Lúc trẻ, bà Điểm có tiếng 
thông minh, đẹp người, đẹp nết, chăm học, có tài văn và Ø1ỏ1 cả việc nữ công. Suốt 
thời gian từ lúc âu thơ đến tuôi trưởng thành, bà thường sống với cha và anh là ông 
Đoàn Doãn Luân ở nơi cha dạy học là làng Lạc Viên (huyện An Dương, tỉnh Kiến 
An; nay thuộc thành phố Hải Phòng). Năm bà 25 tuổi (1729), cha mắt, bà cùng với 
gia đình của anh dời đến ngụ ở làng Vô Ngại, huyện Đường Hào (nay là thị xã Mỹ 
Hào, tỉnh Hưng Yên). 

Chẳng bao lâu sau anh mất (năm 1735), bỏ lại một đàn con nhỏ, một mình 
Đoàn Thị Điểm phải vừa làm thuốc, vừa dạy học để có tiền nuôi mẹ và giúp đỡ chị 
dâu nuôi các cháu. 

Theo 7 điển nhân vật lịch sử Việt Nam. bà đã được vời vào cung làm Giáo 
thụ để dạy các con vua chúa. Đến năm 1739, nhân trong nước có loạn, bà xin từ 


bái đệ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


chức về ngụ ở xã Chương Dương (nay thuộc Thường Tín, ngoại thành Hà Nội) 
tiếp tục làm nghề dạy học. 

Bấy giờ, có nhiều đến hỏi, trong đó có cả những người quyền quý, nhưng 
bà đều từ chối. Mãi đến năm 37 tuổi (1742), bà mới nhận lời lây Nguyễn Kiều, 
một Tiến sĩ nỗi tiếng hay chữ đã góa vợ. Nhưng vừa cưới xong, Nguyễn Kiều lại 
phải đi sứ sang Trung Quốc ba năm. Năm 1748, ông được cử làm Tham thị ở Nghệ 
An. Đoàn Thị Điểm cùng đi với chồng, nhưng trên đường đi, bà bị cảm nặng, chạy 
chữa không khỏi, cuối cùng mất ở Nghệ An vào ngày I1 tháng 9 (âm lịch) năm 
Mậu Thìn, 1748, lúc 43 tuổi 

Đoàn Thị Điểm, hiệu Hồng Hà Nữ Sĩ. Bà là tác giả tập Truyền kỳ tân phả 
(chữ Hán), và tác giả của truyện thơ Chinh phụ ngâm (bản chữ Nôm- 412 câu thơ) 
được bà dịch từ nguyên bản Chinh phụ ngâm khúc (viết bằng chữ Hán của Đặng 
Trần Côn). Bà còn viết tập Nữ trung tùng phận gồm 1401 câu thơ và bài Bộ bộ 
Thiềm-Thu từ (tức Bộ bộ thiềm - Bài hát mùa thu) . Ngoài ra còn có một số bài 
thơ văn khác của bà (gồm chữ Hán, chữ Nôm) được chép trong tập Hồng Hà phu 
nhân di văn của tiễn sĩ Nguyễn Kiều (chồng bà) mới được phát hiện gần đây. 

Bà là người được đánh giá là bậc nhất về sắc đẹp lẫn tài văn trong những 
nữ sĩ danh tiếng nhất, bên cạnh các bà Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan và 
Sương Nguyệt Anh. 

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương 

Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương (1772 - 1822), hiện nay vẫn chưa rõ 
lai lịch) là một nữ thi sĩ sống ở giai đoạn cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX, 
mà hiện tại vẫn khiến nhiều học giả tranh cãi. Năm 2021, bà cùng Nguyễn Đình 
Chiều là hai nhà thơ của Việt Nam được UNESCO vinh danh là "danh nhân văn 
hóa thế giới". Di tác của bà hoàn toàn là thơ và đa số đều được viết bằng chữ Nôm. 
Có nhiều người cho rằng đặc sắc của thơ bà là "thanh thanh tục tục". 

Không có bất cứ tư liệu cô điển nào chép về Hồ Xuân Hương, ngoài cuốn 
sách Giai nhân đi mặc của học giả Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, ấn hành tại Hà 
Nội năm 1916. Cũng vì thế, việc có hay không một nhân vật tên Hồ Xuân Hương 
hiện còn là câu hỏi ngỏ. 

Theo Giai nhân đi mặc, Hồ Xuân Hương là con gái của Sinh đồ Hồ Phi 
Diễn, (1704— 1786), người Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Gia đình bà 
sống ở Tây Hồ, thành Thăng Long. 


- 175 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Hồ Xuân Hương cũng được cưới gả từ rất sớm nhưng dẫu qua hai lần đò 
đều không viên mãn. Lần đầu bà làm lẽ của một hào phú là Chánh tổng Nguyễn 
Bình Kình có biệt hiệu Tổng Cóc. Chung sống với Tổng Cóc được một thời gian 
khá lâu thì Hồ Xuân Hương dứt áo ra đi. 

Lần thứ hai Hồ Xuân Hương làm lẽ của Tú tài Phạm Viết Ngạn làm tri phủ 
Vĩnh Tường. Nhưng duyên phận chỉ được 27 tháng thì ông tạ thế. Hồ Xuân Hương 
được cho là mất vào năm 1872 

Một tác phẩm thơ Hồ Xuân Hương bằng Pháp văn còn lưu giữ ở viện Viễn 
Đông Bác Cô năm 1968. Thơ của bà được trình bảy theo phong cách thất ngôn bát 
cú hoặc thất ngôn tứ tuyệt, bút pháp được nhận định là điêu luyện nhưng phần chữ 
Nôm đặc sắc hơn chữ Hán. Ý tưởng trong thơ cũng rất táo bạo, dù là điều cấm kị 
đối với lễ giáo đương thời. Cho nên, Hồ Xuân Hương được xem như hiện tượng lạ 
của dòng thi ca cổ điển Việt Nam khi đưa ra cái nhìn đối lập với truyền thống đạo 
đức cũ kỹ, lạc hậu của chế độ phong kiến đương thời.. 

Bà Huyện Thanh Quan 

Bà tên thật là Nguyễn Thị Hinh (1805 — 1§48), là người phường Nghi Tàm, 
huyện Vĩnh Thuận, gần Hồ Tây (nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ), Hà Nội. 
Cha bà là Nguyễn Lý (1755-1837), đỗ thủ khoa năm 1783, đời vua Lê Hiển Tông. 

Bà là học trò của danh sĩ Phạm Quý Thích (1760-1825), và là vợ của Lưu 
Nghị (1804-1847). Ông đỗ cử nhân năm 1821 (Minh Mạng thứ 2), từng làm tri 
huyện Thanh Quan (nay là một phần huyện Đông Hưng và huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình), nên người ta thường gọi bà là Bà Huyện Thanh Quan 

Dưới thời vua Minh Mạng, bà được mời vào kinh giữ chức Cung Trung 
Giáo Tập để dạy học cho các công chúa và cung phi. Khoảng một tháng sau khi 
chồng mắt, bà lấy cớ sức yếu xin thôi việc, rồi dẫn bốn con về lại Nghi Tàm và ở 
vậy cho đến hết đời. Bà là một trong số nữ sĩ tài danh hiếm có trong thời đại, hiện 
còn để lại sáu bài thơ Đường luật. 

Có lẽ hồn thơ của bà không chỉ bắt nguồn từ cái nôi của gia đình khoa bảng, 
mà trên hết, chính là từ mảnh đất quê hương bà, làng Nghi Tàm, nơi công chúa Từ 
Hoa, con gái vua Thần Tông nhà Lý vào thế kỷ XII đã lập trại dạy cung nữ trồng 
dâu nuôi tằm. Bà huyện Thanh Quan sáng tác không nhiều, hầu hết viết bằng chữ 
Nôm, theo thể Đường luật. Hiện có những bài như: “Thăng Long thành hoài cổ; 
Qua chùa Trấn Bắc; Qua Đèo Ngang: Chiều hôm nhớ nhà; Tức cảnh chiều thu; 
Cảnh đền Trần Võ; Cảnh Hương sơn.” 


- 176 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Các tác phẩm của bà đều gây được tiếng vang lớn trên thi đàn Việt Nam, 
thê hiện tắm lòng nhớ nước thương nhà hồn hậu, đau đáu khôn nguôi; một tài năng 
thiên bẩm về thi phú mà không phải ai cũng có được. Nồi bật nhất trong sự nghiệp 
văn chương của nhà thơ có thể kế đến tác phẩm “Qua đèo Ngang”, một bức tranh 
tả cảnh và tình đẹp, vừa diễn tả được thiên nhiên heo hút, vừa truyền tải được tâm 
sự u buồn trước thời cuộc đang đảo điên nhiều biến động. 

2.5 Trong lĩnh vực khoa học 

Tiến sỹ Nguyễn Thị Duệ 

Bà Nguyễn Thị Duệ (1574 -1655 ?), người phụ nữ đầu tiên và duy nhất đỗ 
tiễn sĩ trong lịch sử khoa bảng thời đại phong kiến. Đây là thời kỳ tư tưởng “trọng 
nam khinh nữ” theo Nho giáo đã không cho giới nữ được bình đẳng với nam giới, 
đặc biệt trong việc học hành, thi cử. Bà là người con gái tải sắc, đức độ, trí tuệ đã 
vượt qua luật lệ khắt khe đó, giả trai đi thi và đạt tới học vị tiến sĩ. 

Bà sinh trong một gia đình nhà nho nghèo, có truyền thống hiếu học tại làng 
Kiệt Đặc, nay thuộc xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương. Vốn là người thông minh, 
có nhan sắc nên mới hơn 10 tuôi, bà đã biết làm văn bài, được bà con trong làng 
vô cùng kính phục. Bà đã được nhiều nhà quyền quí đến xin hỏi cưới, nhưng bà 
không thuận. Bà rất hiếu học, song luật lệ lúc đó không cho phép con gái được học 
hành thi cử, bà phải giả trai để đèn sách đi thi. Năm Giáp Ngọ (1594) nhà Mạc mở 
khoa thi Hội, sĩ tử tham dự rất đông, Bà đỗ thủ khoa, trong khi chính thầy dạy chỉ 
đỗ á khoa. Như vậy là, tròn 20 tuôi bà trở thành nữ tiến sĩ đầu tiên và duy nhất của 
khoa cử phong kiến Việt Nam. 

Trong buổi Ngự yến đãi các tân khoa, vua Mạc Kính Cung thấy vị tiến sĩ 
trẻ tuổi, dáng mảnh mai, mặt mày thanh tú nên sinh lòng ngờ vực. Nhà vua liền 
xét hỏi và phát hiện bà giả trai. Nhưng bà Nguyễn Thị Duệ không những không bị 
khép tội mà còn được vua khen ngợi. Cảm phục tải năng của bà , vua Mạc còn mời 
bà vào cung đề dạy các phi tần rồi tuyển làm phi, phong là Tỉnh Phi có nghĩa là Bà 
Chúa Sao, ngụ ý khen bà vừa xinh đẹp vừa sáng láng như một vì sao. 

Năm 1625, quân Lê - Trịnh tiến lên Cao Bằng diệt nhà Mạc và giải bà về 
kinh nộp cho chúa Nghị Vương. Nghe tiếng tăm của bà Nguyễn Thị Duệ, chúa 
Trịnh rất sủng ái, phong cho bà chức Cung Trung Giáo Tập, rồi Lễ Nghi Học Sĩ 
để trông coi việc dạy học trong vương phủ. Người dân tôn sùng gọi bà là Nghi ái 
Quan. Bà đã có nhiều đóng góp cho nền giáo dục đương thời. Bà rất quan tâm 
đến việc thi cử, bồi dưỡng nhân tài cho quốc gia. Phần lớn các kỳ thi Đình, thi 


- 177 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Hội, tất cả bài vở đều qua tay bà chấm chọn. Bà thường viện dẫn nghĩa lý kinh 
sử, sự tích cô kim rành mạch. Các biểu sớ, văn bài thi Đại khoa, chúa đều nhờ bà 
khảo duyệt lại. 

Bà Nguyễn Thị Duệ được coi là người khởi đầu hình thức đào tạo từ xa của 
đất nước. Bà soạn ra các bộ đề thi rồi gửi về địa phương đề tô chức thi. Sau khi kết 
thúc, bài thi sẽ được gửi lên cho bà chấm, kết quả được gửi trở lại các địa phương. 
Bà cũng khuyến khích phong trào học tập, giúp đỡ học trò nghèo hiểu học, đề cao 
các nhân tài giúp nước. Đó là hình thức khuyến học đầu tiên của nước ta. 

Sau khi mất, bà được triều đình ban sắc phong, cho đúc tượng, dựng bảo 
tháp, khắc bia, người dân địa phương lập đền thờ, tôn bà làm Phúc thần. Trong 
Hậu cung Văn Miếu Mao Điền ở Hải Dương, bà được thờ cùng Khổng Tử và bảy 
vị Đại khoa danh tiếng của Việt Nam là Nguyễn Trãi, Nguyễn Binh Khiêm, thần 
toán Vũ Hữu, nhà giáo Chu Văn An, Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, 
Nhập nội Hành khiến Phạm Sư Mạnh và danh y Tuệ Tĩnh. 

3. Bài học của các nữ danh nhân trong sự nghiệp giải phóng phụ nữ 
hiện nay 

Trong “ Bình Ngô đại cáo “, năm 1428, thế kỷ XV, danh nhân Nguyễn Trãi 
đã viết: “Như nước Đại Việt ta thuở trước; Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”...và cụ 
khăng định: “Song hào kiệt đời nào cũng có”... 

Các hào kiệt (hoặc danh nhân) cả nam lẫn nữ đều sống một cuộc đời oanh 
liệt làm rạng rỡ thời đại của họ và để lại cho đời sau những bải học quý giá. Điều 
đó đã góp phần đưa tới các hệ giá trị của dân tộc và con người Việt Nam. Nhìn 
chung những giá trị đó được xây dựng trên những nền tảng chung của đất nước, 
dân tộc nhưng đôi với phụ nữ cũng có những nét riêng được quy định bởi giới tính 
và thân phận, địa vị phụ nữ trong xã hội phong kiến. Bài viết này xin điểm lại 
những nét chung và riêng đó. 

Những nét chung: 

-_ Tỉnh thân yêu nước. Tất cả các nam và nữ danh nhân dù ở lĩnh vực nào 
cũng đều thê hiện tinh thần yêu nước, yêu quê hương tha thiết. Tỉnh thần yêu nước 
là một vật báu ân chứa trong lòng mỗi người. Mỗi khi đất nước bị giặc ngoại xâm 
tấn công thì lòng yêu nước lại bùng lên đốt cháy quân xâm lược. Lòng yêu nước 
đã hội tụ thành sức mạnh trong cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu... kéo 
dài từ thế kỷ thứ nhất đến hiện nay. Người phụ nữ không chỉ hy sinh thân mình vì 
nước trên chiến trường, trong nhà tủ của giặc mà còn trong các tình huống đặc biệt 


- 178 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


khác như mặt trận ngoại giao. Hình ảnh An Tư công chúa, Huyền Trân công chúa 
mãi ghi vào lịch sử như những sức mạnh to lớn mà các mỹ nhân mang lại. Phụ nữ 
cũng đã hy sinh cả gia đình, người thân, của cải cho dân tộc như 5 mẹ con bà Lê 
Thị Hoa, mẹ Thứ, bà Út Tịch, mẹ Suốt...Chính lòng yêu nước đã đưa phụ nữ lên 
đỉnh cao của sự vinh quang và trường tồn cùng dân tộc. Lòng yêu nước cũng là 
một đi sản truyền từ đời này đến đời khác và không chỉ được gìn giữ trong các nhà 
bảo tàng, khu tưởng niệm mà còn trong trái tìm những con dân đất Việt. 

-_ Tình yêu tự do, bình đăng, công bằng và hạnh phúc cá nhân 

Cùng với lòng yêu nước, ứình yêu fự do, bình đẳng, công bằng và hạnh phúc 
cá nhân cũng là những đặc điểm nồi bật của các nữ danh nhân. Đó cũng là những 
bài học quý giá cho đời sau. Lòng khao khát tự do của Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị 
Xuân, ý chí vươn lên sự bình đẳng, công bằng và hạnh phúc cá nhân của Ÿ Lan 
phu nhân, Hồ Xuân Hương, vợ ba Cai Vàng, nữ tướng Nguyễn Thị Định. ..Chính 
đó là động lực và tạo ra sức mạnh cho các nữ danh nhân, đồng thời đã động viên 
hàng trăm triệu phụ nữ hướng tới mục tiêu của đời mình. Mỗi câu chuyện về các 
nữ danh nhân đều truyền tải sự xúc động sâu sắc về những người” liễu yếu, đào 
tơ” nhưng có ý chí mạnh hơn gang thép. Đây cũng là những chất liệu để tạo nên 
những tính cách đa dạng, phong phú, giàu cá tính của các nữ danh nhân. 

Những nét riêng của nữ danh nhân: 

- Sự đảm lược, quyết đoán, lòng dũng cảm không sợ gian khổ, tự tôn, tự 
trọng, xây dựng và khẳng định những giá trị của mình trong xã hội: 

Những tính cách trên đây đã xuất phát từ thân phận bất bình đẳng của phụ 
nữ trong xã hội phong kiến thực dân. Trong tất cả các tấm gương nữ danh nhân, 
những đặc điểm quý giá này đã xuyên suốt cuộc đời của họ, tạo nên sự thành công 
và tính cách phi thường của những người bị coi là “phái yếu” trong mắt đàn ông. 
Bằng cách đó, họ trở thành các tượng đài được kính trọng, được cảm phục của mọi 
người dân Việt Nam và bạn bè thế giới. Trong suốt thời kỳ phong kiến, với sự 
thống trị khắc nghiệt và toàn diện của Nho giáo đối với phụ nữ thì đây là những 
biểu hiện vĩ đại của các nữ danh nhân. Lịch sử đã không chỉ ghi công các nữ anh 
hùng như Hai Bà Trưng, Bà Triệu mà còn ghi danh sự đảm lược của Linh từ Quốc 
mẫu Trần Thị Dung, sự bất khuất của các anh hùng hiện đại Nguyễn Thị Minh 
Khai, cô Giang, cô Bắc, liệt sỹ Võ Thị Sáu, Lê Thị Hồng Gắm, Trần Thị Lý, nữ 
tướng Nguyễn Thị Định... 

-_ Tỉnh thân ham học: 

Mặc dù bị kìm hãm không được học hành như nam giới nhưng những nữ 

»il?Dg 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


danh nhân Việt Nam đã truyền dạy cho thế hệ sau lòng khao khát học tập và coi 
đây là chìa khóa để phụ nữ vươn lên ngang bằng nam giới. Những phụ nữ lỗi lạc 
như tiễn sỹ Nguyễn Thị Duệ, Ngọc Hân công chúa, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân 
Hương, bà Huyện Thanh Quan Nguyễn Thị Hinh, nữ sỹ Sương Nguyệt Anh, nữ sỹ 
Đạm Phương, nguyên Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Bình... 
đã không chỉ lưu danh trên các văn đàn mà còn sống mãi trong lòng nhân dân, phụ 
nữ Việt Nam. Trước việc tiễn sỹ Nguyễn Thị Duệ giả trai đi thi và tài năng xuất 
chúng của bà làm các vị vua Mạc Kính Cung, chúa Trịnh Nghị Vương cũng vô 
cùng cảm phục, không những không trách phạt mà còn ban chức, trọng dụng bà. 
Thái độ tôn trọng học vấn của phụ nữ của các bậc vua chúa đã hoàn toản trái ngược 
với quan niệm của Nho giáo coi rằng” phụ nhân nan hóa” (đàn bà khó dạy). 

Danh nhân Việt Nam trong đó có nữ danh nhân đã cùng với dân tộc viết lên 
những trang sử tốt đẹp nhất để đưa Việt Nam sánh ngang tầm thế giới. Giải phóng 
phụ nữ sẽ không chỉ là khâu hiệu mà một phần từ tâm gương của các nữ danh nhân. 
Phụ nữ Việt Nam sẽ soi chung những tắm gương này để tự khẳng định và hoàn 
thiện mình. 

Tài liệu tham khảo 

(1) Tài liệu của Hội LHPN Việt Nam 

(2) Lê Minh Quốc, Các vị „ữ danh nhân Việt Nam, NXB Trẻ, Hà Nội 

(3) Viện Sử học (2001), Lịch sử Việt Nam, tập 1, Nhà Xuất bản Khoa học 
Xã hội. Hà Nội 

(4) Đại Việt Sử Ký toàn thư 

(5) Phan Huy Lê, Hà Văn Tắn, Trần Quốc Vượng, Lương Ninh (1991), 
Lịch sử Việt Nam tập ï, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà 
Nội 

(6) Đào Duy Anh (2005), Lịch sử cổ đại Việt Nam, Nhà Xuất bản Văn 
hóa Thông tin. Hà Nội 

(7) Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh 

(8) Vietnam-Wikipedia tiếng Việt 

(9) Lê Thị Quý (2010), G/áo trình Xã hội học Giới, NXB Giáo dục Việt 
Nam, Hà Nội 

(10) Đặng Cảnh Khanh- Lê Thị Quý, (2007), Ga định học, ÑXB Lỹ 
luận Chính trị, Hà Nội 


- 180 - 


TỎNG BÍ THƯ LÊ DUÁN VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH 
MẠNG GIẢI PHÓNG MIỄN NAM, THÓNG NHẤT 
TỎ QUỐC: TƯ TƯỞNG, TÁM NHÌN, BẢN LĨNH 
VÀ NHỮNG CÓNG HIẾN XUẤT SẮC 


TS. VŨ DƯƠNG THÚY NGÀ 


Tự bao đời nay, các danh nhân, hiền tài luôn làm rạng danh đất nước. Tư 
tưởng cùng những cống hiến của họ góp phần quan trọng viết nên những trang sử 
vàng trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Tổng Bí thư Lê 
Duân là một trong những danh nhân xuất sắt của Việt Nam thế kỷ 20. Ông đã có 
những cống hiến to lớn trong sự nghiệp Cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Lê 
Duân tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 07/4/1907, tại làng Bích La Đông, xã 
Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trong một gia đình giàu truyền 
thống yêu nước. Là người sớm giác ngộ tinh thần cách mạng, đồng chí Lê Duân 
gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Năm 1930, ông trở thành một trong 
đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong quá trình hoạt động cách mạng, 
Ông đã được Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân tin cậy, giao đảm nhận 
nhiều cương vị, trọng trách: Ủy viên Ban Tuyên huấn Xứ ủy Bắc Kỳ (1931), Bí 
thư Xứ ủy Trung Kỳ (1937 - 1939); Bí thư Xứ ủy lâm thời Nam Bộ (1946 - 1947); 
Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1947 - 1951); Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Cục miền Nam (1951 - 1954); Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(1960 - 1976), Tổng Bí thư [TBT] Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1976 - 
1986). Ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, luôn thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và tài năng của người 
cộng sản chân chính, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng Việt Nam. 

Trong Điều văn của Đảng ta do đồng chí Trường Chinh đọc đã khăng định 
TBT Lê Duẫn “đã có những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thăng lợi khác. Lý 
tưởng và hoài bão suốt đời của đồng chí là Tổ quốc độc lập và thống nhất, nhân 
dân có quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của mình... 
Cống hiến của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của 
nhân dân ta thật là to lớn” [1]. Hơn 36 năm đã trôi qua kê từ ngày TBT Lê Duẫn 
đi xa, những nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của ông vẫn tiếp tục được thực 


-l8]1- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


hiện khẳng định và làm sáng tỏ thêm về tầm vóc và những công lao đóng góp của 
ông đối với Đảng, với đất nước, nhân dân. 

Trong phạm vi hội thảo hôm nay, theo đề nghị từ phía Ban Tổ chức, chúng 
tôi xin được đóng góp I tham luận về danh nhân Lê Duẫn với những cống hiến 
xuất sắc của ông trong Cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 
Tham luận được chia thành 2 phần: 

1. Tư tưởng, tầm nhìn của TBT Lê Duẫn trong Cách mạng giải phóng 
miền Nam, thống nhất Tổ quốc 

Khi tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của TBT Lê Duẫn, nhiều người đã khẳng 
định vai trò to lớn của tư tưởng, tầm nhìn và tư duy sáng tạo của TBT Lê Duẩn 
trong Cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắm nhuằn tư tưởng 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân 
ta”, TBT Lê Duân luôn nỗ lực thực hiện lời căn dặn của Bác “Chiến tranh có thể 
kéo dải 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... song nhân dân Việt Nam quyết 
không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Điều đáng chú ý là trong những 
thời khắc cam go nhất, chính Lê Duân là người đã đề xuất với Bác với Đảng về 
con đường giải phóng miền Nam. Sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 được ký 
kết, nước ta bị chia cắt thành 2 miền. Tình hình thế giới lúc đó có nhiều diễn biến 
phức tạp, bất lợi cho Việt Nam. Cùng trong phe XHCN nhưng Liên xô khuyên 
Việt Nam nên "chung sống hòa bình", "thi đua kinh tế" giữa hai miền, miền Bắc 
thắng, nước nhà sẽ thống nhất. Trung quốc lại khuyên "trường kỳ mai phục", chờ 
đợi thời cơ. Trong khi đó, Mỹ - Diệm trăng trợn chà đạp Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
thắng tay khủng bố tàn sát đồng bào và các cơ sở cách mạng, gây bao đau thương, 
tang tóc, miền Nam rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Bằng trực cảm đặc biệt và 
năng khiếu chính trị nhạy bén, với tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, Lê Duẫn đã lăn 
lộn từ miền Tây Nam Bộ lên Bến Tre rồi Sài Gòn, Đà Lạt để chỉ đạo phong trào. 
Ông đã nung nấu suy nghĩ và dự thảo Đề cương cách mạng miên Nam năm 1956. 
Trong đó chỉ rõ: "Nhân dân ta ở miền Nam chỉ có một con đường là vùng lên chống 
lại Mỹ - Diệm để cứu nước và tự cứu mình. Đó là con đường cách mạng. Ngoài 
con đường đó không có con đường nào khác". Ba nhiệm vụ cách mạng đã được 
xác định là: 

- Củng có thật vững chắc miền Bắc. 

- Đầy mạnh đấu tranh cách mạng ở miền Nam. 


- I82- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


- Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình, độc 
lập dân tộc và dân chủ trên thế giới. [2] 

TBT Lê Duẩn đã xác định phương pháp cách mạng miền Nam là vừa phải 
sử dụng đấu tranh hòa bình, vừa chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang khi tình hình thay 
đổi và đề ra chủ trương xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhát đề tập hợp lực lượng. 
Trong bối cảnh cực kỳ khó khăn tưởng chừng bế tắc lúc bấy giờ, Đề cương cách 
mạng miền Nam có giá trị đột phá, làm cho nhân dân phân khỏi, tin tưởng đi theo 
cách mạng. Và không chỉ thế, ý nghĩa to lớn của Đề cương còn ở chỗ góp phần 
chuẩn bị cơ sở lý luận và chính trị cho Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15 (năm 
1959), tiếp đó là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960). 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 15, các cuộc đấu tranh chính trị có vũ 
trang hỗ trợ ở một số địa phương miền Nam đã bùng lên thành phong trào Đồng 
Khởi năm 1960 đưa cách mạng miền Nam Việt Nam từ thế giữ gìn lực lượng 
chuyên sang tiễn công. Sau Đồng khởi, cách mạng miền Nam bước vảo giai đoạn 
mới, từ khởi nghĩa vũ trang, phát triển thành chiến tranh cách mạng, chiến tranh 
giải phóng. 

Từ năm 1957, Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh điều động đồng chí Lê 
Duẫn ra Hà Nội nhận trọng trách mới. Dưới sự chủ trì của Bác và cùng tập thê Bộ 
Chính trị, đồng chí Lê Duẫn đã góp phần quan trọng hoạch định đường lối chính 
trị và chiến lược giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng trong phạm 
VI Cả nước. 

Trong bất cứ hoàn cảnh nào ông luôn luôn có nhãn quan cách mạng rộng 
mở, tầm nhìn và sự nhạy cảm chính trị. Ông đã thấy trước được những gì mả nhiều 
người chưa thấy. Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, cán bộ và 
chiến sĩ ta ở miền Nam thực hiện tập kết ra Bắc, đồng chí Lê Duẫn đã tiên đoán: 
"Nếu ta đánh và thắng Pháp trong 9 năm, thì phải có hai lần thời gian đó để thắng 
Mỹ”. Vào đêm đầu năm 1955, khi ôm hôn chia tay người bạn chiến đấu gần gũi 
của mình là đồng chí Lê Đức Thọ trên chiếc tàu viễn dương Ki-lin-sky của Ba Lan, 
đồng chí Lê Duân đã xúc động nói: “75 - 20 năm nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhau ”. 
Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà lời hẹn đó đã trở thành sự tiên đoán khoa 
học, được thực tế lịch sử kiểm nghiệm và xác nhận. 

Đọc “Thư vào Nam” chúng ta sẽ thấy rõ tầm nhìn và sự chỉ đạo hết sức tài 
tình, cụ thể, sát hợp trong từng thời kỳ, ở từng bước ngoặt của chiến tranh của đồng 
chí Lê Duân. Phương hướng chiến lược là tiễn công và mục tiêu cuối cùng là toàn 

- I83- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thắng, nhưng nghệ thuật chỉ đạo là phải biết thắng từng bước cho đúng, và không 
phương hại đến đại cục. Tư duy đó đã tạo khả năng làm chủ các quá trình và xu 
thế phát triển trên cơ sở năm vững tính quy luật diễn biến trong cuộc chiến giữa ta 
và địch, từ thắng lợi từng bước tiễn tới thắng lợi hoàn toàn. Chiều sâu, tầm cao trí 
tuệ của đồng chí Lê Duẫn được thẻ hiện trong các văn bản chỉ đạo, trong Đề cương 
cách mạng miền Nam , những bức ““Thư vào Nam”, trong tác phẩm nỗi tiếng “Dưới 
lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những 
thắng lợi mới”, viết năm 1970. Với ông “không có và sẽ không bao giờ có một 
công thức duy nhất về cách tiễn hành cách mạng thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi 
thời gian”, vì thê đòi hỏi người cách mạng phát huy trí sáng tạo, "Cách mạng là 
sáng tạo; không sáng tạo thì cách mạng không thẻ thắng lợi ". 

Ngay từ năm 1961, trong bức thư gửi Anh Mười Cúc [đồng chí Nguyễn 
Văn Linh] và các đồng chí ở Nam Bộ, ông đã phân tích: “Vùng Tây Nguyên là 
xương sống chiến lược, là địa bàn đề ta tiễn lên tiền công địch, đồng thời là căn cứ 
để ta xây dựng và bảo vệ lực lượng cách mạng. Nông thôn đồng bằng là chỗ dựa 
chính để ta xây dựng và bảo vệ lực lượng cách mạng. Thành thị là đầu não của 
địch. Đề đối phó với mọi tình huống khó khăn phức tạp, chúng ta phải xây dựng 
cho được căn cứ ở Tây Nguyên” [3]. 

Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo là nét rất đặc trưng ở đồng chí 
Lê Duẩn. Luôn suy nghĩ, tìm tòi, trăn trở với những vẫn đề do cuộc sông đặt ra là 
bản tính của đồng chí Lê Duẩn. Chính ý chí gang thép, đũng khí cách mạng kiên 
cường kết hợp với tư duy khoa học, tính kiên định là nguồn cội của sự sáng tạo ở 
TBT Lê Duẩn. 

Năm 1970, khi Mỹ đánh sang Campuchia, mở rộng chiến tranh ra toàn 
Đông Dương, biến Đông Dương thành một chiến trường, Lê Duẫn đã dự đoán một 
cách tài tình về khả năng thăng lợi trong khoảng cùng một thời gian của cả 3 nước 
Việt Nam, Lào và Campuchia. Điều đó đã thành hiện thực. 

Đầu xuân 1973, TBT Lê Duẫn trực tiếp vào thăm và kiểm tra Đoàn 559, 
đang xây dựng đường xuyên Việt, đông Trường Sơn, chủ động đón thời cơ. Với 
tầm nhìn xa cho con đường chiến lược này, ông đã ghi trong Số vàng của bộ đội 
Trường Sơn: “Đường Trường Sơn là con đường của ý chí quyết thắng, của lòng 
dũng cảm, của khí phách anh hùng. Đó là con đường nối liền Nam-Bắc, thống nhất 
nước nhà, là con đường tương lai giàu có của Tổ quốc ta... Chúng ta nhất định tiếp 
tục đi con đường này để tiến đến thắng lợi hoàn toàn”. 

- 184 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Năm 1974, kế hoạch giải phóng miền Nam được liên tục rút xuống trong 
hai năm, xuống I năm, 6 tháng, và cuối cùng là 2 tháng. Tại Hội nghị Bộ Chính trị 
tháng 10-1974 và tháng 01- 1975, Tổng Bí thư Lê Duân đã kết luận dứt khoát: 
“Chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện Tổng tiễn công 
và nổi dậy, kết thúc thăng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngăn nhất. Tốt 
hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng tư năm nay (tức năm 1975), không để 
chậm”. Cũng chính từ sự chỉ đạo có tầm chiến lược này chúng ta đã chiến đấu và 
chiến thắng. Trân trọng tầm nhìn của TBT Lê Duẫn, nhân dân, cán bộ chiến sĩ và 
trí thức Nam Bộ đã thân ái gọi ông là “Ngọn đèn 200 nến”. Nhà báo Phan Quang 
đã nhận xét: “Xưa nay, tầm nhìn là tính cách và đặc trưng nôi trội ở mọi vĩ nhân. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là một người như thế. Là học trò xuất sắc của 
Hồ Chủ tịch, Lê Duẩn có tầm nhìn sáng tỏ vào những bước chuyền hoặc giờ phút 
khó khăn của đất nước” [4]. 

2. Bản lĩnh Lê Duẫn và những cống hiến xuất sắc của ông trong giải 
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc 

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, TBT Lê Duân luôn là người có 
bản lĩnh kiên cường, bất khuất. Ông đã 2 lần bị thực dân Pháp bắt và kết án, lần 
lượt bị giam ở các nhà tù Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo. Cùng với các chiến sĩ cộng 
sản khác, đồng chí Lê Duẩn đã tỏ rõ bản lĩnh và phẩm chất cách mạng của mình, 
vượt qua thử thách, một lòng kiên trung với Đảng, với dân tộc. Ông đã tham gia 
hoạt động ở cả ba miền: Bắc, Trung, Nam, dám dẫn thân vào nơi nước sôi, lửa 
bỏng, vào sinh ra tử. Sự tàn bạo của kẻ thù không làm ông khuất phục, trái lại, 
càng tôi luyện thêm ý chí, rèn đúc thêm bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất của người 
chiến sỹ cách mạng trong ông. Khi chính quyền độc tài Ngô Đình Diệm công khai 
xé bỏ Hiệp định Giơ-ne-vơ, thực hiện chiến dịch “diệt cộng” với những tội ác rùng 
rợn, gây hoảng loạn trong xã hội, TBT Lê Duân xin Bác Hồ được ở lại sát cánh 
cùng đồng bào, đồng chí miền Nam. Ông đã có mặt khắp nơi trên địa bàn miền 
Nam để động viên, khích lệ quần chúng và chỉ đạo phong trảo. 

Kiên cường, giữ vững tư tưởng cách mạng tiến công, ý chí sắt đá là vậy 
nhưng đồng chí Lê Duẫn cũng luôn dùng tình tình thương và lẽ phải để khích lệ 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xây dựng, giữ vững khối đại đoàn kết và tranh 
thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Với cương vị Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duân đã luôn quan tâm đến củng cố khối đoàn kết 
toàn dân và chỉ đạo tăng cường chính sách ngoại giao để tranh thủ sự ủng hộ của 

- I8Š5- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Các nước yêu chuộng hòa bình đã ủng hộ lập 
trường chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, lên án mạnh mẽ đề quốc Mỹ xâm lược. 
Tại nhiều nước khắp nơi trên thế giới, tiêu biểu như Liên Xô, Trung Quốc, Triều 
Tiên, Anbani, Cuba, Hunggari, Cộng hòa Dân chủ Đức, Nhật bản, Thụy Điển, các 
nước châu Phi và châu Mỹ La tinh... đã có nhiều người đã tình nguyện hiến máu 
và quyên góp để gửi tặng nhân dân ta. Tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam, Lào, 
Campuchia đã hình thành và phát triển trong cuộc đấu tranh chung chống thực dân 
Pháp đến thời ký chống Mỹ càng được củng cô thêm. Đặc biệt, Liên Xô, Trung 
Quốc và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đã giúp Việt Nam đắc lực không 
chỉ về vật chất mà còn hỗ trợ các có vấn, chuyên gia kỹ thuật. [5] Chính sự hỗ trợ 
quý báu đã tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam. 

Bản lĩnh của đồng chí Lê Duẫn đã thể hiện ở niềm tin sắt đá vào sự chiến 
thắng. Lòng tin của ông vững vàng trước những thành công cũng như thất bại tạm 
thời của cách mạng, lúc cao trào cũng như lúc thoái trào. Trong những năm đen tối 
dưới chế độ thực dân mới của để quốc Mỹ ở miền Nam, đồng chí đã thấy rõ khả 
năng thắng lợi của nhân dân và cách mạng Việt Nam. 

Năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đồng chí Lê Duẫn đã kế 
tục sự nghiệp của Bác. Dưới ánh sáng của đường lối của Đảng, đứng đầu là TBT 
Lê Duân, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân cả nước ta đã trở 
thành thiên anh hùng ca với bao chiến công oanh liệt. 

Kế thừa và phát huy nghệ thuật quân sự của dân tộc “lẫy yếu thắng mạnh, 
lây ít địch nhiều”, đồng chí Lê Duân đã chỉ đạo quân dân ta từng bước làm thay 
đổi tương quan lực lượng giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, cuối cùng kết thúc thắng lợi bằng trận quyết chiến chiến lược - Chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Qua những bức Thư vào Nam, TBT Lê Duẩn đã 
thê hiện sự quan tâm đến đồng bào, chiến sĩ miền Nam và luôn có những chỉ đạo 
sáng tạo, quyết liệt, sâu sát với từng giai đoạn cụ thể. Ông đã đề ra nhiều giải pháp 
quan trọng trong chuẩn bị lực lượng cho cách mạng miền Nam. Ông luôn chú trọng 
đến việc xây dựng lực lượng gắn với tạo “thế và lực của ta ngày càng vững mạnh, 
lại biết nắm vững thời cơ và tạo được bất ngờ” để luôn chiếm ưu thế trước quân 
địch. Đây là vấn đề cơ bản của nghệ thuật chỉ đạo chiến lược của TBT Lê Duẩn 
trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.[3] 

Thời kỳ “Chiến tranh đặc biệt”, trong thư gửi đồng chí Nguyễn Văn Linh, 
ông phân tích: “Xét cho cùng, cách mạng là do tương quan lực lượng quyết định; 

- I86 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


trong tương quan đó, lực lượng của ta gồm có lực lượng chính trị và lực lượng vũ 
trang. Hiện nay về lực lượng chính trị có thể nói ta chiếm ưu thế tuyệt đối so với 
Mỹ - Diệm, nhưng về lực lượng vũ trang thì ta kém hơn địch nhiều”, vì thế phải 
phát động quần chúng đấu tranh chính trị, phát triển lực lượng chính trị, xây dựng 
căn cứ địa, xây dựng lực lượng vũ trang, đánh địch cả về chính trị và quân sự”. 
Với chủ trương đó, ta làm thất bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của địch. 

Thời kỳ “Chiến tranh cục bộ”, mặc dù Mỹ ô ạt đưa quân vào miền Nam, 
nhưng ông không hề nao núng và khăng định cuộc chiến lâu đài, quân Mỹ nhất 
định sẽ thất bại. Ông chỉ đạo: “Phải tăng cường lực lượng và trình độ tác chiến của 
bộ đội địa phương; phát triển thật mạnh, thật rộng mạng lưới du kích xây dựng 
làng, xã chiến đấu, trang bị thêm cho du kích những vũ khí thông thường”; chăm 
lo củng có, phát triển đội quân chính trị của quần chúng, phát động các tầng lớp 
nhân dân đứng lên làm chủ thôn, xã; gấp rút xây dựng bộ đội chủ lực gồm những 
binh đoàn gọn, nhẹ; chú trọng xây dựng lực lượng dự bị cho cả quân chủ lực và 
quân du kích. Với chủ trương đó, ta đã chuẩn bị đủ lực lượng đánh địch trên cả ba 
vùng chiến lược, tạo sức mạnh tông hợp làm cho “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ 
hoàn toàn bị phá sản. 

Thời kỳ “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ cho rằng ta không đủ sức đánh 
lâu dài thêm nữa và muốn có lợi cho việc đàm phán, nên với tiềm lực dồi dào 
chúng triển khai chính sách dùng người Việt đánh người Việt. Trước bối cảnh mới, 
TBT Lê Duẩn xác định phải làm kịp thời việc đưa lực lượng về các vùng trọng yếu 
để làm thay đổi so sánh lực lượng tại chỗ, tạo điều kiện cho dưới đủ sức đánh bại 
lực lượng quân sự địa phương của địch. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” 
của Mỹ đã bị phá sản, buộc người Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri ngày 27-01-1973, 
chấm dứt các hoạt động quân sự và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. 

Với tư duy chiến lược và khả năng làm chủ cuộc chiến, TBT Lê Duẫn không 
chỉ biết khởi sự, biết điều khiến tiến trình mà còn biết kết thúc chiến tranh đúng 
lúc và có lợi nhất. Trong Kết luận đợt I Hội nghị lịch sử Bộ Chính trị năm 1974, 
ông đã chỉ rõ: Lúc này chúng ta đang có thời cơ chiến lược để giải phóng miền 
nam. Hai mươi năm chiến đâu mới tạo được thời cơ này, chúng ta phải nắm lây để 
đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi hoàn toàn. Có thê điểm lại một số 
bức thư vào Nam để thấy rõ công lao vô cùng to lớn của TBT Lê Duẫn: 

Ngày 21/3/1975, ông đã chỉ đạo “Tình hình chuyền biến nhanh, cần tranh 
thủ thời gian hành động khẩn trương”. 

- l87- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ngày 14/4/1975. Ông viết: “ Mong các anh tranh thủ thời gian chuẩn bị thật 
tốt để giành thăng lợi thật to lớn. Bộ Chính trị đồng ý chiến dịch giải phóng Sài 
Gòn lấy tên là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. 

Ngày 22/4/1975, ông xác định : “Thời cơ để mở cuộc tổng tiến công về 
quân sự và chính trị vào Sài Gòn đã chín muồi. Ta cần tranh thủ từng ngày đề kịp 
thời phát động tiễn công. Hành động trong lúc này là đảm bảo chắc chăn để giành 
thắng lợi hoàn toàn”. [3] 

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước là chiến công cực kỳ vĩ đại và rất đáng tự hào của 
dân tộc Việt Nam. Nó gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt 
Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh; găn liền với tên tuổi và những đóng 
góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn, người đã nhiều năm giữ trọng trách trong Bộ 
chỉ huy tối cao của Đảng ta và dân tộc ta. 

Kết thúc bài tham luận, tôi xin được nhắc lại đề xuất trong bài viết Những 
ký niệm không thể nào quên của ông Lê Toàn Thư: “Tôi nghĩ rằng các thế hệ mai 
sau sẽ còn phải tiếp tục tìm hiểu về những cái hay, cái đẹp, cái xuất sắc, cái vĩ đại, 
cái sáng tạo, cái rất Việt Nam trong anh Ba Lê Duân rất đỗi kính yêu của chúng 
ta” [6 |. Chính những cái hay, cái đẹp, cái xuất sắc, cái vĩ đại, cái sáng tạo, cái rất 
Việt Nam của TBT Ba Lê Duẩn đã góp phần tạo nên giá trị Việt Nam và khơi dậy 


niêm tự hào và khát vọng công hiên của con người Việt Nam hôm nay và mai sau. 


- 188- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1.Điều văn do đồng chí Trường Trinh đọc tại lễ truy điệu đông chí Tổng Bí thư Lê 
Duân// Báo Nhân dân.- 1986.- Ngày 16 tháng 7 

2. Lê Duân. Đề cương cách mạng miễn Nam//Tuyên tập. T1. H. - Nxb Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 1987 

3. Lê Duẫn. 7h vào Nam, H. Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2015 

4. Phan Quang. Tầm nhìn Lê Duẩn. Truy cập tại: https://tuyengiao.vn 

5. Vũ Dương Thúy Ngà. Quan điểm và đóng góp của đồng chỉ Lê Duẩn trong xây 
dựng khối đại đoàn kết !¡ Đồng chí Lê Duân, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, 
người con ưu tú của Quê hương Quảng Trị.- H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 
2017 

6ó. Lê Toàn Thư. Những kỷ niệm không thể nào quên // Bí thư Xứ ủy Nam bộ - Bí 
thư Trung ương Cục miền Nam Lê Duẫn hoạt động tại Cà Mau.- Cà Mau: Nxb 
Phương Đông, 2012 


- 189- 


TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ THÂN DÂN 
VÀ NGHỆ THUẬT CHIẾN TRANH NHÂN DÂN 
CỦA TRẤN QUÓC TUẦN 


h TS. NHỊ LÊ 
Nguyên Phó Tông Biên tập Tạp chí Cộng sản 


Trần Quốc Tuấn sinh năm 1228, giữa buổi họ Trần vừa thay thế nhà Lý làm 
vua, khi đất nước đang trong vòng đói kém, loạn ly và nguy cơ ngoại xâm đe đọa. 

Cuộc đời Ông trải một lần gia biến, ba lần quốc nạn, nhưng tất cả như mài 
rũa, tôi luyện và làm tỏa sáng tư tưởng, khí phách và nhân cách của một bậc hiền 
tài của muôn đời. Tư tưởng và hành động của Ông là một trong những cội rễ không 
chỉ góp phần quyết định những chiến công vang dội chống giặc ngoại xâm, bảo vệ 
nguyên vẹn bờ cõi của dân tộc mà còn làm rực sáng và vẻ vang một nền chính trị 
quân chủ nhân nghĩa, thân Dân của triều đại nhà Trần lúc thịnh trị trong toàn bộ 
dòng chảy tư tưởng chính trị Việt Nam. 

Một cách tự nhiên, những tư tưởng và hành động của Ông là một trong 
những giá trị đặc thù nhất và quý giá nhất trong lịch sử tư tưởng chính trị đương 
thời, giữ vị trí xứng đáng chi phối sự phát triển của dân tộc, đóng góp quyết định 
thắng lợi của công cuộc bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước, chống áp bức bóc 
lột và thúc đây tiến bộ xã hội Việt Nam, thời Ông sống và phụng sự và tỏa sáng. 

Và, càng tự nhiên, đây là một mốc son chói lọi xét trong toàn bộ lịch sử tư 
tưởng chính trị, quân sự và xã hội các danh nhân Việt Nam. 

I- Tầm nhìn tư tưởng chính trị thân Dân của Trần Quốc Tuấn 

Trần Quốc Tuấn lớn lên giữa buổi thịnh Trần, khoảng thời gian tỏa sáng 
những giá trị độc đáo về văn hóa chính trị, trong đó có tư tưởng thân dân được đặc 
biệt đề cao, trở thành một hệ tư tưởng chính trị chính thống, chi phối toàn bộ văn 
hóa chính trị đương thời, với những biểu hiện rõ nét, độc đáo hơn hăn so với các 
triều đại quân chủ khác trong lịch sử Việt Nam. 

Vào thế kỷ XIII, nhà Trần phải đối mặt với sự xâm lược của thế lực hùng 
mạnh nhất thế giới - đế quốc Nguyên - Mông (ba lần xâm lược Đại Việt vào các 
năm 1258, 1285, 1287). Với chiến lược tấn công ào ạt, chớp nhoáng, trong vòng 
nửa thế kỷ, quân Nguyên - Mông đã biến các quốc gia từ Âu sang Á trở thành nô 
lệ hoặc bị xóa tên trên bản đồ thế giới. Trước yêu cầu bảo vệ nền độc lập, giai 


- 190 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


cấp phong kiến nhà Trần đã trở thành lực lượng ưu tú, đại diện cho quyền lợi dân 
tộc, thực hiện chính sách thân dân nhằm đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng thân 
Dân thời Trần còn là kết quả kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc 
và sự thâm thấu giá trị văn hóa độc đáo: “tam giáo đồng nguyên” - hiện tượng ba 
tôn giáo gồm Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo cùng tổn tại, dung hợp trên nền tảng 
văn hóa dân tộc. 

Do đó, tư tưởng thân dân vừa có sự hòa quyện, thâm thấu tư tướng từ bị, 
bác ái theo tinh thần Phật giáo, vừa đề cao vai trò của nhân dân theo tinh thần Nho 
giáo, vừa thể hiện tính quy luật, hợp ý trời lòng Dân trong trị nước theo tinh thần 
Đạo giáo, trên nền tảng chủ đạo là truyền thống yêu nước, thương dân sâu sắc của 
dân tộc. Nhờ tinh thần khoan dung tôn giáo, nhà Trần đã thu phục được nhân tâm, 
có kết được lòng người, tạo nên ngọn nguồn sức mạnh đoàn kết dân tộc trước họa 
ngoại xâm. 

Vì vậy, ở các chính trị gia nhà Trần có sự gặp gỡ thống nhất giữa nhà trí 
thức, nhà tư tưởng, người phật tử và tỏa sáng lắp lánh mà vị anh hùng dân tộc Trần 
Quốc Tuấn chính là biểu tượng kết tinh tiêu biểu. 

Có thể hình dung, tư tưởng thân Dân của Trần Quốc Tuấn trên 3 phương 
diện chính yếu. 

Thứ nhất, thân dân là Ông trong Dân, thương Dân. 

Nhìn lại lịch sử tới thế kỷ thứ XIIL, có thể nói, thật hiếm có triều đại quân 
chủ phong kiến nào, vua quan giữ cách ứng xử hòa mục, gần gũi với người dân 
như thời thịnh Trần. Những lúc chiến tranh loạn lạc hay khi đất nước gặp cảnh 
nguy nan, vua tôi nhà Trần từng cùng nông dân chia nhau bát cơm gạo xấu hay 
thân chinh đi xem sửa sang đê điều khi nước sông lên to. Vua Trần Minh Tông đã 
để xác định trách nhiệm trước đồng bào: “Sinh dân nhất thị ngã đồng bảo/Tứ hải 
hà tâm sử khốn cùng?” (Ta với dân cùng một bọc mà ra. Cớ sao lại làm cho bốn 
biển phải khổ?). Đặc biệt đáng nói ở thời thịnh Trần, tình cảm yêu thương của bậc 
thiên tử với trăm họ rộng lớn và bao phủ khắp các tầng lớp xã hội, kế cả hạng nô 
tỳ, g1a nô. 

Trong bầu không khí chính trị ấy, hơn ai hết, Trần Quốc Tuấn luôn đặt mình 
trong quan hệ ruột thịt với cộng đồng dân tộc. Trong quân đội, giữa tướng lĩnh và 
binh lính cũng thân thiết như cha con. Trần Quốc Tuấn từng căn dặn các tướng sĩ: 
“trong quân có người ốm, tướng phải thân hành đem thuốc điều trị; quân có người 
chết tướng phái khói hương (...) cho nên tướng với binh có cái ôn hòa rượu và hút 


- 19]- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


máu”), Ông thường lại cùng uống rượu với các dân binh trên đường chinh chiến. 
Sự gần gũi trên đã tạo nên môi quan hệ “hòa mục”, đoàn kết giữa vua quan và nhân 
dân, giữa tướng lĩnh và binh lính, được nhân dân hết lòng ủng hộ, giúp sức. 

Chính những ứng xử chính trị cận nhân tình ấy của Ông đã góp phần tạo ra 
bầu không khí đại đồng, cởi mở trong xã hội nước ta thời thịnh Trần. Rõ ràng, do 
“xuất thân dân chải ven biển, nhà Trần mang lên kinh đô Thăng Long chất dân dã, 
chất biển, cái tỉnh thần phóng khoáng, khỏe khoắn và cởi mở hơn”), Tự tưởng 
thân Dân bắt gặp luồng gió khai phóng ấy của nhà Trần đã được nâng cánh, vượt 
ra ngoài những giới hạn của đẳng cấp hay kiềm tỏa của Nho giáo, làm nên màu sắc 
độc đáo cho văn hóa chính trị giai đoạn này. 

Sử thần Ngô Sỹ Liên nhận xét: “Nhà Trần khoan hậu thì có thừa...”6). 

Thứ hai, thân Dân là Ông rất mực trọng Dân, tôn quý Dân. 

Tư tưởng thân dân không chỉ biểu hiện ở phương diện tình cảm mà đã được 
nâng lên thành nhận thức chính trị, lý luận chính trị cho người cầm quyền trong 
quá trình trị nước. Đây cũng là điểm phát triển của tư tưởng thân dân thời Trần so 
với các triều đại trước đó. Ở đây, là sự nhận thức của nhà cầm quyền đối với vai 
trò, vị thế của Dân trong đời sống chính trị. Bao trùm nhận thức chính trị của thời 
đại vẫn là sự thắng thắn, khách quan và rất trân trọng khi nhìn nhận vai trò quyết 
định của dân chúng đối với thành bại của cá nhân anh hùng. 

Từ nhận thức guyên lực thuộc về dân, nhà Trần luôn coi việc lắng nghe ý 
kiến, nguyện vọng của dân là nhiệm vụ hàng đầu trong đạo trị nước. Từ việc đi vi 
hành, để “ngầm nghe lời nói của dân đỀ xét ý muốn của họ, ngõ hầu thấu hiểu sự 
khó nhọc của họ thế nào” nhằm ban những quyết sách kịp thời, phủ hợp trong quá 
trình trị nước đến việc lắng nghe ý kiến của thần dân trước những quyết định quan 
trọng, đại sự quốc gia, nhà Trần trao cho Dân quyền quyết định vận mệnh dân tộc, 
tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của Dân. 

Theo đó, những cá nhân anh hùng chỉ có thê làm nên sự nghiệp khi biết dựa 
vào sự giúp đỡ, ủng hộ, đồng lòng của dân chúng. Với hội nghị Diên Hồng, triều 
Trần là triều đại duy nhất trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam đã tô chức 


) Trần Quốc Tuấn: Binh thư yếu lược, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2002, tr.76-77 
(2 Trần Quốc Vượng: Văn mình Việt Nam thể kỷ X-XV, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 (198), 1981, tr.4— 10. 


® Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2004, t. 2, tr.102. 


- 192- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 
một hội nghị “đại biểu toàn dân”, để hỏi ý kiến dân (đại điện là các bô lão) về một 
quyết sách chính trị có tính chất sống còn đối với vận mệnh quốc gia. Với việc làm 
này, nhà Trần đã biến chủ trương đánh giặc cứu nước của triều đình thành ý chí 
chung của toàn thể dân chúng, huy động được tối đa sức mạnh tông hợp của toàn 
dân tộc. 

Trần Quốc Tuấn, một đại điện cho anh tài, tỉnh hoa của thời đại, từng khăng 
định vai trò của gia nô, gia tướng: “Chim hồng hộc muốn bay cao thì phải nhờ ở 
sáu trụ cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ cánh ấy thì cũng chỉ là chim thường 
thôi”, Ông khẳng định vai trò sáng tạo lịch sử cũng như tính năng động của 
người Dân. Hơn nữa, Ông là người thông hiểu lẽ đời, chú ý cả tới những việc nhỏ 
thường ngày để tránh sự hiềm nghi, yên lòng quan, yên lòng dân, đoàn kết tất cả 
mọi người vì nghĩa lớn dân tộc. Với vị thế của ông, đây là một tư tưởng vô cùng 
tiễn bộ, vượt qua ranh giới chật hẹp của đắng cấp. 

Đối với nhà cầm quyên thời thịnh Trần, sức mạnh của Dân là cội nguồn 
sức mạnh quốc gia. Và Dân, trong các quyết sách của nhà Trần, trở thành một thực 
thê chính trị có vai trò quyết định trong sự nghiệp chiến tranh giữ nước cũng như 
trong duy trì trật tự xã hội hay phát triển đất nước. Dù trong khuôn khổ của tư duy 
phong kiến, tư tưởng đó thể hiện niềm tin vào sức mạnh của người dân, một nguyên 
tắc quan trọng của thuật trị nước và xây dựng nền chính trị tiến bộ. 

Đối với các vị lãnh đạo thời thịnh Trần, dân chúng là lực lượng chiến đấu 
hùng mạnh, là nơi hội tụ những tiềm lực về kinh tế và quốc phòng bảo đảm cho sự 
vững chắc của nền độc lập và chủ quyền quốc gia. Với niềm tin “chúng chí thành 
thành” (ý chí nhân dân là bức thành vững chắc), Trần Quốc Tuần chủ trương lấy 
nông dân làm nguồn bổ sung dổi dào, vô tận cho quân đội thông qua hình thức 
“bách tính giai vi binh” (trăm họ đều là binh lính), “tận dân vi binh” (mỗi người 
dân là một người lính). Lịch sử dân tộc còn ghi lại hình ảnh bà hàng nước ở bến 
đò Rừng đã chỉ cho Trần Quốc Tuấn biết con nước sông Bạch Đăng để bố trí trận 
mai phục... Từ trong nhân dân, những người tài giỏi xuất chúng đều được tiễn cừ 
cầm quân đánh giặc, như Dã Tượng, Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão... Dân chúng được 
đặt ở vị frí trung tâm trong chiến lược quân sự giữ thành, giữ nước và việc nới sức 
dân là kế sách lâu dài của sự hưng thịnh trường tôn của quốc gia: “Khoan thư sức 


® Đại Việt sử ký toàn thư, Sẩä, t.2, tr. 55. 


- 193- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


dân làm kế sâu rễ bền gốc” Trong cuộc kháng chiến hào hùng ấy, mỗi người dân 
đã trở thành một chiến sĩ đóng góp sức mình cùng triều đình chồng giặc. 

Đó là biểu tượng cao đẹp của tư tưởng “nước lấy dân làm gốc”, sự tin tưởng 
vào sức mạnh của nhân dân: “chúng chí thành thành” ý chí của dân chúng là bức 
tường thành kiên cố, vững chắc nhất đề bảo vệ đất nước. 

Triết lý này của Ông không chỉ mang tính phổ biến của mọi cuộc chiến 
tranh chính nghĩa chống xâm lược mà còn là bi học giữ nước sâu sắc cho không 
chỉ các triều đại quân chủ ở nước ta về sau này. 

Thứ ba là, thân dân là Ông tận tâm vị dân, tận sức an dân. 

Sinh thời, Ông không chỉ từ nâng tình cảm lên thành nhận thức lý luận, tư 
tưởng thân dân còn được thê hiện quyết liệt bằng góp phần hoạch định các chính 
sách của nhà Trần sao cho vị Dân, an Dân. 

Trước nhất là chăn lo phát triển kinh tế, rường cột là trọng nông. Ông góp 
phần chăm lo cho đời sông người dân bằng chú trọng phát triển kinh tế, đặc biệt là 
chính sách trọng nông. Nhà Trần ra lệnh bán ruộng công cho nông dân làm ruộng 
tư. Việc giảm thuế hay miễn thuế cho dân mỗi khi thiên tai, mùa mảng thất bát 
được triều đình kịp thời thực hiện... Nhờ đó, nhà Trần đã sớm khắc phục tình trạng 
suy thoái kinh tế, đói kém, loạn ly, phiêu tán trong dân, phát sinh từ cuối thời nhà 
Lý, đồng thời đưa nền kinh tế phát triển vững mạnh, vừa có tác dụng an dân trong 
thời bình, vừa tạo tiềm lực kinh tế quan trọng cho thời chiến. 

Thứ hai là chăm lo đoàn kết, hòa hợp dân tộc, tôn giáo. Thời Trần là thời 
đại khoan dung, khai phóng hiếm có trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt 
Nam, trong đó, lĩnh vực tôn giáo luôn được rộng mở, khéo léo biến những giáo lý 
ngoại sinh thành những tín điều yêu nước, thương dân, phù hợp với văn hóa dân 
tộc và nguyện vọng, tâm thức của người dân cả nước. Từ đây hạn chế tối đa các 
cuộc chiến tranh phân quyên, cát cứ, nổi da xáo thịt, hóa giải binh lửa, lầm than, 
ly tán cho nhân dân. Với chính sách ngoại giao khôn khéo kết hợp với nội trị mềm 
dẻo, nhà Trần tạo được quan hệ hòa bình, hữu nghị, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ quốc gia trên nền sự đoàn kết các dân tộc anh em cả nước. 

Thứ ba là chính sách phòng, chống tham nhũng. Tham quan ô lại là nguồn 
sốc sự thống khổ của dân lành. Vì vậy, phòng chống tham nhũng là một cách để 
nhà Trần an dân. Trong lúc nước nhà lâm nạn ngoại xâm, trước khi ra trận, Trần 


Quôc Tuân đã ra quân luật cho tướng sĩ, vương hâu: “Các vương hâu vả tướng 


- 194 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


sĩ, ai nây cần phải giữ phép tắc, đi đâu không được nhiễu dân”®). Đó là những 
ứng xử nhỏ nhưng thể hiện tầm tư tưởng lớn, nhất quán, thái độ kiên quyết, 
nghiêm khắc của Ông. Những việc làm trên giúp an lòng dân chúng, góp phần 
bình trị thiên hạ. 

Quan điểm coi dân như ruột thịt, trao cho dân quyền quyết định vận mệnh 
dân tộc và khoan thư sức dân đề lấy kế sâu rễ bền gốc cũng như nỗ lực thực thi 
chính sách an dân... của thời thịnh Trần, mà Trần Quốc Tuấn là một trong những 
rường cột tư tưởng căn bản, có thể coi như triết lý chính trị cho mọi thời đại, cho 
tất cả những nhà cầm quyên trong quá trình thực hiện đường lối chính trị tiễn bộ, 
yêu nước, nhân nghĩa. 

Chính sách an dân, vì dân làm nền tảng cho Đại Việt có cuộc sống ồn định, 
thực túc, binh cường, dân giàu, nước mạnh. Đó là một trong những ngọn cờ để tập 
hợp sức mạnh hùng hậu của toàn dân, giúp Đại Việt trở thành quốc gia đầu tiên 
của Đông Nam Á đánh bại được quân đội Mông Nguyên hùng mạnh và hiếu chiến. 
Ngoài ra, thân dân cũng chính là một trong những “phương thuốc tích cực nhất để 
giải nọc độc vọng ngoại, giải Hán hóa”. Có thể nói, thời thịnh Trần để lại những 
mốc son chói lọi, không chỉ vì những chiến công hiển hách mà vì nền văn hóa 
chính trị nhân văn, dựa vào con người, vì con người, hợp lòng người. Tư tưởng 
thân dân đã thành cơ sở của đường lỗi trị nước thời thịnh Trần. 

H - Trần Quốc Tuấn và tư tưởng "Lòng dân không chia, cả nước góp 
sức đánh giặc" — nền tảng của chiến tranh nhân dân 

Nước ta đất không rộng, người không đông, tiềm lực hạn chế, lại luôn phải 
đối phó với sự xâm lăng của các quốc gia lớn mạnh hơn mình gấp bội. Muốn đứng 
vững, tổn tại và phát triển với tư cách là một nước độc lập, tự chủ, không bị đồng 
hóa, không bị thôn tính và biến thành nước chư hầu của phong kiến phương Bắc, 
cộng đồng người Đại Việt phải đoàn kết chặt chẽ, lựa chọn kế sách, tìm ra nghệ 
thuật giành thăng lợi trước ngoại xâm. 

Vào thế kỷ XIII, trong 30 năm (1258 - 1288), Đại Việt ba lần đại thắng quân 
Nguyên Mông. Vì sao và bằng cách nào, nước Đại Việt nhỏ bé, quân ít, dân không 
đông, tiềm lực có hạn lại đánh thắng một đội quân xâm lược không lồ, hùng mạnh, 


® Đại Việt sử ký toàn thư, Sẩä, t.IL, tr. 5. 


1) Trần Quốc Vượng: Văn mình Việt Nam thế lÿ X-XV, Tạp chí đả, tr.4— 10. 


- 195- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tàn bạo nhất trong lịch sử, có trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh đầy đủ và đã 
từng chinh phục các nước rộng lớn chạy dài suốt từ châu Á sang châu Âu? Vì sao, 
vẫn đội quân xâm lược ấy, phải đau đớn thua trận tới ba lần? 

Bước đầu, câu trả lời có thể là: Thực tiễn ba lần đại thắng quân Nguyên 
Mông là một điển hình cho sự vận dụng sáng tạo, hiệu quả /⁄ fzởng chiến tranh 
nhân dân vệ quốc của nhà Trần, mà chung đúc tiêu biểu ở vị Tổng Tư lệnh quân 
đội Trần Quốc Tuấn. 

Muốn nên việc lớn, phải cần thận từ việc nhỏ. Ông là người thông hiểu lẽ 
đời, như đã trình bày, Ông chú ý cả từ những việc nhỏ thường ngày để tránh sự 
hiểm nghỉ, yên lòng quan trước hết trong hoàng tộc, tới yên lòng Dân, đoàn kết tất 
cả mọi người, mọi dân tộc vì nghĩa lớn đất nước, để đánh giặc ngoại xâm. Ông 
viết: “Nếu giặc đến chậm như cách tằm ăn, không cần của dân, không cần được 
chóng, thì phải chọn dùng người giỏi, xem xét quyền biến như đánh cờ vậy, tùy 
thời mà làm, có thu được quân lính một lòng như cha con thì mới dùng được, và 
khoan thư sức Dân để kế sâu gốc bền rễ. Đó là thượng sách để giữ nước”Ớ). Đó 
chính là tư tưởng Nhân dán. 

Trong Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn cho rằng, người tướng phải xứng 
đáng là một "trung thần nghĩa sĩ", "đĩ thân tuẫn quốc". Người tướng mà ông yêu 
cầu phải có lòng trung, công minh, chính trực, phải có lòng "phụ tử" với binh sĩ. 
Và, do đó, nhà cầm quân tài ba Trần Quốc Tuần có thể huy động được sức mạnh 
của tướng sỹ, muôn Dân với khí thế Sát Thát, rực rỡ hào khí Đông A và tinh thần 
Đại Việt vô địch. Hội nghị Diên Hồng được coi là một trong những biểu tượng 
ngời sáng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí và khát vọng độc lập, tỉnh thần đoàn kết 
dân tóc, tạo nên nét độc đáo trong tư tưởng thân Dán. 

Trong chiến tranh giữ nước, một mặt ta phải tuân theo những quy luật 
chung của chiến tranh, nhưng mặt khác, ta cũng phải có quan điểm riêng về cách 
ứng xử, cách đánh phủ hợp với điều kiện của mình đề chiến thắng quân xâm lược 
lớn mạnh. Nước ta nhỏ, nước địch lớn; quân ta ít, quân xâm lược đông, Trần Quốc 
Tuấn chính là người đã kết hợp hài hoà và nhuần nhuyễn các yếu tố: thiên thời, địa 
lợi, nhân hòa (tam tài). Ciặc Nguyên xâm lược Đại Việt không phải một lần mà tới 
ba lần, chúng ta phải có mưu lược và nghệ thuật quân sự tài giỏi và Trần Quốc 
tuân thu phục nhân tâm bằng chính sách khoan thư sức dân, làm nền tảng để xây 


@ Đại Việt sử ký toàn thư, Sẩä, t.IL, tr. 79. 


- 196 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


dựng khối đại đoàn kết dân tộc, khi có chiến tranh sẽ huy động được toàn bộ sức 
người, sức của, sức mạnh của khối đại đoàn kết đó để chiến thắng kẻ thù. 

Với chính sách lòng dân không chia, cả nước góp sức chống giặc của Trần 
Quốc Tuấn đã tạo nền móng xây dựng quân đội thường trực và các đội dân binh, 
nhiễu tầng, nhiêu lớp để sẵn sàng ứng phó có hiệu quả, chống lại kẻ thù hùng 
mạnh. Tư tưởng đánh giặc sáng tạo của Trần Quốc Tuấn bắt nguồn sâu xa từ lịch 
sử, từ điều kiện khách quan của đất nước, từ kế sách dựng nước và giữ nước của 
Nhà nước Đại Việt đương thời và dựa trên sức mạnh cố kết của dân tộc. Cả nước 
nhất t đứng dậy theo hiệu triệu của triều đình: Tất cả các quận huyện trong nước 
nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh, nếu sức không địch nổi thì cho phép 
lân tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. 

Trần Quốc Tuấn chủ trương xây dựng quân đội: “Cần tinh chứ không cần 
nhiều, dù như Bồ Kiên có trăm vạn quân mà có làm được gì đâu”. Khi đề xuất 
chiến lược Lấy đoản chế trường cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, 
ông đã đề ý nghiên cứu rất kỹ các trận đánh trong lịch sử Trung Quốc mà đội quân 
nhỏ thắng đội quân lớn để có thê áp dụng vào điều kiện cụ thể ở nước ta. Ví như 
trận Phì Thủy, một trăm vạn quân của Bồ Kiên đã bị quân đội nước Tân nhỏ hơn 
đánh cho tan tác. Các lực lượng quân đội, vũ trang được xây dựng nhanh chóng từ 
con em của các nông hộ, lực lượng gia nô và dân binh của các đồng bảo dân tộc 
miền núi. Ở kinh thành, người dân tự nguyện đốt nhà cửa của mình, thực hiện kế 
“thanh đã”, đào hào dựng lũy lập làng chiến đấu" ”. Trong cuộc kháng chiến hào 
hùng ấy, mỗi người Dân đã trở thành một chiến sĩ đóng góp sức mình cùng triều 
đình chống giặc. Lịch sử dân tộc còn ghi lại hình ảnh bà hàng nước ở bến đò Rừng 
đã chỉ cho Trần Quốc Tuần biết con nước sông Bạch Đăng để bố trí trận mai phục... 
Từ trong Nhân dân, những người tài giỏi xuất chúng đều được tiến cử cầm quân 
đánh giặc, như Dã Tượng, Yết Kiêu, Phạm Ngũ Lão... Chúng chí thành thành! 

Trần Quốc Tuấn đặc biệt quan tâm tới sức mạnh tỉnh thần của quán dân, 
tướng sỹ. Tinh thần đó là một trong những yếu tố cơ bản bảo đảm thắng lợi của 
cuộc chiến. Nên trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ ba, ông đã 
dự đoán được sự thất bại không thể tránh khỏi của kẻ thù. Trần Quốc Tuấn đã nói 
với vua Trần Anh Tông rằng: “Quân Nguyên, nếu nó lại sang thì quân ta đã quen 
việc đánh dẹp, mà quân họ thì ngại về đi xa; vả lại họ đã cạch về sự thất bại của 
Hằng Quán, không có lòng chiến đấu nữa. Cứ ý thần xem thì ta đánh tất được”. 

Nhất quán với / tưởng chính trị lòng dân không chia, cả nước góp sức, 
Trần Quốc Tuần đã tạo ra một thế trận khiến cho giặc Nguyên Mông bị đánh khắp 


- 197- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nơi, cả phía trước lẫn phía sau. Đó chính là sự phối hợp tác chiến giữa những trận 
tập kích mạnh mẽ của đội quân chủ lực nhà Trần với những trận đánh du kích lẻ tẻ 
của các đội dân binh của Trần Thông, Nguyễn Khả Lạp, Nguyễn Truyền ở miền 
xuôi và của Hà Đặc, Hà Chương, Nguyễn Địa Lô, Nguyễn Lĩnh... ở miền núi. Sự 
gần gũi trên đã tạo nên mối quan hệ “hòa mục”, đoàn kết giữa vua quan và nhân 
dân, giữa tướng lĩnh và binh lính, được nhân dân hết lòng ủng hộ, giúp sức. Tư 
tưởng tiến bộ này được sử gia Phan Huy Chú đánh giá rất cao: "Thời Trần dùng 
người thật công bằng... Việc kén dùng chỉ cần tài là được... chỉ cần người dùng 
được, chứ không câu nệ đường xuất thân"®, Thế trận trùng trùng điệp điệp được 
giăng khắp, làm cho kẻ thù khiếp sợ, mất phương hướng và thất bại đến với chúng 
là không tránh khỏi. 

Trong lúc vận mệnh đất nước hiểm nguy, dưới sự lãnh đạo của vua tôi nhà 
Trần, mỗi người dân Đại Việt đã đóng góp công sức vào việc giữ vừng nền độc 
lập của đất nước. Tư tưởng dựa vào Dân đề đánh giặc đã trở thành nên tảng cho 
một cuộc chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Nhờ 
vậy, một nước Đại Việt, đất không rộng, người không đông nhưng đã ba lần đánh 
tan đội quân Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của 
đất nước. Và, sau này, Nhà Bác học Lê Quý Đôn nhận xét: "Nhà Trần đãi ngộ sĩ 
phu rộng rãi mà không bó buộc, hòa nhã mà có lễ độ, cho nên nhân vật trong một 
thời có khí tự lập, hào hiệp cao siêu, vững vàng vượt qua thói thường, làm rạng rõ 
trong sử sách, trên không hồ với trời, dưới không thẹn với đất. Ôi như thế, người 
đời sau còn có thê theo kịp thế nào được"®, Và, Sử gia Ngô Sĩ Liên cho rằng: 
“May mà vua tôi cùng lo, quân dân chung sức, cuối cùng diệt trừ được giặc Bắc 
và hoàn thành võ công đại định”0®), 

Năm 1300, Trần Quốc Tuấn ốm nặng, vua Trần tới thăm và hỏi ông về kế 
sách giữ nước. Trần Quốc Tuấn đúc kết kinh nghiệm trong suốt cuộc đời đánh 
giặc giữ nước của mình một cách súc tích: “Ngày xưa Triệu Vũ dựng nước, vua 
Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh dã, đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu 
đánh vào Trường Sa, còn đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời Định, 
Lê dùng được người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh mà phương Bắc thì mệt 
mỏi Suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành Bình Lỗ mà phá được 


8 Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr. 98). 

9 72 Quý Đôn toàn tập: Kiến văn tiểu lục, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, t.II, tr. 258 -259. 

9) Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên: Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, quyền V, 
tr. 28. 


- 198 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


quân Tống. Đó lại là một thời. Vua Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng 
Lý Thường Kiệt đánh Khâm, Liêm đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô, 
Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước nhà 
góp sức, giặc phải bị bắt. Đó là trời xui nên vậy”Œ, 

Một trong những yếu tổ then chốt cho việc xây dựng và bảo vệ đất nước là 
đoàn kết dân tộc trên cơ sở “hòa mục”. Muốn vậy, trong thời bình, lực lượng cầm 
quyên phải giảm nhẹ sức đóng góp cho Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân. 
Chỉ khi lo liệu cho Nhân dân an cư lạc nghiệp, sống no ấm trong thời bình thì trong 
thời chiến nhà nước mới có thể đứng vững như cây có rễ sâu, dựa vào sức dân để 
mà tô chức cuộc chiến tranh cứu nước thắng lợi. Một nhà nước mà được sự ủng hộ 
hết lòng của Nhân dân thì không kẻ thù nào đánh bại được. 

Hơn nữa, tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Trần Quốc Tuấn: Dựa vào dân để 
xây nghiệp dài lâu. Đây là đạo lý giữ nước, giữ chế độ ngàn đời nay không chỉ của 
riêng dân tộc Việt Nam mà của tất cả các dân tộc trên thế giới. Bởi vì có dân là có 
tất cả, mà mất lòng dân thì sẽ mất tất cả vậy. Và, tài nghệ quân sự tuyệt vời của 
Trần Quốc Tuấn trên nền tảng tư tưởng làm nên hình thái chiến tranh nhân dân đã 
góp phân quyết định trong công cuộc đại phá Nguyên của quân dân Đại Việt ở thế 
kỷ XII, đặt nền móng xây dựng và phát triển khoa học quân sự Việt Nam. 

Tư tưởng đó là sự chiêm nghiệm về lịch sử thăng trầm hàng ngàn năm của 
dân tộc ta, trực tiếp là ba lần kháng chiến chống tên đế quốc hùng mạnh nhất thế 
giới lúc bấy giờ. Đây cũng được coi là bài học lịch sử không chỉ có ý nghĩa đương 
thời, mà còn để lại cho hậu thế. 


+ Go 
Chính vì tài nghệ và những công lao to lớn đó mà Trần Quốc Tuấn được 
các học giả quân sự nồi tiếng thế giới xếp vào danh sách những nhà quân sự tài ba 
của thế giới cùng với Nguyễn Huệ - Quang Trung và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
Và, đánh giá về Ông, ngay cả người ngoại quốc cũng viết: 
“Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương, Âu châu cảnh nội vô Mông ky 
tung hoành thiên vạn lý/ Thiên sinh thử lương tài Tổng thất, Trung Quốc sử tiên 


miễn Nguyên triêu đô hộ nhất bách thiên ”. 


qD Đại Việt sử ký toàn thư , Sảä, tập II, tr. 76 -71. 


- 199 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


(Nghĩa là: Đất mà hoán chuyển cho người Việt lên ở phương Bắc, thì ngựa 
Mông Cổ không thể nào tung hoành ngàn vạn dặm đất Châu Âu - Trời mà sinh 
đắng lương tài này (tức Trần Hưng Đạo — N.L) trên đất Tống thì lịch sử Trung 
Quốc không có chuyện bị Nguyên triều cai trị 100 năm). 

Thiển nghĩ, lời ca ngợi như thế là tột đỉnh của sự ca ngợi. 

Nhưng, ở đây, không phải của người đương thời mà là của những người hậu 
thế. Và, những lời ấy là của ngay chính người Trung Hoa vậy. 

Thay cho lời gói lại bản tham luận, chỉ xin đề một câu: Ông ôm chứa một 
tắm lòng son thân Dân, hòa trong Nhân dân, tư tưởng ấy muôn đời xán lạn chiếu 


sử xanh! 


25-10-2022 


- 200 - 


VÈẺ MỘT SỐ THÂN ĐÓNG NÓI TIÊNG 
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


TS. LÊ QUANG CHẮN 
Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 


Trong lịch sử Việt Nam thời quân chủ, “nước lấy người làm gốc. Trong đó 
nhân phẩm có cao thấp không giống nhau. Trên có vua, quan sửa sang chỉnh đốn 
việc nước, đưới có các sĩ phu, kẻ xuất người xử. Người hiền hay không có khác 
nhau, thì nước trị hay loạn do đó mà có khác. Cho nên bàn đến việc đời, phải phân 
biệt nhân tài”!5. Ở nước ta, “phong khí đã mở mang, khí tỉnh hoa đều họp lại. 
Trong khoảng đó, vua hiền chúa sáng kế tiếp nổi lên, danh khanh lương tá thường 
xuất hiện ra. Các danh tài tuần kiệt đời đời đều có, hoặc có người được ghi công 
vào đỉnh vạc, hoặc có người lập công với lưỡi búa cờ mao, có người nội tiếng Ở 
làng văn, có người tỏ khí tiết trong lúc cùng, đều là những người có nhiều tài năng 
đáng chép, có công nghiệp danh vọng đáng khen, mà trên dưới một nghìn năm 
xuất hiện lũ lượt !Š, 

Căn cứ ghi chép trong các tải liệu thư tịch, bài tham luận này sẽ tập trung giới 
thiệu khái quát một số thần đồng nồi tiếng của Việt Nam, từ đó nêu ra những nhận 
xét, đánh giá về vấn đề này trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát huy “thần 
đồng” thời nay. 

1. Bảng nhãn Lê Văn Hưu (1230-1322) 

Lê Văn Hưu, người làng Phủ Lý huyện Đông Sơn (nay thuộc xã Thiệu 
Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Ngay từ thuở nhỏ, ông đã nổi tiếng là thần 
đồng (theo bản Lê /hj gia phả ở làng Kẻ Ry). Từ xưa đến nay, nhân dân nơi đây 
và trong vùng vẫn lưu truyền nhiều giai thoại gắn với Lê Văn Hưu là người “khôi 
ngô, tuần tú, tư chất thông minh”, “thông minh, nhanh nhẹn”, “học một biết mười”, 
“khả năng đối ứng mau lẹ, trí tuệ phi thường”, “thần đồng Hưu”... 

Với tài năng vượt trội của mình, khi I8 tuổi, ông đã đỗ Bảng nhãn (vị trí 
thứ hai trong Tam khôi) khoa thi Thái học sinh (tương đương Tiến sĩ) năm Đinh 
Mùi, niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) đời vua Trần Thái Tông. Sau 


134 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2007, tr. 219. 


155 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 219. 
- 201- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


khi đỗ đại khoa, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng, như: Kiểm pháp quan (chức 
quan trông coi việc hình luật), Hàn lâm viện Học sĩ kiêm Quốc sử viện Giám tu, 
Binh bộ Thượng thư, tước Nhân Uyên hâu. 

Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn bó mật thiết với bộ Đại Việt sử ký - bộ 
Quốc sử đầu tiên của nhà nước quân chủ Việt Nam, đúng như nhận xét của cô GS. 
Phan Huy Lê: “Trong lịch sử phát triển của nền sử học Việt Nam, Đại Việt sử kỷ 


!3 và vì thê ông cũng được coi là 76 nghề Sử Việt 


giữ vị trí Bộ quốc sử đầu tiên ” 
Nam!Š”. Năm 2022, nhân kỷ niệm 700 năm mất của ông, tại Hội thảo khoa học cấp 
quốc gia Lê Văn Hưu và bộ Đại Việt sử ký, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chủ 
trương xây dựng và hoản thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn 
hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh Lê Văn Hưu là Danh nhân văn hóa thế 
giới, xứng đáng với tài năng và đóng góp của ông đối với lịch sử Việt Nam thời 
Trần nói chung, đối với giới sử học nước ta nói riêng. 

2. Trạng nguyên Nguyễn Hiền (1234-1256) 

Nguyễn Hiền, người xã Dương A, huyện Thượng Hiền (nay thuộc thôn 
Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, Nam Định). Ông không chỉ là vị 
Trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử giáo dục và khoa cử Nho học thời quân 


'Š, mà còn nồi tiêng là thân đông. 


chủ của nước ta 

Tương truyền, khi mới 10 tuổi, ông tham gia học với thầy đồ ở chùa. Khi 
thầy viết được 10 trang giấy, ông liền đọc và thuộc ngay. Năm I1 tuổi, tiếng tăm 
của ông đã nổi danh ở kinh đô Thăng Long và được mệnh danh là thần đồng. Bấy 
giờ có một người họ Đặng tự thấy mình đã đọc hết các sách, nghe tiếng tăm của 
ông nên muốn đến thử tài văn bút, liền tìm đến nhà, dùng đầu đề theo bài phú 
“Phượng hoàng sào a, kì lân du úc” để ra hạn đề về số câu, mỗi câu đều có tiếng 
chỉ về một loài cầm thú. Ông đã ứng khâu đáp rằng: Phi long kiên chiếu/Mã bất 
xuất hà /Ý bỉ Hữu Hùng chỉ thế/ Ấp vu Duyên Lộc chỉ a (nghĩa là: Rồng không bay 
lên nơi ao, hô/Ngựa không từ sông phi ra/ Đẹp thay đời có họ Hữu Hùng/Làm nhà 


15 Phan Huy Lê, Đại Việt sử ký toàn thư: tác giả, văn bản, tác phẩm, trong Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, Nxb. Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1993, Sđd, tập I, tr.19. 

157 Chữ dùng của cố GS Trần Quốc Vượng trên bài viết “Xứ Thanh: Vài nét về lịch sử - văn hóa”, trong: Việt Nam: 
Cái nhìn địa - văn hóa, Nxb. Văn hóa Dân tộc - Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật xuất bản, 1998, tr.278. 

15 Phan Huy Chú trong sách Lịch triều hiến chương loại chí (tập 2, Sđd) có chép: “Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 
16 [1247], thi đại tý, lấy đỗ 48 người (mới đặt Tam khôi). Trạng nguyên: Nguyễn Hiền (khi đỗ mới 13 tuổi, người xã 


Dương A, huyện Thượng Hiền)". 
- 202- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ở nơi Duyên Lộc). Người họ Đặng hết sức thán phục và tắm tắc khen “Thiên tài! 
Thiên tài!”. 

Năm Đình Mùi (1247), khi triều đình mở khoa thi kén chọn nhân tài, ông 
tham dự và đỗ Trạng nguyên. Nhận thấy tuôi trẻ tài cao, phong thái đĩnh đạc, ứng 
đối trôi chảy, vua Trần Thái Tông rất ngạc nhiên, hỏi vị tân khoa: Trạng nguyên 
học ở đâu? Ông tâu rằng: Thân xin tâu bệ hạ, thân chỉ học thần... và thỉnh thoảng 
có hỏi sư ông ở chùa làng thêm đôi ba chữ. Tài năng của ông còn được thể hiện rõ 
ràng trong việc tiếp đón sứ thần nhà Nguyên, khi chúng ra một về đối: Lưỡng Nhật 
bình đầu Nhật/Tứ Sơn điên đảo Sơn/Nhị vương tranh nhất quốc/Tứ khẩu tung 
hoành gian. Ông liền trả lời ngay: Đó /à chữ Điện vậy. Viên sứ thần nhà Nguyên 
rất thán phục. 

Cuộc đời tài hoa nhưng ông lại mất sớm (thọ 21 tuổi). Hiện nay, tại đền thờ 
Trạng nguyên Nguyễn Hiền ở làng Dương A còn lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật, 
trong đó có đôi câu đối: Thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, Vạn niên thiên tuế 
lập tam tài (nghĩa là: Mười hai tuổi khai khoa hai nước, Nghìn năm ghỉ mãi chữ 
tam tài). Cảm mến và ghi nhận tài năng của Trạng nguyên Nguyễn Hiền, huyện 
Thượng Hiền được đổi tên thành huyện Thượng Nguyên để tránh phạm đến tên 
húy tên ông. 

3. Hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) 

Nguyễn Trung Ngạn, người làng Thổ Hoàng huyện Thiên Thi (nay là thị trấn 
Ân Thi, huyện Ân Thi, Hưng Yên). Ngay từ thuở nhỏ, ông đã nỗi tiếng thông minh, 
hay chữ, được người đương thời tôn xưng là thần đồng. Sách Đại Việt sử ký toàn 
thư khi chép về khoa thi năm Giáp Thìn (1304), Mạc Đĩnh Chi đỗ Trạng nguyên, 
Bùi Mộ đỗ Bảng nhãn, ông đỗ Hoàng giáp và được đánh giá “(Nguyễn) Trung 
Ngạn mới 16 tuổi, đương thời gọi là thần đồng”!°9, 

Dù đỗ cao nhưng ông không ra làm quan. Vua Trần Anh Tông phải làm bài 
thơ Chiêu ẩn, vài năm sau mới xuất chính, từ đó về sau trải nhiều chức nhiệm quan 
trọng như Gián quan, Thông phán châu Viêm Lãng, An phủ sứ Thanh Hóa, Đại 
doãn Kinh sư, Tri thẩm hình viện sự, Quốc sử viện Giám tu quốc sử, Nhập nội đại 
hành khiến, tước Thân Quốc công... Thông qua ghi chép về sự kiện đón tiếp sứ 
nhà Nguyên vào năm Giáp Tý (1324), khi “Mã Hợp Mưu, Dương Tông Thụy sang 
báo tin lên ngôi và trao cho 1 quyền lịch. Bọn Mưu đi ngựa đến tận đường ở cầu 
Tây Thấu Trì không xuống. Những người biết tiếng Hán, vâng lệnh tiếp chuyện, 


159 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 88. 


- 203 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


từ giờ Thìn đến giờ Ngọ, khí giận cảng tăng. Vua sai Thị ngự sử Nguyễn Trung 
Ngạn ra đón. Trung Ngạn lấy lẽ bẻ lại, Hợp Mưu đuối lý, phải xuống ngựa bưng 
chiếu đi bộ. Vua rất hài lòng”!°° đã khẳng định tài năng uyên bác của ông. 

Ông cũng nổi tiếng là người có bản tính cương trực, luôn muốn khẳng định 
bản thân. Bài thơ sau đây đã nói lên điều đó: Giới Hiên tiên sinh lang miễu khi, 
Diệu kinh dĩ hữu thôn ngưu chí, Niên phương thập nhị thải học sinh, Tài đăng thập 
lục sung đình thí, Nhị thập hựu tứ nhập gián quan, Nhị thập hựu lục Yên kinh sứ 
(nghĩa là: Giới Hiên tiên sinh tài lang miễu, Có chỉ nuốt trâu từ niên thiếu, Tuổi 
mới mười hai thải học sinh, Vừa đến mười su dự thi đình, Hai mươi bốn tuổi làm 
quan gián, Hai mươi sảu tuổi sử Yên Kinh). 

Công lao và sự trạng của ông được đánh giá rất cao, người “giữ chức trọng 
yếu, bảo toàn được tiếng tốt” và là một trong mười “Người phò tá có công lao tài 
đức” thời Trần, nhất là thơ ca của ông “hùng hồn mạnh mẽ, sở đắc nhiều phong 
cách thơ của Đỗ Thiếu Lăng (tức Đỗ Phủ đời Đường)”. 

4. Trạng Lường Lương Thế Vinh (1441-1497) 

Lương Thế Vinh, người làng Cao Hương huyện Thiên Bản (nay thuộc xã 
Liên Bảo, huyện Vụ Bản, Nam Định). Ngay từ lúc 6 tuổi, ông đã là người tính 
thông chữ nghĩa, “đã từng có tiếng khen là thần đồng”!9!, 

Khoa thi Quý Mùi (1463), ông đỗ Trạng nguyên (khi mới 22 tuổi), vào thi 
ứng chế (trực tiếp do vua Lê Thánh Tông ra đề và chấm đỗ), tên của ông cũng 
đứng đầu tiên. Việc đỗ đại khoa của ông cũng gắn với giấc mơ của Hoàng Thái 
hậu Quang Thục Ngô Thị Ngọc Dao, khi bà “có mộng thấy đến chỗ Thượng đề, 
Thượng đề cho một tiên đồng làm con nối và một tiên đồng giúp việc. Tỉnh dậy có 
mang, sinh ra Thánh Tông. Đến khoa ấy lẫy ông đỗ, Thái hậu ngắm hình dáng, 
đúng như đồng tử thấy ở trong mộng, trong bụng lấy làm lạ, có bảo với vua, vua 
cũng cho việc ấy là lạ. Vả vua thích văn chương ông, mới cho ông luôn luôn gần 
mình giúp về thư từ”!92, 

Sau khi thi đỗ đại khoa, ông từng giữ nhiều chức nhiệm, như Công khoa Cấp 
sự trung, Hàn lâm viện Trực học sĩ, Hàn lâm viện Chưởng viện sự, kiêm quản cả 
Sùng văn quán và Tú lâm cục... Tài năng của ông không chỉ gắn với công trình 


Đại thành toán pháp (nhất là khả năng tính toán và đo lường, cho nên dân gian 


160 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, S4, tr. 109. 
16! Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđủ, tr. 285. 
1% Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđủ, tr. 285. 

- 204- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thường gọi ông là Trạng Lường), mà còn nỗi danh với nước lân bang, vì “phảm 
việc tờ bồi giao thiệp với nước ngoài, ông đều vâng mệnh nghĩ soạn, tiếng sang 
đến Trung Quốc, người Minh khen là nước ta có người giỏi”!93, 

5. Tiến sĩ Đàm Văn Lễ (1452-1505) 

Đàm Văn Lễ, người xã Lãm Sơn huyện Quế Dương (nay thuộc huyện Quế 
Võ, Bắc Ninh), “lúc bé ông đã nổi tiếng thần đồng, thi Hương đỗ Giải nguyên; 
năm 18 tuổi, mới đi một lần đã đỗ Đồng tiến sĩ khoa Kỷ Sửu năm Quang Thuận 
thứ 10 (1469)”1%4, 

Sau khi đỗ, ông từng giữ các chức Hàn lâm viện Hiệu lý, Hàn lâm viện Thị 
thư, Đông các Hiệu thư, Phó đô Ngự sử, Tả xuân phường Hữu dụ đức, Lễ bộ 
Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ... Ông có hai lần đi sứ nhà Minh (năm 1488 
và 1500), hai lần được tín nhiệm để soạn văn bia là bia Chiêu Lăng (ca ngợi vua 
Lê Thánh Tông) và bia Kính Lăng (viết về vua Lê Túc Tông), đặc biệt ông là người 
trực tiếp tham gia “biên tập chính sự Quốc triều (triều Lê) gồm 100 cuốn (ghi chép 
đủ các chế độ, luật lệ, điều lệ, cáo sắc của cả một thời), khi biên tập xong, đề nhan 
sách là Thiên Nam dư hạ tập, nhà vua thân đề tựa”1®Ẽ. 

Vì liên quan đến sự biến cùng lập tờ di chiếu đưa Lê Túc Tông lên ngôi, 
không ủng hộ Lê Tuấn, cho nên sau khi lên nối ngôi (tức vua Lê Uy Mục), ông bị 
giáng chức, điều đi Quảng Nam, rồi cho người bức cùng tử tận, ông đã gieo mình 
xuống xông tự vẫn. Sau này vua Lê Tương Dực đã xem xét, truy phong và tế ông 
để nêu tiết nghĩa. 

6. Bảng nhãn Lương Đắc Bằng (1472-1522) 

Lương Đắc Bằng, người làng Hội Trào huyện Hoằng Hóa (nay thuộc xã 
Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), “lúc bé đã có tiếng là thần đồng. 
Năm 28 tuổi, đỗ Hội nguyên khoa Kỷ Mùi năm Cảnh Thống thứ 2 (1499) đời Hiễn 
Tông, rồi thi Đình đỗ Nhất giáp tiến sĩ tên thứ hai; khi ứng chế được thưởng thứ 
nhất”1!5, Ông là cha của Lương Hữu Khánh, một “danh thần đời Trung hưng, quan 
đến Binh bộ Thượng thư, tước Đạt Quốc công” và là ông của Lương Khiêm Hanh, 
“lúc bé có tiếng thần đồng, đỗ Hoàng giáp khoa Mậu Tuất niên hiệu Quang Hưng 
(1598), làm quan đến Cấp sự Lễ khoa”157, 


19 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 285. 
14 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 291. 
165 Quốc sử quán triều Nguyễn, Khâm định Việt sử thông giảm cương mục, tập 1, Sđd, tr.1122. 
1% Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 301. 
16? Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 313. 
- 205- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ông đã từng trải nhiều chức nhiệm như Hàn lâm viện Thị độc, Lễ bộ Tả thị 
lang, Lại bộ Tả thị lang, Đông các Đại học sĩ, hầu giảng ở Kinh diên. Sự nghiệp 
chính trị của ông nỗi bật nhất là dâng biểu Sách frị bình 14 bước lên vua Lê Tương 
Dực để xem xét, từ đó “xin lựa chọn mà thi hành, răn những điều đáng răn, lo những 
điều đáng lo, may ra đạo trời có thể thuận, đạo đất có thể vên, đạo người có thể Ổn, 
có thể đạt đến thái bình”!5. Mặc dù được vua khen ngợi và nhận lời, song có thi 
hành hay không, sử sách không cho biết, tuy nhiên có thể coi đó là tâm huyết và 
cũng là trọng trách của bề tôi, vì “mỗi khi thần nghĩ đến thời thế, đến nghĩa vụ thì 
suốt đêm không ngủ, ngày đến bữa không ăn, lòng báo đáp không sao bỏ qua được”. 

8. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, người làng Trung Am huyện Vĩnh Lại (nay thuộc xã 
Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Khi mới “sinh ra mặt mũi tình anh, khôi vĩ, 
đầy một năm đã biết nói. Năm ông lên bốn, mẹ đem những câu chính văn trong 
Kinh Truyện ra dạy. Ông miệng đọc thuộc làu ngay”199, 

Khi nhà Mạc lên ngôi, “các thân thích bạn bè đều khuyên ông ra làm quan... 
Năm 44 tuổi, ông mới đi thi và đỗ đầu kỳ thi Hương. Mùa xuân Ât Mùi năm Đại 
Chính thứ 6 (1535), ông đến thi ở tỉnh, cả bốn trường đều đỗ đầu, vào thi Đình đỗ 


Trạng nguyên cập đệ”!79 


, sau làm quan trải các chức Lại bộ Tả thị lang, Đông các 
Đại học sĩ, Lại bộ Thượng thư, Thái phó, tước Trình Quốc công (nên dân gian 
thường gọi với tên thân mật là Trạng Trình). 

Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Binh Khiêm gắn bó mật thiết với nhiều lời 
“sắm truyền” rất ứng nghiệm, như câu "sau này nếu có biến có thì đất Cao Bằng dẫu 
nhỏ cũng có thê hưởng phúc lâu được vài đời" để chỉ về nhà Mạc có thê kéo dài thêm 
70 năm ở đất này, hay câu "thờ Phật thì được ăn oản" ý chỉ nói việc họ Trịnh cứ tôn 
nhà Lê thì sẽ được hưởng lộc dài lâu, hoặc câu "Một dải Hoành Sơn đủ để nương 
thân"!”! đề nói về việc Nguyễn Hoàng vào trần thủ trân Thuận Quảng... 

Tài năng, phẩm hạnh của ông được vua Mạc rất kính nề, tôn như bậc thầy. 
Sứ thần nhà Thanh là Chu Xán cũng khen ngợi, "người Lĩnh Nam, biết lý học chỉ 


168 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3, Sảa, tr. 55. 

1 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđủ, tr. 44'7. 

170 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 448. 

1! Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục (tập L, Sđd, tr. 147) có lời chú rằng: "Giữa thế kỷ thứ XVI, Nguyễn 


Binh Khiêm (Trạng Trình) bảo Nguyễn Hoàng: "Hoành Sơn thất đái, khả dĩ vạn đại dung thân" (một dải Hoành Sơn, 


có thể dung thân được muôn đời)". 


- 206 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


có ông Trình Tuyền (hầu). Đủ thấy người Nam, người Trung Quốc ngưỡng mộ 
ông như vậy”!2, Bản thân Phan Huy Chú cũng khẳng định, “về thời Mạc, có 
Nguyễn Binh Khiêm ở làng Trung Am, đỗ Trạng nguyên, có tài giỏi lưu tiếng 
nghìn đời”13, 

9. Trạng nguyên Nguyễn Kỳ (1518-?) 

Nguyễn Kỳ, người xã Bình Dân huyện Đông Yên (nay thuộc thôn Bình 
Dân, xã Tân dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên). Ông là người đỗ đạt cao nhất 
của xã Bình Dân và của huyện Đông Yên khi đó, đồng thời là một trong § vị Trạng 
nguyên của tỉnh Hưng Yên ngày nay. 

Tương truyền, khi ông mới lên 3 tuổi, được cha mẹ đem gửi vào nhà chùa 
xin làm con nuôi. Năm lên 4 tuổi, ông chỉ nghe nhà sư tụng kinh, đã thuộc nhiều 
kinh Phật. Các nhà sư và du khách đến vãn cảnh chùa đều gọi là thần đồng trong 
vùng. Sau đó, ông được nhà chùa sáng cho đến trường học, chiều trở về nhưng 
vẫn phải làm mọi việc trong chùa, còn tối đến, ông chăm chỉ học hành nhờ vào ảnh 
sáng các ngọn nến từ điện thờ Phật hắt ra. 

Năm Tân Sửu (1541), “họ Mạc mở khoa thi Hội. Cho bọn Nguyễn Kỳ, 
Phạm Công Sâm, Nguyễn Thế Lộc đỗ tiến sĩ cập đệ; bọn Ngô Quang 4 người đỗ 
tiễn sĩ xuất thân; bọn Phạm Nguyên 23 người đỗ đồng tiến sĩ xuất thân”!”*. Sử gia 
Phan Huy Chú cho biết thêm thông tin về khoa thi niên hiệu Quảng Hòa thứ nhất 
(1541), Nguyễn Kỳ là người đỗ đầu kỳ thi Đình (Đình nguyên) và được vua Mạc 
Phúc Hải chọn là người đỗ đầu Đệ nhất giáp (Trạng nguyên). Sau khi đỗ, ông làm 
quan đến chức Hàn lâm viện Thị thư. 

Tên tuổi của Trạng nguyên Nguyễn Kỳ hiện nay vẫn được lưu danh bia đá 
tại Văn chỉ Bình Dân (huyện Khoái Châu), Văn miễu Xích Đẳng (tỉnh Hưng Yên) 
và Văn miễu Quốc Tử Giám Thăng Long (Hà Nội). 

10. Thám hoa Nguyễn Minh Triết (1578-1673) 

Nguyễn Minh Triết, người làng Dược Sơn huyện Chí Linh (nay là thôn Lạc 
Sơn, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, Hải Dương). Ngay từ thuở nhỏ, “ông 


nôi tiêng là ngang với thân đông làng Hoạch Trạch!”Š, văn học giỏi”!”é, 


72 Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 451. 
73 Phan Huy Chú, Lịch triều hiển chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 145. 
74 Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê: Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3, Sđa, tr. 122. 
75 Đó là Nhữ Đình Toản ở làng Hoạch Trạch, "lúc trẻ đã thông minh, việc học hỏi sẵn nếp nhà", sau đó được người "thời 
bấy giờ khen là danh thần". 
7 Phan Huy Chú, Lịch triều hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 458. 
- 207 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ông là một tắm gương học tập không ngừng cho sĩ tử thời bấy giờ, dù tương 
truyền khi ông đến cầu mộng ở chùa Hương Hải, được thần nhân báo mộng “có 
học đến già cũng không đỗ”, nhưng ông vẫn quyết chí theo gương của Hàn Dũ khi 
xưa “càng không đỗ càng học”. Kết quả là, tuy đỗ đạt muộn (khi đã 54 tuổi) nhưng 
mức đỗ của ông lại cao (Thám hoa) và đỗ đầu tất cả các kỳ thi từ thi Hội, thi Đình 
đến thi Ứng chế. Cảm phục tài năng, nghị lực của ông, trực tiếp vua Lê Thần Tông 
đã ngự bút đổi tên thành Nguyễn Thọ Xuân. 

Nguyễn Minh Triết “là người văn hay học rộng, được thời ấy suy tôn. 
Nhưng, thi đỗ muộn, tiễn lên cõi thọ gần trăm tuôi, cũng là việc ít thấy ở đời. Truy 
tặng Hộ bộ Thượng thư, tên thụy là Văn Đâu” 77, 

11. Bảng nhãn Lê Quý Đôn (1726-1784) 

Lê Quý Đôn, người xã Duyên Hà huyện Duyên Hà (nay thuộc xã Độc Lập, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). 

Từ nhỏ, ông đã nỗi tiếng là thần đồng ham học, thông minh và có trí nhớ 
siêu đăng, cho nên người đương thời truyền tụng: Tiên hạ vô tri vấn Bảng Đôn 
(nghĩa là: Thiên hạ có điều gì không biết thì cứ đến hỏi Bảng Đôn), bởi vì ông là 
Tui khôn của thời đại, là nhà bác học lớn của nước ta thời quân chủ. Với tải trí của 
mình, ông đã đỗ Giải nguyên (đỗ đầu kỳ thi Hương), Hội nguyên (đỗ đầu kỳ thi 
Hội) và Bảng nhãn (vì khoa thi này không lấy Trạng nguyên nên ông là người đứng 
đầu). Sử gia Phan Huy Chú từng đánh giá: “Năm lên 2 tuổi đã biết hai chữ "chị, 
vô", thử hàng trăm lần cũng không sai. Năm lên năm tuổi ông học Kinh Thi, đọc 
được 10 dòng một lúc, chữ nào ngờ không bao giờ phải hỏi một lần nữa. Năm 12 
tuôi ông học khắp kinh, truyện, các sử, các sách của bách gia chư tử, không sách 
nào là không thông suốt. Văn ông rộng rãi, tao nhã, sâu sắc, cầm bút là xong ngay. 
Năm 16 tuổi, thi một lần đỗ Giải nguyên. Năm 29 tuôi, đỗ Nhất giáp tiến sĩ, tên 
đứng thứ 2 khoa Nhâm Thân năm Cảnh Hưng thứ 13 (1752); từ thi Hương đến thi 
Đình đều đỗ thứ nhất. Vì đỗ cao ra làm quan nên nổi tiếng trong triều ngoài nội”!”8, 

Sau khi thi đỗ, ông được bổ dụng và giữ nhiều chức nhiệm ở trong triều 
ngoài trần, như Hàn lâm viện Thừa chỉ, Bí thư các Học sĩ, Quốc sử quán Toản tu, 
Quốc Tử Giám Tư nghiệp, Công bộ Thượng thư... Đặc biệt, ông là người đi nhiều, 
nghe nhiều, biết nhiều và hiểu nhiều, cho nên các tác phẩm để lại của ông rất có 


giá trị tham khảo cao về lịch sử, văn hóa, cụ thê như Đại Việt thông sử, Phú biên 


177 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 458. 
178 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđủ, tr. 465. 
- 208- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tạp lục, Vân đài loại ngữ, Kiến văn tiểu lục..., xứng đáng là người có “tư chất khác 
đời, thông minh hơn người mà giữ tính nết thuần hậu, lại chăm học không biết mỏi. 
Tuy đỗ đạt vinh hiển, tay vẫn không rời quyền sách. Bình sinh làm sách rất nhiều. 
Bàn về kinh sử thì sâu sắc, rộng rãi, mà nói về điển có thì đầy đủ rõ ràng. Cái sở 
trường của ông vượt hơn cả, nổi tiếng ở trên đời”!79, 

Người cha của ông là Lê Trọng Thứ (1693-1783, đỗ Tiến sĩ năm Quý Mão 
- 1723) cũng nổi tiếng là thần đồng của xứ Sơn Nam khi đó. 

12. Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm (1875-1929) 

Nguyễn Văn Cẩm, người làng Trung Lập phủ Tiên Hưng (nay là xã Văn 
Câm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). 

Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo nhưng đã sớm nỗi tiếng là 
thần đồng. Chỉ trong mây hộm đọc, ông đã thuộc hết sách 7m f kinh, lên 7 tuôi 
đã lầu thông kinh sử và các thể thơ, phú; § tuổi đã tham dự kỳ thi khảo hạch ở tỉnh 
để chọn người dự kỳ thi Hương. Các quan trong Hội đồng khảo hạch thấy ông còn 
quá nhỏ, liền thử tài bằng về đối: Bái tuế nhân xưng kỳ, kỳ phùng hữu nhật (nghĩa 
là: Tám tuổi người khen lạ, có ngày gặp chuyện lạ). Ông liền đôi lại: Thất niên 
thân đĩ sĩ, sĩ chính cập thời (nghĩa là: Bảy tuổi đâu đã là sĩ tử đi thi). Cảm mến tài 
năng của ông, quan cho người dâng sớ tâu về triều đình Huế. Vua Tự Đức xem và 
ban cho hai chữ Kỳ Đồng. 

Tài năng của ông cũng được người Pháp rất quan tâm, muốn thu phục nhưng 
đều bị ông từ chối. Trong một bức thư viết bằng tiếng Pháp năm 1908 có đánh giá 
về ông, khi ““7 tuổi đã có khả năng hiểu biết trời cho, cả nước biết tên. Người Pháp 
nghỉ ky, bèn đem đi an trí, cuối cùng không thể làm hại được, đành cho vào trường 
học. Sau 3 năm đèn sách, đã tốt nghiệp phô thông. Khắp các kỹ thuật sở trường cốt 
yếu các nước, không gì không rõ”. 

Không dừng lại ở đó, ông cương quyết chống Pháp, cho nên chúng bắt ông 
và đày đi Tahiti và mất ở đó vào năm 1929. 

Bên cạnh 12 nhân vật nỗi tiếng là “thần đồng” nêu trên, qua các nguồn tài/tư 
liệu khác nhau, còn có thể kế đến những nhân vật được người đương thời ngợi ca 
tài giỏi, có tiếng là “thần đồng”, đó là: Đặng Nghiêm, Đào Sư Tích (1350-1396); 
Lê Nại (1479- ?), Hoàng Bồi (1525-1592), Phó Thanh Chủ (1607-1674), Đoàn Thị 
Điểm (1705-1748), Nguyễn Trung Mậu (1785-1846), Phan Thúc Trực (hay Phan 
Dưỡng Hạo: 1808-1852), Đặng Huy Trứ (1825-1874), Vũ Phạm Hàm (1865- 


19 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđủ, tr. 466. 
- 209 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


1906), Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1889-1939), Nguyễn Văn Cừ (1912-1941), 
Hàn Mặc Tử (1912-1940), Trần Đăng Khoa (sinh năm 1958)!89.... 

Qua phần trình bày ở trên, tác giả tham luận rút ra một số nhận xét sau đây : 

1. Thần đồng (*†!' #ï), nguyên nghĩa là chỉ những trẻ em đặc biệt thông minh 
và có tài năng hơn người. Sách Từ Hải có giải thích, "chỉ trẻ em thông minh khác 
thường"!®!, Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc và đến đời nhà Hán, sử sách đã có nhiều 
ghi chép về những trẻ em có khả năng đặc biệt này nhưng vẫn chưa gọi là Thần 
đồng mà chỉ gọi là Đồng tử lang. Hai chữ Thần đồng xuất hiện lần đầu tiên ở Trung 
Quốc là trong sách Nzm sử khi ghi chép về mục truyện Lưu Hiếu Xước, "ông thông 
minh mẫn tiệp. 7 tuổi thuộc làu thơ văn. Cậu là Vương Dung đang làm quan Trung 
thư lang nhà Nam Tề thường ngợi ca ông trước mặt bạn bè thân hữu và gọi ông là 
Thần đồng"!32... Phan Huy Chú khi chép về Lệ trí sĩ, có đoạn "thần đồng mà nộp 
đơn đi thi, vừa mới đến tuổi trưởng thành đã ra ứng phó việc đời, hăng hái trên 
đường làm quan..." đã giải nghĩa "thần đồng là trẻ con mà học giỏi như thần"!3%, 

Căn cứ theo ý nghĩa đó, cứ những trẻ em nào mà học giỏi như thần, có trí 
nhớ siêu phảm, tài năng thiên bẩm về một hay nhiều lĩnh vực, thì đều được gọi là 
thần đồng. Chính vì vậy, những thần đồng phần lớn là do thiên bẩm, vốn sẵn có tư 
chất thông minh, tài giỏi từ khi mới sinh ra. Bản thân họ vốn sẵn trí tài, lại được 
truyền thống gia đình, dòng họ hun đúc, bồi đắp thì tài năng càng rực sáng (đó là 
trường hợp của ba thế hệ họ Lương ở làng Hội Trào); nhiều trường hợp tài năng 
được thê hiện và phát huy sớm nhưng vì còn nhỏ tuổi nên cần được tiếp tục bồi 
dưỡng thêm trước khi bổ nhiệm hay tham gia quan trường (đó là trường hợp của 
Nguyễn Hiền, Nguyễn Văn Cẩm); hay cũng có cá nhân nổi danh trí tuệ từ bé nhưng 
con đường thi cử, làm quan lại rất lận đận, gian truân (đó là trường hợp của Nguyễn 
Minh Triết)... Tựu trung, những người nổi tiếng là thần đồng có một đặc điểm 


chung là họ thông minh, tài giỏi ngay từ khi còn nhỏ, thi đỗ cao trong các kỳ thi 


180 Còn rất nhiều nhân vật khác nữa, ví như sách //ch ¿riêu tạp ký của Ngô Cao Lãng chép, "ông Nguyễn Quang Thành 
có tiếng là thần đồng, 24 tuổi thi đỗ tiến sĩ xuất thân năm Canh Thân, Lê Chính Hoà (1680). Ông làm quan trong triều 
giữ chức Thiêm đô ngự sử”, hay trong bài viết "Các nhà khoa bảng Bắc Ninh được mệnh danh là thần đồng", tác giả 
Lê Viết Nga đã thống kê về Lý Đạo Tái (1254-1334), Nguyễn Nghiêu Tư (1383- ?), Dương Như Châu (1448- ?), 
Nguyễn Siêu Hải (1651-1709), Quách Giai (1660-1730)... 
18! Từ 774¡, Nxb. Từ thư Thượng Hải, 1979, tr.1583. 
182 [ý Đại Sư, Lý Diên Thọ, Nzm sử, quyên 59, Trung Hoa thư cục, 1975. 
183 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 662. 

- 210- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


(Hương, Hội, Đình, Ứng chế...), tham gia nhiều chức vụ quan trọng ở trong triều 
ngoài quận, có nhiều đóng góp to lớn trên các lĩnh vực chính trị, bang giao, văn 
hóa, giáo dục..., được sử sách ghi nhận, nhân dân kính ngưỡng, tôn thờ. Đây là 
truyền thống rất cần được trân trọng gìn giữ, phát huy, bởi họ trở thành những tâm 
gương sáng trong ý chí quyết tâm học tập, đỗ đạt thành danh và đóng góp cho quê 
hương, đất nước. 

2. Thần đồng không chỉ là những người trẻ con nồi tiếng mà còn trở thành 
tên gọi của một khoa thi. Trong sách Lịch triểu hiến chương loại chí, Phan Huy 
Chú cho biết, "đời Tống có khoa thi Thần đồng"!84, 

Phần "Tuyền cử" trong sách 7ổng sử có chép: "Phàm là trẻ em từ 15 tuổi 
trở xuống, có thê đọc thông kinh, biết làm thơ phú, từ các châu gửi về triều đình 
và được Thiên tử đích thân ra đề để chọn lựa. (Sau khi trúng tuyển) bổ nhiệm 
những người đó làm quan, miến cử theo cách thức thông thường". Dựa vào đoạn 
ghi chép này, có thể thấy răng, khoa thi Thần đồng đời Tống có sự điều chỉnh là 
độ tuổi tham gia: Nếu như đời Đường, trẻ em tham gia kỳ thi này là từ 10 tuổi trở 
xuống!®, thì đến nay số tuổi đã tăng lên là 15. Quy trình và cách thức thực hiện 
cũng giống như các khoa thi thường lệ. Nhân vật nồi tiếng nhất là Thần đồng thời 
kỳ này, đó là Yến Thù (991-1055, người của phái Uyên Ước), khi 14 tuổi ông đỗ 
khoa thi Thần đồng, được ban là Tiến sĩ xuất thân, sau đó được bổ nhiệm chức 
quan Mật thư Chính tự. 

Năm Thuần Hy thứ 8 (1181) đời vua Tống Hiếu Tông (1127-1194), khoa 
thi Thần đồng có sự điều chỉnh về nội dung và cách thức thi theo chiều hướng tăng 
độ khó cho người tham gia. Sách Tổng hội yếu tập cảo cho biết, người dự thi ngoài 
việc đọc thông thạo Lục kinh, còn phải biết sáng tác văn chương, thơ phú, nếu đủ 
thì được xếp vào hạng Thượng đăng, được bồ nhiệm làm quan; nếu chỉ thông kinh 
sách thì xếp vào hạng Trung đăng, sau này khi tham gia khoa cử sẽ được miễn kỳ 
thi Hương, thi Hội; nếu chỉ đọc thông kinh thư thì xếp vào hạng Hạ đẳng, sau này 
tham gia khoa cử sẽ được miễn kỳ thi Hương. Nhiều nhân vật là Thần đồng của 
nhà Tống xuất hiện, ngoài Yến Thù, còn có Dương Ức, Sài Bá Hy, Lý Thúc, Uông 
Châu, Phương Trọng Vĩnh, Chu Hồ Thần, Tư Mã Quang, Vương An Thạch... 


184 Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, tập 1, Sđd, tr. 662. 


!35 Đời nhà Đường, dưới triều vua Đường Cao Tông (628-683), đã bắt dầu có khoa thi dành cho trẻ em có tài năng hơn 


người, được gọi là "(khoa thi) Tuyển chọn Thần đồng - *° # 3É". 
-211- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trong số đó, cố Vương An Thạch (1021-1086) sau này trở thành nhân vật nỗi tiếng 
trong lịch sử Trung Quốc, khi ông giữ chức Tế tướng dưới triều vua Tống Thần 
Tông. 

Trong khi đó, giáo dục và khoa cử Nho học của Việt Nam có tham khảo và 
kế thừa nhiều từ Trung Quốc, song không thấy ghi chép cụ thê gì về khoa thi Thần 
đồng ở nước ta. Trong 6 khoa thi Nho học dưới thời Lý (vào năm Ất Mão - 1075, 
Bính Dân - 1086, Nhâm Thân - 1152, Ất Dậu - 1165, Ất Ty - 1185 và Quý Sửu - 
1193), chỉ có khoa thi năm Ất Ty, niên hiệu Trinh Phù thứ 10 (1185), đời vua Lý 
Cao Tông (1176 - 1210) được ghi chép đầy đủ hơn cả về ứên kỳ thi, tuổi người dự 
thi, số người lấy đỗ và người đỗ đâu. Các cuỗn chính sử có những ghi chép khác 
nhau về kỳ thi này. Sách Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử thông giám 
Cương mục đều ghi: Mùa Xuân, tháng Giêng, thi sĩ nhân trong nước, người nào từ 
15 tuổi mà thông Thi, Thư thì được vào hầu học ở Ngự diên, lấy đỗ bọn Bùi Quốc 
Khái, Đặng Nghiêm 30 người, còn thì đều ở lại học!Š9. V/£/ sử Cương mục toát yếu 
lại chép: Mùa Xuân, tháng Giêng, thi sĩ nhân trong nước để làm Ngự điện Thị học 
sĩ. Người nào 10 tuổi thông Thi, Thư thì được chọn bổ. Bọn Đỗ Thế Diên, Bùi 
Quốc Khái, Đặng Nghiêm gồm 30 người thi đỗ!57. Về độ tuổi người tham dự khoa 
thi này, dù chưa có sự thống nhất!5Š nhưng có điểm chung là độ tuôi thấp, dao động 
khoảng từ 10 đến 15 tuổi. 

Sang thời nhà Trần, khoa thi năm Đinh Mùi, niên hiệu Thiên Ứng Chính 
Bình thứ 17 (1247) đời vua Trần Thái Tông cũng là khoa duy nhất trong số các 
khoa thi thời Trần có ghi chép kỹ về tuôi thi đỗ của ba người đậu Tam khôi!®°. Đặc 
biệt, tác giả Lê Quý Đôn trong sách Kiến văn tiểu lục cho biết chỉ tiết, “khoa này 
(1247) Nguyễn Hiền 13 tuổi người huyện Thượng Nguyên đỗ Trạng nguyên, Lê 
Văn Hưu 18 tuổi người Đông Sơn đỗ Bảng nhãn, Đặng Ma La 14 tuổi người Mỹ 


Lương đỗ Thám hoa”!?0, Vì cả 3 vị Tam khôi đều thi đỗ khi còn rất trẻ, cho nên đã 


86 Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, Sđd, tr. 328; Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám 
Cương mục, tập L, Sđd, tr. 422. 
87 Đặng Xuân Bảng: Việt sử Cương mục toát yếu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr. 138. 
88 Sách Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử thông giám Cương mục đều øh1 là 15 tuổi, Việt sử Cương mục 
toát yếu ghi là 10 tuôi, Đăng khoa lục ghi là 19 tuổi, còn Các nhà khoa bảng Việt Nam ghi là từ 15 tuổi trở lên. 
89 Tham khảo bài viết “Khoa cử thời Trần - Khoa thi năm Đinh Mùi (1247) và Bảng nhãn Lê Văn Hưu”, Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học Lê Văn Hưu và Đại Việt sử ký, Thanh Hóa, 2022. 
90 Lô Quý Đôn toàn tập (1977), tập 2: Kiến văn tiểu lục, Sđd, tr.79. 

- 212- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tạo nên sự chú ý của giới trí thức xuất thân Nho học đương thời vả hậu thế, bởi 
rằng, việc lấy đỗ, thi đỗ khi đều còn rất trẻ như vậy “cũng là sự lạ”!9!, 

Như thế, những người tham dự và đỗ đầu của hai khoa thi Ất Ty (1185) đời 
Lý và khoa thi Đinh Mùi (1247) đời Trần đều có độ tuôi thấp, chủ yếu ở trong 
khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Điều này tương đối phù hợp với quy định về độ tuổi 
trong các khoa thi Thần đồng của nhà Tống. Từ đó giúp chúng ta có thể suy đoán 
rằng, khoa cử Nho học thời Lý và Trần vẫn chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ khoa cử 
Nho học của nhà Tống. Riêng về khoa thi Thần đồng ở nước ta, dù không ghi rõ, 
cụ thể tên là như vậy, song từ độ tuổi của những người tham dự và đỗ đầu, có thê 
xếp hai khoa thi (mà sử liệu cho biết rõ ràng về độ tuổi) năm Ất Ty (1185) và năm 
Đinh Mùi (1247) vào dạng khoa thi như thế. 

3. Ở nước ta hiện nay, khái niệm Thần đồng cũng được quan tâm và có 
nhiều hình thức tổ chức và thực hiện khác nhau, từ đó đưa đến những nhận thức, 
hiệu quả không giống nhau. Theo sách 7? điển tiếng Việt, Thần đồng là "đứa trẻ 
có năng khiếu xuất chúng, nhiều khi tuy chưa được học tập một cách có hệ thống, 
thậm chí có khi còn chưa cắp sách đến trường, đã bộc lộ những năng khiếu đặc 
biệt, như biết đọc, biết tính toán, sáng tác âm nhạc". Vì lẽ đó, trong thời gian gần 
đây, nhiều thần đồng trên các lĩnh vực xuất hiện, như "thần đồng âm nhạc" Tin Tin 
(tên thật là Dương Quốc Anh), Quách Hoàng Nhị, Phan Thiên Bạch Anh, Đặng 
Thái Sơn; "thần đồng ngôn ngữ" Lê Anh Đức; "thành đồng biết tuốt" Phùng 
Nguyễn Minh Khang, "thần đồng ngoại ngữ" Đoàn Ngọc Minh Anh, Lê Nguyễn 
Bảo Chung, Đỗ Nhật Nam; "thần đồng lịch" Phạm Tuấn Minh, "thần đồng quốc 
huy" Nguyễn Quang Bình, "thần đồng tính nhằm" Gia Hưng, "thần đồng tính 
nhanh" Phạm Viết Thiên Phước, "thần đồng sáng tạo" Nguyễn Dương Kim Hảo, 
"thần đồng tiểu thuyết" Nguyễn Bình... Đây đều là những tài năng, năng khiếu 
thiên bẩm, đã được phát hiện qua nhiều hình thức khác nhau (chủ yếu là các cuộc 
thi/gameshow trên truyền hình). Nếu những thần đồng đó được phát hiện đúng lúc 
và có cách nuôi dưỡng, đào tạo một cách phù hợp, họ sẽ trở thành những tải năng 
xuất chúng sau này; ngược lại, nếu không phát hiện kịp thời, hoặc có những hình 
thức ứng xử máy móc, khiên cưỡng, không phù hợp, sẽ làm mai một, thậm chí là 


thui chột tài năng của họ. 


191 72 Quý Đôn toàn tập (1971), tập 2: Kiến văn tiểu lục, Sảd, tr.79. 
- 213- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trong ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam, ở cấp phổ thông, đã có 
chương trình đào tạo năng khiếu nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng... cho những 
người có năng khiếu, để sau này họ được phát triển theo hướng chuyên sâu. Riêng 
ở góc độ của các Thần đồng, sau khi đã được phát hiện, cần phải tạo môi trường 
đặc thù để đào tạo, tức là phải có một chế độ đào tạo riêng, vì "nhân tài đã là vốn 


quý, thiên tài thì hiếm lắm"!92,/, 


192 Quan điểm của Trần Thị Thu Mai trong bài viết "Hiểu sao cho đúng về hiện tượng 
Thần đồng”, Báo Người Lao động Online, số ra ngày 11/01/2007. 
-214- 


DANH NHÂN HỌ NGUYÊN 
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


TS. NGUYÊN VĂN KIỆM 


I. VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ ĐÓI VỚI DÂN TỘC, QUỐC GIA 

Có Giáo sư Vũ Khiêu trong bài “Vai trò của các dòng họ Việt Nam qua các 
thời kỳ lịch sử” có viết: “Ở Việt Nam, sự phát triển của mỗi dòng họ và mối quan 
hệ đồng tâm, đồng chí, đồng hành giữa các dòng họ lại có một ý nghĩa quan trọng 
nhất trong mọi diễn biến lịch sử. Mọi thành công của đất nước nhiều hay ít, nhanh 
hay chậm đều gắn với mức độ tham gia của các dòng họ. Lịch sử lâu đời luôn luôn 
chứng tỏ điều này. Sự tồn tại phát triển của đất nước, thành quả to lớn trong sự 
nghiệp dựng nước và giữ nước đều nói lên rằng sự đoàn kết các dòng họ và giữa 
các dòng họ với nhau luôn là yếu tố hàng đầu trong mọi thắng lợi” 

(http://hovuvovietnam.com/). 

Các Dòng Họ là gốc của Dân tộc làm nên Quốc gia. Trong sự sống của mỗi 
quốc gia, theo thời gian mà hình thành nhiều hình thái cộng đồng người trong đó 
có cộng đồng dòng họ. Từ khi có hôn nhân mới có gia đình và để tranh việc đồng 
huyết, cận huyết thì từ đó mà dần dần có dòng họ 

Chỉ loài người được Thượng để ban riêng cho bộ đại não để từ đó mà biết 
thiết chế hóa, văn minh hóa sự sống, trong đó có sự hình thành và xây đắp dòng 
họ. Trong thành tựu thiết chế hóa đa diện này, trên phương diện đời sống tinh 
thần, có lòng hiếu thảo, biết ơn những người đã sinh thành mình, gần nhất là cha 
mẹ, ông bà, rộng ra là tô tiên bao đời. Từ đó có đạo thờ Tổ tiên được triết lý hóa 
bằng các mệnh đề “ J2 bản hồ thiên / Nhân sinh do tổ” ( muôn vật sinh ra là nhờ 
ở trời / con người sinh ra là nhờ có Tổ tiên), “ Âm thủy fz nguyên ”( uỗng nước 
nhớ nguồn), “ Kính tông pháp tổ” (kính trọng và tuân theo phép tắc của Tổ tông). 

Có gia đình, dòng họ mới có làng xã từ đó mới có dân tộc, quốc gia. Tình 
quê hương, tình làng xóm nảy nở từ tình gia đình gắn với điều kiện không gian 
sinh sống. Gia đình một khi phát triến theo thời gian thì không gian sống cũng mở 
rộng. Hiện tượng một dòng họ có mặt ở nhiều tỉnh thành, ở khắp cả nước, thậm 
chí ở cả nước ngoài là bởi có sự phát triển đó. 

Tâm lý, ý thức về dòng họ của người Việt Nam ta đã nằm sâu trong tâm 
thức bao đời nay. Dấu vết của tâm thức đó đã và đang thê hiện trong cách xưng 

-21§5- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


hô với nhau là: bà con, cô bác, bác cháu, chú cháu, cô cháu, dì cháu, anh em, 
chị em không chỉ trong phạm vi gia đình họ tộc mà cả ngoài xã hội và trong cơ 
quan nhà nước. 

Cộng đồng dòng họ một khi đã phân chi, phân phái, lan tỏa ra nhiều nơi thì 
sự gắn kết ở đây chủ yếu là thuộc về đời sống tâm linh, về mặt tâm lý, tinh thần 
được thiêng hóa trong hai tiếng huyết thống (cùng một đòng máu) đù có loãng đến 
đâu vẫn không mắt. “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã ”. 

Cầu mong là sự mong muốn và là bản chất của con người, nhất là mỗi khi 
ta gặp sự lâm nguy. Trong cầu mong, trước hết là cầu mong ở lực lượng siêu hình 
mà ở đó thì không gì bằng Tổ tiên đã sinh ra và yêu thương con cháu hơn ai hết. 

Trong văn hóa của người Việt, trọng tâm là vấn đề thờ phụng Tổ Tiên. 
Trong đó việc đầu tiên là lập nhà thờ. Cùng với việc lập nhà thờ, việc xây dựng 
lăng mộ của dòng họ cũng là điều rất được coi trọng. Nhất là với mộ TÔ đã trở 
thành vật thiêng vô cùng lớn. 

Thực thê dòng họ đã xuất hiện và tồn tại trong sự sống nói chung, trong đó 
CÓ Sự sống tinh thần, sự sống tâm linh trọng đại của nhân loại, đặc biệt là với người 
Việt Nam ta từ bao đời nay. 

Theo cố GS Trần Quốc Vượng cho biết thì ở Pháp, Viện sĩ Jean Poirier 
trong công trình nghiên cứu về Tộc người và văn hóa dựa trên 3 nguyên lý lớn: 
+ Nguyên lý cùng - dòng họ 
+ Nguyên lý cùng - nơi cư trú 


+ Nguyên lý cùng - lợi ích 

Dòng họ là nguyên lý đầu tiên của ba nguyên lý này. Vậy thì quên nó, coi 
nhẹ nó sao được. 

Ở thời trung đại, đưới chế độ phong kiến, các dòng họ Đinh, Lê, Lý, Trần, 
Lê, Nguyễn là những dòng họ nắm vương quyền của đất nước. Các triều đại này 
đã tạo dựng được nền văn hóa vẻ vang cho đất nước và chính dòng họ của mình. 
Vương triều nhà Trần đã tạo nên một dòng họ đại quí tộc. Nhà Lê tạo nên một nên 
văn hóa sừng sững trong lịch sử. Nhà Nguyễn là một dòng họ văn hóa bề thế hiếm 
có. Từ thời vua Tự Đức, người đương thời đã làm đôi câu đối: “Văn như Siêu, 
Quát vô tiền Hán. Thỉ đáo Tùng, Tuy thất thịnh Đường”, tức là văn như hai ông 
Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát thì đời tiền Hán cũng phải chịu, thơ như hai ông 
Tùng Thiện công và Tuy Lý công thì thơ đời thịnh Đường không còn đáng kê. Hai 
câu đó đã lưu truyền bao đời nay. 


-216- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trên đất nước ta có một triết lý nhân sinh đã thành văn hóa đó là ° nhân bắt 
học bất trỉ lý” (người mà không học thì không biết lẽ phải) và từ đó, giáo dục thực 
sự đã là quốc sách hàng đầu, nó là con đường độc đạo dẫn đến chấp chính, điều 
hành quốc sự. Vì thế con vua cũng phải được học hành và có thầy dạy riêng. 

Trong lịch sử sinh tồn và cũng là lịch sử văn hóa của đất nước Việt Nam, 
sự hiện diện của cộng đồng dòng họ và văn hóa dòng họ đã quyện vào nhau là một. 

Ở Việt Nam mối quan hệ giữa các dòng họ thật là khăng khít, khi ta xây 
dựng gia đình thì thường là từ 2 dòng họ và nhiều trường hợp lại đôi từ họ cha sang 
họ mẹ và nhiều người lại được vua ban cho họ như vậy có thể một người lại mang 
hai họ... Nhiều cuộc đổi họ trong quá trình lịch sử cũng đã xảy ra. Năm 1225, nhà 
Lý suy vong, Trần Thủ Độ đã bắt con cháu của dòng họ Lý chuyển sang họ 
Nguyễn. Khi Hồ Quý Ly lật đồ nhà Trần, ông ta đã giết rất nhiều con cháu của 
dòng họ Trần. Vì thế, sau khi nhà Hồ Sụp đồ, con cháu của họ Hồ vì sợ trả thù nên 
tất cả đã đổi sang họ Nguyễn. Năm 1592, nhà Mạc suy tàn, con cháu của dòng họ 
Mạc cũng lại đôi họ sang Nguyễn... 

Cả nước Việt Nam có không biết bao nhiêu dòng họ, nhưng trong tâm thức 
của người Việt vẫn coi như đều từ một bụng mẹ mà ra nên có từ đồng bào, ca dao 
cô có câu :“Bầu ơi thương lấy bí cùng / Tuy rằng khác giống nhưng chung một 
giàn”. Tất cả người Việt Nam vẫn nhận mình là con cháu vua Hùng. Câu nói nỗi 
tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là dựa theo tâm thức thiêng liêng đó ; “ Các 
vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. 

Vậy hãy coi trọng dòng họ mà mình mang trên người, các cụ ta có câu: 
“Công danh sự nghiệp rồi cũng qua đi nhưng dòng họ ta mang trên mình và Tổ 
quốc nơi ta sinh ra là còn mãi mãi” và hãy coi trọng, đoàn kết với dòng họ bạn vì 


biệt đâu cái gôc của ta lại ở đó. 


II. DANH NHÂN HỌ NGUYÊN TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Trước hết ta phải hiểu Danh nhân ở đây giới hạn như thế nào? 

Là người có danh tiếng và được xã hội công nhận 

Hay là người có danh tiếng và được công chúng thừa nhận một cách rộng 
rãi, với hệ quả trực tiếp là được các phương tiện truyền thông đại chúng ca ngợi. 

Hay chỉ là người có danh tiếng bởi có công trạng với xã hội và được xã hội 
ghi nhận. Họ có thể là những nhà văn hoá, nhà quân sự, nhà khoa học... 

Ở bài viết này chúng ta giới hạn danh nhân là người có danh tiếng, có công 
trạng với xã hội và được xã hội ghi nhận. 

Xu thế 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Lịch sử Việt Nam là lịch sử của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. 
Con người Việt Nam, từ xưa đến nay không ngừng phải vượt qua muôn vàn khó 
khăn gian khổ, luôn thường trực với mệnh sống còn của dân tộc, đưa dân tộc ta 
vững bước đi lên sứng tầm với các dân tộc quốc tế. Trong môi trường lịch sử đấu 
tranh dựng nước và giữa nước thấm đẫm đầy máu và nước mắt ấy, dân tộc Việt 
Nam luôn luôn sản sinh những người con anh hùng, những bậc tải cao đức trọng, 
những con người có đầy nghị lực, ý chí và sự thông minh hơn người, có đức hy 
sinh cao cả để làm cho non sông đất nước ta, cho dân tộc ta thêm niềm tự hào. Đề 
rồi những con người đó được dân tộc ta tôn vinh như những anh hùng của dân tộc. 
Nhiều người đã được linh thiêng hóa trở thành biểu tượng của những uy lực tối 
cao trong đời sống sinh hoạt tinh thần của cộng đồng với những nét tích cực và 
hữu ích. Phải chăng đó là các Danh nhân. Trong Danh nhân có Danh nhân thế giới, 
Danh nhân Dân tộc, Danh nhân văn hóa, Danh nhân Quân sự... Vậy sự chuẩn mực 
này này nên làm rõ trong bộ từ điển tiếng Việt. 

Trong lịch sử Việt Nam dòng họ nào cũng có danh nhân. Chính họ là 
những ngôi sao sáng góp phần làm nên những trang sử mới, trang sử vẻ vang 
của dân tộc. Trong dòng lịch sử đó họ Nguyễn Việt Nam cũng vậy và trong lĩnh 
vực nào cũng có. 

Họ Nguyễn Việt Nam rất tự hào vì có 3 danh nhân văn hóa, những người 
có tài năng lỗi lạc, đạo đức cao cả, có những trước tác văn học nỗi tiếng và có giá 
trị nhân văn cao quý, có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sông văn hóa cộng 
đồng qua nhiều giai đoạn lịch sử được Unesco công nhận là danh nhân văn hóa thế 
giới đó là: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc. 


II. DANH NHÂN VĂN HÓA THẺ GIỚI ĐẠI THỊ HÀO NGUYÊN DU 

Trong khuôn khổ của bài tham luận này tôi chỉ xin giới thiệu về một trong 
3 danh nhân văn hóa thế giới đó là Đại thi hào Nguyễn Du: Nguyễn Du sinh năm 
Ất Dậu 1765- mất năm Canh Thìn 1820 tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên, biệt 
hiệu Hồng Sơn lạp hộ, là một nhà thơ nổi tiếng thời Lê mạt, Nguyễn sơ ở Việt 
Nam. Ông là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người Việt kính trọng gọi ông 
là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, Nguyễn Du được Hội đồng hòa bình thế giới 
công nhận là danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỷ niệm trọng thê nhân 
địp 200 năm ngày sinh của ông. 


- 218- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du nguyên có tên là “Đoạn trường tân 
thanh”. Đây là tác phẩm truyện thơ nôm lục bát viết dựa trên cốt truyện “Kim Vân 
Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc). Mượn bối cảnh xã hội Trung 
Quốc đời nhà Minh (Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh) nhưng Truyện Kiều chính là 
bức tranh rộng lớn về cuộc sống thời đại lúc nhà thơ đang sống. Tác phẩm gồm 
3.254 câu lục bát kế về cuộc đời 15 năm lưu lạc, chìm nổi của Thúy Kiều, người 
con gái tài sắc vẹn toàn nhưng vì gia biến phải bán mình chuộc cha, rơi vào cảnh 
“Thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần”, bị các thế lực phong kiến dày xéo, chà đạp. 

Về giá trị hiện thực: Tác phẩm đã phơi bày bộ mặt xã hội phong kiến bất 
công, tản bạo, đồng thời phản ánh nỗi khổ đau, bất hạnh của con người, đặc biệt là 
người phụ nữ trong xã hội phong kiến Việt Nam. 

Về giá trị nhân đạo: Truyện Kiều là tiếng nói đề cao tình yêu tự do, khát 
vọng công lý và ngợi ca vẻ đẹp của con người. Viết Truyện Kiều, Nguyễn Du thê 
hiện ước mơ đẹp đẽ về một tình yêu tự do, trong sáng, chung thủy trong xã hội mà 
quan niệm về tình yêu, hôn nhân còn hết sức khắc nghiệt. Mối tình Kim - Kiều 
được xem như là bài ca tuyệt đẹp về tình yêu lứa đôi trong văn học dân tộc. Truyện 
Kiều còn là bài ca ca ngợi vẻ đẹp của con người. Đó là vẻ đẹp của tải, sắc, tình, 
lòng hiếu thảo, trái tim nhân hậu, đức tính vị tha, thủy chung, chí khí anh hùng... 
Thúy Kiều, Kim Trọng, Từ Hải là hiện thân cho những vẻ đẹp đó. Thông qua nhân 
vật Từ Hải, người anh hùng hảo hán, một mình dám chống lại cả xã hội bạo tàn, 
Nguyễn Du còn thể hiện khát vọng công lý tự do, dân chủ giữa một xã hội bắt 
công, tù túng. 

Cùng với đó, Truyện Kiều còn là tiếng nói lên án các thế lực tàn bạo, chà 
đạp lên quyền sống con người. Thế lực đó được điển hình hóa qua các nhân vật như 
Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Tú Bà, qua bộ mặt quan tham như Hồ Tôn Hiến... Đó 
còn là sự tàn phá, hủy diệt của đồng tiền trong tay bọn người bất lương tàn bạo, nó 
có sức mạnh đổi trắng thay đen, biến con người thành thứ hàng hóa để mua bán, 
chà đạp. 

Về giá trị nghệ thuật: Nguyễn Du đã kết hợp tài tình tỉnh hoa của ngôn 
ngữ bác học với tinh hoa của ngôn ngữ bình dân. Với Truyện Kiều, tiếng Việt và 
thê thơ lục bát dân tộc đã đạt tới đỉnh cao rực rỡ của nghệ thuật thi ca, là sự kết 
tinh thành tựu nghệ thuật văn học dân tộc trên các phương diện ngôn ngữ, thể loại. 
Công đóng góp của Nguyễn Du về phương diện ngôn ngữ là có một không hai 
trong lịch sử. 


- 219- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Với những giá trị to lớn ấy, hàng trăm năm nay, Truyện Kiều luôn được lưu 
truyền rộng rãi và có sức chinh phục lớn đối với mọi tầng lớp độc giả từ trí thức 
tới người bình dân, làm lay động trái tim của bao thế hệ người Việt Nam, là cảm 
hứng sáng tác cho rất nhiều những tác phẩm thi ca nhạc họa sau này. 

Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng đã góp phần đưa văn học Việt Nam vượt 
ra khỏi bờ cõi của một quốc gia, trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân 
loại, ghi dấu ấn văn học Việt Nam trên thi đàn quốc thế. Với Truyền Kiểu nói riêng 
và toàn bộ trước tác của Nguyễn Du nói chung, ông được các thế hệ người Việt 
Nam tôn vinh là Đại thi hào dân tộc, Hội đồng Hòa bình thế giới vinh danh là Danh 
nhân văn hóa thế giới. 

Đánh giá về Truyện Kiều, trong Lời đầu sách Từ điển Truyện Kiều (1974), 
Giáo sư Đào Duy Anh viết: ““[rong lịch sử ngôn ngữ và lịch sử văn học Việt Nam, 
nếu Nguyễn Trãi với Quốc âm thi tập là người đặt nền móng cho ngôn ngữ văn 
học dân tộc thì Nguyễn Du với Truyện Kiều lại là người đặt nền móng cho ngôn 
ngữ văn học hiện đại của nước ta ...”. 

Đến nay, Truyện Kiều đã được dịch ra hơn 30 thứ tiếng trên thế giới, trong 
đó tiếng Pháp có trên 10 bản dịch, tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc trên 10 bản, tiếng 
Nhật có 5 bản... 

Ngày 15/8/2014, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 8467- 
CV/VPTW thông báo ý kiến của Ban Bí thư về việc “Đồng ý chủ trương tổ chức 
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân 
văn hóa thế giới trong năm 2015. Tỉnh Hà Tĩnh chủ trì tổ chức Lễ kỷ niệm; mời 
đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự”. (https://hanam.gov.vn/) 

Ảnh hưởng của tác phẩm truyện Kiều 

Sáng tác của Nguyễn Du không thật đồ sộ về khối lượng, nhưng có vị trí 
đặc biệt quan trọng trong đi sản văn học và văn hóa dân tộc. Hơn nữa nó lại rất 
năng sản. Từ Truyện Kiều đã nảy sinh biết bao những hình thức sáng tạo văn học 
và văn hóa khác nhau. Đặc biệt là số lượng rất lớn những bài bình luận, những 
công trình phê bình, nghiên cứu. 

Ít có tác phẩm ngay khi ra đời cho đến mãi mãi về sau vẫn được nhân dân 
cả nước yêu chuộng như Truyện Kiều. Không phải chỉ yêu thích mà còn gửi gắm 
niềm tin. Niềm tin khăng định sức mạnh ngôn ngữ và văn hóa dân tộc. Niềm tin 
chia sẻ kinh nghiệm văn chương, nghệ thuật. Nhưng nhất là niềm tin về tình yêu 
và cuộc sống. Truyện Kiều đã là một bài ca tình yêu và là một cuốn sách Đời. 


- 220- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Một tác phẩm như thế đã là một công trình vĩ đại, một vinh dự tuyệt vời. 
Truyện Kiều là một tác phẩm có giá trị như một thông điệp cho con người giao 
cảm với thế giới vô hình, dạt dào xúc động, mơ mà như thực, ảo huyền mà minh 
bạch lạ lùng. Và cũng là một bản tổng kết cuộc đời, tổng kết nhưng là cáo trạng, 
cáo trạng về cuộc đời bao nhiêu nỗi thương tâm (bách niên đa thiểu thương tâm 
sự). Ở kia: "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!". Ở đây lại là một "trường 
dạ tối tăm trời đất!". Tác phẩm ấy là bài Văn tế thập loại chúng sinh, với cái tên 
quen thuộc: Bài ca chiêu hôn. 

Vinh dự của Nguyễn Du đã vượt khá nhiều tác giả xưa nay. Chỉ riêng với 
một Truyện Kiều, văn học nghệ thuật Việt Nam trở nên thêm phong phú. Ca nhạc 
dân gian có giọng "lây Kiều". Sân khấu dân gian có "trò Kiều". Hội họa có nhiều 
tranh Kiều. Và Truyện Kiều từ xưa đến nay đã là đầu đề của nhiều trang bình luận 
và bút chiến. Thơ vịnh Kiều nhiều không kể xiết. Tuồng Kiều, phim Kiều xuất 
hiện. Và tiếng nói hằng ngày của nhân dân có thêm nhiều thành ngữ rút từ Truyện 
Kiều. Kiều đi vào mọi nẻo đường sinh hoạt: "Từ án sách đến bờ tre, xưởng máy; 
Ra chiến trường vẫn thấy tiếng Kiều ngân” là như vậy. 

Đã có nhiều sách chú giải, nghiên cứu Đoạn trường tân thanh, có Từ điển 
Truyện Kiều, có tiểu thuyết Ba trăm năm lẻ. Nhưng vấn đề "Nguyễn Du và Truyện 
Kiều” thì chưa bao giờ hết? Cuộc đi tìm Nguyễn Du sẽ mãi là những gắng công 
của nhiều thế hệ 

Nỗi sầu của ông mênh mông, tắm lòng của ông rộng lớn, ngòi bút của ông 
thần kỳ, chính ông cũng không nhận ra mà vẫn chờ đợi những ứng đáp của nhiều 
thế hệ hậu sinh tri kỷ: 

... Hận xưa khôn hỏi trời g1à, 

Nỗi oan phong vận mình ta buộc ràng, 

Ba trăm năm lẻ mơ màng... 

Biết ai hậu thế khóc chàng Tố Như? 

Thơ văn viết về Nguyễn Du (trích) 

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc 

Nguyễn Du viết Kiểu, đất nước hóa thành văn 

Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc 

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đăng 
(Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng - Chế Lan Viên) 

“Tiếng thơ ai động đất trời 


-221- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nghe như non nước vọng lời nghìn thu 
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du 
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày ”. 
(Kính gửi cụ Nguyễn Du - Tổ Hữu) 
“Trải qua một cuộc bể dâu 
Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình 
Nồi chìm kiếp sống lênh đênh 
Tổ Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiêu!” 
(Tổ Hữu ) 
Đời nay đẹp gấp trăm lân thuở trước 
Giở trang Kiêu còn rung động ý thơ 
Thơ Người mãi sống cùng đất nước 
Dù mai sau du có bao giờ 
(Thăm mộ cụ Nguyễn Du - Hoàng Trung Thông) 
“Quê hương tôi có hát xoè, hát đúm... 
“Có Nguyễn Du và có một Truyện Kiểu ” 
(Bài thơ quê hương - 1966 - Nguyễn Xuân Lập ) 

Từ đầu thế kỷ XX, học giả Phạm Quỳnh đã có câu nói nỗi tiếng "Truyện Kiều 
còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn". Trải qua hàng trăm năm với biết bao 
dâu bể từ khi Đại Thi hào Nguyễn Du viết ra, Truyện Kiều vẫn mãi lay động tâm 
trí hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Có thể nói chưa có một áng văn thơ 
nào của Việt Nam được truyền tụng, thắm đẫm nhân văn trong đời sống xã hội như 
Truyện Kiều. (https://baomoi.com/, 27/11/2011) 

“Truyện Kiều” hàng trăm năm được lưu truyền rộng rãi và có sức chinh phục 
lớn đối với mọi tầng lớp độc giả. 

“Truyện Kiều” không biết tự bao giờ đã đi vào đời sống của nhân dân, và đã 
trở thành lời ăn tiếng nói của những người dân bình dị nhất cho đến những người 
trí thức, am hiểu về văn chương bác học. 

Trong ca dao, người ta thấy có rất nhiều câu có vận dụng những hình ảnh 
trong “Truyện Kiều”. Ví dụ: 

“Sen xa hồ, sen khô hồ Cạn, 
Liễu xa đào liễu ngả liễu nghiêng. 
Anh xa em như bến xa thuyên. 
Như Thúy Kiêu xa Kim Trọng, biết mấy niên cho tái hôi!” 


- 222- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


“Iruyện Kiều” đã trở thành sức sống của dân tộc, là thứ thưởng ngoạn cho 

tao nhân mặc khách của mọi thời. Có câu: 
“Làm trai biết đánh tổ tôm 
Uống trà mạn hảo, xem Nôm Thúy Kiểu ”. 

Trong cuộc đời đây bắt trắc, dường như ai ai cũng thấy một vài câu thơ trong 
truyện Kiều nói lên thân phận mình. Như hoàn cảnh đưa đây phải làm một việc 
liều lĩnh, biết mai kia ra làm sao, người trong cuộc đành chép miệng: 

Cũng liều nhăm mắt đưa chân, 

Thử xem con tạo xoay vẫn đến đâu. 

Hoặc số phận hấm hiu, bước trầm luân không dứt, kẻ xấu số đành an ủi: 

Phận bèo bao quản nước sa, 

Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh. 

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911. Trong suốt 30 năm ở xứ 
người nhiều lần Bác đã lầy Kiều để bộc lộ tư tưởng, tâm trạng của mình 

Năm 1919, sau đại chiến thế giới lần thứ nhất, các nước thắng trận họp “Hội 
nghị hoà bình” ở Veersaille (Pháp) có 27 nước liên quan tới dự. Nguyễn Tất Thành 
- Nguyễn Ái Quốc đã gửi “Bản yêu sách 8 điểm” cho Hội nghị, sau nảy là “bản 
yêu sách của nhân dân Việt Nam” được Bác sáng tác thành bài “Việt Nam yêu cầu 
ca” theo thê lục bát và song thất lục bát có cả thảy 56 câu. Trong đó có 4 câu cuối 
theo dạng lẫy Kiều: 

Đồng bào bình đăng tự do 

Xét mình rồi lại đem so mấy người (câu 3080) 

Ngồn ngang lời vắn tình đài (câu 183) 

Anh em đã thấu lòng này cho chưa? (câu 2716 - 2717) 

Cũng tại Pháp vào khoảng năm 1921 - 1922, Nguyễn Ái Quốc cùng một số 
đồng chí lập ra “Hội liên hiệp thuộc địa”. Nguyễn Ái Quốc đã giải thích ý nghĩa 
đoàn kết đấu tranh mới tạo nên sức mạnh bằng câu Kiều lây: 

Rằng đây bốn biển một nhà (câu 2435) 

Vàng, đen, trăng, đỏ đều là anh em 

Năm 1928-1929, với tên mới là Thầu Chín, Bác đến Xiêm (Thái Lan) để vận 
động Kiều bào tham gia cách mạng, một hôm trời đã chập tối, Thầu Chín thoáng 
nghe tiếng một người mẹ ru con, Bác liền tức cảnh: 

Xa nhà chốc mẫy mươi niên (câu 2923) 

Đêm qua nghe tiếng mẹ hiền ru con 


- 223- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Giữa năm 1931, Bác bị thực dân Anh bắt giam ở Hương Cảng. Ngồi trong tủ 
Bác lo hết việc này đến việc khác, lo nhưng không giải quyết được gì, ngồi lo trong 
ngục mà lòng đầy ngôn ngang, Bác bèn ngâm câu Kiều lây: 

Ngôn ngang trăm mối bên lòng (câu 183) 

Ngủ không yên giấc, ăn không ngon mồm 

(Nguồn trang tin điện tử ban quản lý lăng chủ tịch Hồ Chí Minh - 
http://bqllang.gov.vn/ ngày 02 tháng § năm 2012). 

Theo báo Hà Tĩnh (https://baohatinh.vn/) ngày 26/9/2020 với nhan đề : Bác 
Hồ “lầy Kiều” giới thiệu văn hoá Việt với thế giới” Bác Hồ là người đâu tiên và 


` ` ` 
La) 1 «€ La) 1 «« La) ” 


rất thành công trong việc “lấy Kiêu ”, “tập Kiểu”, “phỏng Kiêu ” để tiếp đón, chào 
mừng, đưa tiễn các nguyên thủ quốc gia, khách quốc tế. 

Trong “lời tiễn Tổng thống Xu-các-nô tại sân bay Gia Lâm” năm 1959, 
Người đã 2 lần sử dụng “lầy Kiều” với 6 câu thơ rất phù hợp và lý thú! Người 
nói: Cánh hồng bay bồng tuyệt vời/ Trông mòn con mắt phương trời đăm đăm! Rồi 
nhắc đến tình cảm lưu luyến của Nhân dân Việt Nam với Tổng thống Xu-các- 
nô: Nhớ nhưng trong lúc chia tay/ Tấm lòng lưu luyễn cùng bay theo người/ Người 
về Tổ quốc xa khơi/ Chúc người thắng lợi, chúc người bình an thật trọn vẹn nghĩa 
tình! 

Trong “Lời phát biểu đón tiếp đồng chí Nô-vốt-ny, Bí thư thứ nhất Đảng 
Cộng sản Tiệp Khắc vào năm 1963, Bác cũng đã vận dụng Kiều: Trải bao tháng 
đợi, năm chờ/ Chờ người khách quỷ bao giờ đến thăm. Và khi được gặp gỡ thì 
Xuán này, xuân lại thêm xuân/ Nước non xa, anh em gần, vui thật là vui đã diễn tả 
được tình cảm chân thành khi gặp khách quý. 

Trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, năm 1963, khi tiếp 
đoàn đại biểu cấp cao của Lào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc mây vần thơ tâm 
huyết: Bấy lâu cách trở quan hà/ Từ nay Lào - Việt rất là gần nhau/ Thương nhau 
mấy núi cũng trèo/ Máy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt - Lào hai nước 
chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Đó là sự khẳng định, lời căn 
dặn, mong ước và thông điệp cho mai sau. 

Năm 1963, trong lời chào mừng đồng chí Lưu Thiếu Kỳ - Chủ tịch nước 
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Trung Quốc, Bác đã nói luôn hai câu Kiều: Đến bây giờ mới thấy đây/ 
Mà lòng đã chắc những ngày một hai. Tiếp đến, Bác khăng định: Mới tình thắm 
thiết Việt - Hoa/ Vừa là đồng chí, vừa là anh em rất hợp người, hợp cảnh. 


S017 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 

Rồi ngày lên đường, Bác đã vận dụng “lấy Kiều” mới lý thú và ý 
nghĩa: Tiển đưa, chẳng muốn chia tay/ Bạn về cố quốc nước mây nghìn trùng/ 
Câm tay lòng lại dặn lòng/ Cùng nhau giương ngọn cờ hông Mác - Lê. Có thể 
coi đây là một trong những bài “lầy Kiều” thành công nhất và có sức lôi cuốn, 
hấp dẫn người nghe. 

Từ vận dụng 6 câu thơ Kiều ở các trường đoạn khác nhau (như câu thứ 
3187: Thoắt thôi tay lại cầm tay/ Càng yêu vì nết, càng say vì tình lại về câu thứ 
1787 Bắn phương mây trắng một màu/ Trông vời cô quốc biết đâu là nhà, sau đó 
trở lại câu thứ 1503: Cẩm fay dài ngắn thở than/ Chia phôi ngừng chén, hợp tan 
nghẹn lời đã nói lên tất cả nỗi niềm của người trong cuộc. 

Và từ câu thơ tưởng như rất riêng ấy đã đặn dò, nói được cái chung đề cùng 
quyết tâm phấn đấu. Phải là người thực sự am hiểu sâu sắc nội dung, câu chữ trong 
từng trường đoạn của 3254 câu thơ của Truyện Kiều thì mới vận dụng được một 
cách tuyệt vời như vậy! 

Cách “lây Kiều” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại không khí văn 


chương gần gũi, thân mật, thú vị, tăng hiệu quả ngoại giao. Việc “lây Kiều”, “tập 


Kiều”, “phỏng Kiều” trong tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, các vị khách quốc tế 
của Người vừa kế thừa, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, vừa thể hiện 
niềm tự hào, tự tôn dân tộc. 

Lấy Kiều đã phát sinh không chỉ trong cộng đồng người Việt mà cả những 
chính khách của thế giới 

Trong chuyền thăm đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 11/2000 với cương vị 
Tổng thống, tại bữa tiệc khoản đãi quốc khách ở Phủ Chủ tịch, Tổng thống BilI 
Clinton đã dùng hai câu thơ của Nguyễn Du trong Đoạn Trường Tân Thanh 
(Truyện Kiều) đề diễn tả về sự thay đôi của vạn vật qua bốn mùa rồi từ đó chuyên 
sang ý tưởng thời cuộc và quan hệ bang giao giữa hai nước: 

“Sen tàn cúc lại nở hoa; 

Sâu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân. ” 

Ông Clinton mượn hình ảnh "sen tàn” và "cúc nở hoa” để nói về hình ảnh 
băng giá của thời quá khứ đã bắt đầu tan và thay vào đó là những cơ hội trong 
tương lai của quan hệ Việt-Mỹ. (http://dantri.com.vn/ 10/07/2015). 

Và gần đây nhất, ngày 7 tháng 7 năm 2015, sau cuộc gặp với Tổng thống 
Obama ở Nhà Trắng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự tiệc chiêu đãi do Phó 
tổng thống Joe Biden chủ trì tại Bộ Ngoại giao nhân chuyến thăm chính thức Hoa 


- 225- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Kỳ. Phó tổng thống Biden - người kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam khi lần 
đầu tiên được bầu làm thượng nghị sĩ năm 1972. Ông kết thúc bài phát biểu bằng 
việc dẫn hai câu thơ Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, bảy tỏ hy vọng vào tương 
lai tươi sáng của quan hệ song phương sau một giai đoạn lịch sử khó khăn: 

"Trời còn để có hôm nay 

Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời". (http://vietnamnet.vn/, 08/07/2015) 

Trong bài phát biêu 30 phút trước các trí thức và giới trẻ Việt Nam, để kết 
thúc bài phát biểu của mình Tổng thống Obama đã dẫn 2 câu Kiều để nói về khát 
vọng cho tương lai Việt - Mỹ: 

"Rằng trăm năm cũng từ đây/ 

Của tin gọi một chút này làm ghi." 

(https://news.zing.vn, 24/05/2016) 

Theo báo Người lao động (https://nld.com.vn/) ngày 27/5/2019 trong bài 
“Thủ tướng Việt Nam và Thụy Điền cùng lây Kiều để nói về quan hệ hai nước” có 
đoạn viết: Thủ tướng Thụy Điền đã lây một câu trong truyện Kiều như một lời gửi 
găm về tình cảm giữa hai đất nước có ý "gian nan mới tỏ lòng người". 

“Dẫn lòng chờ đợi ít lâu. Chây ra thì cũng năm sau vội gì”. Đây là câu lẫy 
Kiểu của anh Sáu Thọ tại Hội nghị Pari năm 1972 báo Ấp Bắc (http://baoapbac.vn/) 
trong bài “Pa-ri ngày ấy, lây Kiều sang Xuân” để nói lên lòng mong mỏi ký được 
hiệp định. 

Báo Quân đội nhân dân (https://ct.qdnd.vn) ngày 23/4/2021 trong bài: Các 
chính khách lây Kiều có viết: Tập Kiều là một cách tập cỗ-một thú chơi tao nhã 
của người xưa, tập hợp các câu thơ có sẵn của người đời trước ghép lại thành bài 
thơ theo ý mới. Lây Kiều là cách lấy ra một câu hoặc cặp câu, thay đối chút ít để 
biểu hiện một nội dung mới phù hợp với ngữ cảnh mới. Một chính khách Việt Nam 
lây Kiều nhiều, tinh tế mà sâu sắc nhất là Bác Hồ. 

Ngày 21-6-1959, trên Báo Nhân Dân (số 1923), Bác Hồ có bài viết “Điện 
Biên Phủ” nhân kỷ niệm 5 năm ngày chiến thắng bằng 4 câu lây Kiều: Cững trong 
một cuộc Điện Biên,/ Ta mừng thắng lợi, Pháp phiên xấu xa/ Trăm năm trong cối 
người ta,/ Bên chính ất thắng, bên tà ất thua ”. 

Bác mượn vỏ hình thức “Truyện Kiều”, mượn cách triết lý của Nguyễn Du 
để nói về hoàn cảnh mới: Ta thắng lợi và sẽ thắng lợi vì chính nghĩa, Pháp đã thua 
và Mỹ sẽ thua vì là tà, phi nghĩa! 


- 226- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ngày 26-6-2006, Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ 
tịch Quốc hội. Phát biểu nhậm chức, đồng chí lây Kiều: ” Nghĩ mình phận mỏng 
cánh chuỗn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay ”! Đây là các câu thứ 411, 412 
trong “Truyện Kiều” 

Tháng 7-2011, mừng Chủ tịch Quốc hội khóa mới (Nguyễn Sinh Hùng), 
đồng chí Nguyễn Phú Trọng lây hai câu Kiều: “Chén vui nhớ bữa hôm nay/ Chén 
mừng xin đợi ngày rày... 5 năm sau `. 

Ngày 23-4-2020, tại Hội nghị cán bộ toàn quốc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ 
tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lây Kiều trong lời phát biểu: “Có fài mà cậy chỉ 


tài/ Chữ tài liên với chữ tai một ván ”. 


IV. KÉT LUẬN 

Danh nhân là những người, những ngôi sao sáng góp phần làm nên những 
trang sử mới, trang sử vẻ vang của dân tộc và thế giới. Việc Nghiên cứu Danh nhân 
là một hoạt động sáng tạo được thực hiện một cách có hệ thống nhằm làm giàu tr1 
thức về con người, văn hóa, xã hội, và sử dụng vốn tri thức này để tạo ra những 
ứng dụng mới. Hoạt động nghiên cứu Danh nhân được dùng để thiết lập hay xác 
nhận các dữ kiện, tái xác nhận kết quả của công trình trước đó, giải quyết những 
vấn đề mới đặt ra, hay phát triển những ý tưởng mới. Các hình thức nghiên cứu 
bao gồm: khoa học, nhân văn, nghệ thuật, kinh tế, xã hội, quân sự, kinh doanh... 
về Danh nhân mà ta nghiên cứu. 

Việc nghiên cứu bao hàm từ sự thu thập dữ liệu, thông tin, và dữ kiện. Nó 
bao gồm ba bước: Đặt câu hỏi, thu thập đữ liệu để trả lời cho câu hỏi, và trình bảy 
câu trả lời cho câu hỏi đó. 

Bối cảnh lịch sử của các Danh nhân ở đây rất quan trọng, nó có thể mang 
tính xã hội, lịch sử, chính trị, văn hóa... từ đó viết những kết quả mà người nghiên 
cứu thu hoạch được. 

Tựu trung qua việc nghiên cứu Danh nhân sẽ làm cho chúng ta thêm tự hào 
về các Danh nhân về dân tộc về đất nước và con người Việt Nam, nếu ở cương vị 
thế giới thì cho chúng ta thêm tự hào về loài người về những thành tựu của loài 


người đã đạt được đê thêm niêm tin, sức mạnh, niêm vui trong cuộc sông. 


- 227- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


I- Giáo sư Vũ Khiêu “ai frò của các đông họ việt nam qua các thời kỳ lịch sứ ” 
2- Giáo sư Nguyễn Đình Chú: “Dòng họ và vai trò văn hóa của dòng họ trong 
đời sống văn hóa dân tộc ” 

3- http://dsvh.gov.vn/ Ts. Bùi Quang Thành: “7ruyên thống tôn vinh Danh nhân 
của người Việt ” 

4- “Lịch sử họ Nguyễn Việt Nam” của Ts. Nguyễn Văn Kiệm, NXB Hồng Đức 
xuất bản 2018 

5- http://hodongba.vn/ 

6- https://vi.wikipedia.org/; 

7- _http:/www.nguyendu.com.vn, 5-2-2018; 

8- http://truyenviet.com/ 

9- https://hanam.gov.vn/ 

10- http://dantri.com.vn/ 10/07/2015. 

11- http://vietnamnet.vn/, 08/07/2015 

12- https://baomoI.com/, 27/11/2011 

13- http://bqllang.gov.vn/ ngày 02 tháng 8 năm 2012 

14- https://news.zIng.vn, 24/05/2016 

15- Báo Người lao động (https://nld.com.vn/) ngày 27/5/2019 

16ó- Báo Ấp Bắc (http://baoapbac.vn/) 

17- Báo Quân đội nhân dân (https://ct.qdnd.vn) ngày 23/4/2021 

18- Báo Hà Tĩnh (https://baohatinh.vn/) ngày 26/9/2020 


- 228- 


MỘT SỐ VẤN ĐÈ VÉ DANH NHÂN 
HỌ HOÀNG - HUỲNH VIỆT NAM 


THIẾU TƯỚNG, ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 
HOÀNG KIÊN 


A. SƠ LƯỢC VỀ HỌ HOÀNG - HUỲNH VIỆT NAM 

Trải qua suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, từ đời nọ đến đời 
kia, nhân dân ta đã lớp lớp kế tục nhau lao động, chiến đấu, mở mang bờ cõi, khai 
hoang, thục hoá ruộng đồng, phát triển nông lâm ngư nghiệp, mở mang bờ cõi từ 
đất liền đến hải đảo. Nhờ công ơn trời biển đó của ông cha đời trước, non sông 
gâm vóc Đất Việt mới có ngày nay. Đó là sự nghiệp vĩ đại của cả trăm họ. 

Các dòng họ ở Việt Nam hình thành và phát triển cùng với quá trình dựng 
nước giữ nước của dân tộc. Nước ta đã có 12 lần thay đổi tên, nhưng các dòng họ 
về cơ bản vẫn giữ được tên gốc từ ban đầu. Theo đăng ký ở tổ chức Hội đồng các 
dòng họ Việt Nam, cho đến nay có 208 dòng họ được thống kê, trong đó có họ 
Hoàng - Huỳnh Việt Nam. 

Cùng với các dòng họ khác, một bộ phận họ Hoàng đã hiện hữu trên đất 
nước Đại Việt, thời kỳ Hùng Vương có tướng Hoàng Quí Minh đến nay một số 
nơi có đền thờ. Thời hai Bà Trưng có nữ tướng Hoàng Thiều Hoa tham gia chồng 
giặc ngoại xâm thật oanh liệt. Tiếp tục về sau, được bổ sung từ các đợt di dân từ 
phương Bắc xuống, chủ yếu từ các vùng thuộc cư dân Bách Việt. Cư dân họ hoàng 
ngày càng phát triển đến nay chiếm hơn 5 % dân số, xếp thứ 5 trong các dòng họ 
ở Việt Nam, một trong mười dòng họ lớn trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 
Người họ hoàng không chỉ có người kinh, mà còn những thành viên trong gia đình 
các dân tộc ít người như: Mường, Nùng, Tày, Thái, H mông, Giao, Lô Lô... 

Năm 1558 Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá đem theo nhiều người 
Thanh Nghệ trong đó có người họ Hoàng vào cùng, do kiêng tên huý Chúa Tiên 
(Nguyễn Hoàng ), đã đổi họ từ Hoàng sang Huỳnh cùng một nghĩa (Hoàng, Huỳnh 
đều có nghĩa là vàng), từ đó xuất hiện họ Huỳnh ở phía Nam, một trong những 
dòng họ đông đảo trải dài từ nam sông Gianh đến mũi Cà Mau. Có một số người 
họ Hoàng vào Nam trước thời chúa Nguyễn Hoàng vẫn giữ họ Hoàng, trong đó có 
Họ Hoàng làng Nguyệt Biểu - Huế, có nhà thờ họ Hoàng xây dựng cách đây hơn 
500 năm. 

- 229- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


về nguồn gốc hai họ Hoàng - Huỳnh là một, nhưng bị phân làm hai, tỒn tại 
suốt từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá, sau đó là thời kỳ Trịnh Nguyễn 
phân tranh, đất nước chia cắt làm hai miền tại giới tuyến sông Gianh. Đến năm 
1802, thống nhất đất nước về cơ bản, Việt Nam trở thành một quốc Ø1a CÓ chiều 
dài từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau, sự di trú giữa họ Hoàng ở miền Bắc và họ 
Huỳnh ở miền Nam diễn ra, họ Hoàng xuất hiện ở miền Nam bên cạnh họ Huynh, 
nhưng vẫn chưa có ai đứng ra tổ chức thống nhất giữa hai dòng họ Hoàng - Huỳnh. 

Năm 1954, hiệp định Giơnevo được ký kết, nước ta tạm chia làm hai miền 
thực hiện tập kết để chờ tổng tuyên cử, một bộ phận những người kháng chiến và 
gia đình từ miền Nam ra miền Bắc, trong đó có nhiều người họ Huỳnh cùng ra. Sự 
di dân từ miền Bắc vào miền Nam hơn một triệu người chủ yếu là đồng bào theo 
đạo Thiên chúa trong đó có người họ Hoàng. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhiều người họ Hoàng từ miền 
Bắc vào miền Nam chiến đấu rồi ở lại đây công tác, làm ăn sinh sống khi đất nước 
thống nhất. 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, hoà bình thống nhất đất nước, nhiều cán bộ 
miền Bắc được điều động vào miền Nam, dân cư chuyển vào miền Nam làm ăn 
sinh sống ngày cảng đông, có nhiều người họ Hoàng, số cán bộ miền Nam ra miền 
Bắc công tác có nhiều người họ Huỳnh, sự giao thoa giữa người họ Hoàng và họ 
Huỳnh diễn ra ngày cảng tăng, nhất là ở miền Nam. Nhưng vẫn chưa có tô chức 
kết nối hai dòng họ có chung một gốc. 

Dù ở đâu, những người mang họ Hoàng, họ Huỳnh cũng đều có tâm nguyện 
tìm về cội nguồn Tổ Tiên để tôn vinh thờ cúng, nhưng do hoàn cảnh lịch sử của 
đất nước, chia cắt, chiến tranh, loạn lạc .....nên chưa có điều kiện thực hiện được 
tâm nguyện của mình. 

Theo sáng kiến của cụ Hoàng Nghĩa Lược, mười thành viên họ Hoàng, họ 
Huỳnh đã gặp nhau vào năm 2004 tại Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến thành 
lập ra Ban liên lạc họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam. Như vậy sau 446 năm từ thời 
Chúa Nguyễn Hoàng vảo trấn thủ Thuận Hoá rồi đến Trịnh - Nguyễn phân tranh, 
đất nước bị chia cắt, họ Hoàng cũng phân chia hai miền Nam Bắc, là họ duy nhất 
phải đôi tên ở phía nam sông Gianh, nay có Ban liên lạc họ Hoàng - Huỳnh Việt 
Nam, mở ra một dấu mốc lịch sử cho sự thống nhất dòng họ có chung một gốc. Từ 
Ban liên lạc phát triển lên thành Hội đồng dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam. 
Ngày I tháng 12 năm 2019 Đại hội đại biểu họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam lần thứ 


- 230- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhất nhiệm kỳ (2019-2024) được tổ chức tại Thành phố Hạ Long. Đây là Đại hội 
đầu tiên chính thức thống nhất họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam, một sự kiện thật ý 
nghĩa trong xây dựng và phát triển của tổ chức dòng họ. Trong gần hai thập kỷ vừa 
qua, Ban liên lạc, Hội đồng ở các khu vực, tỉnh thành, huyện quận, xã phường đã 
được thành lập, Hội đồng họ Hoàng - Huỳnh miền Bắc được thành lập sớm, hoạt 
động hiệu quả, là cơ sở kết nối phát triển ra các địa phương ở phía Bắc rồi phát 
triển vào miền Trung đến Thừa Thiên - Huế. 

Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Đại hội đại biểu họ Hoàng - Huỳnh miền Nam 
tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức, một sự kiện quan trọng đánh dấu sự 
thống nhất họ Hoàng - Huỳnh nơi có đông đảo người họ Huỳnh vào Nam từ gần 
năm thế kỷ trước, cùng người họ Hoàng vào đây qua các giai đoạn. Hoàng, Huỳnh 


thông thông nhât thật vui mừng mở ra cho muôn đời con cháu mai sau. 


Bắc Nam thông nhất đã lâu 
Hoàng - Huỳnh nguồn cội sáng màu từ đây 
Cùng dòng họ, cùng chung tfay 
Hướng về Tiên Tổ dựng xây vững vàng 


Sau 18 năm hoạt động, nhất là từ Đại hội đại biểu họ Hoàng - Huỳnh Việt 
Nam lần thứ nhất vào năm 2019 đến nay, các hoạt động xây dựng dòng họ đã phát 
triển toàn diện với những kết quả tích cực, thiết thực. Hoạt động của Hội đồng 
dòng họ đã và đang triển khai trên mọi mặt. 

Ngày 6/8/2022, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội đồng dòng họ Hoàng - Huỳnh 
Việt Nam đã đưa ra mục đích, phương châm hoạt động cụ thể của dòng họ: 
Tập hợp - Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 


Tìm vê cội nguôn - Tri ân Tô Tiên - Động viên con cháu. 


B. CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ HOÀNG - HUỲNH VIỆT NAM 

về truyền thống, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, người họ Hoàng, 
họ Huỳnh có mặt ở mọi ngành, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều người 
thành danh khoa bảng, tướng tài, doanh nhân tiêu biểu, có tầm vóc được lưu danh 
trong mọi thời đại. 

Con cháu họ Hoàng, Huỳnh đều phát huy truyền thống quí báu của Tổ Tiên, 
dòng họ để không ngừng phấn đấu vươn lên, có đóng góp xứng đáng cho quê 
hương, đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm rạng 


- 231- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


danh cho dòng họ. Tự hào trong dòng họ có bà Hoàng Thị Loan, đã sinh ra Chủ 
tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập ra Đảng cộng sàn Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của 
nhân dân Việt nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới; Cụ 
Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. 

Trong dòng họ còn nồi lên những tắm gương, những con người có tầm vóc, 
gắn liền với thời gian và không gian lịch sử nhất định. 

Các nhân vật lịch sử: 

Ngay từ khi mới thành lập, Ban liên lạc họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam đã 
đặt vấn đề nghiên cứu trong dòng họ qua các triều đại và thời đại Hồ Chí Minh 
chọn ra các nhân vật lịch sử. Đã viết cuốn sách: Các nhân vật lịch sử họ Hoảng - 
Huỳnh Việt Nam Nam, với 255 nhân vật trên các lĩnh vực văn hóa, quân sự, chính 
trị, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, giáo dục, doanh nhân...Năm 2010 xuất 
bản quyền sách " Nhân vật lịch sử họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam dày 532 trang, 
phát hành trong dòng họ. Vẫn còn nhiều nhân vật nữa tiếp tục sưu tầm nghiên 
cứu bồ sung. 

Đây là những nhân vật, những con người lỗi lạc, vừa làm vẻ vang cho dòng 
họ vừa góp phần tô thắm lịch sử của non sông đất nước. 

Đây là những nhân vật góp phần làm nên lịch sử dân tộc và chính họ là 
những nhân vật lịch sử. Trong đó, rất nhiều người là những danh nhân Đất nước. 

Giới thiệu những nhân vật lịch sử của dòng họ nhằm tôn vinh các thế hệ cha 
ông của dòng họ, những tắm gương tiêu biểu từng làm rạng rỡ truyền thống của 
gia đình và dòng tộc. Mặt khác qua giới thiệu là những lời nhắn nhủ của người xưa 
đối với con cháu đời nay. Qua đó tuyên truyền rộng rãi cho các thế hệ biết để tự 
hảo về những nhân vật trong dòng họ đã có nhiều đóng góp cho dòng họ, cho dân 
tộc, cho đất nước, để phẫn đấu noi theo. 

Về tiêu chí nhân vật lịch sử: Tiêu chí chung là những người có chức tước, 
phẩm hàm, có vị trí trong xã hội, được nhiều người biết đến, có tiếng tăm trong 
một thời đoạn lịch sử, trong một không gian lịch sử, đã qua đời. Cuộc sống muôn 
màu, luôn luôn mang dấu ấn lịch sử. Bãi biển nương dâu, không có gì bắt biến. 

Những nhân vật lịch sử do các nhà khoa học về lịch sử, những người quan 
tâm nghiên cứu về lịch sử, các cá nhân ở từng chi họ các địa phương nghiên cứu 
phát hiện viết bài giới thiệu, Ban liên lạc dòng họ thảo luận tập hợp lại. Có người 
còn mặt này mặt khác, đồng thời cũng chưa xây dựng được quan niệm, các mặt 
biểu hiện của một danh nhân nên chưa xác định các danh nhân, mà mới tập hợp lại 


- 232- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


chung là các nhân vật lịch sử. Trong sô đó có nhiêu người cũng đê cập đên là danh 
nhân của dòng họ, của đât nước. 


Vinh danh: 

Ngày 6 tháng § năm 2022 Hôi đồng dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam họp 
đã thông nhất hàng năm tô chức vinh danh cho những người có thành tích xuất sắc 
trong dòng họ trên các lĩnh vực với các đối tượng sau: 

~ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. 

~ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. 

~ Học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế. 

~ Những người được phong hàm GiIáo sư. 

- Những người được tặng danh hiệu: Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân 
dân, nghệ sĩ nhân dân. 

- Các vận động viên, huấn luyện viên thi đấu quốc gia, quốc tế được huy 
chương. 

- Các trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực. 

Việc vinh danh nhằm động viên khuyến khích để các thành viên tiếp tục 
phân đấu vươn lên hơn nữa, trở thành những danh nhân, góp phần xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, làm rạng danh cho dòng họ. 

Hội đồng dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam cũng đặt ra vẫn đề nghiên cứu 


tiêu chí của danh nhân làm cơ sở đê xem xét tôn vinh. 


C. CỤ HUỲNH THÚC KHÁNG MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ 
DANH NHÂN TIỂU BIÊU HỌ HOÀNG - HUỲNH VIỆT NAM 
Trong số các nhân vật lịch sử của dòng họ, Hội đồng họ Hoàng - Huỳnh 
Việt Nam đã nghiên cứu thống nhất chọn cụ Huỳnh Thúc Kháng là Danh nhân tiêu 
biểu nhất của dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam. 

Huỳnh Thúc Kháng : ( 1 tháng 10 năm 18/76 - 2l tháng 4 năm 1947), là 
một chí sĩ yêu nước. Ông là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1946-1947) và Quyền Chủ tịch 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (giai đoạn từ 31 tháng 5 đến 21 tháng 10 năm 
1946), trước đó ông từng giữ chức Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ thời thuộc 
Pháp. Nồi tiếng với tài năng, đức độ và lòng yêu nước, người dân Việt Nam thường 
nhắc đến ông với một tên gọi gần gũi: Cụ Huỳnh. 


- 233- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Thân thế 

Theo tên chữ Hán trên trang bìa quyền Tập điển-văn của ông Hoàng-Thúc- 
Kháng, in năm 1926 thì đúng ra đọc (và viết) tên ông phải là Hoàng Thúc Kháng. 
Tuy nhiên, do kiêng húy Đoan Quốc Công Nguyễn Hoàng, họ Hoàng phải đổi 
thành Huỳnh. Đến nay các tỉnh miền Trung và Nam vẫn dùng âm Huỳnh. Tuy vậy, 
vẫn có sách dùng Hoàng Thúc Kháng. 

Ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1876, là người làng Thạnh Bình, tổng Tiên 
Giang Thượng, huyện Tiên Phước, phủ Tam Kỳ (nay thuộc xã Tiên Cảnh, huyện 
Tiên Phước), tỉnh Quảng Nam. Cha ông là Huỳnh Văn Phương, tự Tắn Hữu, xuất 
thân nhà nông hào nhưng cũng học qua Nho học, nhiều phen thi cử nhưng không 
đỗ. Mẹ ông là Nguyễn Thị Tình, người làng Hội An nhưng cư trú làng Phú Thị (nay 
thuộc xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước), em ruột Phó bảng Nguyễn Đình Tựu. 

Học vẫn 

Nguyên tên ông là Huỳnh Văn Thước, là con trai thứ 4 và là con trai út trong 
nhà, nhưng vì 2 anh trai mất sớm, chị gái cả Huỳnh Thị Duật sinh năm 1873, lấy 
chồng tại Hương Lâm, Tứ Chánh nay thuộc xã Tiên Hiệp - huyện Tiên Phước - 
tỉnh Quảng Nam nên ông là người con trai duy nhất. Bởi sự kỳ vọng của cha mẹ, 
từ nhỏ ông đã được rèn dạy đề tiễn thân bằng khoa cử. 

Huỳnh Thúc Kháng vốn nổi tiếng thông minh, học giỏi và sớm đạt giải cao 
trong các kỳ thi. Ông bắt đầu học chữ Nho từ năm 8§ tuổi dưới sự dạy dỗ của người 
cậu ruột là Tế tửu Quốc tử giám Nguyễn Đình Tựu, đổi tên là Huỳnh Hanh, tự là 
Giới Sanh. Năm 13 tuổi đã văn hay chữ tốt. Năm 1900 ông đậu Giải nguyên kỳ 
thi Hương năm Canh Tý 1900, được xưng tụng là một trong Thập Ngũ Phụng Tè 
Phi của đất Quảng Nam xưa. Năm Giáp Thìn 1904 ông đỗ Đệ Tam giáp Đồng Tiến 
sĩ xuất thân. 

Kế thừa truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam, cụ Huỳnh 
Thúc Kháng không ra làm quan mà dẫn thân vào các hoạt động yêu nước diễn ra 
sôi nổi những năm đầu thế kỷ XX. 

SỰ NGHIẸP 

Lãnh đạo phong trào Duy Tân 

Năm 1905, cụ Huỳnh Thúc Kháng cùng với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh 
và Trần Quý Cáp đi tìm hiểu tình hình thực tế ở phía Nam, xem xét dân tình, sĩ khí, 
đề xướng tân học và tìm bạn cùng chí hướng. Năm 1906, trở về Quảng Nam khởi 
xướng, lãnh đạo phong trào Duy tân. Năm 1908, cụ Huỳnh Thúc Kháng bị thực dân 


s2 ïÁc 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Pháp bắt, đày đi tù Côn Đảo suốt 13, đến mãi năm 1921 mới được trả tự do. 

Hoạt động trong Nghị viện Trung Kỳ 

Sau khi được trả tự do, cụ Huỳnh Thúc Kháng lại tích cực hoạt động đòi 
quyên lợi cho dân, cho nước. Năm 1926, ông đắc cử dân biêu rồi được cử làm Viện 
trưởng Viện Dân biểu Trung Kì. Trong ba năm hoạt động ở Viện, ông cương quyết 
tranh đấu trong nghị trường, rồi nhân việc chống lại Khâm sứ Pháp Jabouille, ông 
từ chức. 

Sáng lập báo Tiếng Dân 

Năm 1927, ông sáng lập ra nhà in và báo Tiếng Dân nhằm bảo vệ dân, Đặc 
đặc biệt nông dân, chống chính quyền Pháp hà khắc và bọn quan tham ô lại, suốt 
thời gian này Ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo tại Huế cho đến khi tờ báo 
Tiếng Dân bị đình bản vào năm 1943. 

Tham gia Chính phủ Liên hiệp 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, trân trọng tài năng, đức độ của 
cụ Huynh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ tham gia nội các Chính phủ nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Theo sử gia Trần Trọng 
Kim thì trong thời gian này, khi được hỏi về công việc, Huỳnh Thúc Kháng đã nói: 
"Bây giờ việc gì cũng do địa phương tự trị cả, thành ra không có việc gì mấy, và 
khi có việc gì, thì họ làm sẵn xong cả rôi, tôi chỉ có vài chữ ký mà thôi". 

Đầu năm 1946, cụ làm Chủ tịch hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Tháng 
5/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, Cụ được giao chức vụ Quyền 
Chủ tịch nước (31/5/1946-20/10/1946). Với cương vị Quyền Chủ tịch nước, cụ 
Huỳnh đã tham gia giải quyết nhiều công việc, góp phần quan trọng điều hành bộ 
máy Nhà nước, chủ tọa các phiên họp của Hội đồng Chính phủ, chỉ đạo giải quyết 
kịp thời những vấn đề về đối nội và đối ngoại theo phương châm “Dĩ bắt biến, ứng 
vạn biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn. 

Cuối năm 1946, Cụ là Đặc phái viên của Chính phủ vào cơ quan Ủy ban 
Kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ tại Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Khi 
cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (tháng 12/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh cử 
cụ Huỳnh làm Đặc phái viên của Chính phủ đi kinh lý miền Trung để giải thích 
đường lối kháng chiến, kêu gọi toàn dân ủng hộ Chính phủ, ủng hộ cách mạng. 
Đầu năm 1947, tiếp tục hành trình đi kinh lý miền Trung, do tuổi cao, sức yếu và 
lâm bệnh nặng, cụ Huỳnh qua đời tại huyện Nghĩa Bình tỉnh Quảng Ngãi ngày 
21/4/1947 trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước. 


-235- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân đã an táng cụ trên đỉnh núi Thiên Ấn. Nơi đây 
là đệ nhất thăng cảnh của Quảng Ngãi , "Thiên Ấn (Ấn trời đóng xuống sông)". 
Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng 
Nam vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật có giá trị, được một người cháu nuôi trong dòng 
tộc bảo quản. 


MỘT TÁM GƯƠNG DŨNG CẢM, MỘT Ý CHÍ QUẬT CƯỜNG 


Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, mấy tháng sau cụ Huỳnh nhận được bức 
điện mời mời Cụ ra làm Bộ trưởng Bội Nội vụ, bức điện ký tên Hồ Chí Minh - 
Chủ tịch và Nguyễn Hải Thần Phó chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cụ 
trả lời: " Thời tiết xấu, tôi chưa đi được. Tôi không thê nhận chức Bộ trưởng, nhưng 
trước sau cũng sẽ gặp hai cụ...". Rồi đến điện của ông Võ Nguyên Giáp: " Việc 
đại nghĩa, mong cụ đừng bỏ qua, Hồ Chủ Tịch trông được gặp cụ". 

Cuộc gặp giữa hai cụ thật cảm động. Hai cụ khóc. Cụ Hồ ôm choàng cụ 
Huỳnh nói: "Tôi tưởng đã bỏ thây ở nước ngoài vì mấy chục năm trời gặp không 
biết bao nhiêu gian nan nguy hiểm". Cụ Huỳnh nói: khi ở Côn Lôn, tôi cũng tưởng 
không có ngày phục vụ Tổ quốc, dân tộc vì án chung thân, nay gặp cụ, tôi hả lắm". 

Cụ Tú Nguyễn Hải Thần tranh thủ đến gặp cụ Huỳnh mời về nhà riêng ăn 
tiệc với đại diện hai đảng thân tưởng giới Thạch. Cụ Huỳnh cố gắng thuyết phục 
họ nên cộng tác thật sự với Chính phủ liên hiệp. Khi về, cụ rất ngán cu Tú Thần, 
bảo: " Làm cách mạng như vậy thì sướng thật ! Thấy bàn đèn, thấy mụ vợ Tàu trẻ, 
tự nhiên hết tưởng". 

Chính phủ liên hiệp có 10 vị, thiếu Bộ trưởng Bộ Nội vụ nên chưa ra mắt 
được, cụ Huỳnh từ chối mãi, bảo nên giành cho người trẻ. Cụ Hồ nói: Người lanh 
lợi, tài giỏi không thiếu. Nhưng lại thiếu người có uy tín gửi quốc dân, đồng bào 
cả ba Kỳ. Trên con đường đầu tranh giành độc lập, Cụ đã đi được 99 dặm, chỉ còn 
một nữa, xin cụ đừng thoái thác. 

Cuối cùng, cụ Huỳnh đành nhận. Nếu cu thấy ba chữ Huỳnh Thúc Kháng còn 
có chỗ dùng với Tổ quốc thì tôi xin hiến cho cụ dùng. 

Ngày 2 tháng 3 năm 1946, Quốc hội họp kỳ đầu tiên thông qua Chính phủ 
liên hiệp kháng chiến, Nguyễn Hải Thần chạy sang Tàu, cụ Huỳnh vỗ tay bảo: quả 
mình nhìn người không sai! Thế cũng hay! 

Trong chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ, dù tuổi cao, nhưng với lòng yêu nước nhiệt thành, Cụ đã nhận lời gánh vác 

- 236- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


việc nước, sát cánh cùng các chiến sĩ cộng sản và đồng bào cả nước vượt qua khó 
khăn, giữ vững nền dân chủ cộng hòa non trẻ. Ngày 03/11/1946, Chính phủ mới 
do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu có lời tuyên bố trước Quốc hội: “như Cụ 
Huỳnh, vì tuổi già sức yếu mà cố từ, nhưng tôi vì đại nghĩa mà lưu Cụ, Cụ cũng 
găng ở lại... Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc dân liên hiệp, là một Chính 
phủ chú trọng thực tế và sẽ nỗ lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập và thông 
nhất lãnh thô cùng xây dựng một nước Việt Nam mới”. 

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, cách mạng Việt Nam đứng 
trước hoàn cảnh hết sức khó khăn, phức tạp, có lúc như nghìn cân treo sợi tóc. 
Trong bối cảnh ấy, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã tham gia điều hành các công việc 
của Chính phủ, lãnh đạo và tô chức thành công việc ồn định tình hình chính trị, 
kinh tế, xã hội của đất nước, tiến hành đấu tranh với quân đội Trung Hoa Dân quốc 
(quân Tưởng) và đối phó với hành động bạo lực lấn lướt của thực dân Pháp khi 
chúng thay thế quân Tưởng ở Bắc vĩ tuyến 1ó. 

Bắt đầu làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng dự phiên họp đầu 
tiên của Chính phủ vào ngày 4/3/1946 và sau đó đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch 
Chính phủ, theo Sắc lệnh số 82 ngày 29/5/1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, khi 
Người đi thăm Pháp, cho đến ngày 21/10/1946, khi Hồ Chí Minh về nước. Sau đó, 
cụ lại tiếp tục được tái nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong Chính phủ mới. 
Điều đó thể hiện sự tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chí sĩ Huỳnh Thúc 
Kháng trong lúc cuộc kháng chiến hết sức nguy nan. 

Dù ở cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hay quyền Chủ tịch nước, cụ Huỳnh 
đã làm hết sức mình phụng sự cho đất nước. Đặc biệt trong thời gian giữ chức vụ 
quyền Chủ tịch nước, cụ đã ký 160 sắc lệnh (từ Sắc lệnh số 92 đến 251) và quyết 
định nhiều vấn đề quan trọng khi chủ trì các phiên họp của Hội đồng Chính phủ 
và đã thể hiện rất thành công trong thực hiện phương châm “dĩ bất biến ứng vạn 
biến” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong việc đối phó với kẻ thù và chuẩn bị 
lâu dài mọi mặt cho cuộc kháng chiến sắp tới chống lại thực dân Pháp. 

Những đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong công cuộc điều hành đất 
nước, phối hợp chặt chẽ với những người cộng sản và tất cả các lực lượng yêu 
nước trong Chính phủ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao. 

Trong Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về, ngày 23/10/1946, Chủ 
tịch Hỗ Chí Minh đã chia sẻ niềm tin tưởng và cảm ơn tới cụ Huỳnh Thúc Kháng: 
“Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh quyền Chủ tịch, 


- 237- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


sự săn sóc giúp đỡ của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của Chính phủ, sự đồng tâm 
hợp lực của quốc dân, mà giải quyết được nhiều việc khó khăn, công việc kiến 
thiết cũng tiến bộ”. 

Từ ngày 28/10 đến ngày 09/11/1946, Quốc Hội họp kỳ thứ hai tại Thủ đô 
Hà Nội, các đại biểu Quốc hội đã chất vẫn Ban thường trực và Chính phủ nhiều 
vấn đề thuộc lĩnh vực chính trị, quân sự ngoại giao, kinh tế, tài chính, nội vụ. Cụ 
Huỳnh Thúc Kháng cùng nhiều vị Bộ trưởng đã trả lời nhiều câu hỏi do các đại 
biểu Quốc hội nêu ra. 

Khoảng cuối tháng 11/1946, trên cương vị đặc phái viên của Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa đi kinh lý miễn Trung Bộ. Đi đến đâu, cụ Huỳnh Thúc 
Kháng cũng được cán bộ lãnh đạo địa phương đón tiếp chu đáo và tổ chức mít 
tỉnh đề cụ Huỳnh có điễu kiện nói chuyện với nhân dân, giải thích đường lỗi kháng 
chiến và kiến quốc của Trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận động mọi người 
tích cực chuẩn bị cho cuộc khẳng chiến chống xám lược. Đặc biệt, cụ Huỳnh Thúc 
Kháng luôn ca ngợi đạo đức và tài năng của Bác Hồ, khuyên mọi người triệt để 
thi hành lệnh của Người. 

Đầu tháng 4/1947 vừa vào đến Quảng Ngãi thì cụ Huỳnh bị bệnh nặng. 
Trước khi qua đời, trong những lời trồi trăng với đại diện các đảng phái, cụ Huỳnh 
đã viết: “Mong anh em hãy thực hiện ngay đại đoàn kết xung quanh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, vị anh hùng xuất chúng, vị anh hùng của dân tộc... ”. Ngày 14/4/1941, 
trong điện gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Huỳnh đã viết: “7i bệnh nặng chắc 
không qua khỏi. Bốn mươi năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã được độc 
lập, chế độ dân chủ đã thực hiện, thể là tôi chết hả. Chỉ tiếc không được gặp Cụ 
lần cuối cùng! Chúc Cụ sống lâu để dìu dắt quốc dân lên đường vinh quang, hạnh 
phúc ”.... 

ĐÁNH GIÁ 

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước nồi tiếng, nhà lãnh đạo mẫu 
Iực, người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ luôn đặt lợi ích của 
dân tộc lên trên hết. Nhân cách cao đẹp, cùng tài năng, đức độ, ý chỉ quật cường 
của cụ Huỳnh Thúc Kháng, quyên Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cả 
cuộc đời không màng danh vị, không vì giàu sang, luôn phấn đấu, hy sinh cho 
hạnh phúc của nhân dán và sự phát triển của đất nước. Cuộc đời của Cụ mãi mãi 
là tắm gương sáng ngời về mọi mặt đề thế hệ cán bộ và nhân dân Việt Nam hôm 


nay cần noi theo phần đấu không mệt mỏi cho một đất nước Việt Nam hùng cường, 


- 238- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thịnh vượng, phát triển dựa trên ÿ chí tự chủ, tự cường, kiên định mục tiêu độc lập 
dán tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với quần chúng nhân dân không phải là một 
con người có tính chất huyền thoại, mà Cụ đã sống rất gần gũi với nhân dân. Từ 
khi tóc còn để chỏm ôm sách “học đạo” ở các trường làng cho đến ngày trở thành 
một chính khách, một “Quyên chủ tịch nước”, Cụ vẫn không bao giờ xa rời nhân 
dân. Huỳnh Thúc Kháng đã có những đóng góp và vai trò rất quan trọng đối với 
cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. 

Ngày 29/4/1947, Chính phủ tổ chức Lễ truy điệu cụ Huỳnh Thúc Kháng 
theo nghi thức Quốc tang. Trong khi tiến hành lễ Quốc tang cụ Huỳnh Thúc Kháng 
- Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Ban tổ chức lễ tang đã trang 
trọng uy nghiêm đọc bức thư của Chủ tịch Hỗ Chí Minh gửi vào: “Cụ Huỳnh là 
người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Vì lòng yêu nước mà Cụ 
trước đây bị bọn thực dân làm tội, đày ra Côn Đảo. Mười mây năm trường gian 
nan cực khổ, nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của Cụ chăng những 
không sờn, mà lại thêm cương quyết. Cụ Huỳnh là người giàu sang không làm siêu 
lòng, nghèo khó không làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh 
không cần danh vị, không cần lợi lộc, không thèm làm giàu. Cả đời Cụ Huỳnh chỉ 
phân đầu cho dân được tự do, nước được độc lập, đến ngày nước Việt Nam Dân 
chủ cộng hòa được thành lập Chính phủ ta mời Cụ ra. Tuy đã 71 tuổi, nhưng Cụ 
vẫn hăng hái nhận lời, Cụ nói: “Trong lúc phục hưng dân tộc, xây dựng nước nhà 
thì bất kỳ già, trẻ, trai, gái, ai cũng ra sức phụng sự Tổ Quốc. Cụ Huỳnh tạ thế, 
nhưng cái chí vì nước, vì nhà của Cụ vẫn luôn sống mạnh mẽ trong lòng hai mươi 
triệu đồng bào chúng ta”. 

Trong bài điều văn "Thương tiếc cụ Huỳnh Thúc Kháng" đọc đầy xúc động 
của đại diện Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Quảng Ngãi đã kết thúc băng hai 
về đối thật súc tích, đầy ý nghĩa. 

"Làm nghệ sĩ không vinh, tù Côn Lôn không nhục, khí tiết cội Tùng trơ mộ gốc 

Làm Bộ trưởng trọn tài, quyền Chủ tịch trọn đức, tinh anh sao Vì chiếu ngàn thu" 

Tri ân và ghi nhận công lao, đóng góp to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng, 
Ngày 19 tháng 2 năm 2013, Chủ Tịch Nước Trương Tắn Sang đã ký quyết định 
truy tặng Huân chương Sao Vàng để ghi nhận công lao của ông đối với đất nước. 
Trong bài phát biểu tại lễ truy tặng Huân chương Sao vàng cụ Huỳnh Thúc Kháng, 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đoạn: “Cự ià niêm tự hào của nhân dân Việt 


- 239- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nam nói chung, của đồng bào Quảng Nam, của họ Huỳnh xã Tiên Cảnh, huyện 
Tiên Phước nói riêng. Cuộc đời hoạt động và nhân cách cao đẹp cùng tài năng, 
đức độ của nhà văn hoá, chỉ sĩ yêu nước, Quyên Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng 
là tấm gương sáng để các thế hệ con chảu hôm nay và mai sau học tập và noi theo. 

TƯỞNG NHỚ 

Để tưởng nhớ đến Cụ, tại nhiều tỉnh và thành phố như Hà Nội, Thành phó 

Hồ Chí Minh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Hạ Long (Quảng Ninh), Quảng 
Ngãi, Nhơn Trạch (Đồng Nai)... có những con đường và ngôi trường phố thông 
trung học mang tên Huỳnh Thúc Kháng. 

TÁC PHẢM 

Huỳnh Thúc Kháng đồng thời là một nhà thơ, một nhà nghiên cứu văn học 

và lịch sử. Ông còn có nhiều bút danh khác như: Sử Bình Tử, Tha Sơn Thạch, Khi 
Ưu Sinh, Xà Túc Tử, Thức Tự Dân, Uu Thời Khách, Hải Âu, Ngu Sơn, Khách 
Quan... Tác phâm chủ yếu còn giữ hiện nay là: 

* Thi Tù Tùng Thoại 

* Lịch sử Phan Tây Hồ tiên sinh 

* Thơ văn với thời đại 

* Thi văn các nhà chỉ sĩ Việt Nam (ký Phi Bằng) 

- Huỳnh Thúc Kháng niên phố 

- Bức thư gởi Cường Để 

- Và rất nhiều thơ chữ Quốc ngữ, chữ Hán có giá trị khác. 

Bài thơ Bài ca lưu biệt của ông viết năm 1908, trước khi ông bị đày ra Côn 
Đảo, từng được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân miền Trung thời kỳ Pháp thuộc: 

Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết, 

Người ở đời đâu khỏi tiết gian nan. 

Đăng trượng phu tùy ngộ nhỉ an, 

TỐ hoạn nạn hành hồ hoạn nạn. 

Tiên lộ định tri thiên hữu nhãn, 

Thám tiêu do hứa mộng hoàn gia, 

Báy nhiêu năm cũng vẫn chưa già. 

Nọ núi Ấn, này sông Đà 

Non sông ấy còn chờ ta thêu dệt. 

Kìa tụ tán chẳng qua là tiểu biệt, 

Ngựa Tái ông họa phúc biết vê đâu! 

- 240 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Một mai kia con tạo khéo cơ cấu, 

Thảy bốn biển cũng trong vòng trời đất cả. 

U bách niên trung tu hữu ngã, 

Dấu đến lúc núi SID, biển lôi, trời nghiêng, đất ngả, 
Tấm lòng vàng, tạc đá vẫn chưa mòn. 

Trăng kia khuyết đó lại tròn! 


CÂU CHUYỆN BÁC HÒ VỚI CỤ HUỲNH THÚC KHÁNG 

Khi ra Hà Nội gặp Bác Hồ, Cụ Huỳnh nói: Tôi ra đây là cốt gặp cụ, chớ lúc 
này là lúc cần tăng gia sản xuất mà tôi không biết cầm cày, cầm cuốc; lại cần phải 
kháng chiến mà tôi lại không mang súng nồi. Cụ nên kiến nghị người trẻ thạo việc 
đề trao nhiệm vụ thì hơn. 

Sau nhiều lần trao đổi cuối cùng cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nhận lời tham 
gia Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Tại cuộc họp đầu tiên của Quốc 
hội ngày 2-3-1946, khi giới thiệu danh sách Chính phủ Liên hiệp để Quốc hội 
thông qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày: 

Bộ Nội vụ: một người đạo đức danh vọng mà toàn quốc dân ai cũng biết: 
cụ Huỳnh Thúc Kháng. Sau đó cụ Huỳnh lại được cử làm Hội trưởng Hội Liên 
hiệp Quốc dân Việt Nam (Gọi tắt là Hội Liên Việt). 

Sáng ngày 31-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Hà Nội đi Pháp để mở 
cuộc đàm phán chính thức với Chính phủ Pháp. Sân bay Gia Lâm hôm ấy đông 
nghịt người ra tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi một vòng chào các đại biểu và 
đồng bào. Đồng bảo vẫy cờ, vỗ tay hoan hô và chen lẫn nhau ra phía trước để 
được nhìn rõ Người. 

Sắp đến giờ lên máy bay, Bác tới năm tay cụ Huỳnh nói: 

Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn 
nhờ cậy ở cụ cùng với anh em giải quyết cho. Mong cụ “dĩ bất biến ứng vạn biến" 
(lẫy cái không thay đổi để đối phó với muôn sự thay đồi). 

Cụ Huỳnh rất cảm động, cầm tay Bác Hồ lâu, Bác đã uỷ nhiệm cụ Huỳnh 
làm Quyền Chủ tịch nước trong thời gian Bác đi vắng. 

Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, có lúc cụ Huỳnh Thúc Kháng cảm 
thấy cô đơn, chán nản. Từ sau khi được gặp và hiểu rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ 
Huỳnh Thúc Kháng vui mừng vì được gặp người bạn già tri kỷ là Hồ Chí Minh. 


5] « 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Cụ đã nói với một người bạn” “Dân ta có Cụ Hỗ quả là hồng phúc". Trong bài 
“Thất thập tự thọ”, cụ Huỳnh viết: 

“Báy tuần đâu bạc như bông 

Gặp người trì kỷ thôi xong đã giả ” 

Thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp, cụ Huỳnh đã có bài 
thơ ca ngợi Người: 

“Tung hoành bề Sở với non Ngô 

Đàm lược ai hơn Chủ tịch Hồ 

Mưa gió dãi dẫu bao tuế nguyệt 

Nước non gây dựng nổi cơ đô 

Sen kia chẳng ngại hôi bùn lắm 

Tùng nọ bao phen ngọn gió xô 

Khắp cả ba kỳ đêu tín nhiệm 

Rộn ràng muôn miếng tiếng hoan hô” 

Giải thích về việc Chủ tịch Hỗ Chí Minh ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 
6-3-1946, cụ Huỳnh nói: “Hội đồng Chính phủ không bán nước!... Tôi xin tuyên 
bố văn tắt với anh em, đó chăng qua là một nước cờ của Hồ Chủ tịch với cả nước 
Pháp lẫn Tưởng Giới Thạch, Hồ Chủ tịch là một tay cao cờ. Tôi chắc chắn và anh 
em cứ đinh ninh rồi đây thế nào mình cũng thắng thế”. 

Trước ngày cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ, ngày 3-11-1946, báo 
cáo trước Quốc hội về việc thành lập Chính phủ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: 
cụ Huỳnh, vì tuôi ø1à SỨC yếu mà cố từ, nhưng vì tôi lây đại nghĩa mà lưu cụ, cụ 
cũng gắng lại. 

Sau đó, cụ Huỳnh được Bác cử đi kinh lý miền Trung và miền Nam Trung 
Bộ với danh nghĩa đại diện Chính phủ Trung ương. Cuối năm 1946, khi về thăm 
quê hương Tiên Phước, cụ Huỳnh tâm tình với bà con: “ “Tôi đã vào loại sáng nhưng 
cụ Hồ lại sáng hơn tôi nhiều. Cụ Hồ có những người giúp việc thông minh lắm, 
giỏi lắm, tin tưởng lắm. 

Cụ Hồ rất vĩ đại, dưới có đội ngũ giúp việc tài năng nhất định sẽ đưa dân 
tộc ta đến toàn thắng. Ở Hà Nội, Hồ Chủ tịch tiết kiệm lắm. Mỗi bữa cơm, cụ Hồ 
chỉ dùng có một quả trứng ". 

Đầu năm 1947 với danh nghĩa Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt 
Nam, Cụ Huỳnh viết bức thư dài bằng chữ Hán (thể phú) nhan đề: "Kính cáo đồng 
bảo phụ lão kháng chiến thư”. 


9đ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nói về Hồ Chủ tịch và Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bức thư có đoạn 
(theo bản dịch của Nguyễn Văn Hạp...): “Người thân yêu, kính mến nhất của đồng 
bào quốc dân ta là Hồ Chí Minh tiên sinh. Là bậc yêu nước đại chí sĩ, là nhà lịch 
nghiệm cách mạng đại chuyên gia, chân đi khắp năm châu, mắt trông xa vạn 
dặm...” 

Đầu tháng 4 năm 1947 tại Quảng Nam, trong một buổi nói chuyện với các 
thân hào nhân sĩ, có người lên tiếng hỏi cụ Huỳnh: “Tôi thuở nay nghe biết tên 
nhiều nhà cách mạng hoạt động trong nước cũng như ở nước ngoài. Nhưng chưa 
từng nghe tiếng ông Hồ Chí Minh. Vậy Hỗ Chí Minh là ai? 

Cụ Huỳnh trả lời: Ông Hồ Chí Minh là con cụ Phó bảng Sắc ở Nghệ An, 
suýt soát lớp ông và tôi. Ông Hồ hoạt động chính trị ở nhiều nước Âu, Á, Phi và 
hoạt động bí mật, tất nhiên là thay tên đổi họ luôn luôn đề tránh màng lưới mật 
thám quốc tế. Nhưng cái tên làm chắn động thế giới là Nguyễn Ái Quốc. Chắc ông 
biết, nhiều người biết". 

Cụ Huỳnh nhận xét: “Ông Hồ không phải như nhiều người khác mượn hai 
tiếng cách mạng để rồi làm giàu hoặc làm quan to như các ông tưởng đâu. Ông 
Hồ không đồng xu dính túi. Nói về bằng cấp thì ông Hồ không là tiến sĩ, phó 
bảng gì cả. Nhưng nói về tri thức và sự nghiệp cách mạng thì chắc chắn lớp chúng 
ta cũng như lớp trước chúng ta không ai bằng kịp. Sự hiểu biết của ông Hồ rất 
xa, rất rộng, chăng những việc trong nước mà cả việc thế giới nữa. Nước này 
tương lai sẽ đi về đâu? Nước kia rồi đây sẽ thế nào? Ông nói rất rành rọt, mạch 
lạc, nghe không chán". 

Bác Hồ đối với cụ Huỳnh như đối với người thân. Nhiều chỉ tiết nhỏ trong 
mối quan hệ giữa Bác và Cụ đã nói lên điều này. Có một chai tương Nam Đàn do 
bà Nguyễn Thị Thanh (chị gái của Bác) đem ra làm quả, Bác cũng mời cụ Huỳnh 
đến dùng cơm để cùng thưởng thức hương vị quê hương xứ Nghệ. Lại có lần nhân 
dân Thái Bình gửi biếu hai chai mắm tôm đặc sản, Bác cũng viết thư gửi biếu cụ 
một chai. Cả trong chuyện thường ngày giữa hai người cũng hóm hỉnh thân tình. 

Có một lần vào năm 1946, gặp Bác, cụ Huỳnh ứng tác hai câu thơ "nhắc 
nhở”: 

"Năm mươi sáu tuổi vẫn chưa già 


Cụ ông thay, Cụ bà không?” 


29456 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Lúc ấy Bác chỉ cười, nhưng rồi trong thời gian sang Pháp bên cạnh những 
bức điện văn gửi về hỏi tình hình và thăm cụ Huỳnh, Bác còn có riêng một bài thơ 
ĐỬI Cụ: 

"Nghĩ rằng ra thơ để trả lời 

Nhớ ơn cụ lắm cụ Huỳnh ơi 

Non sông một mối chung nhau gánh 

Đóc lập xong rồi cưới vợ thôi. " 

Tháng 4-1947, cụ Huỳnh bị ốm nặng. Từ Quảng Ngãi, trên giường bệnh, 
ngày 14-4-1947, cụ Huỳnh đọc cho người thư ký riêng của mình ghi bức thư gửi 
Hồ Chủ tịch: “ Kính gửi Hồ Chủ tịch Tôi bệnh nặng chắc không qua khỏi. Bốn 
mươi năm ôm ấp độc lập và dân chủ, nay nước đã độc lập, chế độ dân chủ đã thực 
hiện, thế là tôi chết hả. Chỉ tiếc không được gặp Cụ lần cuối cùng. Chúc Cụ sống 
lâu để dìu dắt quốc dân trên đường vinh quang hạnh phúc Chào Vĩnh Quyết ” 

Rất thương tiếc và đau buồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 

Gửi toàn thể đồng bảo sau ngày cụ Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng tạ thế 
"Hỡi đồng bào yêu quý, Vị chiến sĩ lão tiền bối Huỳnh Thúc Kháng, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ và Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân vừa tạ thế.Trước sự đau xót đó, 
Chính phủ ta đã ra lệnh làm Quốc tang. Nhân dịp này, tôi có vài lời báo cáo cùng 
đồng bào. 

Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. 
Vì lòng yêu nước, mà trước đây cụ bị bọn thực dân làm tội, đầy ra Côn Đảo. Mười 
mấy năm trường, gian nan cực khổ. Nhưng lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi 
của cụ Huỳnh, chăng những không sờn lại thêm kiên quyết. 

Cụ Huỳnh là người mà giàu sang không làm xiêu lòng, nghèo khổ không 
làm nản chí, oai vũ không làm sờn gan. Cả đời cụ Huỳnh không cầu danh vị, không 
câu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm làm quan. Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn 
đấu cho dân được tự đo, nước được độc lập. 

Đến nay nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thành lập, Chính phủ ta mời cụ 
ra. Tuy đã hơn 7l tuổi, nhưng cụ vẫn hăng hái nhận lời. Cụ nói: "Trong lúc phục 
hưng dân tộc, xây dựng nước nhà thì bất kỳ già trẻ, trai, gái, ai cũng phải ra sức 
phụng sự Tổ quốc". 

Nay chẳng may cụ Huỳnh sớm tạ thế, trước khi được thấy kháng chiến 
thành công. 


„Ð41< 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Cụ Huỳnh tuy tạ thế nhưng cái chí vì nước, vì nòi của cụ vẫn luôn luôn sống 
mạnh mẽ trong lòng 20 triệu đồng bảo chúng ta. 

Hỡi đồng bào yêu quý, 

Chúng ta thương tiếc cụ Huỳnh vô cùng. Nhưng chúng ta không nên 
thương tiếc bằng cách than khóc rầu rĩ. Chúng ta thương tiếc cụ bằng cách: "càng 
đoàn kết chặt chẽ, càng hăng hái kháng chiến; bằng cách: theo gương dũng cảm, 
noi chí quật cường của cụ; bằng cách: hoàn thành sự nghiệp cứu nước, cứu dân 
mà cụ đã ra sức đeo đuổi suốt đời. Chúng ta phải đồng thanh thê trước tiên linh 


của cụ Huỳnh răng: 


Đông bào Việt Nam quyết theo gương kiên quyết của cụ. 

Con Rông cháu Tiên quyết không làm nô lệ. 

Tỉnh thân kháng chiến của cụ Huỳnh sống mãi. 

Việt Nam thống nhất và độc lập muôn năm! 

Ngày 29 tháng 4 năm 1947 

HỖ CHÍ MINH 

Ngày 3-5-1947, phóng viên các báo Việt Nam đi thăm mặt trận X, may 
mắn lại được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đến thăm mặt trận đó. Nhắc đến 
Huỳnh Bộ trưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rơi nước mắt mà nói rằng: 

Cụ Huỳnh là một nhà cách mạng rất kiên quyết, trung thành. Cụ mắt là một 
điều thiệt thòi lớn cho dân tộc, cho Tổ quốc ta. Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ có hàng 
vạn, hang ức đồng bảo theo gương dũng cảm vì nước vì dân của cụ Huỳnh. 

Nhân giỗ đầu của cụ Huỳnh, Người có điện thăm hỏi đến gia đình. “Điện 
gửi gia đình cố Bộ trưởng Huỳnh Thúc Kháng GỬI GIA ĐÌNH HUỲNH BỘ 
TRƯỞNG. Nhân ngày giỗ đầu có Bộ trưởng, thay mặt Chính phủ, tôi kính cân 
nghiêng mình trước linh hồn cụ và xin gửi tới gia đình cụ lời chào thân ái và 
quyết thăng. 

Ngày 2] tháng 4 năm 1948. 

Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước nỗi tiếng, nhà lãnh đạo mẫu 
mực, người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn đặt lợi ích của dân 
tộc lên trên hết. Tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc 
Kháng, các thế hệ người họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam thấy tự hào và nguyện “theo 
gương dũng cảm, nối chí quật cường của Cụ”, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân 
tộc, tham gia đóng góp xây dựng dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam ngày cảng 

- 245 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ 
văn minh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hoá thế giới. Quyền Chủ tịch Huỳnh 
Thúc Kháng là Danh nhân văn hoá của Việt Nam, Danh nhân tiêu biểu nhất trong 
dòng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam. 


D. VẤN ĐÈ NGHIÊN CỨU DANH NHÂN 

Trải qua quá trình lịch sử, dựng nước và giữ nước, đấu tranh chống ngoại 
xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thật kiên cường, bất khuất và hào hùng. Dân tộc 
Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều Danh nhân trên các lĩnh vực, tiêu biêu nhất trong 
mọi thời đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã được tô chức UNESCO tôn vinh 
là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, niềm vinh dự tự hào 
cho đất nước ta, dân tộc ta. Trong các triều đại và thời đại Hồ Chí Minh, còn rất 
nhiều danh nhân trên các lĩnh vực cần được nghiên cứu, lựa chọn, tôn vinh. 

Viện nghiên cứu Danh nhân thuộc Trung ương Hội khoa học phát triển 
nguồn Nhân lực - Nhân tài Việt Nam được thành lập để nghiên cứu trên lĩnh vực 
này là rất thiết thực và ý nghĩa. "Cuộc hội thảo Nghiên cứu danh nhân - Một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn" được tô chức. Trên cơ sở kết luận của hội thảo để tiễn 
tới đưa ra được những vấn đề cơ bản quan niệm về danh nhân. 

Thế nảo là danh nhân, những phẩm chất đặc biệt của danh nhân, giá trị, bài 
học về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân trong sự đánh giá và tôn vinh của xã 
hội, những đặc điểm và phong cách của danh nhân trong hoạt động lao động sáng 
tạo cụ thể, cơ cầu loại hình danh nhân. ...Đây là cơ sở khoa học quan trọng để vận 
dụng vào xem xét lựa chọn, tôn vinh các danh nhân trong dòng họ. 

Hội đồng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam chúng tôi đang triển khai xây dựng 
nhà thờ họ, trong khu văn hoá tâm linh của dòng họ có nhà truyền thống, sau sẽ 
phát trên lên thành Bảo tàng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam. Hội đồng dòng họ đã 
bàn đến việc lựa chọn tôn vinh các nhân vật tiêu biểu đó là các Danh nhân họ 
Hoàng - Huỳnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ thời Hùng Vương cho đến 
nay. Đồng thời đã bàn đến việc lựa chọn vinh danh các nhân vật tiêu biểu, danh 
nhân họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam đang hoạt động hiện nay để đưa vào giới thiệu 
trong nhà truyền thống, bảo tàng. Khi có kết luận các vấn đề quan niệm về danh 
nhân sẽ là cơ sở sở khoa học để hội đồng dòng họ nghiên cứu áp dụng thực hiện. 


St 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 
Có được cơ sở khoa học về danh nhân để các dòng họ áp dụng tôn vinh 
những danh nhân trong dòng họ, sẽ có tác dụng rất lớn đến việc tuyên truyền, định 
hướng cho các thế hệ trẻ trong dòng họ noi theo học tập phần đấu vươn lên để xây 
dựng dòng họ góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


S07 


DANH NHÂN KHOA BẢNG TIỂU BIÊU 
DÒNG HỌ GIÁP - THÂN 
TS. GIÁP BÌNH NGA - VIỆN VITRA 


Ngược dòng lịch sử, dòng họ Giáp ( ER) và họ Thân (ER) được xác định cùng 
chung nguồn cội. Dựa vào kết quả các công trình nghiên cứu khoa học (Tọa đàm 
khoa học 1000 năm họ Thân tại Văn Miễu Quốc Tử Giám), nhiều nhà sử học đã 
xác nhận là: họ Thân Việt Nam xuất phát từ dòng họ Giáp. Khởi phát chính của họ 
Thân tại Việt Nam bắt đầu từ Giáp Thừa Quý là người đứng đầu động Giáp, phò 
mã của vua Lý Thái Tổ, được vua Lý đôi họ sang họ Thân bằng việc ban thêm cho 
một nét chữ vào chữ Giáp (R), tên họ, để trở thành chữ Thân (ER). Từ đó, dân 
động Giáp phần nhiều mang họ Thân để ghi ơn vua. Dòng họ kép này cho đến nay 
có các danh nhân khoa bảng tiêu biểu. 

Danh nhân khoa bảng tiêu biểu dòng họ Giáp là Trạng Nguyên Giáp 
Hải, theo tông hợp từ gia phả họ Giáp và văn bia dòng họ (Lâm Giang, Trạng 
Nguyên Giáp Hải, Nxb Khoa học xã hội, 2009), ông sinh năm 1517, mắt năm 1586. 
Năm 1538, Giáp Hải đỗ Tiến sĩ Đệ nhất giáp - Trạng Nguyên. 


Sách đá do Giáp Hải soạn, khắc 1549. 
Nguồn: Bảo tàng Bắc Giang. 
Sách đã được đê xuất là Bảo vật Quốc gia năm 2017. 
Giáp Hải không chỉ là nhà khoa bảng lừng lẫy, bậc tế thần của vương triều, 


mà còn được coi là hàng Băc đâu của học vân nước Nam. Ông có các tác phâm: 


v348 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


A+x?3? €€ 3% é€ 


“Tuy Phong tập”, “Ứng đáp bang giao tập”, “Cổ kim bang giao bị lãm”, “Cao lâu 
tỳ bà ký”, “Thuận minh”, “Tạ sĩ biểu”, “Kim khê”, “Ngọc kiều”. Nhưng phần lớn 
các tác phẩm này đã mắt. Hiện chỉ còn: “Cô kim bang giao bị lãm” gồm các bài 
biểu, tấu, công văn, trong có chép lẫn bài của người khác, và một số văn thơ trong 
“Lịch triều hiến chương loại chí”, “Việt thi tục biên”, “Phong tục sử”,... và một số 
bài văn bia, trong đó tiêu biểu là văn bia “Tiên khảo Thái bảo Giáp phủ quân mộ 
chí”- bia mộ do đích thân ông soạn cho thân phụ Giáp Đức Kỳ. Bia khắc vào ngày 
26 tháng 12 năm Kỷ Dậu niên hiệu Cảnh Lịch thứ 2 (1549). Hiện nay vẫn còn được 
dòng họ Giáp lưu giữ tại quê nhà Bắc Giang. 

Phò tá triều Mạc qua 4 đời vua (Mạc Đăng Doanh, Mạc Phúc Hải, Mạc Phúc 
Nguyên, Mạc Mậu Hợp), Trạng nguyên Giáp Hải luôn tận tụy, lấy lời trung và 
lòng chính trực của một nhà nho để khuyên can vua lo việc chính sự. Năm 1578, 
Giáp Hải dâng sớ cảnh tỉnh nhà vua 6 điều đáng sợ. 

“...Nay chính sự mỗi ngày một bậy... làm lễ tiên tổ... lễ vật kính dâng câu 
thả. Ấy là một điều đáng sợ. Nay những người bên cạnh bệ hạ quen thói nịnh hót, 
dỗ dành chơi bời để cầu hợp ý bệ hạ. Cung cắm là chỗ rất nghiêm mà nay ra vào 
không cấm ky, tuyên bố mệnh lệnh và thu nạp lời can là việc rất cân thận mà nay 
bị che lắp không thông. Ấy là hai điều đáng sợ. 

Nay các quan trên dưới, người không ham lợi mười phần chỉ được hai, ba, 
còn ngoài ra đắm đuối về lợi cả. Nào nhũng lạm quan tước, nào chiếm đoạt ruộng 
đất, các quan phiên trấn sách nhiễu và mua rẻ của dân không việc gì là không làm. 
Ấy là ba điều đáng sợ. 

Nay xem quan lại trong ngoài, kế là chính đáng thì mười người chỉ độ hai, 
ba, còn đều là gian tà cả. Khi có sắc chỉ truyền việc gì thì quan lại sách nhiễu. 
Khi có kiện cáo to nhỏ thì đòi tiền đút lót, không biết đâu là cùng. Ây là bốn 
điều đáng sợ. 

Nay việc công, việc tư đều bị sách nhiễu khô sở, dân khó lòng sống được, 
vậy thì đất nước nương tựa vào ai? Ấy là năm điều đáng sợ. Nay tướng soái trái 
ngược nhau, mỗi người một ý, quân sao thắng được? Ấy là sáu điều đáng sợ. 

Ngoài ra còn nhiều việc trái ngược đạo lý không kê xiết được... xin bệ hạ tự 
răn, lo sợ, thay đôi việc chính sự. Khi lòng dân đã hòa thì ý trời cũng thuận. Nếu 
bệ hạ chỉ say đắm về sự yên vui, không chịu răn chừa sửa đối thì sẽ có ngày suy 
vong, không sao giữ được nữa”. 


-340- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ba năm sau (1581), Giáp Hải lại có sớ khuyên vua lo việc chính sự, võ bị. 
Đặc biệt nhẫn mạnh lẫy dân làm gốc: “Lại xin bệ hạ tôn trọng sốc nước cô kết lòng 
dân, hậu đãi mà đừng làm khốn dân, giúp đỡ mà đừng làm hại dân, dè đặt chứ 
không dùng hết sức của dân, nhẹ bớt cho dân những việc phục dịch...”. 

Năm 1586, Giáp Hải lại có sớ dâng Mạc Mậu Hợp mà cảnh tỉnh rằng: “Đang 
lúc thịnh trị cũng nên nghĩ tới sự nguy vong. Đó là lòng chí thành của bầy tôi già 
này cần bày tỏ”. Năm ấy ông đã 70 tuổi, và là lần cuối cùng khuyên vua lo việc 
chính sự, võ bị một cách cụ thể. Ông còn chỉ ra những thành, những hào phải tu 
sửa, đắp cao, đảo sâu, đặt đồn trại, đặt bẫy nỏ... thật tỉ mi. 

Vua Mạc Mậu Hợp ban cho đôi câu đối: ““[rạng đầu, Tê tướng, Đầu Nam 
tuần; Quốc lão, Đề sư, thiên hạ tôn”. Lược dịch là đỗ Trạng nguyên, làm Tế tướng, 
gương sáng như sao Bắc Đầu trời Nam; Đã Quốc lão, lại Đề sư [thầy của vua] 
được thiên hạ kính trọng”. 

Đời sau con trai ông cũng là Tiến sĩ Giáp Lễ đỗ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân. 

Danh nhân khoa bảng tiêu biểu dòng họ Thân là Thân Nhân Trung 
(1418-1499), Thân Nhân Trung tự là Hậu Phủ, người xã Yên Ninh, tổng Hoàng 
Mai, huyện Yên Dũng, phủ Lạng Giang, Kinh Bắc xưa, nay là làng Yên Ninh, thị 
trắn Nềnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Mùa xuân năm 1469 ông dự kỳ thi 
Hội nguyên, vào kỳ Điện thi đã đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Kỷ Sửu, 
niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469), đời Lê Thánh Tông. Ông làm quan đến chức 
Lại bộ Thượng thư, Chưởng Hàn lâm viện kiêm Đông các đại học sĩ, Nhập nội phụ 
chính, Quốc tử giám tế tửu. Ông được vua Lê vời vào hoàng cung dạy học cho các 
hoàng tử và là thành viên hội Tao đàn và được vua Lê Thánh Tông phong là “Tao 
đàn Phó soái”. Ông cũng là người được chọn viết bài văn trên tấm bia đầu tiên ở 
Văn Miễu Hà Nội với câu "Hiên tài là nguyên khí quốc gia" đã trở nên bất hủ và 
càng có giá trị trong công cuộc phục hưng đất nước ngày nay. 

Theo các sách Đăng khoa lục thì Thân Nhân Trung sinh khoảng năm 1418 
và mất khoảng năm 1499. Các tài liệu cho biết Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ khi đó 
đã 50 tuôi, về khoa thi Kỷ Sửu, năm 1469 (khoa Thân Nhân Trung đỗ tiến sĩ) sách 
Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Ngày 26 (tháng hai năm Kỷ Sửu), vua ngự cửa Kính 
Thiên, thân hành ra đề văn sách, hỏi về đạo trị nước để lấy hiền sĩ...”. Sau bốn 
tháng thi đỗ, ngày 12 tháng 5 năm 1469 vua xướng danh tiến sĩ là Thân Nhân 
Trung... và ân mệnh cho mũ, đai, y phục và ban yến ở Lễ bộ. Được ân mệnh này 
Thân Nhân Trung đã phải trải qua một chặng đường dùi mài kinh sử vất vả. Riêng 


- 250- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


quá trình này với Thân Nhân Trung phải trải qua quãng đường dải ngót 50 năm 
khổ cực. Đó là một quá trình sinh trưởng, khổ luyện ở quê hương Bắc Giang và ở 
Quốc Tử Giám. 

Thân Nhân Trung là người mở đầu cho một gia tộc khoa bảng, ba đời liên 
tiếp với 4 vị đỗ tiến sĩ và đều làm quan dưới thời vua Lê Thánh Tông. 

Khoa thi năm Tân Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 12 (1481), con trai thứ của 
ông là Thân Nhân Vũ (còn gọi là Thân Tông Vũ), 38 tuổi đỗ Tiến sĩ. Thân Nhân 
Vũ sau nảy cũng tham gia hội Tao đàn Nhị thập bát tú. 

Khoa thi năm Đinh Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 18 (1487) cháu nội ông là 
Thân Cảnh Vân, 25 tuổi đỗ Thám hoa. Thân Cảnh Vân là con Thân Nhân Tín, con 
cả của Thân Nhân Trung. 

Khoa thi năm Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 21 (1490), con trai đầu 
của ông là Thân Nhân Tín, 52 tuổi đỗ Tiến sĩ. Thân Nhân Tín đỗ sau con trai mình 
là Thân Cảnh Vân một khoa (sau 3 năm). 

Cuộc đời, sự nghiệp nhà khoa bảng Thân Nhân Trung được lưu danh trong 
bản vàng bia đá, tỉnh Bắc Giang và cả nước ghi dấu về ông, ông là người thầy khai 
tâm cho nhiều thế hệ trước khi được vào học ở các trường bậc cao. Sự đóng góp 
lớn lao của các vị trí thức làng xã làm cho nền giáo dục nước nhà qua các triều đại 
phong kiến phát triên. 

Những năm gần đây, việc nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu truyền thống được 
quan tâm, nhiều vấn đề cần phải gia công tìm tòi nghiên cứu thì mới hiểu được dân 
tộc, hiểu được con người Việt Nam. Bên cạnh nhiều vấn đề sâu xa và rộng lớn, 
vấn đề văn hoá danh nhân quả thật có nhiều tín hiệu giúp cho ta thấy đúng được 
bản sắc Việt Nam hơn. Do đó, việc làm như Hội thảo về danh nhân ngày hôm nay 
là việc cần thiết và ích lợi, không phải chỉ vì sự tự hảo, vì niềm kính cân cha ông, 
vì ý thức trở về nguồn thiêng liêng sâu sắc mà còn vì sự trường tồn và phát triển 


của dân tộc. 


- 251- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 


(1) Lâm Giang, Trạng Nguyên Giáp Hải, Nxb Khoa học xã hội, 2009 

(2) Giáp thị gia phả chính biên (Gia phả họ Giáp ở Bảo Lộc Sơn). 

(3) Website: hfttps://pglaoducthudo.giaoducthoidaI.vn/trang-nguyen-giap-haI-sao- 
dau-troi-nam-vang-danh-hai-nuoc-8381.html 

(4) Website: http://www.hothan.org 

(S5) Website:https://svhttdl.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/- 
/asset_publisher/xqtf4Gcdcef5/content/vi-danh-nhan-khoa-bang-ho-than-o-tinh- 
(6) bac-glang 


- 252- 


DANH NHÂN VĂN HÓA HÒ CHÍ MINH 
VÀ PHẠM VĂN ĐÔNG 


PGS.TS ĐẶNG QUÓC BẢO 


1. HỎ CHÍ MINH (1890-1969) 


Chân dung một con người qua “Nếp nhà - Lập chí - Thân dân” 

Câu chuyện sau đây thường được kế lại: Ngày Bác đi xa, Sài Gòn còn nằm 
trong vòng kìm kẹp của Mỹ - Thiệu. Cần thông báo cho đồng bào, nhưng công 
khai thì không được. Một bộ phận kẻ thù của cách mạng tuy kính nê Bác nhưng 
bọn đầu sỏ còn ngoan cô. Một tờ báo Sài Gòn đã có đăng đôi câu đối sau: 

Chí khí trắng sơn hà, kim cô anh hùng duy hữu nhất 

Minh tỉnh quang vũ trụ, Á Âu hào kiệt thị vô song. 

Cái hay của đôi câu đối là chữ đầu của về trên và về dưới khớp lại thành tên 
Bác: “Chí Minh” và nội dung là tổng kết đánh giá sự nghiệp vĩ đại của Bác: 

Chí khi quyện vào sông núi, anh hùng xưa nay hiểm có ai như Người. 

Ngồi sao sáng này bừng trong vũ trụ, hào kiệt từ Á sang Âu khó người sánh nổi. 

Tác giả đôi câu đối còn khuyết danh. Có người nói của một nhân sĩ Sài Gòn 
tưởng nhớ Bác, lại có tài liệu cho rằng đó là lời viễng Bác của lãnh tụ một nước 
lớn, bạn thân thiết của Bác. 

Ở thời điểm tháng 9/1969, đọc đôi câu đối trên, đồng bào ta tự hào về Bác, 
quý trọng tắm lòng và tài năng tác giả viết được hai về đối hay, hàm súc. Song cứ 
nghĩ liệu nhân loại này, thế giới này có đồng thuận với sự ca ngợi đó không, điều 
này đã sớm được giải đáp: Trên hành tinh này biết bao bạn bè, đồng chí dù có thế 


- 253- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


vị khác nhau đều công nhận: Hỗ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà 
văn hóa kiệt xuất của thời đại, là con người tiêu biểu cho Nhân đạo và Nhân loại. 

Mỗi cán bộ giáo dục chúng ta vô cùng tự hào phấn khởi vì Bác 
trên con đường cứu nước giải phóng dân tộc, lúc khởi thủy là một nhà giáo, thầy 
giáo Nguyễn Tắt Thành. Bác sĩ Nguyễn Kính Chỉ, nhân sĩ đáng kính là học trò 
của Bác tại trường Dục Thanh (Trường Giáo dục Thanh niên) đã kể lại trong 
hồi ký của mình: 

“Trên bờ phía Nam của sông Phan Thiết, cách cửa biển chừng vài cây số 
lúc bấy giờ có mấy ngôi nhà nho nhỏ lợp ngói âm dương, chung quanh không 
tường không vách chỉ có những song gỗ lưa thưa, những hôm trời nồm gió biển 
thối vào mát rượi. Đó là trường Dục Thanh của Hội Liên thành. Trường và hội đều 
đã được lập ra trong phong trào Duy Tân mẫy năm trước. Trong hoàn cảnh hồi bấy 
giờ, đó là hành động yêu nước nhằm mở mang dân trí khuyến khích thực nghiệp. 

Trường dạy cả chữ Hán, chữ Pháp và chữ Quốc ngữ cho khoảng sáu, bảy 
mươi học sinh từ lớp tư đến lớp nhất. Thầy Thành dạy chữ Pháp và chữ Quốc ngữ 
cho lớp ba và lớp tư. Thầy Thành ở đấy được bảy, tám tháng. Bỗng một buổi sáng 
thứ hai vào khoảng tháng 10 năm 1911 có tin thầy đã bỏ đi và không cho ai biết. 
Học sinh rất xôn xao. Người nào cũng tiếc không những vì thầy dạy chu đáo mà 
còn vì ai nây đều cảm thấy người thầy này dạy học không chỉ vì kiếm sống mà còn 
vì cái lẽ gì khác”. 

Từ thầy giáo Nguyễn Tắt Thành đến nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc, đồng 
chí Vương, Lý Thụy, ông Chín và rồi lãnh tụ Hồ Chí Minh trong bất cứ hoàn cảnh 
nào, địa điểm nào, Bác cũng thực hiện: Cách mạng là Giáo dục, Giáo dục phục 
vụ cách mạng. 

Bác là Anh hùng giải phóng dân tộc — Danh nhân văn hoá thế giới vì Người 
đã thâu góp và phát triển tỉnh hoa của dân tộc, thời đại. 

Song đề đi đến sự thâu góp này thì khởi nguyên Bác được thừa hưởng một 
“Nếp nhà”, nhân tố quan trọng tạo nên tính cách một con người, cái khắc tạo vào 
con người những nguyên tắc sống cơ bản để nên người, thành người. 

Chú bé Nguyễn Sinh Cung và sau này người thanh niên Nguyễn Tất Thành 
đã được nuôi dưỡng trưởng thành trong một gia đình hấp thu những điều cao đẹp 
của Nho gia phương Đông. 


sÐ54 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Từ năm 1923, Bác từng tâm sự với nhà thơ Xô Viết Ôxíp Mandenxtam: 
“Tôi xuất thân từ một gia đình nhà Nho Việt Nam. Bên nước tôi những gia 
đình như thế Thanh niên đều theo học đạo Không”. 

Khi khai lý lịch với tư cách đại biểu tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản (1935) 
tại Matxcơva ở mục thành phân gia đình, Bác đã không ngần ngại ghi “Nhà nho”. 

“Nhà nho” ở gia đình Nguyễn Tắt Thành ứng xử theo nguyên tắc: 

“Khiêm — Cung — Tín - Mẫn — Huệ” 

(Khiêm tốn, Cung kính, Trung tín, Cần mẫn, Huệ ái) 


Không phải ngẫu nhiên mà hai anh em Bác đã được ông ngoại đặt tên cho 
là Nguyễn Sinh Khiêm — Nguyễn Sinh Cung. Phải chăng cụ Hoàng Đường đã 
gửi vào các cháu niềm kỳ vọng “Khiêm — Cung” sẽ là lý tưởng hành động sống 
của các cháu trong cuộc đời. 

“Nhà nho” trong gia đình Bác được thắm nhuần nguyên tắc Tu thân và Xử thế: 

*/ “ Phú quí bất năng dâm 

Bần tiện bất năng di 

Uy vũ bất năng khuất” 

(Giàu sang không bị sa đọa 

Nghèo khổ không thể chuyển lay 

Uy vũ không thể khuất phục) 

*/ “' Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ 

Phủ thủ cam vi nhũ tử ngưu” 

(Trợn mắt xem khinh ngàn lực sĩ 

Củi đầu làm ngựa trước nhỉ đồng) 

Trong diễn văn bế mạc Đại hội Đảng lần thứ 2 tại chiến khu Việt Bắc năm 
1951, những ý tưởng trên đây của Mạnh Tử, Lỗ Tấn đã được Chủ Tịch Hồ Chí 
Minh nhắn mạnh với các đồng chí của mình. 

“Nếp nhà” mà Nguyễn Sinh Cung —- Nguyễn Tắt Thành lớn lên là “Nếp 
nhà” với: 

“Gia đạo nhân văn 

Gia phong trong sáng 

Gia pháp nghiêm minh 

Gia giáo nền nếp 


Gia cảnh thuận hoà” 


- 255- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Từ “Nếp nhà” này chú bé Nguyễn Sinh Cung đã bộc lộ cái “Chí” của mình 
từ lúc 5 tuổi: 

“Con siêng hơn hòn núi 

Con đường lười hơn con” 

(Thơ Con Đường) 

Ta lớn mau mau 

Vượt qua ao lớn 

(Thơ Biển) 

Từ ông ngoại và cha, chú sớm hấp thụ tỉnh hoa trong “Tứ thư” của Nho 
gia, rồi “Minh tâm bảo giám”, “Âu học ngũ ngôn thỉ” với các thông điệp: 

“Nhất sinh hành thiện 

Thiện do bất túc 

Nhất nhật hành ác 

Ác tự hữu dự” 

(Một đời làm điều thiện 

Mà điều thiện chưa đủ 

Một ngày làm điều ácThì điều ác đã thừa) 

(Minh Tâm bảo giám) 

Tạc sơn thông đại hải 

Luyện thạch bồ thanh thiên 

Thế thượng vô nan sự 

Nhân tâm tự bất kiên 

(Đào núi lắp biên 

Luyện đá vá trời 

Mọi điều không có gì khó cả 

Chỉ sợ con người không đủ kiên nhẫn) 

(Âu học ngũ ngôn thi) 

Các ý tưởng này đã truyền vào tâm thức Nguyễn Sinh Cung, để rồi sau này 
trên bước đường hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã có những lời tự sự hoặc lời 
khuyên thanh niên: 

Thiện ác nguyên lai vô định tính 

Đa do Giáo dục đích nguyên nhân ” 

(Hiền dữ phải đâu là tính sẵn 

Phần nhiều do giáo dục mà nên) 


- 256 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


“Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bền 
Đào núi và lấp biển 

Quyết chí cũng làm nên ” 

Trên con đường lập chí, Nguyễn Tất Thành đã được thân sinh — ông Bảng 
Sắc trang bị cho một vốn tri thức nền tảng. Khi ở Huế dù gia cảnh khá thanh bần, 
song ông Bảng Sắc đã mua tân thư cho các con đọc đề họ sớm có nhận thức mới. 
Trạc tuổi 13, Nguyễn Tất Thành đã làm quen với các từ “Tự do — Bình đẳng — 
Bác ái” và anh đã có chí hướng tìm đến cội nguồn các phạm trù nảy. 

Nhà nghiên cứu Kôbêlép người Nga kể lại: 

“Qua tác phẩm “Thú tội” của Rousseau, Thành biết được rằng chàng 
Thanh niên Roussequ trước khi trở thành nhà khai sáng vĩ đại đã có tới mười năm 
lưu lạc trên các nẻo đường của các nước châu Âu và ông đã học được nhiều ở một 
ngành khoa học quan trọng và cũng là khó khăn nhất - Khoa học về cuộc sống ”. 

Thành nung nấu chí “vượt biển” tìm đến các con đường mà Rousseau đã đi 
— Anh tâm sự với nhà thơ Ôxíp Mandenxtam: 

“Lân đấu tiên vào tuổi 13 tôi đã nghe những từ: Tự do, Bình đăng, Bác ải. 
Đối với chúng tôi bấy giờ thì người da trắng nào cũng đều là người Pháp cả. Thể 
là tôi muốn làm quen với văn mình Pháp, tìn xem những gì ấn giấu đằng sau cải 
từ ấy. Nhưng trong các trường bản xứ, bọn Pháp dạy như vẹt. Chẳng những chúng 
tôi không được phép đọc các nhà văn mới, mà thậm chí còn bị cắm đọc cả 
Rousseau và Montesquieu. Phải làm sao đây? Tôi quyết định đi ra nước ngoài. Tôi 
lần mò đến tận bờ biển và thế là tôi đã ra đi. Năm ấy tôi hai mươi mốt tuổi ”. 

Đỉnh cao kiến thức trong hành trình lập chí của Nguyễn Ái Quốc là sự giác 
ngộ Chủ nghĩa Mác — Lênin. Tuy nhiên trong hành trình đi tới đỉnh cao này 
Nguyễn Ái Quốc luôn luôn biết trau chuốt các giá trị của đạo Không và tiếp nhận 
tỉnh hoa của các nguồn ánh sáng khác rồi gộp bội chúng lại, tìm ra cho bản thân 
mình, dân tộc mình con đường giải phóng. 

Bác từng khuyên các đồng chí của mình: 

“Chúng ta, người Việt Nam, hãy tự học, tự tu dưỡng bằng cách đọc các 
tác phẩm của Không Tử và hãy nghiên cứu về cách mạng trong các tác phẩm 
của Lênin `. 

(Phát biểu trên báo Thanh niên Quảng Châu số 80, ngày 20/02/1927) 


- 257- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Cuốn Hồ Chí Minh truyện do Nhà xuất bản Tam liên Thượng Hải ấn hành 
năm 1949 đã ghi lại nhận thức của Bác: 

“Học thuyết của Không Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. 

Tôn giáo của Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ải cao cả. 

Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. 

Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó thích hợp với điều 
kiện nước ía. 

Không Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên chẳng có ưu điểm chung đó sao. 

Họ đều muốn mưu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. 
Nếu hôm nay họ còn sống trên đời này, nếu họ họp lại một chỗ, tôi tin rằng họ 
nhất định chung sống với nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết. 

Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy”. (Sđd tr 91) 

Nguyễn Ái Quốc khăng định từ năm 1921: 

“Đức Không vĩ đại đã khởi xướng nền đại đồng và thuyết giải quyền bình 
đẳng về của cải. Ngài nói tóm tắt là: Nền hoà bình trên thế giới chỉ nắy nở từ 
một nền đại đồng trong thiên hạ. Người ta không sợ thiếu mà chỉ sợ không công 
bằng. Sự công bằng sẽ xoá bỏ sự nghèo khổ” (1, 35). Sau này năm 1927, trên 
báo Thanh niên, Người nhắn mạnh: “Nếu Không Tử còn sống ở thời đại chúng 
ta thì chắc hắn bậc vĩ nhân ấy sẽ sớm tuỳ thời biến dịch và sẽ nhanh chóng trở 
thành người kế tục xứng đáng của Lênin”. 

Năm 1950, trong Hội nghị bàn về công tác huấn luyện tại chiến khu Việt 
Bắc, Hồ Chí Minh đã cho treo song song thông điệp của Không Tử với lời dạy: 
“Học nhi bất yêm, giáo nhân bất quyện” mà Người dịch là “Học không biết chán, 
dạy người không biết mỏi” và thông điệp của Lênin “Học, học nữa, học mãi”. 

Nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện đã có một nhận xét khá xác đáng: “Giữa 
các nhà Máexít và các bậc chân nho không chỉ có sự tương đồng trong các 
mục tiêu chính trị mà còn có cả sự thân thiết trong lĩnh vực tư tưởng khiến 
đôi bên dễ dàng gân gũi nhau. Nhiều nhà nho đã nhảy vọt từ đạo Không sang 
học thuyết của Mác. Trường hợp nỗi tiễng nhất chắc chắn là trường hợp của 
Hồ Chí Minh”. 

“Nếp nhà” — “Lập chí” là nền móng để Nguyễn Ái Quốc hướng tới đỉnh cao 
văn hoá mà ở con người này là văn hoá “Thân dân”. 

Nhà thơ Xô viết Ôxíp Manđenxtam đã dự cảm rất sâu sắc khi lần đầu tiên 
gặp Nguyễn Ái Quốc năm 1923 (lúc đó Nguyễn Ái Quốc 33 tuổi) tại Matxcơva. 


- 258- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


“Cả diện mạo của Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và sự tế nhị. Từ 
Nguyễn ái Quốc toả ra một nền văn hoá, không phải nền văn hoá châu Âu mà 
có lẽ nên văn hoá tương lai. 

Qua phong thái thanh cao trong giọng nói trầm ấm của Nguyễn Ái Quốc 
ta như nghe thấy ngày mai, như thấy sự yên tĩnh mênh mông của tình hữu ái 
trên toàn thế giới °. 

“Văn hoá tương lai” mà Ôxíp Manđenxtam đề cập ở đây chính là văn hoá 
của một con người suốt đời chỉ có một ham muốn: 

“Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc là làm sao cho nước 
ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, ai 
cũng có úo mặc, ai cũng được học hành”. 

Từ một ý tưởng của Nho gia trong sách Đại học, Hồ Chí Minh đã nói đến 
phạm trù thân dân. 

Sách Đại học nêu: 

“ Đại học chỉ đạo 

Tại minh mình đức 

Tại tán dân” 

Tân dân = làm mới nhân dân. Cách diễn đạt này có thể coi là tích cực khi 
Nho gia khuyên người quân tử phải biết làm mới nhân dân, đem đến cho nhân dân 
cuộc sống mới. Cái tài tình và sâu sắc của Hồ Chí Minh là thêm vào (trong cách 
viết của người Việt) một chữ “H”. “Tân dân” thành “Thân dân” đã làm cho tư 
tưởng của Nho gia nhân văn hơn, cao đẹp hơn, chí tình, chí nghĩa hơn. 

Nói chuyện với tri thức Thủ đô năm 1956, Bác Hồ tóm tắt lý tưởng của con 
người trong I1 chữ “Đại học chi đạo, tại mình minh đức, tại thân dân”. 

Người giải thích: 

“Minh minh đức là chính tâm” 

Thân dân tức là phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết (8, 215).(1) 


^a32 


Quan điểm “Thân dân” của Hồ Chí Minh tuy dựa vào luận điểm của nho 
gia “Dân vi bản”, “Dân vi qúy”, song phản ảnh tâm thức của người VN. 

Trong Di chúc trước lúc đi xa, Người nhắn mạnh: 

“Đầu tiên là công việc đối với con người” (1969) 

Suốt quá trình lãnh đạo Nhà nước, Người luôn luôn căn đặn đồng chí của mình: 

“Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống 
của nhân dân: 


- 259- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 
Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi 
Nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi 
Nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi 
Nếu dân ốm, Đảng và Chính phủ có lỗi ” (1955) 


Ân 


Quan điểm “Thân dân” của Hồ Chí Minh xem xét con người với thái độ: 
“Mỗi con người đều có cái thiện, cái ác ở trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt 
trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mắt dần đi” (12, 558). 

Đắt nước chúng ta đã đi vào con đường hội nhập sâu với thế giới trước bối 
cảnh toàn cầu hoá. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh cuộc cải cách giáo dục 
lần thứ nhất (9/1950 — 1956) đã đào tạo được những con người Việt Nam có các 
phâm chất “Nhân — Nghĩa — Trí - Dũng — Liêm” chiến thắng chủ nghĩa thực dân 
cũ là bọn thực dân Pháp. Cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai (1956 — 1979) tiếp tục 
thành quả cuộc cải cách lần thứ nhất đã đảo tạo những con người đánh thắng chủ 
nghĩa thực dân mới là đề quốc Mỹ. Cuộc cải cách lần thứ ba từ 1979 và ngày nay 
là cuộc Đồi mới giáo dục đang thực hiện đào tạo thế hệ trẻ có khả năng đưa đất 
nước thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. 

Chỉ có thể thành công trong sự nghiệp vĩ đại này nếu xây dựng mỗi gia đình 
Việt Nam thành “Gia đình học hiệu”. Năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chồng 
Pháp bước vào thời kỳ nóng bỏng và gian khổ, Bác Hồ đã giao cho chính quyền 
Thanh Hoá, các vị trí thức Thanh Hoá mà đại diện là các ông Đặng Thai Mai, Lê 
Thước nhiệm vụ xây dựng các gia đình tỉnh Thanh Hoá thành “Gia đình học hiệu”, 
mỗi người dân Thanh Hoá là một “tiêu giáo viên”. Ngày nay, UNESCO phát động 
các quốc gia kiến tạo xã hội học tập đã lưu ý vấn đề gia đình học hiệu (learning 
family). Tự hào thay ý tưởng của thời đại đã được Bác cảm nhận từ trước đó hàng 
mấy thập niên khi đất nước còn vô vàn khó khăn và Bác đã truyền tâm ý của mình 
cho đồng chí, cho nhân dân thực hiện ý tưởng này. 

“Nếp nhà” là cái cơ bản để có gia đình học hiệu, đề tuôi trẻ lập được chí và 
rồi lập thân, lập nghiệp. Phát động thế hệ trẻ lập thân, lập nghiệp song không lập 
chí làm sao lập được thân, lập được nghiệp. 

Ngày 26/5/1946, trong một lần đến thăm một đơn vị thanh niên, Bác căn dặn: 
“Các em cần làm được như lời Tôn Trung Sơn đã nói “Những người thanh niên tốt 
muốn làm việc to chứ không muốn làm quan lớn”. Sau đó Bác trao cho họ lá cờ 
“Trung với nước, hiếu với dân”. 


Bác còn căn dặn thanh niên: 


- 260 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


“Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật 
vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. 
Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện 
tỉnh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. 

Chúng ta phải nhận răng thanh niên ta rất hăng hái. Nhưng chúng ta cũng 
phải nhận rằng phong trào thanh niên ta còn chật hẹp, mặc dầu từ ngày Cách mạng 
tháng Tám đến nay, thanh niên có cơ hội đề phát triển một cách mau chóng và rộng 
rãi hơn. 

Vậy nên nhiệm vụ của các bạn là phải tìm đủ mọi cách để gây một phong 
trào thanh niên to lớn và mạnh mẽ. 

Theo ý tôi, muốn đạt mục đích đó, thì mỗi thanh niên, nhất là mỗi cán bộ 
phải kiên quyết làm bằng được những điều sau đây: 

a) Các sự hi sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh 
nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước (tiên thiên hạ ưu, hậu thiên hạ lạc). 

b)_ Các việc đáng làm, thì có khó mấy cũng quyết làm cho kì được. 

e)_ Ham làm những việc ích quốc lợi dân. Không ham địa vị và công danh 
phú quý. 

d)_ Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, đối với việc. 

đ) Quyết tâm làm gương về mọi mặt, siêng năng, tiết kiệm, trong sạch. 

e)_ Chớ kiêu ngạo, tự mãn, tự túc, nên nói ít, làm nhiều, thân ái đoàn kết. 

Tôi lại khuyên các bạn một điều nữa, là chớ đặt những chương trình kế hoạch 
mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. 

Việc gì cũng cần phải thiết thực; nói được, làm được. Việc øì cũng phải từ 
chỗ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một 
chương trình nhỏ mà thực hiện được, hắn hoi, hơn là một trăm chương trình to tát 
mà làm không được” (5, 185 — 186) 

Trong hành trình cách mạng, Bác Hồ mang nhiều tên, song “Nguyễn Tất 
Thành — Nguyễn Ái Quốc — Hồ Chí Minh” gợi mở và thúc đây thế hệ trẻ Việt Nam 
sống có mục đích, sống với lòng yêu nước, sự bền chí và thông minh. Một nhà 
giáo dục khả kính của Việt Nam từ “ Tất Thành — Ái Quốc — Chí Minh ” đã thu 
hoạch về 3H-3T của người thanh niên trên con đường sáng nghiệp. 

Tất Thành : Tính mục đích: Thế tự lập (T:) 
Ái Quốc : Lòng yêu nước: Tình gắn bó (T›) 
Chí Minh: Sự bền chí thông minh: Tâm ồn định (T›) 


- 261- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 
(Tất Thành & Ái Quốc) : Tư duy Hiện thực (Hi) 
(Ái Quốc & Chí Minh): Lý tưởng Hoài bão (H¿) 
(Tất Thành & Chí Minh) : Làm việc Hiệu quả (H:) 

“Nếp nhà — Lập chí — Thân dân” trong hành trình cách mạng của Bác Hồ mãi 
mãi là di sản vô giá cho ngành giáo dục, cho các nhà trường rèn luyện thế hệ trẻ 
đưa đất nước tiễn đến đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu. 

THÂN DÂN 


NÉP NHÀ LẬP CHÍ 


“ĐẠI HỌC CHI ĐẠO - TẠI MINH MINH ĐỨC - TẠI THÂN DÂN 


HIỆN THỰC 


TÁT THÀNH ÁI QUỐC 
THẺ TỰ LẬP TÌNH GẮN BÓ 


CON NGƯỜI 
SÁNG NGHIỆP 


Ù 


CHÍ MINH 
TÂM ỐN ĐỊNH 


- 262- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


2. PHẠM VĂN ĐỎNG (1906-2000) 


Phạm Văn Đồng là nhà chính trị văn hóa ưu tú của đất nước, học trò xuất sắc 
và là cộng sự gần gũi của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Khi Hồ Chủ Tịch kiêm cả nhiệm 
vụ Thủ tướng thì ông là Phó Thủ tướng. Năm 1955, ông giữ chức Thủ tướng và ở 
cương vị này đến năm 1987 rồi được cử làm Có vấn Ban Chấp hành Trung ương 
ĐCS VN. Khi đất nước chuẩn bị thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần thứ ba, ông 
là Chủ Tịch của Ủy ban này. 

Ông để lại hai tác phẩm quí báu bàn về giáo dục: 

(1) Mấy vấn đề về văn hóa giáo dục (NXð Sự thật, Hà Nội, 1980) 

(2) Về vấn đề Giáo dục — Đào tạo (WXð C7QG - Sự thật, Hà Nội, 1999) 

Trong các tác phẩm này, Ông có những lời giáo huấn sâu sắc về phát triển 
giáo dục trong kỷ nguyên mới. Ngay từ những năm thập niên 80, Thế kỷ 20, Ông 
đã nêu ra yêu cầu: 

“Trường ra Trường — Lớp ra lớp 
Thày ra thày — Trò ra trò 
Dạy ra dạy — Học ra học” 

Khi ở cương vị Thủ tướng, ông đã nhiều lần xuống các trường kiểm tra và 
có những uốn nắn mạnh mẽ về trường lớp, thầy trò, dạy học để như ông mong 
muốn: “Con em chúng ta được học trong các ngôi trường xứng đáng với tên gọi là 
những ngôi trường”. 

Tại một Hội nghị giáo dục tại Hà Nội (1981), ông nhắc lại lời trên và khẩn 
thiết yêu cầu các cấp: 


- 263 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


“Phải nhất trí và phải làm được như vậy thì sự nghiệp giáo dục mới tốt, từ đó 
mới giảng dạy và học tập được tốt hơn để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị 
về Cải cách giáo dục” (“Mấy vấn đề về Văn hóa giáo dục” — Nxb ST tr 216,217). 

Ông bảy tỏ quan điểm thực hiện luận điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” 
trong hoàn cảnh mới của đất nước: 

“Nói hàng đầu có nghĩa là hàng thứ nhất và còn có nghĩa là đi trước một 
bước. Hiện nay ở nước ta nhân dân đòi hỏi một cách thiết tha một cách khẩn trương, 
một cách thiết thực, cả hai: giáo dục phải xếp hàng thứ nhất và đi trước một bước 
chứ nhất định không đề nó ở hàng bét và lẹt đẹt theo sau” 

Liên hệ vào thực tế, ông thẳng thắn chỉ ra: 

“Giáo dục chưa phải hàng thứ nhất và cũng chưa phải đi trước một bước, 
trong khi người dân mong mỏi như vậy , còn người có quyên thì ít khi nhớ đến” 
(“Về vấn đề giáo dục — đào tạo”, Nxb CTQG - H.1999, tr13) 

Phạm Văn Đồng có sự quan tâm đặc biệt đến công việc đào tạo bồi dưỡng 
Cán bộ QLGD. Năm 1994 đến thăm trường CBQLGD&ĐT (nay là HVQLGD). 
Ông căn dặn Tập thể Sư phạm trường này, phải bồi dưỡng được các Hiệu trưởng 
điều hành giáo viên thực hiện được Minh triết sư phạm: Dạy học lấy người học 
làm Trung tâm. 

Ông nhắc đến câu chuyện thú vị sau: Nhạc sĩ Thiên tài Beethoven không 
biết làm toán nhân. Trong những đợt biểu diễn với các sự thù lao như nhau cho 
từng buổi diễn, Beethoven lại phải cộng tiền thù lao của từng buổi để biết được 
tổng thu nhập... 

Phạm Văn Đồng nhắn mạnh: 

“Mỗi người học không phải giỏi nhiều mặt, có khi giỏi mặt này thì lại bình 
thường mặt khác 

Người Thày phải biết phát hiện các năng khiếu đặc biệt của người học để có 
phương pháp dạy học thích hợp. Như vậy người Thày phải biết được hoàn cảnh 
của trò, nguyện vọng của trò và năng lực đặc biệt của trò để từ đó đề ra kế hoạch 
cho Trò phẫn đấu đạt được mục tiêu." 


22612 


BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ VÀ PHẨM CHÁT 
THIÊN TÀI CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP: 
MỘT TIẾP CẬN LỊCH SỬ 


GS.TS. PHẠM HÒNG TUNG 
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triên, ĐHQGHN 


Đại tướng Võ Nguyên Giáp chắc chắn là một trong những nhân vật lịch sử 
nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới cận — hiện đại. Ông là “nhà 
lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc 
và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”!3 Sinh thời, ông từng đảm nhận nhiều 
trọng trách: Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân 
Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khoá I đến khoá VII. Tên tuổi của ông cũng vang 
xa khắp các châu lục, tài năng và uy tín của ông không chỉ được bạn bè, nhân loại 
tiền bộ mà cả những người đã từng đối địch với ông trên các chiến trường nề trọng. 

Đã có nhiều nghiên cứu về cuộc đời, tài năng và sự nghiệp của Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp được công bố ở Việt Nam và ở nước ngoài. Bài viết này mong muốn 
nêu ra những khám phá bước đầu về bản lĩnh chính trị của ông từ tiếp cận sử học. 
Như chỉ dẫn của Karl Marx: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là 
tổng hòa những quan hệ xã hội”!*4, việc trước tiên cần làm trong quá trình khám 
phá nhân cách, bản lĩnh chính trị của một cá nhân, nhất là một danh nhân, là làm 
rõ những nét chính của bối cảnh lịch sử, trong đó cá nhân đó đã trưởng thành và 
tỏa sáng. 

1. Võ Nguyên Giáp — con người của lịch sử và góp phần làm nên lịch sử 

Võ Nguyên Giáp sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo có truyền thống 
yêu nước ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông được thụ hưởng nên giáo dục 
truyền thống, nền giáo dục Nho học trong gia đình, rồi sau đó là nền giáo dục “Tây 
học” trong các trường học thuộc địa. Chắc chắn, hai nền giáo dục đó đã góp phần 
quan trọng trong việc tạo nên những nhân tố đầu tiên trong nhân cách của ông — 


3 Điếu văn do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc tại lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nguồn: 
https://tuyengiao.vn/thoi-su/toan-van-loi-dieu-truy-dieu-dai-tuong-vo-nguyen-giap-5/49l. Truy cập ngày 
7/8/2021. 

1 C, Mác và Ph. Ăngghen, 7oản ứập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 11. 


- 265 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VẤN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


của cả thế hệ trí thức “Tây học” — những người giữ vai trò lãnh đạo trong hầu hết 
các tô chức và phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX. 

Ông tham gia các hoạt động yêu nước và cách mạng rất sớm: từ những hoạt 
động bãi khóa của sinh viên ở Huế (1927), rồi những hoạt động tuyên truyền hưởng 
ứng Cao trào cách mạng 1930-1931. Tháng 10 năm 1930, ông bị thực dân Pháp 
bắt và kết án tù khi đang là cộng tác viên của báo 7/ếng Dân ở Huế.!*5 Sau khi ra 
tù, ông đến Hà Nội, tiếp tục theo học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động 
đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh 
đạo. Ông trở thành một trong những hạt nhân của Đảng trên mặt trận báo chí, cùng 
tham gia thành lập và lãnh đạo Hội truyền bá chữ Quốc ngữ.!' Từ tháng 5 năm 
1939, ông trở thành giáo sư dạy môn lịch sử tại Trường Thăng Long. 

Trong bối cảnh chiến tranh thế giới sắp bùng nô, cùng với Phạm Văn Đồng, 
đầu tháng 5 năm 1940 ông được Đảng Cộng sản Đông Dương lựa chọn cử sang 
Trung Quốc. Việc này nằm trong chủ trương có tầm chiến lược của Đảng nhằm 
đào tạo đội ngũ cán bộ chuẩn bị cho sự nghiệp cách mạng trước những biến chuyên 
mới của thời cuộc.!”” Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời Võ Nguyên Giáp: 
ông chia tay với gia đình nhỏ bé của mình — để đến khi gặp lại thì người vợ thân 
yêu của ông không còn nữa, dẫn thân vào cuộc đời của một “nhà cách mạng chuyên 
nghiệp”. !”8 

Ở Côn Minh (Trung Quốc) lần đầu tiên ông gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, 
người mà ông đã nghe biết tên tuổi và thầm ngưỡng mộ từ lâu. Cũng rất nhanh 
chóng, với kinh nghiệm và nhãn quan của bậc thiên tài, Nguyễn Ái Quốc đã nhận 
ra ở Phạm Văn Đồng và Võ Nguyên Giáp những dấu hiệu và tố chất của nhân tài. 
Nguyễn Ái Quốc dặn dò rồi cử hai ông đi chiến khu Diên An của Đảng Cộng Sản 
Trung Quốc đề tham gia các khóa đảo tạo về chính trị và quân sự, nhưng vừa khởi 
hành chưa được bao lâu thì Người lại báo cho hai ông không đi nữa. Do sự kiện 
nước Pháp bị phát xít Đức đánh bại (giữa tháng 6 năm 1940), sau khi phân tích kỹ 


!9% Tiếng Dân là tờ báo tiến bộ, xuất bản công khai ở Huế, do nhân sĩ Huỳnh Thúc Kháng làm Chủ nhiệm kiêm Chủ 
bút. Chính trên sô báo ra ngày 22/10/1930 cụ Huỳnh Thúc Kháng đã đăng tin Võ Nguyên Giáp bị thực dân Pháp 
bắt. 

196 Trong thời gian này ông đã gặp gỡ và trở thành bạn tâm giao của nhiều người sau này sẽ trở thành những cán bộ 
lãnh đạo xuất sắc của Đảng hoặc những trí thức nổi tiếng, như Trường Chinh (Đặng Xuân Khu), Hoàng Quốc Việt 
(Hạ Bá Cang), Khuất Duy Tiến, Trần Huy Liệu, Nguyễn Văn Tố, Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám vv. 

Đây là điều đích thân Ủy viên Thường vụ BCH Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ Hoàng Văn Thụ trao đồi 
và g1ao nhiệm vụ cho Võ Nguyên Giáp. Xem: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 7ông (áp hồi ký, Nxb. Quân đội Nhân 
dân, Hà Nội, 2011, tr. 12. : 

198 “Nhà cách mạng chuyên nghiệp” là thuật ngữ của Lenin đê chỉ những cán bộ của Đảng Cộng sản đi hoạt động thoát 

ly, dành hâu như toàn bộ thời gian, tâm sức, trí tuệ cho công tác cách mạng. 


- 266 - 


197 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tình hình, Nguyễn Ái Quốc đã quyết định dứt khoát: “phải chuyên về biên giới tìm 
cách trở về nước ngay để hoạt động.”!% 

Tháng 1 năm 1941, Võ Nguyên Giáp theo Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó, một 
bản gần biên giới Việt - Trung thuộc huyện Hà Quảng, Cao Bằng. Từ đó, dưới sự 
lãnh đạo trực tiếp của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Trung ương Đảng, ông đã cùng 
với đội ngũ cán bộ cách mạng kiên trung vừa chuẩn bị và triển khai đường lối chiến 
lược, sách lược mới, thành lập và lãnh đạo Mặt trận Việt Minh, lăn lộn trong công 
tác vận động quần chúng đề phát triển các cứu quốc hội, xây dựng Cao — Bắc — 
Lạng thành chỗ đứng chân vững chắc đầu tiên của cách mạng Việt Nam “tiễn khả 
công, thoái khả thủ”. Ông được lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt tin cậy, giao phụ 
trách việc xây dựng và lãnh đạo lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên, từ V7í 
Nam tuyên truyền giải phóng quân đến Giải phóng quân Việt Nam. Ông cũng góp 
phần cùng Trung ương Đảng và Mặt trận Việt Minh lãnh đạo nhân dân tiễn hành 
thành công cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại, lập nên nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. 

Trong năm tháng đầu tiên của chính quyền cách mạng, vận nước như 
“nghìn cân treo sợi tóc”, trong vai trò là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Võ Nguyên Giáp 
có mặt trên nhiều mặt trận: xây dựng, củng cố chính quyền, giao thiệp với đại 
diện Đồng Minh, tham gia đàm phán với thực dân Pháp và tướng lĩnh Trung Hoa 
Quốc dân đảng, trấn áp các thế lực phản động, đồng thời không ngừng củng cố 
khối đại đoàn kết toàn dân, khẩn trương chuẩn bị lực lượng vũ trang và cơ sở hậu 
cần cho kháng chiến. 

Toàn quốc kháng chiến bùng nỗ, Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và Trung ương Đảng giao nhiệm vụ làm Tổng chỉ huy và Tổng Chính ủy, 
sau là Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, kiêm Bí thư Tổng quân ủy. Điều 
cần được đặc biệt lưu ý là: cuộc chiến tranh tái chiếm thuộc địa của thực dân Pháp 
ở Đông Dương ngay từ đầu đã trở thành trọng điểm đối đầu quyết liệt nhất giữa ý 
chí vùng lên giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức với dã tâm khôi phục 
chế độ thực dân của các nước để quốc; giữa phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản — 
ngay từ khi Chiến tranh lạnh còn chưa chính thức bắt đầu. Vì vậy, nước Pháp, và 
sau này là nước Mỹ, đã dốc vào chiến trường Việt Nam tất cả nhân tài, vật lực, vũ 
khí để quyết giành chiến thắng. Ở tầm chỉ huy chiến lược quân sự, đối thủ của Võ 
Nguyên Giáp, người từ tháng 1 năm 1948 được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao “thụ 


1% Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hôi ký, sảủ, tr. 23. 


- 267 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


cấp Đại tướng”?00 là những danh tướng tài ba nhất, dày dã tâm nhất của nước Pháp 
và phương Tây, như Georges Thierry đArgenlieu, Philppe Leclerc de 
Hauteclocque (1945-46), Jean-Étienne Valluy (1946-48), Roger Blaizot (1948— 
49), Jlean de Lattre de Tassigny (1950-51), Raoul Salan (1952-53), Henri 
Navarre (1953—54), trong đó đặc biệt là Leclerc, de Lattre de Tassigny và Navarre 
là những viên tướng từng lừng lẫy chiến công trong Chiến tranh thế giới II. Đó là 
chưa kế đội ngũ cô vẫn Mỹ với nhiều bộ óc sừng sỏ, lão luyện, bao gồm cả Richard 
Nixon, người về sau làm Tổng thống Mỹ, cũng từng trực tiếp sang chiến trường 
Việt Nam đề bày mưu tính kế cho thực dân Pháp. 

Vậy mà, tất cả những tướng lĩnh tài danh đó đều lần lượt bị bộ chỉ huy của 
VNDCCH do Hồ Chí Minh đứng đầu dồn vào thế bị động rồi chịu thất bại cay 
đắng. Trong chiến công vĩ đại đó chắc chắn có phần đóng góp đáng kế của “Võ 
Tổng” — Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Đuôi được thực dân Pháp thì đề quốc Mỹ lại nhảy vào. Hệ luận tư duy chiến 
lược của học thuyết Domino đã khiến 5 đời Tổng thống Mỹ gây ra một cuộc chiến 
phi nghĩa tàn bạo nhất trong nửa sau thế kỷ XX. Hơn 20 năm ròng, Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp, trên cương vị Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư quân ủy Trung ương, Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam lại cùng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước lãnh đạo toàn quân, toàn 
dân ta trong cuộc trường chính gian khó nhất. 

Dưới góc nhìn lịch sử, cần nhắn mạnh ba khía cạnh sau đây. 

Thứ nhất, trong tập thê lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta, sự lãnh đạo tập 
thể không chỉ là một nguyên tắc mà là thực tế, mọi cá nhân, dù ở cương vị khác 
nhau, có vai trò và ảnh hưởng khác nhau thì đều phải tôn trọng nguyên tắc này, 
nhất là đối với các quyết sách chiến lược. 

Thứ hai, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta diễn ra trong 
bối cảnh của Chiến tranh lạnh, do vậy kẻ thù hung ác nhất chính là đế quốc Mỹ, 


ọ 
^-a»? 


tay sai và các nước “chư hầu” của Mỹ. Nếu thực dân Pháp trước kia chỉ là con sói 
già, tuy hiểm ác nhưng tương đối yếu, thì đế quốc Mỹ là mãnh hồ hung tợn nhất. 
Hơn nữa, ngoài tấn công quân sự, Mỹ và các nước đề quốc cũng không từ bất kỳ 
thủ đoạn nào để phá hoại nước ta, phá hoại phe xã hội chủ nghĩa về cả kinh tế, 
chính trị, văn hóa. Thâm độc nhất là những đòn tấn công ngoại giao kiểu “đi đêm” 
(detenfe) với các nước Liên Xô và Trung Quốc để “mặc cả” trên đầu nhân dân ta. 


200 Sắc lệnh số 110-SL ngày 20 tháng 1 năm 1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 


- 268 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Thực tế là Mỹ, nhất là đưới thời Nixon — Kissinger đã khá thành công với thủ đoạn 
này, khiến cho từ sau năm 1972 sự ủng hộ của cả hai nước lớn nhất trong phe 
XHCN dành cho cách mạng Việt Nam bị cắt giảm nhanh chóng, đáng kê.?0! 

Thứ ba, về phía mình, dân tộc ta lại có sự ủng hộ của phe xã hội chủ nghĩa 
hùng mạnh, của nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó 
có cả nhân dân Mỹ. 

Tuy nhiên, thực tế lịch sử không đơn giản như vậy! Trong mỗi phe lại có 
nhiều phe, nhiều cánh. Phe xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc 
tưởng chừng đoàn kết thống nhất với nhau chặt chẽ trên tình thần quốc tế vô sản, 
nhưng thực tế chưa bao giờ đoàn kết. Sự bất đồng ngày càng trở nên nghiêm trọng, 
nhất là sau khi Nikita Khrushchev công bố bản báo cáo lên án tệ sùng bái cá nhân 
Stalin và chiến lược “chung sống hòa bình”. Mao Trạch Đông và ban lãnh đạo 
Trung Quốc liền chớp thời cơ giương ngọn cờ “chống xét lại”, khiến cho nội bộ 
phe xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng sâu sắc. Cuối cùng thì chiến tranh biên 
giới đã nỗ ra giữa hai nước “đàn anh” vào năm 1969. 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và 
Nhà nước ta phải nỗ lực, khôn khéo tìm mọi cách vừa cố gắng giữ gìn tình hữu 
nghị, đoàn kết trong phe XHCN, huy động được tối đa sự ủng hộ về mọi mặt (kinh 
tế, quân sự, ngoại giao vv) cho công cuộc xây dựng và kháng chiến của ta, nhưng 
lại phải né tránh, hạn chế tối đa việc để cho các đảng, các nước “đàn anh” can thiệp 
vào công việc nội bộ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, hạn chế tối đa những ảnh 
hưởng có thể có từ cuộc tranh luận về “chủ nghĩa xét lại”, của “đại nhảy vọt”, “đại 
cách mạng văn hóa vô sản” vv... 

Trong bối cảnh đó, tập thê lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cá nhân mỗi nhà 
lãnh đạo của ta, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đều có thể trở thành “điểm 
ngăm” của cả những phe ta và phe địch. Vì vậy, sự cần trọng tối đa trên nền tảng 
của bản lĩnh chính trị vững vàng là điều vô cùng quan trọng. Chỉ cần một sơ hở, 
một dao động nhỏ rất có thể sẽ gây ra tổn thất khôn lường cho sự nghiệp cách 
mạng, nhất là đối với niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. 

Vượt qua tất cả thác ghềnh đó, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo quân và dân 
ta đến thắng lợi huy hoàng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành 
sự nghiệp thông nhất đất nước. 


20! Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 — thẳng lợi 
và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 588. 


- 269 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh khốc liệt đó, nhân dân ta không mong 
muốn gì hơn là được sống trong hòa bình để xây dựng đất nước, nhưng vì nhiều 
nguyên nhân, chiến tranh lại bùng nỗ ở cả hai đầu đất nước. Khó khăn chồng 
chất khó khăn. 

Trong bối cảnh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cương vị Bộ trưởng Bộ 
Quốc phòng. rồi từ năm 1980, ông được phân công giữ chức Phó Thủ tướng thường 
trực, phụ trách các công tác khoa học, giáo dục, y tế, xã hội — đều là những vấn đề 
liên quan đến quốc kế dân sinh, đến tương lai của đất nước. 

Chính trong lúc đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn gay gắt về kinh tế, xã 
hội thì ở Liên Xô công cuộc cải tổ do M.X. Gorbachev khởi xướng sớm rơi vào bế 
tắc. Năm 1991 Liên Xô và phe xã hội chủ nghĩa sụp đồ. Từ năm 1986, Đảng ta 
cũng tiễn hành công cuộc đổi mới. Tuy đường lối đúng đắn ngay từ đầu, song do 
nhiều lý do chủ quan và khách quan, cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội tiếp tục 
diễn ra trầm trọng cho tới đầu thập kỷ thứ 9 của thế kỷ trước. Trong hoàn cảnh đó, 
niềm tin của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trông cậy rất nhiều vào thế hệ cách 
mạng tiền bối, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Năm 1991 Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chính thức nghỉ hưu ở tuôi §0, 
nhưng trong suốt hai thập kỷ tiếp theo ông vẫn đồng hành cùng Đảng, quân đội và 
nhân dân trên mỗi chặng đường của công cuộc đổi mới. Ông tích cực tham gia vào 
các hoạt động nghiên cứu lịch sử, văn hóa, đặc biệt dành nhiều tâm sức cho việc 
tổng kết nghệ thuật và tư duy quân sự Việt Nam. Chính ông là một trong những 
người đề xuất và đi tiên phong trong việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông cũng dành tâm sức chăm lo đến hội Cựu 
chiến binh, đến việc đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng, động 
viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, đoàn kết, tin tưởng, hăng hái thực 
hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Ông cũng luôn là một nhịp 
cầu hữu nghị hướng tới bạn bè quốc tế muôn phương của Việt Nam, kế cả những 
người từng ở bên kia chiến tuyến một thời. 

2. Bản lĩnh chính trị vô song của Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Từ góc nhìn lịch sử, có thể thấy ba đặc điểm nhân cách cốt lõi tạo nên 
con người chính trị và bản lĩnh chính trị của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đó là: 
Nhà cách mạng chân chính, Người Đảng viên mẫu mực; và Nhân tải quân sự 


xuât chúng; 


- 270- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


2.1. Võ Nguyên Giáp - nhà cách mạng chán chính 

Ngay trong trang đầu tiên của cuỗn Đường Cách mệnh, lãnh tụ Nguyễn Ái 
Quốc đã chỉ ra ba nhóm phẩm chất và năng lực mà một nhà cách mạng cần có: l) 
Tự mình phải: cần kiệm, hòa mà không tư, cả quyết sửa lỗi mình, cần thận mà 
không nhút nhát, hay hỏi, nhẫn nại (chịu khó), hay nghiên cứu, xem xét, vị công 
vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho 
vững, hy sinh, ít lòng tham muốn về vật chất, bí mật; 2) Đối với người phải: với 
từng người thì khoan thứ, với đoàn thê thì nghiêm, có lòng bày vẽ cho người, trực 
mà không táo bạo, hay xem xét người; 3) Làm việc phải: xem xét hoàn cảnh kỹ 
càng, quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể.? Nói tóm lại là phải gồm đủ 
đức, đủ tài, đặc biệt là sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và 
của dân tộc. Võ Nguyên Giáp đích thực là một người như vậy. 

Các lớp người Việt Nam yêu nước, một khi đã quyết định tham gia vào cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách nô dịch của thực dân Pháp và giải phóng xã 
hội khỏi ách áp bức của chế độ quân chủ chuyên chế thì tức là đã sẵn sàng hy sinh 
tất cả: lợi ích cá nhân, gia đình, dòng họ và cả chính mạng sống của mình. Họ 
quyết chấp nhận hy sinh tất cả để giành quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh 
phúc cho dân tộc. Đó là ý nghĩa cao đẹp nhất của các lớp người Việt Nam đã xả 
thân vì nước, trong đó có Võ Nguyên Giáp. 

Tuy nhiên, thực tế lịch sử đã chỉ ra, trong quá trình tranh đấu, không phải 
tất cả những người đã quyết định tham gia phong trào yêu nước và cách mạng 
đều có thể giữ gìn được đến cùng ý chí hy sinh. Tổ chức nào, phong trào nào, 
đảng phái nào, ở cấp độ nào cũng có những người nản chí, bỏ cuộc, có cả những 
người phản bội, trở thành tay sai của địch. Cho nên, sẵn sảng hy sinh tất cả và hy 
sinh đến cùng, tận hiến đến cùng mới là cái làm nên bản lĩnh một nhà cách mạng 
chân chính. 

Võ Nguyên Giáp và nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là 
những người như vậy: tù ngục, mọi thủ đoạn mua chuộc và tra tấn của kẻ thù không 
thể nào khuất phục được những con người sắt thép ấy. Thậm chí, ngay cả khi lực 
lượng cách mạng bị vây ráp, hăm vào đường cùng, thì ý chí của Võ Nguyên Giáp 


và đông đội của ông vẫn không nao núng.?°3 


22 Hồ Chí Minh, Toàn rập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 201 1, tr. 280-281. 
203 Xem: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hỗi ký, sẵd, tr. 72-74. 


-271- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Thử thách to lớn nhất đối với đức hy sinh của một nhà cách mạng như Võ 
Nguyên Giáp có lẽ không chỉ ở những lúc ông và đồng chí, đồng đội phải vượt qua 
gian khó, đối đầu sinh tử với kẻ thù, mà chính là từ lúc Cách mạng tháng Tám đã 
thành công, Đảng ta trở thành “đảng cầm quyền” và ông cùng với nhiều đồng chí 
khác trở thành những cán bộ lãnh đạo, có quyên uy và lực lượng trong tay. Không 
phải ngẫu nhiên mà ngay từ những ngày đầu sau Lễ Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) 
trên báo Cứu quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải nhiều lần lên tiếng nghiêm khắc 
cảnh báo hiện tượng “quan cách mạng”.? Chính thời gian này, ở tuổi 34, Võ 
Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng giao đảm trách 
chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Người ta thấy ông như một chính khách chuyên 
nghiệp, lịch duyệt trong bộ comple màu trắng, caravat đen, giày đen, đội “mũ phớt” 
thay mặt Chính phủ đón tiếp các vị khách quốc tế đại diện Đồng Minh vừa đến Hà 
Nội, tiếp xúc, đàm phán với các tướng lĩnh Trung Hoa Quốc dân đảng; khi lại thấy 
ông kiên quyết, đanh thép trên bàn hội nghị, đối diện với thực dân Pháp. Rồi chính 
ông cũng là người chỉ đạo xây dựng lực lượng quân đội và công an cách mạng, 
kiên quyết trừng trị thăng tay các thế lực phản động. 

Là một trong những nhân vật quyền uy như thế, nhưng Võ Nguyên Giáp lại 
rất gần gũi với các tầng lớp nhân dân, vô cùng tận tụy với công việc. Theo chỉ dẫn 
của Hồ Chủ tịch, ông bắt tay ngay vào việc xây dựng chính quyền cách mạng nhân 
dân, đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ hành chính mới, vừa chuyên nghiệp, 
vừa biết trọng dân, vì dân. Toàn bộ kế hoạch này được ông trình bày ngắn gọn trên 
báo Cứu quốc sô ra ngày 19/10/1945, trong đó ông đặc biệt nhân mạnh việc: 
“khuyên nhân dân có điều gì muốn phản nàn, có người nào muốn chỉ trích bất cứ 
việc gì thì gửi thư lên bá cáo, giúp tài liệu cho Chính phủ.””° 

Chính quyền cách mạng thực sự của dân, do dân, vì dân đã được Đảng ta, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cán bộ như Võ Nguyên Giáp kiến tạo ngay từ 
những ngày đầu như thế. Hoàn thành được những nhiệm vụ nói trên trong hoàn 
cảnh vô cùng khó khăn lúc đó chính là nhờ vào bản chất của Đảng, vào bản lĩnh 
chính trị của những cán bộ như Võ Nguyên Giáp: thực sự “hòa mà không tư, cả 
quyết sửa lỗi mình, cần thận mà không nhút nhát, hay hỏi, nhẫn nại (chịu khó), hay 
nghiên cứu, xem xét, vị công vong tư, không hiếu danh, không kiêu ngạo, nói thì 
phải làm”. 


204 Xem báo Cứu quốc, số 69 (ngày 17/10/1945), số 78 (ngày 30/10/1945). 
2055 Xem báo Cứu quốc số 71 (ngày 19/10/1945). 


- 272- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Những đức tính đó đã được Võ Nguyên Giáp bên bỉ tôi rèn, để thực sự trở 
thành người “phú quỷ bất năng dâm, bắn tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”, 
noi theo gương Hồ Chủ tịch, vừa có cái cốt cách của kẻ sĩ Nho học, vừa có sự lịch 
lãm, chuyên nghiệp của trí thức Tây học, và trên tất cả là nền tảng đạo đức của 
người chiến sĩ cách mạng chân chính: toàn tâm, toàn chí tận hiến cho Nhân dân, 
cho Tổ quốc. Đây là phẩm chất cao quý nhất của con người Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp, được ông luôn trau dôi trong suốt cuộc đời mình, và điều này đã trở thành 
sức mạnh, thành niềm tin, bản lĩnh để giúp ông vượt qua những thác ghềnh của 
cuộc sống. 

Lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới đều ghi lại những câu chuyện buồn, 
thậm chí là bi thảm, của những vị lãnh đạo, đặc biệt là những danh tướng lừng lẫy 
chiến công, nhưng vì lý do nào đó phải rời khỏi vị trí quyền lực mà họ từng nắm 
giữ. “Điểu tận, cung tàng” là bài học lịch sử nhân loại từng đúc kết. 

Với trường hợp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nếu không có bệ đỡ là nhân 
cách cao thượng, bản lĩnh vô song của nhà cách mạng chân chính, có thể chưa 
chắc ông đã vượt qua được những “khúc quanh” của cuộc đời, khi ông thôi không 
làm Bí thư quân ủy Trung ương (1978), Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
(1980), đồng thời được phân công giữ chức Phó Thủ tướng thường trực, phụ trách 
các công tác khoa học, giáo dục, trong đó có cả việc phụ trách Ủy ban quốc gia 
về dân số và sinh đẻ có kế hoạch. Khi đó, trong quân đội, trong nhân dân, và ngay 
cả trong dư luận quốc tế đã xuất hiện những lời đồn đoán về sự “bất mãn” nào đó 
của ông. 

Sự thực lịch sử không phải như vậy. Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã thanh 
thản đón nhận và tận tụy hoàn thành những công việc được Đảng và Nhà nước 
giao, bởi với ông, không có chỗ cho danh vọng và lợi ích cá nhân; lợi ích và sự 
phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc đã và luôn được ông đặt lên hàng đầu. “Dĩ 
công vi thượng, vị công vong tư” là những lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy dỗ cán 
bộ mà ông luôn khắc ghi và nỗ lực thực hiện. 

2.2. Võ Nguyên Giáp - người đảng viên cộng sản mẫu mực 

Mặc dù được giác ngộ từ sớm, nhưng Võ Nguyên Giáp lại trở thành đảng 
viên Đảng Cộng sản Đông Dương khá muộn — giữa năm 1940. Từ đó, trong suốt 
cuộc đời hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, 
ông luôn không ngừng phấn đấu đề thực sự là người đảng viên mẫu mực của Đảng. 

Đặc điểm và cũng là sứ mệnh quan trọng nhất của một đảng cộng sản và 
của từng đảng viên là sự //ên phong: tiên phong trong nhận thức lý luận, trong hoạt 


- 273 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


động thực tiễn và gương mẫu trong lối sống. Chỉ khi nào xứng đáng là tổ chức tiên 
phong với những đảng viên tiên phong thì đảng cộng sản mới có thể hoàn thành 
sứ mệnh lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Về lý luận, Hồ Chí Minh cho rằng: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa 
làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà 
không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bản chỉ 
nam.”?% Đối với cá nhân đảng viên, Người yêu cầu phải “hay nghiên cứu, xem 
xét” và “giữ chủ nghĩa cho vững”.?°” Nhìn lại lịch sử phong trào cộng sản và công 
nhân thế giới, tuyệt đại đa số những khuynh hướng sai lầm, cơ hội, giáo điều, xét 
lại vv... đều bắt nguồn từ những sai lầm trong nhận thức và vận dụng lý luận. 
Thậm chí, cả sự bế tắc, rơi vào khủng hoảng vả sụp đồ của mô hình chủ nghĩa xã 
hội hiện thực ở Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu cũng bắt nguồn từ những 
sai lầm trong phương pháp nhận thức và vận dụng lý luận Mác-Lênin. 

Là một trí thức bậc cao tham gia cách mạng, giác ngộ và trở thành đảng 
viên cộng sản, Võ Nguyên Giáp luôn không ngừng tự mình nghiên cứu, tìm hiểu 
lý luận, tổng kết thực tiễn, kiểm nghiệm, vận dụng lý luận. Ông thấu hiểu, rằng 
chủ nghĩa Mác — Lên là lý luận cách mạng, là một khoa học, nên phải “đối xử” 
với nó một cách khoa học, và vì vậy, ông không tự giới hạn việc nghiên cứu của 
mình chỉ trong những trước tác, nhưng nguyên lý của hệ lý luận đó. Ông mở rộng 
khảo cứu, từ “vẫn đề dân cày” cho tới chiến lược chiến tranh, nghệ thuật cầm quân 
và sách lược tác chiến của Napoléon, Kutuzov, Carl von Clausewitz, Tôn Vũ, Lý 
Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi vv... Vừa nghiên cứu, nghiền ngẫm 
và phản biện, nhất là vận dụng, kiểm nghiệm trong thực tiễn để rút ra những điều 
cốt yếu nhất. 

Nhờ luôn để tâm học tập và nghiên cứu lý luận nên Võ Nguyên Giáp 
không khi nào tỏ ra “chông chênh”, “nghiêng ngả” giữa những bão táp tranh cãi 
liên miên về “lý luận”, “lập trường” ở cả trong nước và trên thế giới, từ chuyện 
cải cách ruộng đất, sửa sai, tập thê hóa nông nghiệp, rồi “chống chủ nghĩa xét 


+99 é€ 


lại”, “chông sùng bái cá nhân”, “chung sông hòa bình” vv... Ông hâu như không 
tham gia vào các cuộc tranh luận đó, nhưng ông có chính kiên riêng, có lập 
trường kiên định của mình, và mọi bão lôc nhân danh “lý luận” có lúc nhăm 


vào ông rôi cũng tự tiêu tán. 


2% Hồ Chí Minh, Toản tập, tập 2, sđd, tr. 289. 
27 Hồ Chí Minh, 7oản tập, tập 2, sđd, tr. 280. 


Si 150 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Phẩm chất cũng rất quan trọng, góp phần làm nên một Võ Nguyên Giáp là 


^^”? 39 


“Đại tướng của nhân dân”, là “Anh cả” của quân đội, là “Anh Văn” của đồng chí, 
bạn bè chính là mối quan hệ máu thịt với nhân dân và sự gắn bó chặt chẽ với bộ 
đội, đồng chí và bạn bè. Ai gặp ông cũng vừa thấy thật gần gũi, gần gũi mà không 
suỗồng sã, vẫn mực thước, nhưng lại rất chân tình. Bản tính ông vốn vậy, nhưng 
phần chính là nhờ ông được rèn giữa trong thực tế. Ông ghi nhớ lời căn dặn của 
người Thầy - Hồ Chí Minh: “với từng người thì khoan thứ, với đoàn thê thì 
nghiêm, có lòng bảy vẽ cho người, trực mà không táo bạo, hay xem xét người”, rỒi 
găng vận dụng vào thực tiễn. Những ngày mới về tới Pác Bó, Hồ Chí Minh lập ra 
báo Việt Nam độc lập. Người tự mình soạn bài, còn giao cho Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp và một số đồng chí khác cùng tham gia viết. Là người đã có kinh 
nghiệm làm báo nhiều năm, nhưng những bài báo đầu tiên Võ Nguyên Giáp viết 
đều bị Hồ Chí Minh cho là “không đạt”, vì vừa quá dài, lại khó hiểu đối với quần 
chúng. Ông được yêu cầu viết lại nhiều lần, cho tới khi đem đọc cho một đồng chí 
chưa biết chữ nghe mà hiểu hết thì mới được. Rồi Hồ Chí Mình yêu cầu Võ Nguyên 
Giáp, Phạm Văn Đồng học tiếng nói, phong tục của đồng bào địa phương. Nhờ thế 
mà các ông đã thực hiện thành công “ba cùng” ở vùng căn cứ cách mạng đầu tiên. 
Những “cứu quốc hội” mà các ông xây dựng được ở khu Cao — Bắc — Lạng hồi đó 
là những tổ chức quần chúng có sức bền cố kết rất cao, dù bị địch khủng bồ gắt 
gao, đồng bảo vẫn một lòng tin vào cách mạng, ra sức che chở đùm bọc cán bộ. 
Ông nhớ lại: khi địch khủng bố, vây ráp cán bộ trên rừng “một số các đồng chí cán 
bộ trung kiên, trong đó có cả những em nhi đồng, vẫn bất chấp sự tàn sát của địch, 
đêm đêm vượt qua mũi súng đưa gạo, đưa bắp ra ngoài làng cho chúng tôi.” Vì 
vậy, ông đã chỉ đạo các đồng chí: “Chính trong lúc này chúng ta cảng phải bám 
chắc lấy cơ sở. (...) Dù khó khăn đến đâu, vẫn phải năm lấy quần chúng, giữ vững 
cơ sở quần chúng. ”208 

Tháng 12 năm 1944, khi được Hồ Chí Minh giao cho nhiệm vụ thành lập 
đội quân vũ trang cách mạng đầu tiên, để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của “thời 
kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa 
tới”, Võ Nguyên Giáp lại được học thêm từ người Thầy của mình: “Bác đặn đi dặn 
lại nhiều lần: Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì kẻ địch không thê nào tiêu 
diệt được.”?° Đây chính là điều Đại tướng Võ Nguyên Giáp khắc cốt ghi tâm trong 


208 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hồi ký, sảd, tr. 71 — 72. 
20 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hồi ký, sảd, tr. 84. 


- 275- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


suốt cuộc đời lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân tiễn hành thắng 
lợi cuộc chiến tranh nhân dân, đánh bại tất cả các chiến lược chiến tranh của các 
kẻ thù. Đó cũng là nguyên tắc ông thương yêu, kính trọng nhân dân khi làm Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ, và cả sau khi đã về hưu. Và do vậy, ông đã trở thành một trong 
những nhà lãnh đạo được nhân dân yêu mến nhất trong thế kỷ XX. 

Yếu tô cốt tử thứ ba tạo nên bản lĩnh người đảng viên cộng sản chân chính 
Võ Nguyên Giáp là: tuyệt đối phục tùng tổ chức, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc 
làm việc và kỷ luật của Đảng. 

Trong thời gian qua, Đảng ta đây mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham 
nhũng, tiêu cực. Đã có hàng nghìn đảng viên và hàng trăm tô chức đảng bị kỷ luật, 
trong đó có nhiều cán bộ cao cấp, có cả những cán bộ cấp tướng của quân đội và 
công an. Đó là một thực tế đau lòng, một sự tồn thất còn to lớn hơn tổng sỐ những 
tốn thất về cán bộ cấp cao trong các cuộc kháng chiến trước kia. Nguyên nhân cội 
nguôn của tình hình trên là một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ đã sa vào 
chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, coi thường kỷ luật đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung 
dân chủ. 

Trong bối cảnh đó, nhìn vào tắm gương, bản lĩnh chính trị của người đảng 
viên Võ Nguyên Giáp, chúng ta có thê học tập và rút ra được nhiều điều bồ ích, 
thiết thực. 

Là nhà cách mạng chân chính, tận hiến tất cả cho Đảng, cho Nhân dân và 
Tổ quốc, Võ Nguyên Giáp đã vượt qua được sự cám dỗ mạnh mẽ và độc hại của 
chủ nghĩa cá nhân. Lập nhiều chiến công và thành tích to lớn, nhưng ông không tỏ 
ra công thần, kiêu ngạo, đòi hỏi chế độ và sự đãi ngộ nào đặc biệt; là người được 
thế giới, bạn bẻ năm châu ca ngợi, tôn vinh đến tột đỉnh, tên tuổi và hình ảnh chỉ 
đứng sau Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy mà ông vẫn bình thản, giản dị, chan hòa, bởi 
ông hiểu: chiến công to nhất, thành tích vĩ đại nhất là thuộc về nhân dân và chiến 
sĩ; vinh quang to nhất là thuộc về Tổ quốc và nhân dân. 

Là người giữ những cương vị lãnh đạo rất quan trọng, với uy tín lớn và 
quyền lực trong tay, nhưng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp không bao giờ tự đặt mình 
lên trên tô chức, ra ngoài phạm vi nguyên tắc và kỷ luật của Đảng và của quân đội. 
Hơn thế nữa, ông lại luôn luôn gương mẫu chấp hành, luôn luôn phục tùng tô chức 
Đảng và quân đội. Là người rất quyết đoán và cần phải quyết đoán, nhưng trước 
những quyết sách quan trọng, ông đều bàn bạc dân chủ, lắng nghe ý kiến của đồng 
chí, đồng đội. Từ lúc bàn cách đánh đồn Nà Ngần, Phai Khắt đến khi bàn bạc để 
phát động Chiến dịch Hồ Chí Minh, tác phong của vị Tổng tư lệnh vẫn như vậy. 


- 276 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Sau này, khi nghiên cứu tổng kết nghệ thuật quân sự Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí 
Minh, ông vẫn giữ tác phong nghiêm túc, cầu thị, dân chủ đó: ông gặp, trao đổi 
cặn kẽ, lắng nghe nhiều chuyên gia trước khi đưa ra ý kiến của mình. 

Đối với người đảng viên Võ Nguyên Giáp, nhiệm vụ nào Đảng giao cũng 
là nhiệm vụ quan trọng. Trách nhiệm, danh dự của người đảng viên là phục tùng 
tổ chức và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Vì thế, từ khi được giao giữ 
chức Phó Thủ tướng thường trực, được phân công phụ trách khoa học, giáo dục và 
cả những việc có thể gây ra hiểu lầm, làm tôn hại đến danh dự cá nhân, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp vẫn nghiêm túc chấp hành, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, và đặc 
biệt, không bộc lộ bất kỳ sự bất mãn cá nhân nào. Bản lĩnh chính trị của người 
đảng viên trong ông là thế! Vượt lên trên gian khổ, đánh bại mọi kẻ thù, nhưng 
chiến thăng được cái tôi vị kỷ, cá nhân của bản thân mình mới là chiến thắng khó 
khăn và vinh quang nhất. 

2.3. Võ Nguyên Giáp — bản lĩnh chính trị của một nhân tài quân sự kiệt xuất 

Một số nhà nghiên cứu phương Tây đã để tâm nghiên cứu và cố gắng đánh 
giá và “giải mã” tài năng quân sự của Võ Nguyên Giáp. Họ tiếp cận từ nhiều góc 
độ khác nhau, và những kiến giải của họ cũng góp phần mang lại những ánh nhìn 
khác nhau. Tuy nhiên, cũng không tránh khỏi có cả những cách nhìn nhận sai lầm, 
ví dụ như cho rằng chiến lược chiến tranh nhân dân mà Võ Nguyên Giáp thực hiện 
ở Việt Nam là do học được từ Mao Trạch Đông, hay thậm chí từ những đội quân 
du kích Tây Ban Nha.”!° Vì vậy, việc đánh giá, nhìn nhận cho đúng bản lĩnh, tài 
năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn là một điều không hè đễ dàng. 

Sự thực hiển nhiên mà nhân loại thừa nhận là trong nửa sau thế kỷ XX dân 
tộc Việt Nam đã ghi tên mình vào lịch sử thế giới với những võ công hiển hách, 
chấn động địa cầu. Trong đó, vị Tổng tư lệnh của đội quân chiến thắng chính là 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng suốt cuộc đời mình, Võ Nguyên Giáp không 
bao giờ nhận riêng về mình chiến công nào. Bởi, là một nhà cách mạng chân chính, 
một đảng viên mẫu mực và là một quân nhân, ông hiểu rất sâu sắc rằng sự lãnh 
đạo chính trị đối với quân đội ta là “thống soái”, là toàn diện, triệt để. Và do đó, 
sự lãnh đạo chính trị và lãnh đạo quân sự ở Việt Nam luôn luôn là lãnh đạo tập thể; 
mọi quyết sách chiến lược đều là quyết định của tập thê lãnh đạo. 


210 Đây là quan điểm của sử gia Na uy nỗi tiếng Stein Tønnesson. Xem bài phê phán: Phạm Hồng Tung, “Tưởng nhớ 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Suy nghĩ thêm về chiến tranh nhân dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân 
tộc Việt Nam", Nghiên cứu Lịch sử, số 2014, tr. 61-67. 


- 277- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Hơn nữa, cần phải nhớ răng tập thể lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta trong 
các cuộc kháng chiến đều là những nhân tài xuất chúng, quy tụ xung quanh bậc 
thầy vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều nhà lãnh đạo tuy chưa hoặc không đeo 
quân hàm, mặc áo bộ đội, nhưng họ đều là những chiến lược ø1a quân sự xuất sắc 
với những đóng góp rất nổi bật vào các chiến công chung của dân tộc, như các 
đồng chí Lê Duẩn, Trường Chính, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, 
Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Đỗ Mười vv... Họ không những chỉ tham gia vào 
việc lãnh đạo ở Tổng hành dinh (Quân ủy Trung ương) mà còn từng trực tiếp cầm 
quân ở chiến trường. 

Đương nhiên, nguyên tắc lãnh đạo tập thể không trái ngược với việc cá nhân 
phụ trách và chịu trách nhiệm, và những cả nhân xuất chúng luôn để lại những dẫu 
ấn không phai mờ đối với những quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước. Là 
một trong những thành viên chủ chốt nhất, hàng chục năm được giao năm giữ 
cương vị Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh 
cách lực lượng vũ trang cách mạng, chắc chăn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một 
nhân tài quân sự xuất chúng với những cống hiến riêng, to lớn vào những chiến 
công chung của quân và dân Việt Nam. Đây là điều không ai có thể phủ nhận, tuy 
vậy, khuôn khổ bài viết này không cho phép đi sâu vào vấn đề này. 

Bản lĩnh chính trị của thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp, theo chúng tôi, 
tập trung ở ba điểm cốt yếu sau đây: 

Thứ nhất, đó là việc lãnh đạo xây dựng thành công lực lượng vũ trang cách 
mạng theo đúng tư tưởng Hô Chỉ Minh, với nòng cốt là Quân đội nhân dân Việt 
Nam. Cuối năm 1944, tại khu căn cứ Cao — Bắc —- Lạng Hồ Chí Minh đã quyết 
định giao nhiệm vụ này cho Võ Nguyên Giáp, và cũng chính Người đã chỉ ra những 
nguyên tắc cơ bản nhất đối với việc phát triển và lãnh đạo quân đội cách mạng. 
Nguyên tắc số một, như đã nói ở trên, là: “Phải dựa vào dân, dựa chắc vào dân thì 
kẻ địch không thể nào tiêu diệt được.”2!! Quân đội ta là quân đội nhân dân, từ nhân 
dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh, chiến đấu. Nguyên tắc thứ hai, như Hồ Chí 
Minh tự tay ghi lại trong huấn lệnh mà Võ Nguyên Giáp tuyên đọc trong lễ thành 
lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22-12-1944, là: “chính trị 
trọng hơn quân sự”.?!? Ở tại thời điểm đó thì điều này chỉ có nghĩa: “Vận dụng vũ 
trang tuyên truyền để kêu gọi toàn dân đứng dậy, chuẩn bị cơ sở chính trị và quân 


?!! Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hồi ký, säd, tr. 84. 
?!2 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hồi ký, sảd, tr. 88. 


- 278- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


sự cho cuộc khởi nghĩa sau này.”?!3 Nhưng về lâu dài, nguyên tắc này đảm bảo sự 
lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đồng thời cũng có nghĩa 
là lực lượng vũ trang nói chung, quân đội nhân dân nói riêng chính là một phương 
tiện chính trị đặc biệt của Đảng. Nếu xa rời nguyên tắc này, quân đội ta sẽ mất bản 
chất cách mạng, sẽ không còn là một lực lượng vũ trang cách mạng gắn bó máu 
thịt với nhân dân. Nguyên tắc thứ ba là sự thống nhất chỉ huy, phối hợp hoạt động 
của các lực lượng vũ trang, và nguyên tắc thứ tư là phải không ngừng xây dựng 
quân đội lớn mạnh, chính quy, chuyên nghiệp chứ không chỉ dừng lại ở hình thức 
những đội du kích. “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn 
anh, mong cho chóng có những đội quân đàn em khác. Tuy lúc đầu quy mô của nó 
còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của Giải phóng quân, 
nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam.”?! 

Thứ hai, đó là tài cầm quân, là năng lực phân tích và chỉ đạo chiến lược 
xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong lời đề tựa cho cuốn “Vạn Kiếp 
tông bí truyền thư ” của Trần Quốc Tuấn, danh tướng Trần Khánh Dư viết: “Người 
giỏi cầm quân thì không cần bảy trận, người giỏi bảy trận thì không cần đánh, 
người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết.”2!5 Từ cô chí kim, 
trong khoa học quân sự, người ta coI trọng nhất chính là tài cầm quân là vì vậy. 

Trong suốt hơn 30 năm, ở vị trí cầm quân (Tổng tư lệnh), Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp đã đối địch với những nhà cầm quân là các danh tướng hàng đầu của 
phương Tây. Họ đều là những tướng lĩnh “nhà nghề”, được đào tạo bài bản, lại 
năm trong tay những lực lượng ưu trội hơn rất nhiều, với sự trợ giúp hùng hậu của 
đội ngũ chuyên gia giỏi, trang thiết bị tối tân. Vậy mà họ đều lần lượt phải chấp 
nhận thất bại một cách tâm phục, khâu phục. Vậy, Võ Nguyên Giáp đã góp phần 
đánh bại họ ra sao? 

Trước hết, vẫn là nguyên tắc của Hồ Chí Minh: “chính trị trọng hơn quán 
sự”. Trong suốt chiều dải các cuộc chiến, quân đội ta, dân tộc ta luôn giương cao 
ngọn cờ chính nghĩa. Đây là điều các đạo quân xâm lược của địch dù tìm mọi thủ 
đoạn cũng không sao có được. Thất bại của các danh tướng Mỹ, Pháp trước hết 
chính là thất bại về chính trị, trước sau gì họ cũng sẽ mất lòng dân, bị chính nhân 
dân nước họ phản đối, và đó là cội nguồn của tất cả các thất bại quân sự. 


?!3 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hồi ký, säd, tr. 89. 
?!4 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hồi ký, säd, tr. 89. 
215 Đại Việt sử ký toàn thu, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tập II, tr. 84. 


- 279 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Tiếp theo, trong khi cầm quân, Võ Nguyên Giáp và bộ chỉ huy ta luồn nắm 
lấy thế chủ động chiến lược, buộc đối phương phải rơi vào thế bị động chiến lược, 
phải tiền hành chiến tranh không theo cách họ mong muốn. Xét trên phương diện 
chiến lược quân sự thuần túy, đây chính là yếu tố quyết định nhất khiến cho cả 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ phải chịu thua trận ở Việt Nam. Chỉ xin lấy hai ví 
dụ điển hình: Khi Navarre sang cầm quân ở Đông Dương, ông ta “đọc” ngay ra 
thế bế tắc chiến lược của phía Pháp - Mỹ. Và ông ta quyết định xây dựng “quả 
đấm thép” có sức cơ động cao gồm 41 tiểu đoàn chủ lực tập trung ở đồng bằng 
Bắc Bộ, có thể giáng cho “quân đội Việt Minh” những đòn chí mạng và thay đổi 
nhanh cục diện chiến trường. Với tài trí vô song, trong Đông — Xuân 1953-1954, 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quân dân ta đã đánh vào những nơi địch tương đối 
yếu nhưng không thể mất, và đã “điều” quân chủ lực của Pháp ra năm hướng, căng 
ra khắp các chiến trường Đông Dương. Thế là Navarre lại rơi vào thế sa lầy, bị 
động chiến lược, và cuối cùng đã phải chọn một trận quyết chiến chiến lược trong 
thế bị động hoàn toàn. Thất bại do đó là khó tránh khỏi. 

Đến lượt Mỹ, năm 1965, khi đồ hàng trăm nghìn quân vào chiến trường 
miền Nam, đánh phá ác liệt miền Bắc, Johnson và các chiến lược gia Mỹ âm mưu 
ép đối phương phải chấp nhận một cuộc chiến tranh quy ước và sẽ bị tiêu diệt, cục 
diện chiến tranh do đó mà xoay chuyên nhanh theo hướng có lợi cho Mỹ và tay 
sai. Nhưng tải cầm quân siêu việt của Bộ Tổng tư lệnh ta, đứng đầu là Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp, đã khiến cho Mỹ không thực hiện được âm mưu đó. Trong thế 
trận chiến tranh nhân dân của ta, các cuộc hành quân “tìm và diệt” của Mỹ như 
những quả đấm thép đấm thăng vào không khí, trong khi quân Mỹ lại bị căng ra 
nhiều nơi, bị tắn công bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào. Và trong khi mọi sự chú ý của 
các chiến lược gia Mỹ đang tập trung vào chiến trường Khe Sanh thì quân dân ta 
đã bí mật ém lực lượng, vận chuyên hàng triệu tấn vũ khí, dạn dược... áp sát Sài 
Gòn và hàng trăm đô thị, nhất loạt tung ra một đòn tấn tổng công chiến lược Xuân 
1968 làm chắn động toàn thế giới. Lãnh đạo chính trị và quân sự Mỹ khi đó hiểu 
rằng: họ đã thất bại trong phương lược chiến tranh và buộc phải tìm một lối thoát 
mới cho chính họ.?!6 
Thứ ba, đó là không ngừng tổng kết thực tiễn, thậm chí biết rút ra những 


bài học từ những thất bại, sai lầm của chính mình. 


?!6 Xem: Phạm Hồng Tung, “Thất bại của Mỹ trong cuộc đối đầu về phương lược chiến tranh ở Việt Nam (1954-1975)”, 
Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, số 1/2015, tr. 3-12. 


- 280 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nghiên cứu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều người đặt vấn đẻ: ông đã 
học từ đâu tri thức quân sự để tạo nên tài cầm quân xuất chúng như vậy? Đúng là 
ông không qua trường lớp nào, nhưng lại tự mình nghiên cứu, học hỏi từ nhiều 
nguôn, nhiều người. Người ta biết ông từng say sưa nghiên cứu về Napoléon I, về 
Kuzutov và Clausewitz. Ông cũng tự mình nghiên cứu về Trần Quốc Tuấn, 
Nguyễn Trãi vv... nhưng chắc chắn người thầy lớn mà ông học hỏi được nhiều 
nhất chính là Hồ Chí Minh. Như đã nói ở trên, Hồ Chí Minh chính là người đã khai 
sáng và củng cô cho Võ Nguyên Giáp những nguyên tắc, phương châm cơ bản của 
việc xây dựng và lãnh đạo lực lượng vũ trang cách mạng, và cũng chính Người đã 
rèn giũa cho Đại tướng phương châm chiến lược: đánh chắc thắng, giảm thiêu mất 
mát hy sinh, quyết đoán, táo bạo khi thời cơ tới. Và người học trò Võ Nguyên Giáp 
đã trưởng thành nhanh chóng, nghiêm túc học hỏi, từ thực tiễn thành công và cả 
thất bại, sai lầm. 

Trong lịch sử quân sự Việt Nam và thế giới, có lẽ chỉ trừ Hannibal?! và 
Nguyễn Huệ, hầu như không có danh tướng nào không trải qua những thất bại 
trước khi gặt hái được những thành công. Trước khi cầm quân đánh bại hoàn toàn 
quân Mông Nguyên, Trần Quốc Tuấn cũng từng thua tan tác, đến mức phải bỏ 
chạy khi bên mình chỉ còn lại hai tướng tâm phúc là Dã Tượng và Yết Kiêu.?!8 Võ 
Nguyên Giáp cũng vậy. Cuối năm 1943 cho đến mùa thu năm 1944, do bộc lộ lực 
lượng quá sớm, căn cứ Cao — Bắc — Lạng bị thực dân Pháp và tay sai khủng bồ rất 
ác liệt, nhiều cơ sở bị thiệt hại nặng nề. Trong tình thế đó, Ban chỉ huy và Liên tỉnh 
ủy đã quyết định phát động khởi nghĩa. Đúng lúc đó Hồ Chí Minh đã trở về, ngay 
sau khi nghe Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh báo cáo, Người đã kịp thời yêu cầu hoãn 
cuộc khởi nghĩa, và chỉ ra đó sẽ là một cuộc khởi nghĩa non, khó tránh khỏi thất 
bại. Tiếp theo là bài học chọn điểm tấn công đột phá là cứ điểm Đông Khê chứ 
không phải là Cao Bằng trong Chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950, và cả 
những bài học sâu sắc khi lần đầu tiên đưa quân đội xuống vùng trung du và đồng 
bằng sau chiến dịch biên giới. Tuy có thu được những kết quả nhất định, nhưng 
các chiến dịch đó đã gây ra thiệt hại khá to lớn về lực lượng. Đó là những kinh 
nghiệm nghiêm khắc và quý báu để Võ Nguyên Giáp thấu hiểu bài học đánh chắc 
thắng mà Hồ Chí Minh đã truyền thụ cho ông, để rồi sau này, ở thời khắc quyết 


?!7 Hannibal (247 — 183 TCN) là một danh tướng thời La Mã cổ đại. 
?!8 Đại Việt sử ký toàn thư, tập IL, sđd, tr. 51. 


- 281- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


định, ông đã dũng cảm đi tới quyết định: kéo pháo ra, thay đổi cách đánh và giành 
thắng lợi chung cuộc tại Điện Biên Phủ năm 1954. 

Cũng từ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp còn học được bài học quý báu: 
thận trọng, chắc thắng nhưng không do dự, mà phải kiên quyết, táo bạo, kịp thời 
khi chớp thời cơ chiến lược. Còn nhớ tháng Tám năm 1945, khi đó Hồ Chí Minh 
bị ốm rất nặng, sốt cao có lúc Người thiếp đi trong cơn mê, nhưng lúc tỉnh dậy thì 
lại dặn dò Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, 
dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc 
lập”.2!? Tinh thần ấy, bản lĩnh ấy của Hồ Chí Minh được tiếp thu và tái hiện nhiều 
lần trong cuộc đời cẦm quân của người học trò Võ Nguyên Giáp, nhất là trong bản 
quân lệnh ông gửi cho cán bộ và chiến sĩ ngày 7-4-1975: “Thần tốc, thần tốc hơn 
nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa! Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, 
giải phóng Miền Nam. Quyết chiến! Quyết thắng!” 

Lịch sử càng lùi xa càng cho phép chúng ta nhìn nhận và thấy rõ hơn tầm 
vóc và bản lĩnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thế hệ lãnh đạo cách mạng tiền 
bối. Càng đi sâu tìm hiểu, chúng ta biết hơn về ông - “người học trò xuất sắc và 
gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “một vị “Tổng tư lệnh tài năng xuất chúng 
nhưng rất bình dị”, càng hiểu sâu sắc hơn người “Anh Cả của Quân đội nhân dân 
Việt Nam.” Đại tướng Võ Nguyên Giáp đích thực là “vị tướng của nhân dân”, mãi 
mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc và lịch sử thế giới. 


?!9 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tập hồi ký, sảd, tr.130. 


- 282- 


TRÍ TUỆ SÁNG NGỜI, TÂM LÒNG CAO ĐẸP 
( Viết về Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông (1724-1791) 


GS.TS.NGND LÊ GIA VINH 


Hải Thượng Lãn Ông (1724-1791) 


Trong lịch sử y học Việt Nam có lẽ ít người gây được những ảnh hưởng to 
lớn và sâu rộng đến các thế hệ mai sau như Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. 
Với thiên tài kiệt xuất, khả năng lao động phi thường và lòng yêu thương con người 
tha thiết, ông đã cống hiến cho nền y học dân tộc những tác phẩm vô giá, những 
viên ngọc lấp lánh trong kho tàng văn học Việt Nam. 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình dòng dõi khoa bảng, Lê Hữu Trác là 
con thứ bảy của tiễn sĩ Lê Hữu Mưu, cháu ruột của tiễn sĩ Lê Hữu Kiều (bó vợ nhà 
bác học Lê Quý Đôn), ngay từ thời thơ ấu, cậu đã rất thông minh và hiếu học. Lớn 
lên, theo con đường cử nghiệp của ông cha, Lê Hữu Trác cũng đỗ đạt và làm quan, 
nhưng bả vinh hoa không làm ông loá mắt, như lời ông vẫn thường tâm sự: 

Lợi danh trước mắt trôi như nước 

Nhân nghĩa trong lòng chẳng đổi phương 

Chắng bao lâu, Lê Hữu Trác cáo quan, về ở ân nơi quê mẹ và lấy tên hiệu 
là Hải Thượng Lãn Ông, nghĩa là ông già lười ở xứ Hải Dương (quê cha) và Bầu 
Thượng (quê mẹ), dựng nhà ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) để hưởng thú điền viên phụng 
dưỡng mẹ già và trị bệnh giúp đòi: 


Cung đàn chén rượu ván ưa vui 


- 283- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Lo lắng cho người dạ chẳng nguôi 

Trong suốt cuộc đời làm thuốc, Lãn Ông luôn luôn tâm niệm: “Nghề làm 
thuốc là nhân thuật, thây thuốc hẳn phải lấy việc giúp người làm điễu hay...Lúc 
tuổi trẻ, tôi đã phải bỏ nghiệp nho theo nghề y hơn 10 năm đèn sách nghiên cứu 
đêm ngày, trau dôi nghề nghiệp, trong lòng chỉ luôn luôn nghĩ đến việc cứu giúp 
người đời..."”. 

Một hôm, người dân chài tên là Thuộc có con gái 13 tuổi mắc bệnh đậu mùa 
đến xin ông cứu chữa. Giữa trưa hè nóng bức, trên một bến sông hoang vắng, em 
bé nằm trong con đò nát, gối mình trong cát bỏng, mùi tanh thối nồng nặc xông 
lên. Mỗi lần tới thăm bệnh, Lãn Ông phải khom người chui xuống lòng thuyền 
chật chội, cố nén cơn buôn nôn, tay luôn luôn gạt những giọt mô hôi đầm đìa trên 
trán. Ác chứng của cơn bệnh hiểm nghèo đã có lúc khiến cho ông nản lòng. 

Nhưng ngay đêm hôm ấy, trước sự đau khổ và lòng thành tâm của hai vợ 
chồng bác thuyền chài, trái tim nhân đạo của vị y sư đã xúc động mãnh liệt. Thế 
là ông lại vượt lên gian khó, lao vào cuộc chiến đấu mới ác liệt với tử thần và 
trước sau đúng 1 tháng 4 ngày, cháu bé đã hoàn toàn khỏi bệnh. Chăng những 
ông không lấy tiền thuốc men, lễ tạ mà còn giúp đỡ cả gạo, củi, dầu, đèn cho gia 
đình bệnh nhân. 

Vào những năm 50-60 của đời mình, tiếng tăm của Lãn Ông được lan 
truyền khắp đất nước. Kẻ giàu sang, người nghèo hèn từ những xóm vắng, làng 
xa đến các cung vua, phủ chúa, hễ ai có bệnh “thập tử nhất sinh” đều tìm đến mái 
nhà tranh thôn dã của ông để xin chữa chạy. Năm 1782, chúa Trịnh Sâm lâm 
bệnh nặng. Ngưỡng mộ tài năng của vị y sư đã bạc trắng mái đầu, Phủ Chúa cho 
vời ông lên kinh đô để thăm bệnh. Trong thời gian ở kinh kỳ, Lãn Ông đã chữa 
khỏi cho nhiều vương tôn công tử chốn triều đình và bệnh tình của chúa Trịnh 
cũng dần dần thuyên giảm. Ông được chúa Trịnh rất trọng dụng và giữ lại ở trong 
phủ đề thường trực thuốc thang cho nhà chuá. VỊ y sư lập tức tạ sự thoái thác. 
Rồi khi có điều kiện thuận lợi, ông nẵng nặc đòi Huy quận công Hoàng Đình Bảo 
cho trở về Hương Sơn. 

Về tới quê nhà, ông lại sống cuộc đời thanh bạch của mình trong tình thương 
yêu của bả con thôn xóm. Và, tối đến bên be rượu, âm trà bát ngát hương trời và 
mát dịu ánh trăng, những dòng thơ kỳ thú lại vang ngân: 

Ngày ngày xem bệnh vừa xong 

Đêm đêm tựa bóng trăng trong gây đàn 

Vừng đông cao vẫn ngủ tràn 


S784: 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Bởi lòng tơ tưởng chữ nhàn mà say 

Nhưng Lãn Ông đâu có nhàn mà cũng chắng lười như ông thường nhận 
(Lãn Ông là Ông Già Lười). Có chăng ông chỉ lười ở chốn quan trường và say mê 
thú an nhàn nơi thôn dã. Cả cuộc đời ông là một tắm gương lao động cần cù, sáng 
tạo. Vào buổi hoàng hôn của đời mình, Lãn Ông đã chuyên tâm hoàn thành bộ Y 
tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyên mà ông đã thai nghén từ gần 30 năm trước đó. 
Đêm đêm, ông làm việc cặm cụt trong thư phòng, dưới ánh đèn khuya, giữa những 
đống tài liệu và cây thuốc, tắm mình trong những suy tưởng thật cao quý, thiêng 
liêng... 

Mùa đông năm Canh Tuất (1790), Lãn Ông đã tới gần tuổi 70. Ở vào độ 
tuổi “xưa nay hiếm”, ông bắt đầu cảm thấy sức khoẻ giảm sút. Không dám xông 
xáo đi chữa bệnh ở nhiều nơi như trước, ông chỉ khám và chữa bệnh tại nhà. Ngoài 
g1ờ làm việc, ông thường cùng bạn hữu vui thú đàn nhạc, thưởng nguyệt, ngâm thơ 
và tranh thủ biên soạn y văn, lòng còn ôm ấp hoài bảo đem những kinh nghiệm 
quý báu của mình truyền lại cho thế hệ mai sau. Nhưng cái rét ghê gớm của mùa 
đông năm ấy đã ngăn cản những dự định tốt đẹp của ông. 

Một buổi chiều cuối đông mưa phùn. Gió bắc từng cơn rít qua khe cửa, lùa 
vào đình Tối Quảng, nơi Lãn Ông ngồi đọc sách. Ông vội đứng dậy đi vào nhà, 
cảm thấy trong người khó chịu, ho giật từng hồi, khạc ra đờm đặc... 

Tuy vậy, buổi tối, bên ngọn đèn dầu trong thư phòng, người dân ở Bầu 
Thượng vẫn thấy một ông già có chòm râu thưa dải và mái tóc bạc để xoã đến vai 
như một ông tiên đang ngồi cặm cụi ghi chép. Hình như làm việc đã là một thói 
quen, một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời của ông già tự xưng là Ông Già 
Lười này. 

Nhưng đến một sáng đầu xuân, ngày 12 tháng Giêng năm Tân Hợi (1791), 
thì thói quen đó vĩnh viễn không bao giờ còn thực hiện được nữa. Sau mây ngày 
vui cái Tết cuối cùng của cuộc đời mình, với kiến thức y học uyên bác, Lãn Ông 
linh cảm thấy sự chăng lành đang đến với mình. Ông lên giường năm, nhắm mắt 
nhưng không sao ngủ được, niềm đau nhân thế vẫn canh cánh bên lòng. 

Đúng sáng hôm Rằm tháng Giêng, khi vợ con trong nhà đang làm lễ cúng 
gia tiên, thì Lãn Ông thiếp đi, không còn hay biết gì nữa. Mọi người đồ sâm cho 
ông, ông chỉ mở mắt nhìn khắp nhà mà chắng nói được lời nào. Rồi ông từ biết cõi 
đời này trên quê mẹ, thôn Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà 
Tĩnh trong niềm thương xót và biết ơn vô hạn của gia đình và bà con làng xóm. 


- 285- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Ánh nắng địu nhẹ của một buổi sáng đầu xuân chiếu vào phòng dát vàng lên khuôn 
mặt hiền từ, nhân hậu của ông... 

Đã hơn hai trăm năm trôi qua kể từ ngày Hải Tượng Lãn Ông Lê Hữu Trác 
qua đời, đất nước Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm và nền y học Việt Nam đã 
có những bước phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhưng lịch sử Việt Nam sẽ mãi mãi 
không bao giờ có thể quên công lao to lớn của Lãn Ông đối với sự phát triển của 
y học nước nhà. 

Hải Thượng Lãn Ông là sự kết tinh truyền thống vẻ vang của nền văn hoá 
Việt Nam. Bộ sách Hải thượng y tông tâm lĩnh gồm 28 tập, 66 quyên, do ông biên 
soạn trong 30 năm trời, là cả một kho tàng kinh nghiệm vô cùng quý báu cho tất 
cả những người làm công tác y tế ngày nay. 

Bài học mà Lãn Ông truyền lại cho đời sau là vô cùng phong phú và sâu 
sắc. Đó là những bài học về lý tưởng tiến bộ và hoài bão tốt đẹp, về tình yêu nghề 
nghiệp tha thiết, về tinh thần phục vụ bệnh nhân vô điều kiện, về thái độ thận trọng 
và khiêm tốn, về quan hệ đồng nghiệp cao cả và về một quan niệm đạo đức y học 
trong sáng, cao thượng...Mặc dù đã qua đời hơn hai trăm năm nhưng tên tuôi và 
sự nghiệp, tâm hồn và trí tuệ của Hải Thượng Lãn Ông vẫn còn mãi mãi sống trong 
lòng những người thầy thuốc và nhân dân Việt Nam, tài năng và đức độ của ông 
vẫn như một ngôi sao sáng, lấp lánh giữa bầu trời y học nước nhà. Bởi vì, đúng 
như lời nhận định của Cố giáo sư Hồ Đắc Di, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại 
học Y khoa Hà Nội, Nguyên Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam: “Hải Thượng 
Lần Ông là một bác thiên tải kiệt xuất của nên y học Việt Nam” 

Như vậy Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sẽ còn sống mãi với non sông 
trường cửu. 


- 286 - 


NHÀ HIÈN TRIẾT CỦA Y HỌC HIỆN ĐẠI 
Viết về Giáo sư Bác sĩ Hô Đắc Di (1900-1984) 


GS.TS.NGND LÊ GIA VINH 


Giáo sư Bác sĩ Hô Đắc Di (1900-1984) 


Giáo sư Hồ Đắc Di sinh năm 1990, năm đầu của thế kỷ XX, trong một gia 
đình danh gia vọng tộc dưới triều Nguyễn. Thân sinh là Quận công Hồ Đắc Trung, 
Thượng thư Bộ Học, Đông các đại học sĩ. Năm 1918, sau khi học xong chương 
trình phô thông, ông lên đường sang Pháp du học và theo học ngành y để thực hiện 
ước mơ “cứu nhân độ thế”, đầy lùi Thần chết, đem lại hạnh phúc cho con người. 

Trong thời gian II năm (1920 -1931), ông theo học Khoa Y Trường Đại học 
Tổng hợp Paris và làm sinh viên rồi bác sĩ nội trú ở các bệnh viện lớn của Pháp: 
Cochin, Saint Antoine, Tenon... thụ giáo các nhà y học và phẫu thuật nổi tiếng 
Ferdinand Widal, Lears, Sergent, Rathey, Pierre Duval, Gernez, Moulonguet...Qua 
học tập, làm việc và nghiên cứu, ông đã đề xuất một phương pháp mồ dạ dầy mới 
“Phương pháp nối thông dạ dày-tá tràng” nhằm điều trị bệnh hẹp môn vị mà không 
phải cắt bỏ dạ dày. Đây là một công trình nghiên cứu có giá trị mang tên ông, được 
ứng dụng trong hàng chục năm trên nhiều quốc gia và được trích dẫn trong nhiều 
sách và tạp chí chuyên ngành quốc tế: Tạp chí của Viện Hàn lâm Phẫu thuật Paris 
(Académie de Chirurgie de Paris), báo Y học Pháp quốc hải ngoại (Gazette 
médicale de la France dOutre-Mer)... 


- 287- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Năm 1931, khi cuộc sống của bác sĩ Hồ đắc Di đã tương đối ôn định ở thủ đô 
Paris hoa lệ thì ông nhận được thư cha mẹ gọi về nước. Sau một thời gian ngăn 
làm việc tại bệnh viện Huế và bệnh viện Qui Nhơn, Hồ Đắc Di chuyền ra làm việc 
tại bệnh viện Phủ Doãn Hà Nội. Tại đây, ông đã nhiều lần đấu tranh với các bác sĩ 
người Pháp đòi quyền độc lập, tự chủ và bình đăng cho các thầy thuốc Việt Nam. 
Vào thời đó, có thể nói bác sĩ Hồ Đắc Di đã tạo nên một sự thay đổi trong nhận 
thức của không ít người khi ông đồng thời trở thành giảng viên người Việt Nam 
đầu tiên đứng trên bục giảng của Trường Đại học Y khoa Hà Nội và cũng là người 
thầy thuốc Việt Nam đầu tiên giữ vai trò bác sĩ phẫu thuật thường trực tại Bệnh 
viện Phủ Doãn. 

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công như một luồng gió mới thôi 
qua khắp các nẻo đường đất nước, giống như mọi người Việt Nam khác, bác sĩ Hồ 
Đắc Di say sưa hít thở bầu không khí tự do trên Tổ quốc mình. Trong những ngày 
đầu cách mạng, ông được Hồ Chủ tịch và Chính phủ giao cho nhiều trọng trách. 
Ông vừa làm giám đốc Trường Đại học Y khoa, Tổng thanh tra y tế, vừa làm giám 
đốc Đại học vụ và giám đốc Bệnh viện Đồn Thủy. Mặc dù công việc rất bận rộn, 
nhưng vững tin vào tương lai của dân tộc, ông đã say mê làm việc với tất cả trí tuệ 
và tâm hồn mình. 

Cuối năm 1946, kháng chiến chống Pháp bùng nổ, giáo sư Hồ Đắc Di cùng 
gia đình tạm biệt Hà Nội đi lên vùng chiến khu. Tại đây, ông đã cùng giáo sư Tôn 
Thất Tùng và các vị giáo sư, bác sĩ khác vẫn quyết tâm duy trì Trường Đại học Y 
kháng chiến. Trong suốt chín năm kháng chiến trường kỳ, Trường Đại học Y đã 
nhiều lần di chuyển địa điểm từ Chiêm Hóa về Phú Thọ rồi sang Tuyên Quang, 
phải làm đi làm lại cả thảy mười ba lần. Thầy trò vừa dạy vừa học, vừa thay nhau 
đi phục vụ các chiến dịch. Khó khăn, gian khổ chồng chất nhưng nhà trường đã 
đảo tạo ra số bác sĩ nhiều gấp bốn lần so với trước khi kháng chiến bắt đầu. Trong 
số đó, sau này nhiều người đã trở thành giáo sư, viện trưởng, bộ trưởng, hiệu 
trưởng..., năm các trọng trách trong ngành y tế nước nhà. 

Hòa bình lập lại (1954), giáo sư Hồ Đắc Di được Đảng và Nhà nước giao 
nhiệm vụ làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Hà Nội, Chủ tịch Tổng hội Y 
học Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong nhiều khoá..., ở cương 
vị công tác nào ông cũng say mê làm việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng 
với các đồng nghiệp và học trò, ông đã góp phần xây dựng Trường Đại học Y 
khoa Hà Nội và Tổng hội Y học Việt Nam phát triển theo đà tiến bộ của khoa 
học thế giới... 

Cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư bác sĩ Hồ Đắc Di thật là trong sáng và đẹp 


- 288- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đẽ, thật là phong phú và sâu sắc. Cuộc đời và sự nghiệp ấy là sự kết hợp hài hoà 
và sự biểu hiện tinh tế của một tâm hồn cao thượng với một trí tuệ tuyệt vời. Vì 
vậy, đã có nhiều bài viết rất hay, rất cảm động về cuộc đời và sự nghiệp của ông. 
Trong bài này, chúng tôi chỉ xin được nhắc tới khía cạnh triết học trong những 
quan điểm y học của ông qua tác phẩm “Vinh và luy của ngành y” mà ông đã trình 
bày trong Lễ khai mạc Hội nghị y tế toàn quốc tại Việt Bắc vào năm 1949, là một 
trong nhiều tác phẩm về những vấn đề triết học trong y học do giáo sư Hồ Đắc Di 
viết trong khoảng gần ba chục năm (1948-1976). Những quan điểm này cũng có 
nhiều nét tương đồng với những quan điểm y đức của Hippocrate và Hải Thượng 
Lãn Ông, nhưng vì được tổng kết trong thời điểm lịch sử và không gian đất nước 
gần gũi với chúng ta nên ngày nay, mặc dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, vẫn còn 
tươi nguyên giá trỊ. 

Trong phần đầu của tác phẩm, giáo sư Hồ Đắc Di đã nhận định rất đúng: “Y 
học mới đầu là nghệ thuật chữa bệnh, sau là kỹ thuật phòng bệnh, từ chỗ đứng 
cuối trong đội ngũ khoa học đang có xu hướng vươn lên hàng đầu...”. Với ý tưởng 
này, ông khắng định y học điều trị và dự phòng phải luôn đi đôi với nhau và y học 
vừa là kỹ thuật, vừa là nghệ thuật. 

Giáo sư Hồ Đắc Di đánh giá rất cao ảnh hưởng của các khoa học khác, đặc 
biệt là sinh học, đối với sự phát triển và tiễn bộ của y học: “Ý 0c của người thầy 
thuốc phải luôn luôn hướng về những tư tưởng sinh học, ở đó những khái niệm về 
sự tương đổi, về sự tiêu hao năng lượng sống, về sự điều hoà bằng tác dụng hiệp 
đồng và đối lập và về biến cô sinh ra sự thay đổi giữ vai trò chủ đạo. Người thầy 
thuốc cần hiểu rằng họ không sửa chữa một cỗ máy mà là một sinh vật tiến triển 
tới mức cao nhất và phức tạp nhất mà chúng ta biết được: con người...” 

Có thể nói giáo sư Hồ Đắc Di là người đầu tiên nêu cao quan điểm y học dự 
phòng và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng trong nền y học hiện đại ở nước ta. Ngay 
từ năm 1949, ông đã kêu gọi: “...Vậy thì tập thể phải bảo đảm đời sống, phòng 
bệnh và chữa bệnh cho họ. Vì thể, khẩu hiệu của ngành y trong tương lai sẽ là 
khoa học bảo vệ sức khoẻ thay cho khoa học về bệnh tật. Từ người chữa bệnh, 
người thầy thuốc sẽ trở thành nhà vệ sinh học và làm việc để bảo vệ sức khỏe cho 
bệnh nhân thay việc chữa bệnh cho họ...” 

Nhưng có lẽ xuyên suốt cả tác phẩm này đúng như tựa đề của nó “ Vinh và 
luy của ngành y “, giáo sư Hồ Đắc Di chủ yếu bàn về vinh và uy, về y đức của 
người thầy thuốc. Thật cảm động biết bao khi đọc lại những lời nhắn nhủ của ông: 
“ Cái không khí của tình thương mà người thầy thuốc trải qua suốt cuộc đời hành 
nghệ là hơi thở của cuộc sống nghiệp vụ của họ. Trong mọi nghệ thì nghệ y là 


- 289- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nghệ làm nhiều điêu tốt nhất, an ủi người ta nhất vì sự khô cằn của trải tìm không 
thể dung hoà được với tiếng nói của y học. Đó là vinh dự đặc biệt nhưng cũng lại 
là nghĩa vụ cao quỷ, thiêng liêng của người thây thuốc...” 

Đề đáp ứng niềm tin tưởng và lòng kính trọng của người bệnh, giáo sư Hồ 
Đắc Di khuyên nhủ những người thầy thuốc: “Muốn làm tròn nhiệm vụ và xứng 
đáng với vai trò của mình trong xã hội mới, người thây thuốc vốn lấy việc nghiên 
cứu và xoa dịu nỗi khổ đau của mọi người làm mục đích chính, phải được hai 
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo: Khoa học và Lương tâm”. 

Đối với nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học 
để phần đấu, vươn lên, không ngừng tự hoản thiện, thực hiện sứ mạng vẻ vang của 
người thầy thuốc, giáo sư Hồ Đắc Di cũng cho chúng ta lời dạy bổ ích: “ Nghề 
nghiệp của người thây thuốc phải theo sát mọi phát mình mới đang cung cấp cho 
họ những phương tiện phát hiện bệnh tỉnh xảo, những phương pháp thăm đò bảo 
đảm chấn đoán chính xác và bảo đảm kiểm tra được những ấn tượng của giác 
quan... Vì y học có liên quan mật thiết với những khoa học xã hội nên người thầy 
thuốc buộc phải có một trình độ văn hoá cao... `. 

Nhắn mạnh tính nghệ thuật và nhân văn của ngành của y, với một tâm hồn 
nhạy cảm và lãng mạn, giáo sư Hồ Đắc Di viết tiếp:”... Bản chất của nghệ thuật 
phải chăng là khả năng cảm xúc mãnh liệt trước cảnh vật của thiên nhiên, biết 
chọn lọc những cảm xúc ấy và truyền lại cho người khác cái tỉnh hoa nhất, nhờ 
sự kỳ ảo của giai điệu, ca từ nơi bản nhạc, bài thơ, vẻ kiểu diễm của mầu sắc, 
đường nét trong bức hoạ, sự bay bổng của hình khối, dáng điệu trên pho tượng... 
Người thây thuốc là một nghệ sĩ bởi vì khoa học của họ là một nghệ thuật thì họ 
phải là một hiển nhân bởi vì tâm hôn họ là một đức tin và nghệ nghiệp của họ là 
ImỘt sứ mệnh..." 

Những công trình nghiên cứu của giáo sư Hồ Đắc Di sau được tổng kết lại 
trong hai chuyên đề lớn “Sinh học và bệnh học đại cương”,”Quan điểm, đường lối, 
phương pháp luận đào tạo cán bộ y tế. Việt Nam” và năm 1996 được trao tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về khoa học Kỹ thuật đợt I. 

Suốt cuộc đời sống giản dị, thanh cao, giáo sư Hồ đắc Di còn khoẻ mạnh, 
minh mẫn và say mê làm việc đến lúc ngoài 80 tuổi. Sau mùa hè năm 1982, khi 
giáo sư viện sĩ Tôn Thất Tùng, người học trò và người bạn lớn của ông, đột ngột 
qua đời, “Chung Kỳ ký một, Bá Nha đoạn huyền” ông thương tiếc khôn nguôi...Hai 
năm sau, đo tuổi cao bệnh trọng, cũng vào một đêm mùa hè 25 tháng 6 năm 1984, 
giáo sư Hồ Đắc Di đã từ biệt cuộc đời này đi vào cõi Vĩnh hằng, để lại cho nền y 
học Việt Nam một khoảng trống không có gì bù đắp nổi. 


- 290 - 


ĐÓNG CHÍ TRƯỜNG CHINH 
VỚI BẢO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


PGS. TS LÝ VIỆT QUANG 


Đồng chí Trường Chinh là một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách mạng 
Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí gắn liền với những trang 
sử vẻ vang của Đảng và dân tộc, đặc biệt là ở những thời điểm có tính bước ngoặt. 
Là một nhà chính trị giàu kinh nghiệm, có nhiều cống hiến to lớn, đồng chí còn 
được Đảng, Nhà nước và đông đảo các nhà nghiên cứu khăng định là nhà văn hóa 
lớn. Hoạt động và những đóng góp của đồng chí với báo chí cách mạng nước ta 
chính là một trong những cơ sở quan trọng minh chứng cho sự khẳng định này. 

1. Nhà báo cách mạng mẫu mực 

Đồng chí Trường Chinh sớm ý thức rõ vai trò quan trọng của báo chí đối với 
sự nghiệp cách mạng và sớm đến với nghề báo. Mùa hè năm 1928, tại quê nhà 
Hành Thiện, đồng chí đã sáng lập, làm chủ bút và cũng là cây bút chủ chốt báo 
Dân cày, với nội dung lên án ách áp bức, bóc lột của chính quyền thực dân phong 
kiến đối với nông dân và kêu gọi nông dân đứng lên đấu tranh đòi quyên lợi. Dù 
còn sơ lược và chỉ ra được ít số, song tờ báo đã có ảnh hưởng nhất định đến người 
dân trong vùng, đặc biệt là tầng lớp thanh niên. 

Trong cuộc vận động thành lập Đảng, đồng chí Trường Chinh đã được cử 
tham gia nhóm biên tập của báo 8a iiễểm - cơ quan ngôn luận của Đông Dương 
Cộng sản Đảng và góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu 
nước, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, nhân rộng ảnh hưởng của tô chức cộng 
sản này. 

Từ tháng 11-1930 đến tháng 9-1936, trong thời gian bị bắt giam tại các nhà 
tù Hỏa Lò và Sơn La, dù hoàn cảnh khắc nghiệt chốn lao tù đế quốc, đồng chí 
Trường Chinh vẫn bí mật tham gia tô chức và trực tiếp viết báo tuyên truyền, huấn 
luyện lý luận cách mạng, đồng thời đấu tranh chống những quan điểm sai trái của 
một số tù chính trị là đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng. Đồng chí đã được tô 
chức Đảng trong nhà tù Hỏa Lò cử làm chủ bút báo Con đường chính, trực tiếp 
viết nhiều bài tuyên truyền, luận chiến cho báo và tờ Lao / fạp chí. Tại nhà tù Sơn 
La, vừa lãnh đạo tổ chức của những chiến sĩ cộng sản trong tù, đồng chí vừa tham 
gia viết bài cho báo Suối reo. 


-29]1- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trong những năm Đảng ta phát động và lãnh đạo Cao trào cách mạng dân 
chủ (1936-1939), trên cương vị là Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách hoạt động 
tuyên truyền công khai hợp pháp và nửa hợp pháp, trong đó đặc biệt là lĩnh vực 
văn hóa, báo chí, đồng chí Trường Chinh là thành viên chủ chốt trong ban biên tập 
các báo Le ?ravail (Lao động), Rassemblement (Tập hợp), En avamt (Tiến lên), 
trực tiếp chỉ đạo báo ?ïn ứức, báo Đời nay, tập mới và tham gia chỉ đạo các báo 
Notre Voix (Tiếng nói của chúng ta), Ngày mới, Người mới. 

Trong Cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945), nhất là sau khi được giao 
trọng trách làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trường 
Chinh đã chỉ đạo xuất bản và viết bài cho Tạp chí Cộng sản (tháng 10-1941) - cơ 
quan lý luận của Trung ương Đảng, báo Cở Giải phóng (tháng 10-1942) - cơ quan 
tuyên truyền, cô động của Đảng, báo Cứu quốc (tháng 1-1942) - cơ quan ngôn luận 
của Tổng bộ Việt Minh. 

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí Trường Chinh trực 
tiếp phụ trách và viết bài cho báo ,S% ¿hđ¿ - tiền thân của báo Nhân dân sau này. 

Điều nồi bật ở đồng chí Trường Chinh là tinh thần học tập không ngừng, học 
tập suốt đời. Kế thừa truyền thống hiếu học của quê hương, gia đình, đồng chí đã 
rèn luyện, xây dựng cho mình một khối lượng tri thức phong phú trên nhiều lĩnh 
vực, làm cơ sở cho những bài báo sắc sảo, được cán bộ, đảng viên và nhân dân 
hoan nghênh, đón nhận. 

Với văn phong chính luận cách mạng mẫu mực, có tính chiến đấu cao và sức 
truyền cảm lớn, Trường Chinh thực sự là cây bút xuất sắc của báo chí cách mạng 
Việt Nam. Tên tuôi của đồng chí gắn liền với sự phát triển của báo chí cách mạng 
Việt Nam. 

Đồng chí Trường Chinh còn là nhà báo bậc thầy luôn luôn quan tâm đào tạo, 
dìu dắt các thế hệ làm báo lớp sau. Đồng chí đặt niềm tin, giao công việc cho những 
người làm báo trẻ tuổi và thường xuyên tìm cách bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 
kiến thức thực tiễn để họ trưởng thành qua thực tiễn công tác. Chắng những tạo 
điều kiện cho các nhà báo đi cùng trong những chuyến đi công tác địa phương để 
có tư liệu thực tế viết bài, đồng chí còn chú trọng giới thiệu những nét lớn về nơi 
đến, mục đích, nội dung kế hoạch chuyến đi và gợi ý những vấn đề cần quan tâm 
khi viết bài. Sau đó, mặc dù công việc luôn bận rộn, đồng chí vẫn cố gắng thu xếp 
thời gian để đọc góp ý, bổ sung cho bài viết hoặc trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải 
thích với tác giả bài viết về những chỗ cần bổ sung, sửa chữa. Đồng chí khuyến 
khích mở các diễn đàn tranh luận trên báo chí về những vấn đề xã hội đang quan 


- 292 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tâm vừa đề phát huy không khí dân chủ, huy động trí tuệ của xã hội, vừa khuyến 
khích các nhà báo không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 
nâng cao chất lượng báo chí. 

2. Nhà lý luận sắc sảo về văn hóa - báo chí 

Sinh ra và lớn lên trong môi trường giàu truyền thống văn hóa của quê hương, 
gia đình, Trường Chinh ý thức rất rõ vai trò hết sức quan trọng của văn hóa đối với 
sự phát triển của xã hội, trước hết là với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân 
tộc. Từ đó, đồng chí đề ra những quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới - 
văn hóa cách mạng, nền văn hóa gắn liền với sự nghiệp cách mạng và nhằm phục 
vụ quảng đại quần chúng nhân dân. Đồng chí xác định văn hóa là một mặt trận 
quan trọng giống như mặt trận kinh tế, mặt trận chính trị và người cộng sản không 
thê đứng ngoài, mà phải tham gia hoạt động trên mặt trận này. Nền văn hóa mới là 
nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc, được xây dựng theo 
3 nguyên tắc cơ bản là dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. 

Đảng ta ghi nhận: “Đồng chí là nhà văn hóa đã sớm đặt cơ sở lý luận cho việc 
xây dựng một nền văn hóa mới Việt Nam theo phương châm dân tộc, khoa học, 
đại chúng”'. 

Trong những quan điểm của đồng chí Trường Chinh về xây dựng một nền 
văn hóa mới, có bao hàm nội dung về báo chí. Các tác phẩm tiêu biểu của đồng 
chí Trường Chinh như “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943), “Chủ nghĩa Mác 
và văn hóa Việt Nam” (1948) ... không chỉ là các công trình lý luận xuất sắc về xây 
dựng một nền văn hóa mới, mà còn có giá trị chỉ đạo to lớn đối với báo chí cách 
mạng Việt Nam. 

Cùng với những quan điểm chung về xây dựng một nền văn hóa mới, trong 
đó có lĩnh vực báo chí, được thể hiện qua các tác phẩm trên, đồng chí Trường 
Chinh còn có những bài nói, bài viết cụ thê về nền báo chí cách mạng. 

Quán triệt quan điểm của V.I.Lênin về vai írò, vị frí của báo chí cách mạng, 
đồng chí nhân mạnh: “7ở báo phải là người tuyên truyền, cô động tập thể và người 
tô chức tập thể”2. Việc tuyên truyền, cô động và tô chức tập thể này nhằm vào các 
yêu cầu, nhiệm vụ chính yếu của cách mạng trong thời điểm hiện tại. 

Đồng chí giải thích sở đĩ báo chí là người tuyên truyền, cô động tập thể bởi 
ba lý do chủ yếu: 


! Điều văn do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đọc tại Lễ truy điệu đồng chí Trường Chinh ngày 5/10/1988. 
2 Trường Chỉnh: Về văn hóa văn nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr. 525. 


- 293 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Một là, bởi báo chí phải giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin cho bạn đọc, cho 
quần chúng đảng viên và quần chúng ngoài Đảng, phô biến và giải thích những 
đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, những nghị quyết và chỉ thị của Đảng 
và Nhà nước trong nhân dân; đồng thời nó kêu gọi, động viên quần chúng nhân 
dân ra sức phấn đấu đề thực hiện một cách tự giác, tự nguyện. 

Hai là, báo chí không chỉ nói lên tiếng nói của riêng tập thể nhỏ bé những 
anh chị em làm báo, mà còn nói lên tiếng nói của tập thể to lớn hơn là Đảng, nói 
lên tiếng nói của đoàn thể mà tờ báo là cơ quan ngôn luận. 

Ba là, báo chí có thể thuyết phục quần chúng trên nhiều vấn đề khác nhau, 
giải thích cho rất nhiều đối tượng khác nhau, đó là điều mà bất cứ người tuyên 
truyền, cô động riêng lẻ nào cũng không thể làm được trong một lúc!. 

Giải thích báo chí còn là người fổ chức tập thể, đồng chí Trường Chinh chỉ 
ra bốn lý do chủ yếu: 

Thứ nhất, thông qua đọc báo, nhiều người được thuyết phục về mục tiêu, 
đường lối, chính sách của Đảng, các đoàn thê quần chúng và có thê trở thành những 
đối tượng đề tuyên truyền, kết nạp vào các tổ chức nảy. 

Thứ hai, trong khi nêu lên những khâu hiệu, phô biến và giải thích những chủ 
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tờ báo có thê thúc đầy quần chúng ở các 
cơ sở và các đơn vị họp lại đề thảo luận và thi hành. Khi đó tờ báo có tác dụng tập 
hợp và tổ chức quần chúng, hướng dẫn quần chúng thi đua sản xuất và đấu tranh. 

Thứ ba, trong quá trình thi đua sản xuất và đấu tranh, nồi lên những anh hùng, 
chiến sĩ, những người lao động tiên tiến là những đối tượng để kết nạp vào tô chức 
của Đảng, Đoàn hoặc nếu đã kết nạp thì được bồi dưỡng, giúp đỡ tiễn bộ hơn. 
Đồng thời quá trình này sẽ đào thải những người lạc hậu, phậm nhiều khuyết điểm, 
làm cho tô chức Đảng, Đoàn trong sạch, vững mạnh hơn. 

Thứ tư, tờ báo có cả một mạng lưới thông tín viên và cộng tác viên ở các cấp, 
các ngành, có khi còn có riêng một hệ thống phát hành, một mạng lưới tổ chức đọc 
báo của quần chúng và những nhóm ủng hộ. Tất cả những tô chức ấy làm cho tờ 
báo đóng vai trò tranh thủ quần chúng, tập hợp đông đảo quần chúng dưới lá cờ 
của Đảng, phát triển Đảng, phát triển tổ chức quần chúng”. 


! Trường Chinh: Về văn hóa văn nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr. 526. 
? Trường Chinh: Về văn hóa văn nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr. 526-527. 


- 294 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Muốn hoàn thành vâi trò, vị trí của báo chí như trên, đội ngũ các nhà báo phải 
có những phẩm chất cả về năng lực chuyên môn và tư cách đạo đức. Đồng chí 
Trường Chinh yêu cầu: 

Trước hết, những người làm báo phải nhận rõ trách nhiệm nặng nè, vẻ vang 
của mình, từ đó mà yêu nghề, hăng say hoàn thành nhiệm vụ. 

Cùng với đó, cán bộ làm báo phải nêu cao tinh thần học tập không ngừng, 
học tập nhiều cả về chính trị và văn hóa và chuyên môn, nghiệp vụ làm báo, bởi 
“làm báo là viết cho người khác xem, là tuyên truyền, cô động nhân dân ra sức 
phân đấu thực hiện đường lối, chính sách và khẩu hiệu của Đảng, là nói lên tiếng 
nói của Đảng”. 

Đồng thời, những người làm báo còn phải chú ý gần gũi quần chúng, đi sâu 
vào phong trào quần chúng đề hiểu biết quyền lợi, nguyện vọng và trình độ quần 
chúng, để học tập kinh nghiệm sản xuất và đấu tranh của quần chúng - những điều 
rất cần thiết cho người làm báo. 

Cuối cùng, người làm báo cần có đạo đức cách mạng và phẩm chất chính trị 
cao, phải có tinh thần hy sinh phấn đấu vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, có lòng tin 
vô hạn vào thắng lợi của cách mạng!. 

Năm tháng đã trôi qua nhưng những quan điểm của đồng chí Trường Chinh 
về vai trò, vị trí của báo chí cách mạng, về nhiệm vụ, phẩm chất của người làm 
báo .... đặc biệt là tâm gương của đồng chí - một nhà báo cách mạng sắc sảo, tài 
năng vẫn mang giá trị sâu sắc đối với công tác báo chí của đất nước ta hiện nay. 


! Xem Trường Chinh: Vẻ văn hóa văn nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007, tr. 539-542. 


- 295- 


GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA 
TRUYÉN THÓNG DANH NHÂN TRONG CÁC 
TRƯỜNG PHÔ THÔNG VÀ THỰC TẾ GIÁO DỤC 
Ở TRƯỜNG ĐINH TIỀN HOÀNG - BA ĐÌNH 


TS. NGUYÊN TÙNG LÂM 


Tóm tắt: Bài viết tập trung giải quyết các nội dung chính 

- Tầm quan trọng của việc giáo dục giá trị văn hóa truyền thống Danh nhân 
cho học sinh PT trong bối cảnh đổi mới giáo dục và khát vọng xây dựng đất nước 
Việt Nam hiện nay. 

- Nội dung cách thức tiễn hành giáo dục giá trị văn hóa truyền thống danh 
nhân cho học sinh THPT ở trường Đinh Tiên Hoàng trong suốt hơn 30 năm qua. 

- Kết luận và khuyến nghị. 

Từ khóa: 

“Văn hóa học đường”, “giá trị văn hóa”, “mô hình giáo dục giá trị văn hóa 
truyền thông danh nhân cho học sinh phô thông”, “Trường THPT Đinh Tiên Hoàng 
Hà NộtT”. 

Nội dung: 

I. GIÁO DỤC GÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYÊN THÓNG CHO HỌC SINH 
PHỎ THÔNG 

1.1 Vai trò Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phố thông hiện nay. 

Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
tổng bí thư Nguyễn Phu Trọng có nhắn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm 
vụ trọng tâm thứ 2 của Đại hội là phải xây dựng con người Việt Nam với phương 
hướng: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ hải 
hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phát triển toàn diện và đồng bộ 
các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa phong phú đa dạng, 
văn minh, lành mạnh, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa nhân loại để văn hóa thật sự là nền tảng tính thần, nguồn lực nội 
sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế”. 

Và khi phân tích vào 3 khâu đột phá trong chiến lược xây dựng đất nước, 
đồng chí Tổng Bí Thư lại nhân mạnh: “Phải khơi dậy khát vọng phát triển đất nước 


296 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


phôn vinh, hạnh phúc, ý chí phân đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hóa, sức 
mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. 

Chúng tôi tham gia Hội thảo tháng 2 của Viện Nghiên cứu Danh Nhân với 
tiêu đề “Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống danh nhân trong các trường phổ 
thông và thực tế giáo dục ở trường Đinh Tiên Hoàng — Ba Đình” nhằm trao đổi để 
làm rõ cơ sở lí luận của vẫn đề và nêu những bài học thực tiễn chúng tôi đã vận 
dụng để giáo dục gía trị truyền thống danh nhân mà nhà trường mang tên trong 
suốt hơn 30 năm qua. 

1.1.1 Văn hóa học đường 

Giáo dục giá trị văn hóa trước hết phải gắn với việc xây dựng văn hóa học 
đường trong mỗi nhà trường. Đây là vấn đề cốt lõi, tiên quyết để chúng ta tiến hành 
giáo dục giá trị văn hóa. 

Văn hóa học đường, trước hết thuộc phạm trù văn hóa, khái niệm về văn hóa 
khá rộng song theo định nghĩa của UNESCO năm 2002 trong văn hiện “Tuyên bố 
chung về đa dạng văn hóa” đã định nghĩa: “Văn hóa là một tổ hợp các đặc điểm 
tinh thần, vật chất, trí tuệ và tình cảm nỗi bật của xã hội hay nhóm xã hội, 
bao hàm cả nghệ thuật văn học, lối sống cùng với đương thơi, hệ giá trị truyền 
thống và niềm tin” (1). 

Và theo GS. Phạm Minh Hạc (2009) thì quan niệm của UNESCO đã nhắn 
mạnh những yếu tô cơ bản của văn hóa là “văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thẻ, 
là khoa học về giá trị (giá ứrị học), coi niềm tin và truyền thống là cả đương thời 
nữa đều là các giá trị: văn hóa là các giá trị tỉnh thần của từng người, gia đình, 
cộng đồng” (2). 

Như vậy nói đến văn hóa là phải nói đến giá trị và hệ giá trị của nó. Văn hóa 
là thước đo của giá trị. Giáo dục trong các nhà trường đạt đến các chuẩn văn hóa 
là giáo dục có chất lượng, văn hóa và giá trị là thước đo của hiệu quả giáo dục mỗi 
nhà trường. 

Do đó để giáo dục đạt hiệu quả cao trong các nhà trường chúng ta phải xây 
dựng VHHD. Và khái niệm về VHHD hiện nay cũng có quá nhiều định nghĩa, 
chúng tôi thống nhất với GS. Phạm Minh Hạc (2009) “VHHD là hệ các chuẩn 
mực, giá trị giúp cho các cán bộ quản lý nhà trường, các thầy cô, các vị phụ huynh 
và các em học sinh, sinh viên có các cách thức hay suy nghĩ tình cảm, hành động 
tốt đẹp” (3). 

Những năm cuối thế kỷ 20, nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng bàn thêm 
và làm rõ thêm một số khía cạnh của VHHD; Stephen. Stolp “VHHD là một câu 


297 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


trúc, một quá trình và bầu không khí của các giá trị và chuẩn mực dẫn dắt giáo 
viên, học sinh đến việc giảng dạy và học tập có hiệu quả” (4). 

Deal và Peter Son (2009) “VHHD là tập hợp các chuẩn mực, giá trị, niềm 
tin, các lễ nghỉ, các nghỉ thức, các biểu tượng và truyền thống tạo ra “nét 
riêng” của nhà trường” (S). 

Nắm được những nội dung phải tiễn hành VHHD trong mỗi nhà trường chúng 
ta mới thấy được sự cần thiết của việc giáo dục giá trỊ và giáo dục giá trị văn hóa 
trong trường phổ thông hiện nay như thế nào trên con đường thực hiện đổi mới 
giáo dục, hội nhập quốc tế để tạo ra bản sắc riêng của mỗi nhà trường trong nền 
kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

1.1.2 Giá trị văn hóa 

Bàn về giáo dục giá trị văn hóa, nhiều tác giả đã có những định nghĩa khác 
nhau. Từ điển bách khoa Tâm lý học, giáo dục học Việt Nam do GS.TSKH Phạm 
Minh Hạc chủ biên, tác giả Ngô Đức Thịnh đã nêu “Giá trị văn hóa là tất cả những 
gì mà con người mong muốn, ước vọng, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của con 
người, được con người cho là tốt đep, có lớp giá trị văn hóa là thứ do con người 
sáng tạo ra và được cộng đồng thừa nhận. Khi giá trị văn hóa hình thành và định 
hình, nó lại tác động trở lại đối với con người, định hướng cho nhận thức, tỉnh cảm 
và hành vi của con người trở xuống” (r.288). 

Và mới đây khi bàn về “Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người 
gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam” 
đăng trên báo nhandan.com.vn, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm đã nêu: 

- Tác giả nhắn mạnh “vì sao hiện nay chúng ta phải quan tâm đến việc xây 
dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam? Hệ giá trị văn hóa và 
chuẩn mực con người luôn tồn tại một cách khách quan, bất kế ta có nhận thức 
được sự tồn tại của chúng hay không. Tuy nhiên, nếu nhận thức được và chủ động 
hoàn thiện, xây dựng chúng thì con người và xã hội con người sẽ phát triển nhanh 
hơn, đúng hướng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng mỗi khi lịch sử trải qua những 
bước ngoặt lớn. Giai đoạn hiện nay chính là một thời điểm như thế. Trên phạm vi 
quốc tế, các quốc gia đang từ chỗ tồn tại biệt lập chuyền sang phải liên kết với 
nhau để cùng tôn tại; từ chỗ phân cực đối đầu chuyền sang phải hợp tác với nhau 
để cùng phát triển. Trong phạm vi quốc gia, nước ta từ một nền kinh tế chỉ huy, 
bao cấp đang chuyên mạnh sang "hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thê chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa", từ một xã hội nông nghiệp - nông thôn - 
nông dân đang chuyên mạnh sang một xã hội công nghiệp - đô thị - công dân; từ 


298 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


một hệ giá trị lấy ổn định làm mục tiêu chuyên sang một hệ giá trị lấy phát triển 
làm đích đến. 

- Quan trọng tác giả đã khái quát tông kết 10 điểm trong hệ giá trị xã hội của 
người Việt Nam hiện nay theo 5 cặp. Đề tài đã đề xuất một mô hình hệ giá trị định 
hướng cốt lõi trọng điểm với hai giá trị phô biến thuộc phạm vi toàn xã hội là dân 
chủ và Pháp quyền cùng tám giá trị thuộc về con người cá nhân gom thành bốn 
cặp là: Yêu nước và nhân ái, trung thực và bản lĩnh, trách nhiệm và hợp tác, tính 
khoa học và sáng tạo (5). Dân chủ và Pháp quyền là hai giá trị đi liền với nhau, 
hỗ trợ cho nhau; dân chủ là giá trị đi từ dưới lên, pháp quyền là giá trị đi từ trên 
xuống, hai giá trị này giúp khắc phục nạn quan liêu cửa quyền, nạn tham nhũng, 
bệnh thiếu ý thức pháp luật. Vêu nước và Nhân ái là hai giá trị truyền thông được 
bảo tồn, song với cách hiểu cần được bổ sung, điều chỉnh: Yêu nước không chỉ khi 
quốc gia hữu sự mà cả khi hòa bình; nhân ái không chỉ với người quen mà cả với 
người lạ ngoài xã hội. Trung thực và Bản lĩnh là hai giá trị con người rất cần cho 
thời hội nhập: Trung thực giúp khắc phục bệnh giả dối, nói không đi với làm; bản 
lĩnh giúp khắc phục thói dựa dẫm. Trách nhiệm và Hợp tác là hai giá trị con 
người trong quan hệ với đồng loại ở quy mô xã hội mà người Việt Nam còn thiếu. 
Tính khoa học và Sáng tạo là hai giá trị con người trong thời đại công nghiệp vả 
kinh tế tri thức mà người Việt Nam cần có. Các giá trị này sẽ giúp khắc phục các 
bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh bè phái, bệnh đối phó, bệnh nói xấu sau 
lưng, bệnh sĩ diện, háo danh... 

Về hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam đã được chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 xác định theo 5 phẩm chất mà mỗi nhà trường, mỗi cấp học phố thông 
đều phải quán triệt: đó là yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm. 

Như vậy đề xuất hệ giá trị với 10 tiêu chí của GS. Trần Ngọc Thêm cũng là 
những gợi ý cho các nhà trường phố thông tham khảo để tiến hành giáo dục giá 
văn hóa cho học sinh mỗi nhà trường. 

1.1.3 Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống danh nhân cho học sinh phố 
thông 

Mỗi trường phổ thông đều mang một tên, ngoài việc phân biệt cấp học hay 
liên cấp, các trường đều có tên theo địa phương trường đóng hoặc nhiêu trườngđã 
có ý thức lấy tên Danh nhân, những anh hùng dân tộc, những người có công lao 
cho đất nước lam tên riêng của trương nhăm giao duc truyền thống choc ac thế hê 
hoc sinh. 


299 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Như vậy giáo dục giá trị văn hóa là yêu cầu chung của mỗi cấp học, nó không 
chỉ thông qua các bộ môn văn hóa như văn học, lịch sử, giáo dục công dân ... mà 
nó còn là yêu cầu bắt buộc để rèn phâm chất yêu nước, khát vọng cống hiến cho 
học sinh, mà còn rèn luyện những phẩm chất khác cho học sinh. 

Tuy vậy mỗi nhà trường phổ thông là một thực thể mang nhiều giá trị văn 
hóa; Nó tôn tại theo thời gian gắn bó với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa 
phương, đồng thời gắn liền với sự trưởng thành của các thế hệ học sinh đã được 
rèn giũa, trưởng thành từ mỗi nhà trường. Do đó khi xây dựng văn hóa học đường 
của mỗi nhà trường, các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý đều có ý thức xây dựng, 
gìn g1ữ, sứ mệnh riêng, mà theo năm tháng nó phải trở thành nét riêng có, những 
đặc điểm truyền thống vượt trội ghi sâu đậm tạo thành niềm tự hào của học sinh 
mỗi trường. 

Nếu các trường mang tên danh nhân, anh hùng liệt sĩ thường bao giờ cũng 
gắn VỚI VIỆC giáo dục, lấy những nét đặc sắc về nhân cách, về sự cống hiến của 
danh nhân mà nhà trường mang tên để giáo dục giá trị văn hóa truyền thông của 
danh nhân mà trường mang tên. 

Do đó giáo dục giá trị văn hóa truyền thống danh nhân mỗi trường phô thông 
nào đấy cũng bao hàm hai nội dung cơ bản: 

- Đó là những giá trị văn hóa truyền thống của đất nước, con người Việt Nam 
nói chung được gắn với các hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường nhằm rèn luyện 
những năng lực phâm chất mà mỗi cấp học trong chương trình giáo dục phố thông 
đã quy định. 

- Nhưng đó còn là những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi nhà trường: 
“các chuẩn mực, giá trỊ, niềm tin, các lễ nghi, các nghi thức, các biểu tượng và 
truyền thống tạo ra “nét riêng của mỗi nhà trường” (Deal — Peter Som) phải gắn 
với những nét riêng của các danh nhân mà trường được mang tên mới thê hiện sự 
hoàn hảo của mỗi nhà trường khi xây dựng văn hóa học đường. 

Đây là sự đòi hỏi khắt khe thách thức của mỗi nhà trường nhưng cũng là 
những gợi ý, những cơ hội để mỗi nhà trường sáng tạo nên những nét riêng có của 
mình nhằm hình thành chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường theo cách riêng 
mới dễ dàng tạo nên những tình cảm sâu đậm trong mỗi thầy cô, học trò và cả phụ 
huynh nữa. 

Những nét “riêng có” trong chương trình giáo dục giá trị văn hóa truyền thống 
danh nhân của mỗi nhà trường thường được biểu hiện qua nghi thức truyền thống 
khai giảng, bế giảng; qua bài trường ca của mỗi nhà trường, qua Logo (biểu tượng) 


300 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


của trường; Qua những khẩu hiệu, hoặc các biểu hiện kiến trúc đặc biệt tạo nên 
được những phong cách học sinh, giáo viên, những giá trị nhân văn nhà trường 
thường đề cao, luôn lặp đi lặp lại hàng năm nhưng không gây nhàm chán mà tạo 
nên sự tự hào, ý nghĩa quyết tâm thực hiện của thầy và trò. 

Đề làm rõ những quan niệm chúng tôi trình bầy khái quát trên, chúng tôi xin 
minh họa cách làm “riêng có” của thầy trò trường Đinh Tiên Hoàng. 


H.GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYÈÊN THÓNG DANH NHÂN 
Ở TRƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG 

2.1 Thể hiện truyền thống văn hóa, những giá trị tốt đẹp bằng những 
biểu hiện “riêng có” của Đinh Tiên Hoàng. 

a. Biểu trưng mô hình giáo dục, phát triển nhân cách học sinh 

Trường Định Tiên Hoàng được thành lập từ năm 1989 — một trong 2 trường 
dân lập đầu tiên của Hà Nội, nhưng trường Đinh Tiên Hoàng là một mô hình giáo 
dục đặc biệt nhằm giúp đỡ những học sinh có khó khăn trong việc học tập vả rèn 
luyện nên hàng năm đều nhận những học sinh không đủ tiêu chuẩn vào các trường 
công lập. Nên ngoài việc dạy chữ, để các em có đủ tiêu chuẩn vảo tốt nghiệp THPT 
để tiếp tục học Đại học, cao đăng, trường Đinh Tiên Hoàng tập trung “Dạy người” 
giúp các em lấy mục tiêu “Vì ngày mai lập nghiệp”, không chạy theo việc chỉ học 
văn hóa đề vào Đại học, việc giáo dục nhân cách học sinh được chúng tôi lựa chọn 
hàng đầu. Trường luôn nêu cao giá trị phát triển nhân cách. Đặc biệt hình ảnh từ 
một cậu bé chăn trâu Đinh Bộ Lĩnh đây cá tính, nghịch ngợm đã sớm trưởng thành 
thành chàng thanh niên có lòng yêu nước thiết tha, có khí phách tự tôn dân tộc đã 
tập hợp thu phục các đầu mục tướng lĩnh thống nhất xây dựng đất nước Việt Nam 
độc lập, chấm dứt ách đô hộ 1.000 năm Bắc thuộc để xưng danh Đinh Tiên Hoàng 
đế. Những nét tính cách tiêu biểu của cậu bé và chàng thanh niên sôi nổi Đinh Bộ 
Lĩnh, không chỉ là người giầu lòng yêu nước, mà là người thông minh, quả cảm, 
có ý chí quyết tâm cao để tập hợp quân lính khởi nghĩa thành công trở thành người 
anh hùng áo vải của dân tộc Việt Nam Từ quá trình phát triển tính cách của Đinh 
Bộ Lĩnh chúng tôi khái quát thành phương châm giáo dục của nhà trường. 

Nhăm giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh có hiệu quả đội ngũ 
lãnh đạo, mọi cán bộ giáo viên nhà trường đã tuân thủ các quy trình quản lý theo 
mô hình quản lý chất lượng của UNESCO và tổ chức quản lý chất lượng quốc tế 
ISO 9001 - 2000. 


301 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


MÔ HÌNH NHÂN CÁCH CÀN TÁC ĐỘNG ĐÓI VỚI HS ĐINH TIÊN HOÀNG 


“Nhân cúch không chỉ ñược hình thành bởi những gì nghe và núi 
Mù chủ yêu phải ñược hình thành bởi chính sự nỗ lực hành động của môi cá nhân” 


b. Nghỉ thức dâng hương và lời thề khuyến học trong lễ khai giảng 

Hàng năm, trong ngày khai giảng nhà trường đều tổ chức cho học sinh ôn lại 
truyền thống bằng việc tổ chức lễ dâng hương và đọc lời thề khuyến học của Đinh 
Tiên Hoàng. Đây là nghi thức khai giảng bắt buộc hàng năm đều thực hiện; Nó 
không chỉ tạo nét đẹp truyền thống dân tộc mà nó chính là hình thức khắc ghi để 
học sinh nhớ về lịch sử người anh hùng dân tộc trường mang tên, nó còn nhắc nhở 


học sinh phải “nên người” đê thực hiện sứ mệnh cao cả con cháu Bác Hô. 


Các trò yêu quý 
Nghe lời non nước 
Khí thiêng ngưng tụ 
Hun đúc nên người 
Gặp thời loạn lạc 
Đất nước cắt chia 
Mười hai đầu mục 
Xưng bả xưng hùng 
Vua dốc một lòng 
Quy tụ nhân tâm 
Non sông một môi 
Đất nước dựng xây 
Lừng danh Đại Việt 
Rạng rõ từ đáy 
Cháu con ghỉ nhớ! 


Ôi! Cây có gốc 
Nước có nguồn 
Nghe lời non nước 
Ngàn năm vọng về 
Các trò yêu quý! 
Nay trường Trung học 
Tại đất Thăng Long 
Được mang tên Người 
Nhân ngày khai giảng 
LỄ trọng thường năm 
Toàn thể thầy trò 
Quyết tâm xin hứa: 
Dốc lòng nhân ải 


Mang tài sư phạm 


302 


Thầy, cô găng sức 
Luyện rèn trò ngoan 
Tiên lễ hậu văn 
Kinh thầy yêu bạn 
Văn mình lịch sự 
Trung thực dũng cảm 
Trí sáng đức bên 
Năm châu sảnh bước 
Vận nước thịnh hưng 
Là nhờ Đạo học 
Xứng đảng chảu con 
Định Tiên Hoàng Để 
Rạng danh thế hệ 


Cháu con Bác Hồ ” 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


c. Vềtrường ca và những bài hát về trường, có lẽ hiễm có trường phô thông 
nào có những bốn bài hát về trường như trường Đinh Tiên Hoàng. Nhạc sĩ Duy 
Quang luôn cộng tác với trường, giúp trường tổ chức các hoạt động tập thể hàng 
năm hoặc có sự kiện lớn kỷ niệm 5 năm, 10 năm trường Định Tiên Hoàng, nhạc sĩ 
đều có sáng tác những bài hát, điệu múa riêng cho trường. Kỷ niệm 5 năm thành 
lập trường, nhạc sĩ Duy Quang đã sáng tác cho trường: Trường ca có bài “Tiếng 


^^”? 


trống hoa lư” và “Cờ lau tập trận” và bản hợp xướng “Hoa lư ngàn xưa”. Đây là 
những bài hát mà khai giảng hoặc lễ hội năm nào chúng tôi cũng dùng để ôn có tri 
tâm; luôn khắc ghi công ơn những anh hùng đã mang lại độc lập tự do cho đất 
nước. Nó càng khích lệ, thôi bùng chay những khát vọng trưởng thành công hiến 
bao thế hệ học sinh Đinh Tiên Hoàng. 

Năm 2005 khi chuẩn bị kỷ niệm IŠ năm thành lập trường, nhạc sĩ Lê Vĩnh là 
một trong 10 tác giả có bài hát hay nhất về Hà Nội đã gửi cho chúng tôi “Bài ca 
Đinh Tiên Hoàng”, có điều lạ là nhạc sĩ chưa hề đến trường, chỉ nghe đài báo về 
trường mà nhạc sĩ đã sáng tác rất đúng, rất hay về trường. Thế là chúng tôi đã lấy 
bài “Bài ca Đinh Tiên Hoàng” của nhạc sĩ Lê Vinh thành trường ca. Chúng tôi hết 
sức tự hảo vì các nhạc sĩ đã chung tay thêu dệt nên giá trị truyền thống cho trường 
Đinh Tiên Hoàng, khích lệ thầy trò trường Đinh Tiên Hoàng có thêm sức mạnh 
trên hành trình gian khó, sáng tạo đáng tự hào. 

“Đây Đình Tiên Hoàng trường mình kiêu hãnh 

Đất nước vang danh, Hà Nội sáng tên 

Học trò miệt mài quyết luyện trí luyện tài 

Dũng cảm thông minh như thuở nào Vua Định 

Đây Định Tiên Hoàng dạt dào tình thương...” 

d. Biểu trưng (Logo) của trường cũng là sản phẩm văn hóa độc đáo đã được 
họa sĩ Linh Chi thê hiện theo ý tưởng của nhà trường. 


Vòng tròn có nửa trắng, nửa đen, thể hiện quy luật Vũ trụ âm và dương để 
tạo nên nhân cách hài hòa. Chữ Š ngăn 2 màu đen và trăng thể hiện ý chí độc lập, 
thống nhất đất nước từ thời Đinh Tiên Hoàng dựng nước. Vòng tròn nhân cách 
được đặt trên những trang sách mở như những cánh chim đang tung bay như những 


303 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


ước mơ trong sáng, mãnh liệt của học trò và vòng nguyệt quê bao bọc thể hiện sự 
thành công, “nên người” của mỗi học sinh khi ra trường. 

Chúng tôi nêu những nét “riêng có” đã làm nên truyền thống đáng tự hào 
cho học sinh Đinh Tiên Hoàng các khóa, nhưng cái mà thầy trò Đinh Tiên 
Hoàng tự hào hơn cả, đó chính là quá trình giáo dục các giá trị văn hóa truyền 
thống danh nhân cho học sinh Đinh Tiên Hoàng; Nó chứng minh với một mô 
hình giáo dục đặc biệt, gặp nhiều khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất nhưng 
trường Đinh Tiên Hoàng vẫn tổn tại hơn 30 năm qua, giữ mãi truyền thống mà 
đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành ủy 
Hà Nội đã khích lệ: “Thủ đô ta tự hào có điểm sáng, một mô hình tốt, đó là 
trường Định Tiên Hoàng” (1995). 

2.2 Những nội dung chủ yếu khi tiến hành giáo dục giá trị văn hóa 
truyền thống cho học sinh Đinh Tiên Hoàng. 

Sớm thấy được tác động của giá trị văn hóa truyền thống, trường Đinh Tiên 
Hoàng ngoài việc thực hiện các chương trình, các hoạt động giáo dục theo đúng 
các yêu cầu của Sở Giáo dục và Đảo tạo Hà Nội, của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Đinh Tiên Hoàng còn chú ý tô chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo 
những cách riêng để phù hợp với đặc điểm học sinh Đinh Tiên Hoàng, cố gắng 
đảm bảo các chương trình giáo dục của nhà trường phải thật sự tác động đến học 
sinh và quan trọng là làm học sinh thay đồi. Vì không chọn lọc đầu vào nên hàng 
năm tỷ lệ học sinh Đinh Tiên Hoàng còn yếu kém không chỉ về mặt xã hội mà cả 
rèn luyện đạo đức cũng còn một tỷ lệ không nhỏ, có nhiều học sinh không được 
các nhà trường chấp nhận, thế mà sau 3 năm giáo dục ở Đinh Tiên Hoàng, các em 
vẫn vào được các trường đại học, cao đăng với một tỷ lệ không nhỏ, và quan trọng 
các em đã làm chủ cuộc sống của mình, các em đã “nên người” không trở thành 
gánh nặng của gia đình, xã hội. 

Đây là một quá trình giáo dục lâu dài, phức tạp, phải phối hợp nhiều yếu tố, 
nhiều nguồn lực để phục vụ cho chuyên đề “giáo dục giá trị văn hóa” truyền thống 
“Định Tiên Hoàng”. Trong chuyên đề này, chúng tôi tập trung làm rõ các vấn đề sau: 

2.2.1 Xây dựng nguyên tắc văn hóa ứng xử và rèn thói quen tốt cho học sinh 

Căn cứ đặc điểm tâm sinh lý, tính cách của học sinh, qua thử nghiệm ở Đinh 
Tiên Hoàng chúng tôi đã đúc kết 5 nguyên tắc ứng xử để tạo ra những thói quen 
ứng xử tối, trừ bỏ những thói quen ứng xử không phù hợp với chuẩn mực chung 
của nhà trường, gia đình, xã hội. 


304 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


- Một là : Các lực lượng giáo dục phải kiên trì chấp nhận những mặt 
mạnh và cả những mặt yếu kém của học sinh. 

Theo phân loại của nhà bác học Howard Gardner: con người có những tám 
loại trí thông minh, chứ không chỉ như các nhà trường chúng ta hiện nay chỉ ai học 
toán, văn, ngoại ngữ giỏi mới là thông minh. Đặc biệt trong giáo dục hiện nay, giáo 
viên thường không chấp nhận những cá tính, những yếu kém của học sinh (heo 
quan niệm một chiều của giáo viên). Chỉ những học sinh “chăm ngoan” mới được 
quan tâm giáo dục. Với học sinh Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi yêu cầu các thầy cô 
phải chấp nhận mọi biểu hiện của học sinh để từ đó đưa ra phương pháp giáo dục 
phù hợp. 

Trên cơ sở chấp nhận để hiểu rõ nguyên nhân, lý do dẫn đến tình trạng yếu 
kém hiện tại ở các em để rồi từ đó tìm cách giúp các em biết cách điều chỉnh. Nếu 
thiếu bước khởi đầu thừa nhận này, nhà sư phạm sẽ không thấy hết trách nhiệm, 
không đủ kiên trì giáo dục. Các trường THPT ở các thành phố đều đòi hỏi học sinh 
không chỉ có đủ hồ sơ hợp lệ mà còn đòi hỏi học sinh phải có 1 hồ sơ ”đẹp”: văn 
hóa khá, đạo đức tốt, khi chuyển trường. Nhưng thực chất học sinh có đạt như vậy 
hay không chúng ta lại không cần biết đến. Do đó với học sinh chúng ta không có 
quan điểm chấp nhận đề giáo dục thì chắc chăn nhà sư phạm chỉ nhận được những 
học sinh đã được đánh giá không đúng về bản thân họ và dễ tạo ra những xung đột 
thầy trò. 

- Hai là: Các lực lượng giáo dục phải khách quan trong việc nhìn nhận 
đánh giá thiếu sót của học sinh. 

Nghĩa là với mỗi hành vi, mỗi thiếu sót của học sinh đều được ghi nhận và tìm 
cách hiểu rõ bản chất, nguyên nhân rồi đi đến kết luận xử lý, còn trong quá trình tìm 
hiểu không được thành kiến, chụp mũ, hoặc thờ ơ với thiếu sót của học sinh. 

- Ba là: Các lực lượng giáo dục phải giúp học sinh thấy rõ những cái lợi cái 
hại để học sinh tự lựa chọn cách ứng xử sao cho hợp chuẩn mực chung xã hội. 

Học sinh lứa tuổi THPT đang trong quá trình hoàn thiện thành những người 
lớn nên có nhiều cá tính, tính độc lập cao, không thể ép buộc học sinh ngay mà 
phải có phương pháp để học sinh thấy hết cả cái lợi, cái hại của mỗi hành vi. Từ 
đó học sinh tự lựa chọn, tự quyết định. Nhưng thầy cô và cha mẹ phải theo dõi chặt 
chẽ và giúp đỡ học sinh điều chỉnh kịp thời những sự lựa chọn chưa hợp chuẩn 
mực, khích lệ kịp thời những hành vi tốt. Nhà trường nào cũng phải thực hiện song 
hành kỷ luật áp đặt và kỷ luật tự giác, tích cực nhưng với học sinh yếu kém phải 
kiên trì thực hiện kỷ luật tự giác. 


305 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


- Bốn là: Các lực lượng giáo dục phải giúp học sinh biết cách hòa nhập 
tập thể, tôn trọng lợi ích tập thể, cộng đẳng. 

Học sinh lứa tuổi THPT cũng dễ có thói quen tự do, coi thường lợi ích của 
người khác, bất chấp chuẩn mực giá trị của xã hội. Có cách nào điều chỉnh đề học 
sinh có thể dễ dàng thích nghi và nhanh chóng hòa nhập với xã hội ? Tập thể mà 
học sinh phải hòa nhập đầu tiên là tập thê lớp học. Giáo viên chủ nhiệm phải mắt 
nhiều công sức để tác động hình thành các thói quen, những yêu cầu cao của tập 
thê mỗi lớp. Những lớp học đạt hiệu quả giáo dục cao là những lớp giáo viên chủ 
nhiệm biết hình thành dư luận tập thể, buộc mỗi thành viên của lớp phải tôn trọng 
lợi ích tập thê đề điều chỉnh hành vi cá nhân. Lớp không thê chấp nhận những học 
sinh tự ý bỏ học. đi muộn nhiều lần, nói tục, chửi bậy ... Tất cả đều bị trừ điểm thi 
đua của lớp. Có như vậy tập thể học sinh mới biết cách giám sát, động viên từng 
thành viên thực hiện tốt nội qui, qui chế của trường. 

Chỉ có con đường này chúng ta mới giải quyết được những nhân cách rỗi 
nhiễu buộc học sinh phải điều chỉnh tính cách cho phù hợp với nhu cầu sống 
chung của mọi người xung quanh. 

Giáo viên chủ nhiệm trường Định Tiên Hoàng luôn chú ý rẻn học sinh của 
mình theo mô hình văn hóa phát triển của trường Đinh Tiên Hoàng, chú ý rèn học 
sinh trong tỉnh thần học hỏi, hợp tác và từ năm 2018 chúng tôi bắt đầu xây dựng 
chương trình giáo dục “Lớp học hạnh phúc” (Xem mục 2.7 của bài viết này) 

- Năm là: Các lực lượng giáo dục phải biết gieo nhu cầu mới và quan 
trọng là biết tổ chức cho học sinh thực hiện dẫn yêu cầu giáo dục đó 

Từ những yêu cầu giáo dục chung, giáo viên chủ nhiệm cũng như cha mẹ học 
sinh còn phải biết kích thích đúng những sở trường cá nhân, những ham muốn của 
nhóm học sinh và từ đó đưa ra những hình thức sinh hoạt tập thể cũng như hướng 
dẫn cá nhân hoạt động. Đây là một trong những biện pháp giáo dục hữu hiệu với 
nhiều học sinh. Giáo viên Trường Đinh Tiên Hoảng luôn có nhiều sáng kiến tô chức 
những hoạt động tập thể hấp dẫn học sinh. 

Bên cạnh việc gieo những nhu cầu mới cho học sinh, các lực lượng giáo 
dục luôn luôn phải biết đứng đăng sau tổ chức, tạo ra những điều kiện để học sinh 
dần dần thực hiện được các yêu cầu giáo dục. 

Từ 5 nguyên tắc ứng xử trên đây với học sinh, giáo viên Trường Đinh Tiên 
Hoàng có thể hình thành cho học sinh có được những thói quen chủ yếu sau đây: 

- Thói quen sống tự lập, thói quen biết tự học sáng tạo. 


306 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


- Thói quen sống có kỷ luật. 

- Thói quen tôn trọng và bảo vệ của công, giữ vệ sinh chung. 

- Thói quen tôn trọng bản thân và người khác. 

- Thói quen không nói tục chửi bậy và nhiều thói quen khác... 

Khẩu hiệu của học sinh Đinh Tiên Hoàng hết sức khiêm tốn và thiết thực: 

“Ƒì ngày mai lập nghiệp! 

Học tập tốt — Kỷ luật tốt! 

Nói lời hay làm việc tốt” 

2.2.2. Xây dựng phong cách sống học sinh Đỉnh Tiên Hoàng theo “5Š tự” 

Từ năm 2015 để ôn định việc xây dựng những thói quen, hành vi ứng xử và 
làm cho chương trình giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, chương trình giáo dục 
năng lực phâm chất của học sinh trở thành những giá trị văn hóa riêng có của học 
sinh Đinh Tiên Hoàng, nhà trường đã tổ chức thành chương trình giáo dục có tính 
chất ôn định và có thể đánh giá mức độ rèn luyện của học sinh hàng tháng, hàng 
học kỳ đề ghi nhận những chuyên biến của học sinh trong việc “Tự học, Tự rèn 
theo “Š tự”: 


Có thê khăng định, mục tiêu GD đạo đức, lối sống cho HS trường Đình Tiên 
Hoàng được gói ngắn gọn trong “5 tự”. Điều đặc biệt là 5 tự này đễ dàng chuyển 
hóa thành hành vi để rèn luyện, quan sát, đánh giá và điều chỉnh: 

- Tự học sáng tạo 
+ Thích học: Chủ động, tích cực tự học; Có niềm tin: Học không khó; Luôn 
liên hệ với thực tế và tìm được hứng thú trong học tập. 


+ Biết cách học: có mục tiêu, kế hoạch học tập; Chú ý nghe giảng, biết ghi 
chép; Tham gia thảo luận, phản biện; Dùng sơ đồ tư duy trong học tập; Áp dụng 
kiến thức vào đời sống. 

+ Có thói quen học: Hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập; việc hôm nay không 
để ngày mai; học mọi lúc, mọi nơi; Liên hệ bài học với đời sống 


+ Học có hiệu quả: Luôn tự đánh giá kết quả học tập theo các mức: Nhớ - 
Hiểu — vận dụng kiến thức; Điều chỉnh kế hoạch; Chọn phương pháp học phù hợp 
với bản thân. 

- Tự chủ: 

+ Có sáng tạo và kiên trì theo đuôi hoài bão, ước mơ của mỗi người; 


307 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


+ Luôn làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bản thân. Có thiện chí 
hợp tác với mọi người để thành công 

+ Có lối sông phù hợp với chuẩn mực xã hội và pháp luật; Luôn yêu thương, 
khoan dung, quan tâm g1úp đỡ mọi người. 

+ Không ỷ lại, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của người khács 

- Tự trọng 

+ Trọng danh dự, nhân phẩm của bản thân và tôn trọng người khác 

+ Có lối sống đẹp, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã họi và pháp luật 

+ Biết xấu hồ, biết nhận lỗi, biết sửa lỗi khi mắc lỗi; Khoan dung, giúp đỡ 
người khác 

+ Trung thực trong suy nghĩ, lời nói, hành động 

- Tự tin 

+ Luôn học tập, trau đồi kiến thức về khoa học và đời sống 

+ Đánh giá đúng năng lực của bản thân, cả điểm mạnh, điểm yếu và kiên trì 
rèn luyện 
+ Biết vượt qua nỗi sợ hãi, thử thách, và khó khăn trong cuộc sống 

+ Không chủ quan, ngạo mạn hoặc mặc cảm tự ti 

- Tự chịu trách nhiệm 

+ 3 nguyên tắc hành động: Làm đúng; Làm lợi; Không làm hại; Nỗ lực làm 
tốt nhất công việc 

+ Suy nghĩ ký trước khi hành động; Trung thực tự đánh giá và chịu trách 
nhiệm về việc làm của bản thân 

+ Sẵn sàng chia sẻ khó khăn với mọi người; Có ý thức vì người khác, vì 
cộng đồng và môi trường 


+ Không đồ lỗi dám nhận lỗi và biết chuộc lỗi 

2.2.3. Xây dựng giá trị văn hóa phát triển cho thấy và trò 

Đề thầy trò dễ nhớ, dễ thực hiện những yêu cầu của công tác giáo dục, đặc 
biệt quá trình giáo dục phải làm sao chuyên hóa thành quá trình tự giáo dục, tự 
kiểm soát được quá trình phát triển bản thân, học sinh đến trường không phải chỉ 
để học lấy bằng, lấy điểm số cao mà chú ý phải nhận thức và hành động để làm 
sao phát triển bản thân. Hôm nay tiến bộ hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay. 

Trường Đinh Tiên Hoàng đã tông kết những yêu cầu giáo dục từ phong trào 
này thành một phương trình phát triển văn hóa của mỗi thành viên nhà trường là: 


306 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Vft = d.t.h — x?+ cđ 

Vft: Văn hóa phát triển của mỗi cá nhân, mỗi tập thê 

Ở đây không để chỉ Đinh Tiên Hoàng mà là một khẩu hiệu đòi hỏi 
giáo viên, học sinh Đinh Tiên Hoàng phải thống nhất khi hành động, đó là: 

đ: Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp giáo dục, phương 
pháp phục vụ; 

(: Tận tâm, tận lực trong mọi công việc; Tôn trọng học sinh và phụ 
huynh; 

h: Học hỏi nâng cao năng lực, trình độ; Hợp tác với đồng nghiệp, 
bạn bè đề sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn trở ngại; “Ham học, ham làm, ham tiến 
bộ” (Hỗ Chí Minh) 

x2: Trừ đi mọi hành vi xấu xí trong nhà trường: 

Không định kiến, trù úm, mạt sát hạ thấp nhân cách người khác 

Không được vô trách nhiệm, vô lương tâm, giả dối, tùy tiện, cầu thả, vô 
nguyên tắc trong công việc, cũng như ứng xử với mọi người 

Trong hoàn cảnh nào cũng không được đánh mất nhân cách, phẩm giá, giá 
trị bản thân 

cđ: cộng đồng: thỏa mãn nhu cầu được đóng góp, cống hiến tích cực cho 
cộng đồng nơi ở, nơi học tập, nơi công tác... 

2.2.4 Xáy dựng “lớp học hạnh phúc” 

Từ năm học 2018 — 2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động xây dựng 
trường học hạnh phúc. Trường Đinh Tiên Hoàng lại tập trung xây dựng “lớp học 
hạnh phúc” để học sinh các lớp tự giác, tự bảo ban sao cho đạt được lớp học của 
chính mình, mang lại hạnh phúc cho thầy trò từng lớp. Nhiều lớp học hạnh phúc 
thành “trường học hạnh phúc”; Trường Đinh Tiên Hoàng đưa ra nguyên tắc xây 
dựng “lớp học hạnh phúc” phải hướng tới: 

- Thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng, được cống hiến hết khả năng sáng tạo 
của mỗi người cho cộng đồng xã hội, cho gia đình, cho bản thân. 

-_ Sống trong một môi trường văn hóa: Dân chủ, kỷ cương, tình thương, 
trách nhiệm. 

-_ Phải giúp cho học sinh khơi mở tiềm năng bản thân, tự đưa ra những quy 
định tự dẫn dắt, tự chịu trách nhiệm trước cuộc sống của mỗi người 


309 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Do đó trường đã quyết định thực hiện chủ đề xây dựng “Lớp học hạnh 
phúc”. Chúng tôi không đưa ra tiêu chuẩn hoặc chỉ tiêu của một lớp học hạnh phúc 
một cách cứng nhắc mà chỉ đưa ra 3 yêu cầu: 

1/ Có kế hoạch việc làm cụ thê để xây dựng lớp đoàn kết, thân thiện, quan 
tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ “Một người vì mọi người, mọi người vì một người” 

2/ Giúp cho mỗi học sinh tự nhận ra giá trị sống hạnh phúc của bản thân 
mỗi người là gì? Làm thế nào thực hiện nó? Có kế hoạch để giải quyết những khó 
khăn trở ngại ở mỗi người? 

3/ Thường xuyên biểu dương, khích lệ những việc làm tốt của mỗi thành 
viên, mỗi nhóm, tổ trong lớp. Nhất là những việc làm để “Cha mẹ hạnh phúc” và 
“Thầy cô hạnh phúc” 

Đề học sinh thực hiện được những yêu cầu này, chúng tôi yêu cầu thầy trò 
trao đôi thống nhất “giá trị hạnh phúc trong cuộc sống hiện nay của mỗi người là 
gì? Để có được những giá trị hạnh phúc đó, mỗi người phải tuân thủ những quy 
luật, nguyên tắc nào? Có những kỹ năng nào trong cuộc sống mà người ta phải chú 
ý trao đôi đề có cuộc sống hạnh phúc?” 

Khảo sát cuối năm đã có 64.2% học sinh cho rằng có thể được công nhận 
lớp học hạnh phúc; Học sinh khối 10 có tỷ lệ công nhận cao hơn 72.4% nhưng 
khối 12 chỉ có 49.5%, có thê các em vẫn bị áp lực thi cử. 

2.3 Phối hợp các lực lượng giáo dục tạo động lực đễ học sinh tự học, 
tự rèn theo các chuẩn mực của các chương trình giáo dục giá trị văn hóa 
truyền thống 

Theo J.Piaget "nhà trường kiểu mới phải làm việc một cách chủ động dựa 
trên nhu cầu hứng thú cá nhân" (Tuyển tập tâm lý học NXP Giáo dục. HN 1996 
r294) 

Do đó quá trình giáo dục ở đây không phải chỉ biết “đòi hỏi” học sinh “phải 
thế này, phải thế kia” mà cái chính là nhà sư phạm phải chủ động tìm phương pháp 
tác động để giúp cho học sinh tự phấn đấu đạt được những điều tốt đẹp mà chúng 
mong muốn; đồng thời đây cũng chính là mong muốn của các nhà giáo dục và cha 
mẹ học sinh. Như vậy là phải chuyển hóa được những mong muốn của các lực 
lượng giáo dục thành cái học sinh cũng mong muốn. Đó chính là nhu cầu và hứng 
thú cá nhân của học sinh. Trên quan điểm tác động giữa các nhân tố tạo ra nội 


năng, chúng tôi tạm đưa ra sơ đô sau đê minh họa cho quan điêm của mình: 


310 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Mô hình tạo nhu cầu hứng thú cá nhân 


NHU CÂU HỨNG THÚ CÁ NHÂN ĐƯỢC TÁC ĐỘNG 
TRỞ THÀNH NHÂN TÓ NỘI SINH, TÍCH CỰC 


Mong muốn 
của nhà 
giáo dục 


Mong muốn 
của hs 


@) 


^ 


Mong muốn 
của gia 

đình 

(2) 


TRẠNG THÁI PHÓI HỢP GIÁO DỤC 
TRẠNG THÁI KHI CHƯA. PHÓI HỢP GIÁO DỤC IẬM iogib9/E00E Sợ IỤI Đó LƯẠC 


Như vậy miền giao của vòng tròn 1,2,3 càng lớn lên bao nhiêu, giáo dục càng 
dễ thành công và hiệu quả bấy nhiêu. 

Đề có hiệu quả giáo dục, nhà sư phạm không thể ngồi chờ học sinh hứng thú 
mới giáo dục. Điều quan trọng nhà sư phạm phải tìm được cách tạo ra hứng thú 
cho mỗi học sinh. Muốn đạt được điều đó nhà sư phạm phải mất nhiều công sức, 
mỗi việc làm đều phải tạo được sự chú ý của học sinh, giúp học sinh đạt được kết 
quả trong từng bước đi nhất định. Nhưng tất cả những việc làm như vậy mới chỉ là 
những việc làm nhất thời ứng phó. Cách nào đây đề tự học sinh hướng chú ý của 
mình vào học tập, rèn luyện. Đó là phải fqo ra cho học sinh có động lực sống, động 
lực học tập, rèn luyện. Đề làm được điều này nhà sư phạm không chỉ nâng nhận 
thức, lý tưởng sống cao cả cho học sinh mà thật sự phải thức tỉnh được hoài bão 
ước mơ của môi học sinh. 

Tạo cho học sinh một viễn cảnh là tạo cho học sinh có động lực sống, thôi 
thúc học sinh hành động cho những mục tiêu sống cao cả, có vậy học sinh mới có 
đủ nghị lực vượt qua những cám dỗ ham muốn tầm thường hàng ngày, tích cực rèn 
luyện những thói quen tốt. 


311 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


HI.ĐIÊU KIỆN ĐỀ THỰỤC HIỆN ĐƯỢC CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CHO HỌC SINH TRONG CÁC TRƯỜNG 
PHÔ THÔNG VIỆT NAM HIỆN NAY 

3.1 Một nhà trường Tự chủ - Dân chủ - Nhân văn - Sáng tạo 

Trường ĐTH ngay từ đầu đã là trường dân lập và hiện nay là trường tư thục. 
Đây là cơ chế tự chủ, mặc nhiên theo pháp luật mà có. Nhờ cơ chế này, trường 
ĐTH mới được tự do làm những việc mình muốn, những việc thấy cần phải làm, 
tất nhiên là làm trong khuôn khổ điều lệ trường THPT, trong việc thực hiện chương 
trình PTTH hiện hành. 

Giả sử trường ĐTH là trường công lập thì liệu mô hình này có thực hiện 
được không? - Nó chỉ thực hiện được khi nhà trường được giao quyền tự chủ! 
Năm 1996, tác giả bài viết đã được đến thăm 1 trường THPT ở bang California 
— Mỹ: Đây là trường công và là nơi nhận những HS bị các trường THPT khác từ 
chối/ loại ra — cũng làm việc giáo dục lại như ĐTH. Nhưng trường đặc biệt này 
được đầu tư gấp 4 lần các trường công lập bình thường khác về cơ sở vật chất và 
các điều kiện giáo dục. Ở nước Mỹ, tất cả các trường đều được tự chủ. 

Ở Hà Nội, nếu một trường công lập bình thường có thể vận dụng các phương 
pháp giáo dục của Đinh Tiên Hoàng để giáo dục những học sinh gặp khó khăn 
nhưng chuyền đổi sang mô hình giáo dục đặc biệt giúp đỡ những HS gặp khó khăn 
chắc khó có thê thực hiện. Nhưng lẫy mô hình trường công tự chủ chất lượng cao 
rồi giao nhiệm vụ giúp đỡ những HS gặp khó khăn về học tập. rèn luyện đạo đức 
thì điều này có thê thực hiện được. Khó là chúng ta có muốn làm hay không. 

Trường ĐTH không chỉ chủ động trong các chương trình giáo dục vì được 
thực hiện cơ chế tự chủ, mà trường còn là một môi trường dân chủ và nhân văn. 
Trong quy luật của kinh tế thị trường, bao giờ quy luật cung — cầu cũng gắn với 
lợi ích, lợi nhuận. Cơ chế tự chủ của trường tư thục chỉ giúp các trường làm sao 
tạo ra hiệu quả kinh tế cao nhất, lôi kéo được nhiều HS theo học nhất và chắc chắn 
không trường nào muốn nhận những HS khó khăn này. Mục tiêu của các trường 
ngoài công lập có tiếng ở Hà Nội hiện này đều gắn với việc có bao nhiêu % HS 
vào đại học, bao nhiêu % HS đi du học nước ngoài... Trường ĐTH không chạy 
theo xu hướng đó mà vẫn kiên trì theo đuổi triết lý của mình. Trường không tích 
lũy đủ để xây dựng trường to đẹp, khang trang như nhiều trường ngoài công lập 
khác, vì học phí mà người lao động đóng góp cho con em họ là rất thấp (ừ 1.8 
triệu đến 2,2 triệu đông/tháng — trong khi các trường ngoài công lập có tiếng ở 
Hà Nội có mức học phí từ 7 đến 15 triệu đông/“tháng). 


212 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Với kinh phí hạn hẹp, trường ĐTH vẫn phải tô chức nhiều hoạt động giáo 
dục tốn kém. Nguyên phòng Tham vấn tâm lý học đường của trường hiện nay có 
3 biên chế cho khoảng 600-800 HS còn ít trường ngoài công lập có. Trường ĐTH 
hấp dẫn phụ huynh, HS, ngoài hiệu quả giáo dục giúp HS "nên người" thì môi 
trường giáo dục dân chủ, HS được tôn trọng, được yêu thương, luôn đồng hành với 
cha mẹ HS đề "dạy con nên người" là triết lý giáo dục nhân văn mà trường đang 
theo đuổi. Nhiều HS ở trường khác, do bị thành kiến bởi những cá tính đặc biệt, vì 
một vài thái độ ứng xử sai trái với thầy cô đã bị kỷ luật, bị sa thải, khi chuyên đến 
trường ĐTH các em được lắng nghe, được chia sẻ, được tôn trọng. Điều đó đã giúp 
các em tự thay đổi, chưa cần phải áp dụng phương pháp giáo dục nào khác. 

Vì thế, chúng tôi nhân mạnh yếu tô điều kiện đầu tiên với mô hình giáo dục 
đặc biệt này, chúng ta phải lựa chọn là cho nhà trường được “7 chủ - Dán chủ - 
Nhân văn — Sáng tạo”. 

3.2 Có một đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo 

Với đôi tượng HS có nhiều cá tính, hoàn cảnh gia đình đều rất khó khăn, phức 
tạp, nếu không có được đội ngũ nhà giáo tâm huyết, có đủ phẩm chất, năng lực, 
tình nguyện đồng hành cùng những HS gặp khó khăn, chắc chăn trường ĐTH 
không thê thành công trong nhiều năm qua. 

Đối tượng HS đặc biệt, không có trường sư phạm nảo, trường phổ thông nào 
đào tạo được những giáo viên đủ năng lực làm công việc giáo dục khó khăn này. 
Trường ĐTH phải tự tuyến chọn, tự đảo tạo — bồi dưỡng và đãi ngộ sao cho xứng 
đáng, giữ được giáo viên trong nền kinh tế thị trường. 

Từng năm học, theo đặc điểm của từng HS, trường ĐTH thường xuyên bồi 
dưỡng để giáo viên có được quan điểm giáo dục tiên tiến, phương pháp dạy học, 
phương pháp giáo dục hiệu quả, phù hợp với HS. Để giáo viên ĐTH được tự điều 
chỉnh sao cho phủ hợp với đối tượng HS. Từng học kỳ, trường ĐTH thường xuyên 
lẫy ý kiến học sinh, cho các em được bình chọn những giáo viên mà các em yêu 
thích, các giáo viên đã giúp đỡ nhiều HS thay đổi, tiến bộ và cả những môn các 
em cho là khó tiếp thu... 

Đặc biệt, lãnh đạo nhà trường luôn khích lệ giáo viên, tạo ra môi trường văn 
hóa để giáo viên tự phát triển, tự trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu giáo dục của 
nhà trường theo công thức: 

VFt = đ.t.h — x? 

Công thức văn hóa học đường trường ĐTH đã thể hiện sâu sắc những phẩm 
chất, năng lực của giáo viên ĐTH trong công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay. Với 


KHI 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


trường ĐTH, năng lực đóng góp tài chính của cha mẹ HS còn có hạn, thì đội ngũ 
nhà giáo là yêu tố quyết định để làm nên chất lượng và “?hương hiệu Đinh Tiên 
Hoàng”. 

Ngoài đội ngũ giáo viên giảng dạy, trường ĐTH tập trung xây dựng đội ngũ 
giáo viên chủ nhiệm — những nhà giáo dục thật sự ngày đêm tác động tạo nên sự 
thay đối nhân cách HS. 

Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở ĐTH luôn được chú trọng đào tạo, bồi dưỡng; 
sử dụng, chọn lọc và bồi dưỡng đãi ngộ theo đúng vị trí, vai trò của họ. 

Tại trường ĐTH, giáo viên chủ nhiệm thật sự phải là những nhà giáo dục, 
nhà sư phạm, không chỉ quản lý tốt HS mà phải giúp HS phát triển nhân cách; giáo 
viên chủ nhiệm phải là điểm tựa, là niềm tin của HS. Do đó, chúng tôi đã xác định: 
giáo viên chủ nhiệm ĐTH phải có những năng lực sau đây: 

Năng lực quản lý và lãnh đạo: Chúng tôi quan niệm mỗi giáo viên chủ nhiệm 
là một giáo dục viên, đúng hơn là một hiệu trưởng của mỗi lớp... Họ phải có kỹ 
năng “truyền lửa” kỹ năng “đọc vị” như các huấn luyện viên. Giáo viên chủ nhiệm 
không được lạm dụng lối quản lý “quyền uy”, mà phải biết “hội tụ” và “lan tỏa”. 

Năng lực tác động để phát triển nhân cách người học: sản phâm công tác 
giáo dục của giáo viên chủ nhiệm là làm sao tác động để HS của mình chuyền biến, 
tự thay đối, hình thành nhân cách mà nhà giáo dục muốn hướng tới. 

Năng lực phối hợp các lực lượng giáo dục: Giáo viên chủ nhiệm không thể 
thành công nếu họ không biết phối hợp các lực lượng giáo dục: giáo viên bộ môn, 
cha mẹ HS, Đoàn TNCSHCM... các lực lượng khác ngoài xã hội cho công việc 
giáo dục... Ở trường ĐTH, việc kết hợp với các cán bộ chuyên trách ở văn phòng 
Tham vấn tâm lý học đường cũng rất quan trọng. 

Trường ĐTH cũng huấn luyện đề giáo viên chủ nhiệm có thê làm được những 
công việc cụ thể như: 

- Năng lực thực hiện các chương trình giáo dục Giá trị sống — Kỹ năng sông 

- Năng lực giúp HS định hướng nghề nghiệp 

- Năng lực hoạt động tập thể, trải nghiệm sáng tạo 

- Năng lực giáo dục giới tính, kỷ luật tự giác... 

Chính nhờ lực lượng giáo viên chủ nhiệm có phẩm chất, có kỹ năng làm việc 
chuyên nghiệp, được đãi ngộ đúng mức, những chương trình giáo dục của trường 
ĐTH mới chuyên tải được đến từng HS. 


314 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


IV. KÉT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Trường Đinh Tiên Hoàng phát triển hơn 30 năm qua đều kiên trì thực hiện 
mục tiêu nhân văn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khăng định từ khai giảng đầu tiên 
của nên giáo dục Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945 “Ngày nay các em 
được cái may mắn hơn chính là được hấp thu một nền giáo dục của một nước độc 
lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho 
nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có 
của các em”. 

Thành công của mô hình giáo dục Định Tiên Hoàng, không phải chỉ vì chúng 
tôi có cơ chế tự chủ, tạo được môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, sáng tạo mà 
phải khẳng định: Đinh Tiên Hoàng sớm xây dựng văn hóa học đường để biến các 
chương trình giáo dục phô thông bậc trung học thành chương trình giáo dục giá trị 
văn hóa. Tạo cho Đinh Tiên Hoàng không chỉ có chất lượng giáo dục bền vững, 
mà còn mang đậm bản sắc văn hóa riêng, phù hợp tâm sinh lý, cá tính, hoàn cảnh 
kinh tế xã hội của học sinh Đinh Tiên Hoàng. Nếu không dựa trên nền tảng của 
quan điểm giáo dục nhân văn và giáo dục giá trị văn hóa truyền thống danh nhân 
Đinh Tiên Hoàng đề chắc chắn trường Đinh Tiên Hoàng khó có thể thành công 
như hôm nay. 

Và quan trọng trường Đinh Tiên Hoàng không chỉ góp phần thực hiện ý nghĩa 
nhân văn của một nền giáo dục tiên tiến mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến ngay 
từ ngày đầu khai giảng từ năm 1945 mà Đinh Tiên Hoàng còn góp phần trả lời câu 
hỏi băn khoăn của nhà giáo dục, nhà Tâm lý học nổi tiếng Stephen Covey (1932 — 
2012) “Thách thức lớn nhất của giáo dục ngày nay là làm sao khơi mở tiềm năng của 
tất cả trẻ em đề chúng có thê chủ động dẫn dắt cuộc sống của chính mình thay vì người 
khác dẫn dắt. Đây là mẫu chốt của chuyển đổi giáo dục... nhiệm vụ của giáo đục là 
giúp đỡ mỗi đứa trẻ đưa ra những quyết định cho chính mình”. 

4.2. Khuyến nghị: 

Vì tầm quan trọng của văn hóa học đường và việc giáo dục giá trị văn hóa 
truyền thống danh nhân trong các nhà trường phổ thông, Viện nghiên cứu danh 
nhân cần kiến nghị với Chính phủ và Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản pháp quy 
để hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiễn hành xây dựng văn hóa học đường và chương 


trình giáo dục giá trị văn hóa truyền thông để đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn 


le 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhân lực chất lượng cao mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày ở Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI, 

Đề xây dựng văn hóa học đường và tiễn hành giáo dục giá trị văn hóa truyền 
thống danh nhân cho các cơ sở giáo dục phố thông, Viện cần kiến nghị với các cơ 
quan có thâm quyền sớm có văn bản giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục phổ 
thông và có cơ chế để nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường sư phạm đảo 
tạo giáo viên chất lượng cao và tô chức đào tạo lại giáo viên phổ thông có đủ năng 


lực làm công tác giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong các nhà trường. 
Hà Nội, ngày 12 tháng 0l năm 2023 


Tác giả: 
- TS. Nguyễn Tùng Lâm, chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh 
Tiên Hoàng — Ba Đình, Hà Nội 
- Địa chỉ: Phòng 1502 nhà G03 Khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, HN 
- Số điện thoại: 0913 235 297 
- Email: tunglamdth(@)gmaIl.com 


Chú thích: 

-[11,BI. [ð] trích trong kỷ yếu Hội thảo của Hội Khoa học Tâm lý giáo dục 
Việt Nam “Văn hóa học đường - lý luận và thực tiễn” tháng 3/2009, tr.9-11 của 
Phạm Minh Hạc “ Giáo dục giá trị xây dựng văn hóa học đường”. 

- [4]. [5] Dẫn theo TS. Phạm Kim Dung trong kỷ yếu hội thảo “Văn hóa học 


đường - lý luận và thực tiên” tháng 3/2009, tr 259 của Hội Khoa học Tâm lý giáo 
dục Việt Nam. 


316 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII của Đảng. 

- Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam (2009). Kỷ yếu hội thảo khoa 
học “Văn hóa học đường: lý luận - thực tiễn”. Tháng 9/2009. 

- Phạm Minh Hạc (2009) “Giáo dục giá trị xây dựng văn hóa học đường”. 
Kỷ yếu hội thảo “Văn hóa học đường — lý luận — thực tiễn”. 

- Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2013) Từ điển bách khoa Tâm lý giáo dục 
Việt Nam. 

- Nguyễn Tùng Lâm (2009) “Văn hóa học đường trong thời kỳ hội nhập: 
vấn đề và giải pháp”. Trích kỷ yếu hội thảo khoa học “Văn hóa học đường - lý 
luận — thực tiễn”. 

- Nguyễn Tùng Lâm (2079) “Báo cáo tông kết Mô hình giáo dục Đinh Tiên 
Hoàng với 30 năm trồng người (7989 — 2079). Tập san kỷ niệm 30 năm thành lập 
trường THPT Định Tiên Hoàng — Ba Đình (1969 — 2019). 

- Trần Ngọc Thêm (2027) “Xây dựng hệ giá trị văn hóa và khát vọng phát 
triển và sức mạnh con người Việt Nam”. Nhandan.com.vn ngày 08/04/2021. 

- Lê Thị Ngọc Thúy (2014) “Xây dựng văn hóa nhà trường phổ thông: lý 
thuyết và thực hành”. NXB Đại học quốc gia Hà Nội (2014). 


S17 


CÔNG HIẾN CỦA NỮ DOANH NHÂN 
TRONG THỜI KỲ ĐỎI MỚI 


TS. DƯƠNG QUỲNH HOA 
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu danh nhân 


Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam có những đóng 
góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ngàn 
năm văn hiễn, tạo dựng nên truyền thống bản sắc của người Việt nói chung và 
truyền thông riêng của phụ nữ Việt Nam; họ có những tiềm năng to lớn, là động 
lực quan trọng trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội 
(trong bài tham luận này, tác giả tiếp cận dưới góc độ giới và hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong nghiên cứu danh nhân). 

I-Vai trò của nữ Doanh nhân Việt Nam đối với phát triển kinh tế xã hội 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ. Người khẳng định: “Non sông gắm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng 
như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”, làm cách mạng mà không giải 
phóng phụ nữ thì mới giải phóng một nửa thế giới và chỉ làm cách mạng giải phóng 
dân tộc để có độc lập dân tộc thì phụ nữ mới được giải phóng. Người xác 
định: “Phụ nữ chiếm một nửa tổng số nhân dân. Đề xây dựng chủ nghĩa xã hội thì 
phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyên lợi của phụ nữ”. Qua bao thê 
hệ, phụ nữ Việt Nam luôn làm tốt vai trò không thê thiếu với gia đình, xã hội. 
Trong đạn lửa, người phụ nữ tự hào với § chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng “Anh 
hùng, Bắt khuất, Trung hậu, Đảm đang” và ngày nay, phụ nữ Việt Nam được gắn 
với những phẩm chất vô cùng đáng quý “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, 
“Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, phụ nữ Việt Nam đang ngày càng phát huy được 
năng lực của mình, giữ lửa cho gia đình ấm êm, hòa thuận; góp sức để dựng xây 
đất nước phôn vinh. 

Kế thừa tư tưởng của Bác, sau khi đất nước thống nhất và đặc biệt từ khi 
bắt đầu công cuộc đổi mới; Đảng ta luôn quan tâm đến phát triển doanh nghiệp và 
đội ngũ doanh nhân nói chung, trong đó việc ưu tiên tạo điều kiện để các nữ doanh 
nhân có điều kiện phát huy năng lực trí tuệ đã được các cấp lãnh đạo đặc biệt quan 
tâm. Việt Nam là một trong số những nước đầu tiên ký kết Công ước về xóa bỏ mọi 
hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW); tạo điều kiện để phụ nữ tham 
gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội với những đóng góp tích cực và 


3418 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


hiệu quả vào thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, từ khi Luật Bình 
đẳng giới chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2007 đã góp phần đưa vai trò của 
phụ nữ trong xã hội ngày càng được nâng cao trên tất cả mọi lĩnh vực. 

Sau hơn 3 thập kỷ đổi mới, vị thế, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng 
định trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của đất nước; đặc biệt là trong 
phát triển kinh tế, phụ nữ có vai trò quan trọng, phát huy nămg lực, ngày càng tiễn 
bộ, khăng định bản thân và làm thay đôi nhận thức chung của xã hội về bình đăng 
giới. Tại Việt Nam, theo thống kê quí 4/2022, tỷ lệ dân số nữ chiếm 50,2% dân số 
và tỷ lệ tham gia của lao động nữ là 62,7% ; như vậy, phụ nữ Việt Nam đóng vai 
trò quan trọng và hiện diện trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Tại Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam ngày 6/3/2011 ở Hà Nội, các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã phát biểu: "Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam vừa 
là đội quân chủ lực của công cuộc đôi mới của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, 
đồng thời là đội quân tiên phong trong hội nhập quốc tế, trong đó các doanh nhân, 
doanh nghiệp nữ đóng vai trò rất quan trọng”. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; hiện tổng số lao động nữ chiếm 
47,4%, riêng trong hợp tác xã chiếm đến 80%; thống kê này cho thấy phụ nữ đã 
và đang có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu 
chính đáng. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2022 ngành nông 
nghiệp ghi nhận nhiều chỉ tiêu phát triển đạt và vượt kế hoạch đề ra, đánh dấu năm 
đổi mới tư duy và mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, với thặng dư thương mại đạt trên 8,5 tỷ USD, chiếm tới gần 76% xuất 
siêu của cả nền kinh tế. trong thành tích đó, không thể phủ nhận vai trò lao động 
nữ. Phụ nữ không chỉ chứng tỏ khả năng "tay hòm chìa khóa" của mình mà còn rất 
năng động, đảm đang, từng bước xây dựng kinh tế gia đình vững chắc; cùng với 
nam giới, phụ nữ góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng kim ngạch 
xuất khâu. Ở nông thôn, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, 
giá cả, áp lực cạnh tranh..., các hộ kinh doanh, chủ trang trại do phụ nữ làm chủ 
vẫn chủ động đầu tư phát triển sản xuất, học tập và áp dụng các kết quả nghiên cứu 
khoa học để chuyền đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng ngành nghè, tăng sản 
phâm có giá trị kinh tế cho tiêu dùng, xuất khâu, góp phần phát triển nông thôn, 
làm giàu cho gia đình và đất nước. 

Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đầy sự 
tham gia của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế, khởi nghiệp và phát triển doanh 
nghiệp. Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI]), 


3419 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm trong tổng số doanh nghiệp Việt Nam 
tăng từ 4% năm 2009 lên 21% vào năm 2011 và 24% vào năm 2019 đến tháng 
3/2022 là 26,5%. Doanh nghiệp do nữ làm chủ không ngừng lớn mạnh cả về số 
lượng, qui mô và tầm ảnh hưởng. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam do các 
nữ doanh nhân chèo lái, đã làm rạng danh hình ảnh phụ nữ Việt Nam trên thương 
trường quốc tế và được bình chọn vào TOP 100 tỷ phú thế giới, TOP 50 phụ nữ 
quyền lực của Châu Á, đạt danh hiệu Nữ doanh nhân ASEAN tiêu biểu, Nữ doanh 
nhân nữ Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông Hồng Vàng. 

Sau hơn 2 năm đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí 
hậu đã tàn phá nền kinh tế, làm cho nhiều doanh nghiệp điêu đứng, trong đó có 
doanh nhân nữ; khoảng 87% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng tiêu 
cực và hết sức tiêu cực từ dịch bệnh. Dịch bệnh đã khiến doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ có doanh thu sụt giảm, kinh doanh thua lỗ tăng mạnh so với các năm 
trước. Nhưng với tinh thần vượt khó, bứt phá vươn lên mọi hoàn cảnh, đã hun 
đúc cho các nữ doanh nhân bản lĩnh vững vàng, năng động, sáng tạo họ đã chèo 
lái con thuyền qua cơn sóng gió, vượt lên trong chính những khó khăn, thách 
thức đó. Nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn trụ vững và đã nhanh nhạy 
nắm bắt các cơ hội để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các sáng kiến chung 
tay cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid đã được các doanh 
nhân nữ triển khai như “siêu thị 0 đồng”, “bữa cơm miễn phí”, “Áo ấm mùa 
đông”, chia sẻ thuốc men, lương thực, thực phẩm, vật phẩm V tế, tài chính... hỗ 
trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải 
đảo, vùng bị ảnh hưởng bão lũ, dịch bệnh và hỗ trợ lực lượng ngành y trong tuyến 
đầu chống dịch Covid-19. 

Tính đến năm 2022, cùng với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp 
và xây dựng vẫn được coi là lĩnh vực đặc quyền của nam giới, ngày nay các nữ 
doanh nhân đã góp phần tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp và xây dựng đạt 38,26%. 
Nữ doanh nhân và phụ nữ là lực lượng đông đảo trong các ngành chế biến, dệt 
may, da giày, tiêu thủ công nghiệp. Các doanh nghiệp này đã hoạt động rất có hiệu 
quả, góp phần không nhỏ trong việc tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động, 
đóng góp cho ngân sách nhà nước, tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị 
trường thế giới và khu vực. Nữ doanh nhân cũng chiếm tới 36,7% trong lĩnh vực 
dịch vụ là lĩnh vực có sự phát triển mạnh trong nền kinh tế thị trường hiện nay. 
Các loại hình dịch vụ đa dạng, phong phú, chất lượng cao đang hình thành và phát 
triển, phục vụ nhu cầu ngày cảng cao của con người và đây cũng là ngành thu hút 
nhiều ngoại tệ cho đất nước. Chị em đã năng động học hỏi, đổi mới phương thức 


320 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


kinh doanh, cách thức cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đây là một 
đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân. 

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư) cho thấy, trên cơ sở thông tin đăng ký doanh nghiệp có trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tính đến hết tháng 9/2022, toàn quốc có 
263.444 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang hoạt động, chiếm 29,8% trong tông 
số 883.000 doanh nghiệp đang hoạt động. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên quy mô GDP của Việt 
Nam đạt 409 tỷ USD. Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do 
nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 
- 2022. Trong bức tranh toàn ảnh chung đó, không thể không nói đến sự đóng góp 
của các doanh nghiệp nữ. 

Tháng 8/2022, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam và VCCI đã tổ chức 
Chương trình “Kết nối Doanh nhân nữ: Cùng nhau phát triển trong nền kinh tế số”; 
đây là một trong những nỗ lực của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam nhằm hỗ 
trợ các doanh nghiệp do nữ làm chủ vượt qua các khó khăn, thách thức của đại 
dịch Covid-19, thích ứng với nền kinh tế số và phát triển doanh nghiệp trong bối 
cảnh thực tiễn mới. 

Một vài con số trên đây cho thấy, ngày nay càng tham gia vào nền kinh tế, 
phụ nữ càng có điều kiện tiếp cận và phát triển vốn tài chính, vốn con người và 
vốn xã hội. Đây là các điều kiện tốt nhất để phụ nữ có thể hoàn thiện và phát triển 
bản thân mình với tư cách là công dân, là người sản xuất, người COn, người vợ, 
người mẹ và người lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt doanh nhân nữ cũng là lực 
lượng quan trọng trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, cứu giúp 
người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cứu trợ những vùng có 
thiên tai. Hằng năm, các doanh nhân nữ đã đóng góp tiền, quả trị giá trên hàng 
trăm tỷ đồng cho các gia đình chính sách; chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ 
liệt sĩ; ủng hộ lương thực, quần áo, vật dụng thiết yêu cho đồng bào bị ảnh hưởng 
thiên tai, bão lũ. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương”, các 
doanh nhân nữ đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được hàng nghìn “Mái ấm tình 
thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Theo khảo sát của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thì doanh nhân 
nữ tại Việt Nam đang ngày càng chiếm nhiều vị thế quan trọng trong quá trình phát 
triển kinh tế, tạo ra một phong cách kinh doanh độc đáo, mềm dẻo, linh hoạt rất có 
hiệu quả. 


321 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Với trí thông minh, tâm trong sáng và bản lĩnh vững vàng, cùng sự tiếp sức, 
đồng hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, VCCI và các tổ chức xã 
hội, hiệp hội doanh nghiệp... nữ doanh nhân Việt Nam nhất định sẽ hiện thực hóa 
được khát vọng vươn lên vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự thịnh 


^^ 


vượng, hùng cường của quôc gia, chung tay cùng toàn dân điêm tô “non sông gầm 


L2 3 


vóc Việt Nam” “ngày thêm tốt đẹp, rực rỡ” hơn như lời Bác Hồ dạy. 

H- Một số nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu với khát vọng vươn lên 
trong thời đại mới 

1. Bà Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập 
đoàn TH 

Người phụ nữ quyên lực Châu Á 

Bà Thái Hương hiện là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Phó 
Chủ tịch, TGĐ Ngân hàng Bắc Á. Doanh nhân Thái Hương được biết đến với danh 
xưng “Người phụ nữ quyền lực nhất châu Á”... 

Trong mắt các chuyên gia thực phẩm thế giới, bà Thái Hương là người tạo 
ra cuộc cách mạng cho ngành sữa Việt Nam, đưa ngành sữa Việt từ con số 0 có 
một vị thế đĩnh đạc trên bản đồ thế giới. Về phần mình, bà Thái Hương chỉ tự nhận 
là một người nội trợ tử tẾ, đang nỗ lực làm ra những món ăn tươi sạch, an toản, bổ 
dưỡng và ngon miệng cho gia đình và cho cộng đồng. Là phụ nữ, tham gia vào 
lĩnh vực kinh doanh I5 năm nay, bà Thái Hương tự nhận ưu điểm của phụ nữ khi 
dấn thân vào chốn thương trường là sự bao dung, nhạy cảm, tinh tế và tử tế. “Sự 
tử tế của phụ nữ kết hợp với vai trò của CEO sẽ là lợi thế mang lại thành công 
trong quá trình điều hành doanh nghiệp ”. 

Trong suốt gần 15 năm qua, bà đã xây dựng thương hiệu TH "True 
Happiness - hạnh phúc đích thực" dựa trên giá trị cốt lõi "Vì sức khỏe cộng đồng"; 
tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sạch, hữu cơ; ứng dụng công nghệ cao, khởi 
dựng Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa từ năm 2008, với quy mô đàn bò sữa 
gần 70.000 con. 

Những dự án của Tập đoàn TH do bà dẫn dắt và tư vẫn chiến lược nhằm tạo 
ra những sản phẩm với sản lượng và chất lượng vượt trội, theo hướng phát triển 
bền vững và vì sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, Tập 
đoàn TH hướng đến một nền nông nghiệp sạch, hữu cơ và một nên kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn. Tập đoàn TH đã đưa người nông dân thành một mắt xích trong 
chuỗi sản xuất hàng hóa đạt chất lượng quốc tế, làm cho người nông dân có quyền 
tự hào về mảnh đất của họ. Từ kinh nghiệm này bà tiếp tục đưa thương hiệu TH ra 
thế giới, kiến tạo những dự án ở Liên bang Nga và Úc. 


222 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Với những nỗ lực công hiến, năm 2020 bà Thái Hương đã được Nhà nước 
trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới; là đại diện đầu tiên và 
duy nhất của Việt Nam được CSRWOorks International vinh danh trong danh sách 
Top 10 'Phụ nữ vì sự phát triển bền vững' 2021 tại châu Á (tính đến thời điểm năm 
2021). Đây là sự ghi nhận những thành tựu mà bà đã đóng góp cho sự phát triển 
bền vững của nên kinh tế, xã hội, môi trường; là sự vinh danh những phụ nữ truyền 
cảm hứng và có đóng góp nổi bật nhất đối với phát triển bền vững ở châu Á. Đặc 
biệt là những nữ lãnh đạo, những người đang dẫn dắt sự thay đổi trong và ngoài tổ 
chức của mình thông qua các chiến lược, sáng kiến phát triển bền vững và hoạt 
động kinh doanh có trách nhiệm. 

2. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air 

Người phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương để tạo nên kỳ tích 

Là Tổng giám đốc của VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân 
hàng HDBank. Dưới sự lãnh đạo của mình, hãng hàng không giá rẻ Việt Nam đã 
có những bước tăng trưởng thần tốc. Tính đến năm 2019, Vietjet đã đứng đầu thị 
trường hàng không Việt Nam và chiếm tới 41,2% thị phần. Là người sống ở nước 
ngoài nhiều năm nhưng bà Thảo vẫn giữ cốt cách của cô gái Hà Nội gốc. Bà cho 
rằng “Doanh nhân khởi nghiệp đừng tiết kiệm ước mơ, hãy mơ những giấc mơ to 
lớn và biến ước mơ thành hiện thực băng những hành động giản dị mỗi ngày tại 
doanh nghiệp, tô chức của mình”. 

CEO Nguyễn Thị Phương Thảo khẳng định: “Không phải công nghệ làm 
thay đổi thế giới mà chính ước mơ của con người đã làm thay đổi thế giới; công 
nghệ chỉ là công cụ, và công nghệ cũng được sáng tạo từ những ước mơ của con 
người”. Thành công trong kinh doanh nhưng với nữ tỉ phú Phương Thảo, mục tiêu 
cao hơn của hoạt động kinh doanh là tạo ra giá trỊ, nhất là các giá trị mới mẻ cho 
cộng đồng. Bên cạnh đó, bà nhân mạnh yếu tố kinh doanh lương thiện. “Tính lương 
thiện sẽ hướng mình làm điều đúng đăn, có ích cho xã hội”. 

Trong đại dịch Covid-19, các chuyến bay Vietjet đã đưa miễn phí các học 
sinh mất người thân do ảnh hưởng của đại dịch COVID-I9 đang theo học tại 
Trường Hy Vọng ở Đà Nẵng về TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Lạt... 
đón Tết cùng gia đình. Sau Tết, Vietjet đã đưa các em bay trở lại để tiếp tục học 
tập tại trường trong kỳ học mới. 

Năm 2023, Vietjet đã tổ chức các chuyến bay yêu thương chở "giấc mơ" 
Tết đoàn viên của hơn 500 công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, 
Bình Dương, Đồng Nai và Long An về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão; trong 
thành tích đó, có phần không nhỏ của doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. 


ÚC: 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


3. Bà Hà Thị Thu Thanh, Chủ tịch HĐTYV Deloitte Việt Nam 

Chủ tịch HĐTV DeloitIe Việt Nam: Kiên định, tiên phong trong nh vực 
kiểm toán 

Là Chủ tịch HĐTYV và là một trong những người sáng lập của Deloitte Việt 
Nam — một trong bốn công ty tư vấn và kiểm toán lớn nhất trên thế giới, Bà Hà 
Thị Thu Thanh có hơn 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành 
và kiểm toán và 30 năm làm việc cho Deloitte Việt Nam kể từ ngày thành lập. 

Qua 3 thập kỷ phát triển, Deloitte Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để có 
được những “dấu ấn tiên phong” trong việc mang những dịch vụ giá trị gia tăng 
vượt trội và bền vững tới khách hàng, tới đối tác và tới cộng đồng. Bà đã dẫn dắt 
Deloitte Việt Nam kế thừa tỉnh hoa 175 năm của Deloitte toàn cầu, biết kết hợp và 
sáng tạo cùng bản sắc truyền thống và giá trị thuần Việt, để tạo nên những giá trị 
đặc trưng riêng có của Deloitte Việt Nam. Ba thập kỷ phát triển, bà cùng các cộng 
sự đã nỗ lực không ngừng để có được những dịch vụ giá trị gia tăng vượt trội và 
bền vững tới khách hàng, tới đối tác và tới cộng đồng. 

Chặng đường 30 năm phát triển và thành công của Deloitte Việt Nam cũng 
chính là chặng đường phát triển của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam. Và cũng 
bởi thế, bà Hà Thị Thu Thanh còn được mệnh danh là “người đàn bà thép” của 
ngành kiểm toán Việt Nam. Và hơn hết, bà tự hào về việc Deloitte Việt Nam đang 
“sở hữu” một đội ngũ hùng hậu hơn 1.000 cán bộ, nhân viên, chuyên gia được đào 
tạo bài bản, có năng lực và trình độ quốc tế, am hiểu văn hóa và pháp luật của Việt 
Nam. Vì vậy, Deloitte Việt Nam trong 3 thập kỷ vừa qua luôn là sự lựa chọn hàng 
đầu của các doanh nghiệp muốn tìm kiếm các dịch vụ tư vẫn chuyên ngành, giúp 
doanh nghiệp quản trị minh bạch, phát triển bền vững và đưa ra những tư vấn chiến 
lược hiệu quả. 

Trong mọi hoàn cảnh và giai đoạn phát triển, Deloitte Việt Nam vẫn luôn 
kiên tâm theo tôn chỉ “kiến tạo những giá trị ảnh hưởng”. Đây không chỉ là kim 
chỉ nam cho mọi hoạt động của Deloitte Việt Nam, mà còn cho tất cả các thành 
viên của Deloitte toàn cầu. Đó cũng là một trong những giá trị cốt lõi để Deloitte 
toàn cầu liên tục nhiều năm liền là hãng số 1 trong 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế 
giới về quy mô doanh thu, về tốc độ tăng trưởng, và giá trị thương hiệu. 

Theo bà Hà Thị Thu Thanh, trong con người chúng ta cần có sự kiên định. 
Sự kiên định không phải là cái gì quá to lớn, bắt đầu bằng việc chọn con đường, đi 
mà không ngã, bám vào những giá trị mình chọn. Kiên định chỉ đơn giản là nội lực 
của bản thân, là nỗ lực đến tột cùng để vượt qua khó khăn, đi đúng con đường đã 
chọn đề bước tới thành công. 


324 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Với góc nhìn từ một doanh nghiệp, bà Hà Thị Thu Thanh luôn cho rằng 
chấn hưng văn hóa là 1 chính sách của Đảng và Nhà nước đưa ra và cũng đồng 
thời nằm trong chiến lược của Deloitte. Điều kiện cần của các doanh nghiệp để 
xây dựng nên tảng văn hóa bền vững đó chính là sự tuân thủ. Tuân thủ luật pháp 
một cách hiệu quả và tạo giá trị từ sự tuân thủ đó chính là điều mà doanh nghiệp 
cần hướng tới. Các doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức về việc thực thi trách 
nghiệm xã hội một cách tự nguyện, đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền 
kinh tế Việt Nam; trong sự phát triển văn hóa chính là nền tảng vô cùng quan trọng. 

III- Khuyến nghị, đề xuất vì sự tiến bộ của nữ doanh nhân 

Trong những năm qua, với sự phát triển, tiến bộ chung của nhân loại và nỗ 
lực của các quốc gia, vị thế của phụ nữ Việt Nam ngày càng được tăng lên đáng 
kế thông qua việc tăng cường hợp tác bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; 
thúc đây phụ nữ tham gia hoạt động kinh doanh và phát triển kỹ năng; tạo môi 
trường thuận lợi cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; tăng khả năng đại diện và 
vai trò lãnh đạo của phụ nữ; khuyến khích hợp tác công tư... Tuy nhiên, trên thực 
tế vẫn còn những khó khăn từ nhiều phía mà doanh nhân nữ đang phải đối mặt, 
chúng tôi xin đưa ra một số khuyến nghị như sau: 

I. Đề nghị Chính phủ xem xét đưa vấn đề tạo thuận lợi và thúc đây doanh 
nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển vào trong Nghị quyết của Chính phủ về cải 
thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đề thúc đây 
bình đăng giới trong lĩnh vực kinh tẾ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững. 

2. Hoàn thiện chính sách và pháp luật để thúc đây phụ nữ khởi nghiệp và 
phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. 

3. Cần dành nguồn lực đề thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Nâng cao hiệu quả thực thi các hỗ trợ về 
kiến thức kinh doanh và kiến thức bình đẳng giới; hỗ trợ tiếp cận nguồn tín dụng; 
Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ kinh doanh... 

4. Xây dựng chiến lược một cách có hệ thống phát triển doanh nghiệp do 
phụ nữ làm chủ với các ưu tiên và biện pháp thực hiện cụ thể với sự tham gia của 
toàn xã hội nhằm tăng cường trao quyền kinh tế cho phụ nữ, bằng cách tạo ra môi 
trường kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ phát triển tiềm năng kinh doanh của họ. 

5. Nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ nói chung và trong nền kinh tế 
nói riêng. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để doanh nhân nữ liên tục phát triển. 

6. Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên biệt, phù hợp với phương 
thức phát triển kinh doanh hiện đại, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của doanh 


223 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


nhân nữ nhằm nâng cao năng lực và tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong 
quá trình hoạch định chính sách liên quan đến hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh 
của phụ nữ. 

7. Nâng cao hiệu quả triển khai các chính sách hỗ trợ dành nữ doanh nghiệp 
phục hồi sau đại dịch COVID-19. 

§. Tăng cường truyền thông, tạo điều kiện liên kết giữa các doanh nhân nữ, 
các Hiệp hội, Hội, Câu lạc bộ nữ doanh nhân của các tỉnh/thành phố; Ø1Úp các 
doanh nghiệp nữ có sự hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, thông tin, đào tạo nâng 
cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng mềm và cung cấp các dịch vụ xúc tiễn 
thương mại và đầu tư; được Hội LHPN Việt Nam hỗ trợ về chuyên môn, kiến thức, 
kỹ năng để triển khai lồng ghép giới và thực hiện bình đăng giới, được bảo vệ 
quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp, doanh nhân nữ và lao động 
nữ trong doanh nghiệp 

Lời kết: Trong bối cảnh nên kinh tế thể giới nói chung và Việt Nam nói riêng 
được dự bảo tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức, chúng ta tin tưởng rằng 
các doanh nhân nữ Việt Nam với truyền thông đáng tự hào của phụ nữ Việt Nam 
nói riêng và của dán tộc, với bản lĩnh và nghị lực của mình, họ sẽ vẫn tiếp tục sảng 
tạo, sẵn sàng đối mặt với thách thức mới đây cam go, khốc liệt của thương trường 
và làm nên những điêu kỳ diệu, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của nên 
kinh tế, giải quyết các vấn đê an sinh xã hội... 

Theo cá nhân người viết bài, những nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu có thể 
họ chưa đạt đến tiêu chí để được gọi là danh nhán, nhưng họ là những cá nhân 
xuất sắc có nhiều đóng góp cho xã hội và mục tiêu phát triển bên vững; các nữ 
doanh nhân đang từng ngày cần mẫn, nỗ lực để góp phần đưa cái tên Việt Nam 
vươn tâm khu vực và thể giới, vì hơn ai hết, họ hiểu rằng một quốc gia thịnh vượng 
phải có đội ngũ doanh nhân hùng hậu, về cả tài năng và nhiệt huyết, mang đầy 
tỉnh thân dân tộc và chính họ sẽ tiếp tục trở thành những người truyền lửa cho thể 
hệ tiếp theo về ÿ chí, tỉnh thân và khát vọng công hiển vì sự phôn vinh của tổ quốc. 


326 


ĐẠI TƯỚNG NGUYÊN CHÍ THANH 
NHỮNG ĐÓNG GÓP CHO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG 


TS NGUYẼN THỊ NGÂN 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 


MỞ ĐẦU 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - cuộc đời và sự nghiệp mãi mãi là một tắm 
gương mẫu mực của người chiến sĩ cách mạng, đảng viên cộng sản, nhà lãnh 
đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội, là người có đức, có tải, có tâm 
huyết và có sự lôi cuốn mạnh mẽ đối với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội 
nhân dân Việt Nam. Không chỉ là người có tài thao lược, đưa ra những chủ 
trương chỉ đạo kịp thời trong chiến tranh cách mang, Đại tướng còn là một 
người lãnh đạo kiên trung, sáng ngời về đạo đức cách mạng, là tắm gương sáng 
về việc học tập và làm theo tắm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG 

1. Tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 01 
tháng 01 năm 1914 ở làng Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. Đại tướng là người sớm giác ngộ cách mạng, tham gia cách mạng từ 
tuổi thanh niên và trưởng thành nhanh chóng qua các cương vị lãnh đạo, chỉ huy 
cả ở ngoài dân sự cũng như ở trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 20 tuổi 
(1934), Đại tướng tham gia cách mạng. Năm 23 tuổi (1937), Đại tướng được kết 
nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 24 tuổi (1938), Đại tướng giữ chức Bí 
thư tỉnh ủy Thừa Thiên. Trong thời gian này, Đại tướng đã cùng với các đồng chí 
trong Tỉnh ủy lãnh đạo nhân dân địa phương đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ tô 
chức xây dựng lực lượng cách mạng trong phong trào dân chủ, chuẩn bị điều kiện 
tiền lên giải phóng dân tộc sau này. Tháng 9 năm 1938, Đại tướng bị thực dân Pháp 
bắt vì những hoạt động cách mạng tích cực và ảnh hưởng to lớn của người cộng 
sản trẻ tuổi ở Thừa Thiên Huế. Đồng chí đã bị thực dân Pháp giam cầm ở các nhà 
lao Thừa Phủ, Lao Bảo, Buôn Mê Thuột. Ở đâu, Đại tướng cũng cùng với các đảng 
viên trong tù kiên trì đấu tranh chống chính sách hà khắc của nhà tù, phản đối sự 
tra tấn dã man của các cai ngục với các tù nhân, động viên tù nhân giữ vững khí 


tiết của người cộng sản. Năm 1941, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng với một 


2u/ 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


số đồng chí vượt ngục thành công, trở về thành lập tỉnh ủy lâm thời tỉnh Thừa 
Thiên Huế, tiếp tục xây dựng lực lượng, cơ sở cách mạng ở nhiều nơi trong tỉnh, 
từng bước đưa quần chúng ra đấu tranh chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền ở 
trung tâm đầu não chế độ phong kiến Việt Nam. Năm 31 tuổi (1945), Đại tướng 
được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư xứ ủy Trung Kỳ và được Bác 
Hồ đặt tên là Nguyễn Chí Thanh. Năm 36 tuổi (1950), lúc này cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta chuyển sang một giai đoạn mới, 
chuẩn bị tổng phản công, nhiệm vụ của kháng chiến, của quân đội có bước phát 
triển mới. Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã điều động Đại tướng 
Nguyễn Chí Thanh vào quân đội giữ chức Phó Tổng quân ủy, kiêm Chủ nhiệm 
Tổng cục Chính Trị Quân đội nhân dân Việt Nam đồng chí giữ chức vụ Bí thư 
Liên khu ủy IV, sau đó vào làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 
Việt Nam. Năm 45 tuổi (1959), Nguyễn Chí Thanh được phong hàm Đại tướng. 
Năm 46 tuổi (1960), Đại tướng được bầu vào Bộ Chính trị - Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Năm 50 tuổi (1964), Đại tướng vào Nam chiến đấu và giữ cương vị 
Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng 
miền Nam. 
2. Những đóng góp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với sự nghiệp cách mạng 

Thế hệ chúng tôi, may mắn sinh ra trong thời đại hòa bình. Không còn hứng 
chịu hòn tên mũi đạn của kẻ địch, chỉ được nghe qua những câu chuyện kể, qua 
sách báo và qua nghiên cứu lịch sử của dân tộc, chúng tôi luôn tự hào về truyền 
thống của thế hệ cha anh đi trước. Đối với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, qua 
nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đại tướng đối với cách 
mạng Việt Nam và đối với Quân đội nhân dân Việt Nam tôi xin khái quát thành 
những đặc trưng nỗi bật về phâm chất, nhân cách tác phong của một nhà cách 
mạng, nhà lãnh đạo mẫu mực, tài năng, một vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân 
Việt Nam 

Thứ nhất, Đại trớng Nguyễn Chí Thanh là người có khả năng đề ra những 
chủ trương mang tính khải quát có giả trị lý luận và thực tiễn sâu sắc 

Sau 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn 
phát triển mới, Chiến dịch Biên giới đã phá vỡ thế bao vây của địch, củng cố và 
mở rộng căn cứ địa Việt Bắc tạo điều kiện thuận lợi để ta phát triển lực lượng và 
giành quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường. Trước tình hình đó, quân 


đội phải vừa chiên đâu, vừa tích cực chuân bị về mọi mặt đê cùng toàn dân tiên tới 


326 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đánh những đòn quyết định nhằm kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 
xâm lược. Vì thế, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ chính 
trị cần có những phát triển mới nhằm tăng cường cán bộ chính trị cho các đơn vị 
chiến đấu đề đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc chiến. Đồng chí Nguyễn Chí 
Thanh được Đảng, Bác Hồ điều động vào quân đội. Với cương vị Ủy viên Bộ 
Chính trị, Phó Bí thư Tổng Quân ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân 
dân Việt Nam, Đồng chí đã chủ động và sớm phát hiện những vấn đề quan trọng, 
cấp thiết đặt ra từ thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị, đáp ứng yêu cầu 
tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị nhằm nâng cao sức mạnh 
chiến đấu của quân đội trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Quán triệt và 
thực hiện quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng quân đội 
về chính trị, về công tác đảng, công tác chính trị, Đồng chí đã cùng Tổng Quân 
ủy tập trung nghiên cứu xác định những vấn đề cơ bản về đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ chính trị trong hoàn cảnh quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng 
lực lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược 
của thực dân Pháp. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại tướng trực tiếp lãnh đạo, 
chỉ đạo, chỉ huy ở chiến trường miền Nam đánh Mỹ trong vòng 3 năm (10/1964 - 
7/1967). Đại tướng đã để lại những chiến tích hào hùng góp phần to lớn vào sự 
nghiệp chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thực sự là 
một vị tướng mưu lược, tài trí, dũng cảm, kiên cường... vừa có tầm tư duy chiến 
lược, nhìn xa, trông rộng, đồng thời cũng rất giỏi về các hình thức chiến thuật, qua 
thực tiễn chiến trường đã chứng minh điều đó. Tháng 10 năm 1964, Đại tướng vào 
chiến trường miền Nam với cương vị Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính 
ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Ngay sau khi vào chiến trường, 
Đại tướng cùng với Bộ Tư lệnh Miền Nam đã chỉ đạo quân và dân miền Nam tiến 
hành hàng loạt chiến dịch tiến công quân Mỹ, Ngụy. 

Cuộc đọ sức giữa quân và dân ta với đế quốc Mỹ, bè lũ tay sai trên chiến 
trường miền Nam diễn ra trong điều kiện có nhiều điểm khác biệt so với cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp. Với nhãn quan chiến lược sâu sắc, lăn lộn, sâu 
sát với thực tiễn chiến trường, chỉ trong một thời gian ngắn, Đại tướng Nguyễn 
Chí Thanh đã nắm chắc tình hình, đánh giá chính xác tương quan địch - ta, thấy rõ 
điểm mạnh và những điểm yêu của địch, nhất là về cách đánh của quân Mỹ, cũng 
như trạng thái tâm lý, tinh thần của tướng tá, binh lính ngụy. Đây là điểm mẫu 


329 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


chốt, là cơ sở để Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng các đồng chí trong Trung 
ương Cục miền Nam kịp thời đề xuất các phương án, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo 
quân và dân ta đánh thắng kẻ thù xâm lược. Với tư tưởng: “Dám đánh Mỹ ta sẽ 
tìm ra cách đánh Mỹ và nhất định thắng Mỹ”, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã 
cùng Trung ương Cục miền Nam trực tiếp chỉ đạo chiến trường miền Nam; tập 
trung xây dựng lực lượng chính trị, quân sự, tạo lập thế đứng vững chắc ở cả 3 
vùng chiến lược, mở các mặt trận ở những địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, 
tiễn hành đồng thời 3 mũi giáp công. 

Song song với xây dựng lực lượng, tạo thế trên chiến trường, Đại tướng 
Nguyễn Chí Thanh đặc biệt quan tâm đến cách đánh quân Mỹ, coi đó là điều có ý 
nghĩa then chốt nhất để đánh thắng địch trên chiến trường. Bám sát thực tiễn, sống 
trong lòng dân, kiên cường, dũng cảm chiến đấu, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
tiếp của Tổng Quân ủy, Đại tướng đã phát huy sự sáng tạo của toàn thể cán bộ, 
chiến sĩ, quân và dân ta đề đề ra cách đánh sáng tạo: “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, 
qua đó, tổng kết kinh nghiệm, nâng lên thành phương châm chỉ đạo tác chiến trên 
chiến trường miền Nam. Nhờ đó, quân và dân ta đã hạn chế tối đa sức mạnh của 
vũ khí tối tân, phương tiện chiến tranh hiện đại, lối đánh dựa vào công hiệu của vũ 
khí hỏa lực, buộc quân Mỹ, Ngụy phải rơi vào thế bị động đối phó, phải đánh theo 
cách đánh mà chúng không có sở trường. Phương châm chỉ đạo: “Năm thắt lưng 
địch mà đánh” đã nhanh chóng lan rộng, trở thành khẩu hiệu hành động cách mạng 
nổi tiếng trên chiến trường miền Nam; là điểm khởi đầu để dấy lên phong trào: 
'“ “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Nguy mà diệt”, lập các “Vành đai diệt Mỹ”. Nhiều cán bộ, 
chiến sĩ đã trở thành “Dũng sĩ diệt Mỹ”, “Dũng sĩ diệt xe tăng”, “Dũng sĩ hạ máy 
bay”... Phương châm chỉ đạo “đánh gần” đã góp phần đặc biệt quan trọng đưa đến 
những thắng lợi vang dội trên chiến trường miền Nam. 

Thực tiễn chỉ đạo đánh Mỹ của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và các đồng 
chí trong Trung ương Cục miền Nam đã trở thành cơ sở lý luận, thực tiễn quan trọng, 
góp phần cùng Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương đề ra những quyết sách đúng 
đắn, sáng tạo để đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến ngày toàn thắng. 
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (tháng 6 năm 1967), Đại tướng Nguyễn Chí 
Thanh đã báo cáo một cách toàn diện về tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ ở 
miền Nam. Nội dung của báo cáo toát lên tỉnh thần cơ bản là: “Ta nhất định thắng 
Mỹ. Mỹ thua đã rõ ràng. Cần phải tiếp tục thế tiến công địch đề tiến lên giành thăng 
lợi quyết định”. Sự khẳng định ấy là cơ sở quan trọng đề Bộ Chính trị vạch quyết 


330 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tâm chiến lược: chuẩn bị cuộc Tổng tiễn công và nỗi dậy Mậu Thân (năm 1968), 
phân đấu thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh 
cho Ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 

Thứ hai, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là người cộng sản luôn trung thành, 
tận tụy với sự nghiệp cách mạng của Đảng 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thể hiện là một chiến sĩ cộng sản trung kiên, 
luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, một người quân nhân cách mạng trung 
thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào 
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng, của 
nhân dân lên trên, lên trước hết; khi cần sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng, kế cả tính 
mạng vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Lòng trung thành vô hạn của Đại 
tướng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc được biểu hiện sinh động 
và phát huy hiệu quả cao trong thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chiến lược 
mà Đảng, Bác Hồ và quân đội giao phó. 

Là một tướng lĩnh trong quân đội, nhiều bài nói, bài viết về quân đội, Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh luôn nhắn mạnh phải tăng cường giáo dục nâng cao bản 
chất cách mạng của Đảng đối với Quân đội nhân dân, đây là vẫn đề cốt lõi của đạo 
đức cách mạng theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tướng căn dặn: “Đạo đức 
cao quý nhất của người cộng sản là hy sinh phấn đấu, hy sinh là hy sinh cá nhân, 
phấn đấu là phấn đấu vì cách mạng”?2. Thông qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo 
thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị, Đại tướng luôn dồn tâm sức cho việc tăng 
cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với quân đội và 
khăng định: “...quân đội phải luôn nhằm vào mục tiêu chính trị của Đảng để phân 
đấu thực hiện. Ngoài mục tiêu đó ra, quân đội không còn mục tiêu chính trị nào 
khác”??5. Theo quan điểm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ của 
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, việc nâng cao trình độ giác ngộ giai cấp, giác ngộ 
dân tộc của mỗi cán bộ, chiến sĩ để nhằm phát huy lòng yêu nước nồng nản, căm 
thù giặc sâu sắc, kiên quyết kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy, Đại tướng 
thường xuyên nhắc nhở các cấp lãnh đạo, chỉ huy phải chú trọng giáo dục cán bộ, 
chiến sĩ nhận rõ bản chất và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân 


Việt Nam. Phải chỉ rõ mục tiêu chiên đầu của quân đội: “Chiên đầu cho ai? Vì ai 


225 Nguyễn Chí Thanh, Những bài chọn lọc về quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1977, tr. 135. 
??6 Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác chính trị trong quân đội, Nxb Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1997, tr. 286. 


Bãi 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


mà phục vụ? Chống kẻ thù nào? Chiến đấu cho độc lập dân tộc có quan hệ gì đến 
quyên lợi giai cấp, quyên lợi gia đình và bản thân mình?”??7. Đại tướng khẳng 
định: sự lãnh đạo của Đảng là linh hồn, công tác đảng, công tác chính trị là mạch 
sống của Quân đội nhân dân. Nếu xa rời sự lãnh đạo hoặc hạ thấp sự lãnh đạo của 
Đảng thì quân đội sẽ rơi vào nguy cơ biến chất. Vì vậy, “Phải ra sức tăng cường 
và củng cô vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò công tác chính trị. Đó là bài học lớn 
nhất, vứt bỏ kinh nghiệm đó, vi phạm nguyên tắc đó bất cứ lúc nào, trong điều kiện 
nào, đều là sai lầm và dẫn đến thất bại"223. 

Những tư tưởng, quan điểm và sự chỉ đạo thực tiễn trên đây của Đại tướng 
Nguyễn Chí Thanh cũng là vấn đề tâm huyết lớn nhất, là một trong những cống 
hiến có giá trị to lớn, lâu dài đối với việc xây dựng nền tảng chính trị - tinh thần 
cho quân đội ta. Qua đó càng làm nổi bật tắm gương mẫu mực của Đại tướng 
Nguyễn Chí Thanh về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, về lập trường giai cấp kiên định, tinh thần cách mạng triệt đề, không lùi 
bước trước bất kỳ hiểm nguy, khó khăn nào, luôn nêu cao khí phách kiên cường 
của người chiến sĩ cộng sản để bảo vệ Đảng, bảo vệ chân lý, để giành thắng lợi vẻ 
vang cho quân đội, cho cách mạng. 

Thứ ba, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn quan tâm đến giáo dục tư 
tưởng, ý chí chiến đấu, coi sức mạnh tỉnh thần là yếu tổ quyết định nhất 

Bằng sự hiểu biết sâu sắc, khoa học về vai trò của quần chúng nhân, về mối 
quan hệ giữa sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần của Đại tướng Nguyễn Chí 
Thanh, cùng với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, Đại tướng luôn tâm niệm: “người trước, súng sau”, “con người, tinh 
thần là yếu tố quyết định”, “Trong việc xây dựng quân đội và chỉ đạo tác chiến, 
chúng ta đã coi trọng yếu tô con người, yếu tố tinh thần.... Kỹ thuật là quan trọng 
nhưng con người và tinh thần con người vẫn giữ vai trò quyết định” và “Tinh thần 
chiến đấu của bất cứ một quân đội nào cũng bắt nguồn từ sự giác ngộ giai cấp, giác 


ngộ chính trị của mỗi cán bộ, chiên sĩ trong quân đội đó”??. 


227 Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

2004, tr. 265. 

22 Tổng cục Chính trị, Tổng kết công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb Quân đội 

nhân dân, Hà Nội, 1960, tr. 264 

??2 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và công tác chính trị trong quân đội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997, 
tr. 192. 


332 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo giáo dục 
cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: Quân đội ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân 
tộc sâu sắc, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đầy mạnh công tác giáo 
dục, tuyên truyền đường lối cách mạng dân tộc dân chủ của Đảng, đường lối chiến 
tranh nhân dân, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trước vận mệnh của Tổ quốc, nâng 
cao lòng yêu nước, căm thù giặc cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, khoét 
sâu những chỗ yếu về chính trị tinh thần của địch. Bằng nhiều nội dung, hình thức 
giáo dục phong phú, phù hợp với điều kiện của chiến tranh và trình độ của cán bộ, 
chiến sĩ; kết hợp chặt chẽ giáo dục lý luận chính trị với bồi dưỡng đạo đức cách 
mạng để xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ và xây dựng, củng cố sự 
đoàn kết nhất trí, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, huy động mọi 
lực lượng, tiến hành chiến tranh nhân dân, từng bước tiêu hao, tiêu diệt quân địch; 
không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang làm cho thế 
và lực của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp càng đánh, 
cảng mạnh, kết thúc bằng đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 

Lý giải về sự thất bại của thực dân Pháp trong chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, Đại tướng cho rằng dù quân đông và vũ khí trang bị có thừa nhưng quân đội 
Pháp đã mắc sai lầm nghiêm trọng không đánh giá đúng tiềm lực chính trị tỉnh 
thần của nhân dân ta, quân đội ta và tinh thần chiến đấu sút kém nghiêm trọng của 
binh lính Pháp. Đại tướng viết: “Điểm xuất phát là do họ đánh giá quá thấp yếu tố 
tỉnh thần của chúng ta” và “Từ trong chính sách phản động và chiến tranh phi nghĩa 
ấy, quân đội Pháp không đào đâu ra được một lý tưởng chiến đâu”; “Bọn lính đánh 
thuê không bao giờ có lý tưởng chiến đấu”, “Số quân của họ có thừa, tiền của họ 
có thừa, trang bị kỹ thuật của họ có thừa, cán bộ của họ có thừa, ít ra cũng là quá 
thừa so với lực lượng của ta lúc đầu. Thế nhưng họ vẫn thất bại.”; “một điều nỗi 
bật của quân đội Pháp lúc bấy giờ là tinh thần chiến đấu quá sút kém. Đó là một 
nguyên nhân chính làm cho quân đội Pháp thất bại” 

Là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt 
Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng 
quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tô chức và tổ chức thực hiện sự lãnh 
đạo của Đảng đối với quân đội; thiết lập hệ thông cấp ủy, tổ chức đảng từ Quân ủy 
Trung ương đến chi bộ; xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc 
công tác đảng, công tác chính trị; xây dựng hệ thống cơ quan chính trị và đội ngũ 


333 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


cán bộ chính trị trong quân đội, tăng cường công tác đảng, công tác chính trị để 
phát huy cao độ nhân tố chính trị tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược... 

Năm 1965, đề quốc Mỹ ò ạt đồ quân xâm lược miền Nam và tiến hành chiến 
tranh leo thang, sử dụng không quân, hải quân ném bom, đánh phá miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa. Hành động phiêu lưu, đã man, tàn bạo của đề quốc Mỹ khiến bạn 
bè quốc tế lo ngại cho nhân dân Việt Nam, gây hoang mang, lo sợ cho một bộ phận 
cán bộ, nhân dân. Vấn đề đặt ra cho công tác tư tưởng lúc này là phải trả lời cho 
được câu hỏi chúng ta có đánh Mỹ được không và đánh Mỹ bằng cách nào?. Với 
tầm nhìn chiến lược, phương pháp tư duy khoa học, bám sát thực tiễn chiến đấu 
của quân và dân miền Nam, Đại tướng đã sớm phát hiện việc chuyên đổi chiến 
lược của để quốc Mỹ sau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt.” Đại tướng 
đã nhận định Mỹ vào miền Nam trong thế thua và bị động nên chứa đựng đầy mâu 
thuẫn về chiến lược: Mỹ có mặt mạnh hơn ta, nhưng Mỹ không có sức mạnh nảo 
là vô địch. Chúng đang ở thế thua và bị động về chiến lược do thất bại của chiến 
tranh đặc biệt. Trái lại, cách mạng miền Nam đang có bước phát triển nhảy vọt; 
nhiều nhân tô mới đã xuất hiện cho phép chúng ta phát huy quyền chủ động trên 
chiến trường, tiếp tục tiễn công Mỹ. Theo Đại tướng: Mỹ có cả một kho vũ khí 
khống lồ, nhưng nội bộ nước Mỹ chứa cả núi mâu thuẫn, Mỹ là tỷ phú đôla, quân 
và dân ta là tỷ phú về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mỹ có vũ khí trang bị kỹ 
thuật hiện đại, ta có đường lối chiến tranh nhân dân, nếu ta có chiến thuật đúng, ta 
sẽ bắt quân địch phải đánh theo cách đánh của ta. Từ những nhận định, đánh giá 
đúng về thực chất của quân Mỹ, Đại tướng cho rằng: Cần phải tăng cường giáo 
dục, thuyết phục, động viên, cô vũ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết 
tâm chiến đấu cao, tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt. Với tư tưởng chỉ đạo đó, 
trong cuộc kháng chiến chống đề quốc Mỹ xâm lược, lực lượng ta với sức mạnh 
tỉnh thần vô song đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược của để 
quốc Mỹ, từng bước đánh cho Mỹ cút, tạo điều kiện đánh cho Ngụy nhào, tiễn lên 
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Thứ tư, Đại tướng Nguyễn Chỉ Thanh luôn coi trọng rèn luyện đạo đức, 
nhân cách, trình độ về mọi mặt, là tắm Đương mẫu mực về việc học tập và làm 
theo đạo đức, phong cách Hô Chỉ Minh 

Đại tướng sinh ra từ một gia đình nông dân nghèo có truyền thống yêu nước; 
trên quê hương đã từng là trung tâm của chế độ phong kiến Việt Nam. Đại tướng 


334 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đã chứng kiến sự bất công giữa lối sống xa hoa của vua chúa, quan lại phong kiến; 
sự bần cùng đến tột độ của người dân lao động; chứng kiến sự áp bức bóc lột đàn 
áp dã man tàn bạo của bọn thực dân, phong kiến đối với người dân và tỉnh thần 
đầu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân chống lại bọn thực dân, phong kiến. 
Tất cả đều tác động, hun đúc nên tinh thần yêu nước, căm thù và khinh ghét bọn 
thực dân, phong kiến đã đưa Nguyễn Chí Thanh đến với cách mạng, với quân đội. 
Cũng chính bởi như vậy cho nên ngay từ rất sớm, Đại tướng đã tham gia hoạt động 
cách mạng. Trong quá trình hoạt động Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn khẳng 
định sự thống nhất giữa lý tưởng chính trị và lý tưởng đạo đức cách mạng đó là 
những giá trị đạo đức thực tiễn, có sức cảm hóa rất lớn tới các thế hệ cán bộ, chiến 
sĩ quân đội và nhận được sự quý trọng của nhân dân. Tắm gương mẫu mực về thực 
hành đạo đức cách mạng của Đại tướng, thực hiện “lời nói đi đôi với việc làm” đã 
có giá trị định hướng toàn quân phấn đấu vươn lên giành nhiều thắng lợi mới. 
Trên cương vị nào, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng rất coi trọng việc 
rèn luyện đạo đức, lối sống và tác phong của một người lãnh đạo. Đối với quân 
đội, Đại tướng căn dặn đội ngũ cán bộ chính trị: “Phải chống tác phong ba hoa, 
sáo rỗng, đại khái, chung chung, quan liêu bàn giấy, lề mèề, vô trách nhiệm; đồng 
thời xây dựng tác phong làm việc thực tế, cụ thể, tỷ mỉ, chu đáo, sâu sát, nghiêm 


túc, chính xác, khân trương””9 


. Đại tướng đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện, 
động viên đội ngũ chính ủy, chính trị viên tích cực tu dưỡng, phát triển những 
phẩm chất của người lãnh đạo, người cán bộ chính trị; nhắc nhở người chính ủy, 
chính trị viên phải có quan điểm quần chúng, phát huy tốt dân chủ, đoàn kết và kỷ 
luật, thật sự bình đăng về chính trị với chiến sĩ, hết lòng thương yêu, đìu dắt, giúp 
đỡ đồng chí đồng đội cùng tiến bộ, trưởng thành. 

Bản thân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn là một tắm gương mẫu mực về 
nếp sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi, chân thành với đồng chí đồng đội; trọn vẹn 
về lòng nhân ái, vị tha, nhân hậu, hết mực vì con người; nhưng với bản thân luôn 
giữ đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, không đòi hỏi sự ưu đãi, hưởng 
thụ cho riêng mình. Đại tướng thực sự tiêu biêu cho phẩm chất cao đẹp của “Bộ 
đội Cụ Hồ”. Đại tướng xứng đáng được cán bộ, chiến sĩ trong toản quân, toàn dân 
noI theo. 


230 Nguyễn Chí Thanh, Những bài chọn lọc về quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1977, tr. 302 - 327. 


335 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Là một vị tướng trải qua nhiều cương vị trong hoạt động thực tiễn và đấu 
tranh cách mạng vì vậy thực tiễn đã cung cấp cho Đại tướng những yếu tô quan 
trọng đề hình thành phẩm chất nhân cách, tác phong của nhà lãnh đạo tài giỏi. Hơn 
nữa, Đại tướng đã được làm việc bên lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của quân đội. Là những tấm gương 
sáng soi đường, có ảnh hưởng sâu sắc đến Đại tướng trong sự nghiệp hoạt động 
cách mạng và hình thành nhân cách cao đẹp của Đại tướng. 


KẾT LUẬN 

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Đại tướng của nhân dân bởi “Ở đâu nghèo 
đói gọi - xung phong; Ở đâu tiền tuyến cần- anh đến”. Nói đến Đại tướng Nguyễn 
Chí Thanh là nói đến một vị tướng đức độ “sáng trong như ngọc”, tải năng thao 
lược xuất chúng, là Đại tướng của quân đội và cũng là Đại tướng của được toàn 
dân, toàn quân kính yêu, mến mộ. Những đóng góp của Đại tướng đối với sự 
nghiệp cách mạng, đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, với nhân dân vẫn còn 
nguyên giá trị và có ý nghĩa to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay 


336 


TỎNG BÍ THƯ LÊ HÒNG PHONG 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐÁẢNG 
CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG THÁNG 6 NĂM 1932 


TS. NGUYÊN THỊ NGÂN 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 


Tóm tắt: 

Trong tiễn trình lịch sử Việt Nam, giai đoạn từ cuối năm 1931 đến giữa năm 
1932 nhìn chung phong trào cách mạng có nhiều tốn thất. Tuy nhiên, các chính 
sách của thực dân Pháp đã không giúp cho chúng thực hiện được âm mưu tiêu diệt 
Đảng Cộng sản Đông Dương và phong trào cách mạng mà trái lại càng làm cho 
mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam và đề quốc tay sai thêm sâu sắc. Nhiệm vụ của 
cách mạng Đông Dương lúc này là cần phải nhanh chóng khôi phục tổ chức đảng, 
phục hồi phong trào cách mạng nhưng dưới những hình thức mới, bước đi mới cho 
phù hợp. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 6 năm 
1932 gắn liền với vai trò của Tổng bí thư Lê Hồng có ý nghĩa sâu sắc trong giai 
đoạn này. 

MỞ ĐẦU 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930 là một bước ngoặt 
lớn của cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam gặt hái được rất 
nhiều thành công. Tuy nhiên, lịch sử lãnh đạo đấu tranh cách mạng của Đảng cũng 
chỉ ra rằng, con đường cách mạng không bao giờ là bằng phẳng mà luôn là một quá 
trình đấu tranh lâu đài, gian khổ với nhiều hi sinh, mất mát. Những năm từ 1931 đến 
năm 1932 là thời kỳ hết sức gian khó đối với cách mạng Việt Nam, khi một Đảng 
vừa mới ra đời phải đối mặt với sự khủng bố hết sức tàn bạo của thực dân Pháp. 
Trước tình hình đó, Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương do 
đồng chí Lê Hồng Phong khởi thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm khôi phục các tô 
chức và phong trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam sang giai đoạn mới. 

NỘI DUNG 

1. Đồng chí Lê Hồng Phong, sinh ra và lớn lên khi nước đã mắt, nhà tan, quê 
hương bị thực dân giày xéo, đồng chí sớm hướng tỉnh thần yêu nước vào con đường 


-337- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


hoạt động cách mạng đề góp phần cứu dân, cứu nước. Năm 1923, khi mới 21 tuôi, 
Lê Hồng Phong cùng Phạm Hồng Thái và một số bạn tâm huyết đã tìm đường xuất 
dương qua Xiêm, rồi tới Quảng Châu (Trung Quốc), hoạt động sôi nồi trong nhóm 
Tâm Tâm xã. Lê Hồng Phong tham gia lớp huấn luyện chính trị do Lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc mở và tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội do Người 
sáng lập; tham gia hoạt động Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức, trong Quốc tế 
đỏ (MOPR), tham gia các cuộc mít tinh, tuần hành, thị uy do Đảng Cộng sản Trung 
Quốc tô chức tại Quảng Châu; cuối năm 1925 tốt nghiệp Trường Quân sự Hoàng 
Phó, học tiếp Trường Hàng không Quảng Châu, ngày 10-2-1926 trở thành đảng 
viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do có kết quả của quá trình học tập xuất sắc, 
tháng 10-1926, Lê Hồng Phong được cử sang Liên Xô học và trở thành đảng viên 
Đảng Cộng sản Liên Xô năm 1929. Đến giữa năm 1931, khi mới 29 tuổi, qua 8 
năm được đào tạo liên tục, chính quy, bài bản ở Trung Quốc, Liên Xô và trở thành 
đảng viên của 2 Đảng Cộng sản Trung Quốc và Liên Xô. Với trình độ và uy tín, 
Lê Hồng Phong được Quốc tế Cộng sản chọn lựa gửi về nước nhằm phục hồi phong 
trào cách mạng năm 1932. 

2. Tháng 6 năm 1932, BCHTW lâm thời thảo ra “Chương trình hành động”, 
được Quốc tế Cộng sản thông qua, sau đó in thành sách lẫy tên là “Chuyện tình 
non” gửi về nước, chỉ đạo phong trào cách mạng. Nhìn chung, Chương trình hành 
động đã khẳng định đường lối cơ bản của Đảng trong Luận cương chính trị năm 
1930 là đúng, đồng thời đã vạch ra kế hoạch thực hiện đường lối đó trong tình hình 
mới. Nội dung cơ bản “ Chương trình hành động” của Đảng, gồm 3 phần: 

Phân thứ nhất, những nhiệm vụ căn bản của cách mạng Đông Dương 

Một là, Đảng đã lên án tội ác của bọn đề quốc, thực dân và vạch trần bộ mặt 
phản động của bọn quốc gia cải lương. Đối với bọn đề quốc Pháp, Chương trình 
hành động chỉ rõ: “Bảy mươi năm vừa qua, tư bản Pháp dùng võ lực chiếm đoạt 
Đông Dương làm thuộc địa. Từ đó đế quốc Pháp kết cuộc đồng minh với lũ vua 
quan, với bọn địa chủ bản xứ, thẳng tay áp bức 20 triệu nhân dân, lẫy máu mủ của 
công nông làm mối giàu sang của chúng nó. Chính vì thế mà xứ Đông Dương 
nghèo nàn lạc hậu, chính vì thế mà dân Đông Dương đói khát gian truân”23!, 

Đối với bọn tay sai đề quốc, Chương trình hành động chỉ rõ: “Bọn địa chủ, 
lý hào cùng tư bản bản xứ đều sẵn lòng đóng vai tuồng đao phủ, giúp đề quốc thảm 


?3! Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.] 


-338- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


sát công nông binh”232. Đặc biệt, Chương trình đã vạch trần bộ mặt phản động của 
các đảng phái cải lương: “Ngoài môi thì bọn quốc gia cải lương "tả" cùng hữu lâu 
lâu lại ra tuồng nhân đạo phỉnh phờ cúi xin đế quốc giảm khủng bó, giúp lao động, 
kỳ thật chúng là một bầy chó săn chim mồi hết sức nhiệt thành cùng để quốc 
Pháp.”?33 Từ đó, Chương trình hành động nhắc nhở đảng viên: nếu không bền chí 
hăng ngày vạch mặt chỉ trán bọn quốc gia cải lương, nhất là bọn đề huề "tả phái" 
cho hàng triệu công nông thấy rõ cái vai tuồng phản động của chúng nó, thì không 
có thể đắt lao động ra quyết chiến với quân thù, cuộc cách mạng điền địa và phản 
đế cũng không thê thành công được. Trong bối cảnh thực dân Pháp và tay sai tăng 
cường lừa bịp, mị dân, đàn áp phong trào cách mạng, việc vạch trần âm mưu thủ 
đoạn của chúng là hết sức đúng đẫn và cần thiết. 

Hai là, Đảng đã đánh giá toàn diện về quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng 
1930 -1931. Về thắng lợi, Chương trình hành động chỉ rõ: Đội ngũ đảng viên của 
Đảng thêm đông, thêm mạnh, uy tín của Đảng lan rộng, bám sâu trong quần chúng. 
Đã tô chức được nhiều đoàn thể quần chúng (Công hội, Nông hội, Đoàn thanh 
niên...). Trong nhiều nhà máy qua đấu tranh nên giành được thắng lợi bước đầu 
như tăng lương, giảm giờ làm...Ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã đánh đồ được đề quốc, 
phong kiến, lần đầu tiên ở Đông Dương lập nên được Xôviết công nông. Ở Nam 
Kỳ nhiều tỉnh nông dân đấu tranh kiên quyết, buộc kẻ thù phải nhượng bộ. 

Về hạn chế: Công tác vận động quân chúng chưa thật sâu rộng nhất là trong 
nhà máy. Phong trào đấu tranh còn mang tính địa phương cục bộ. Chưa gắn chặt 
giữa đánh đề quốc với phong kiến. Chưa kịp thời đúc kết và phô biến kinh nghiệm 
về giải quyết vấn đề ruộng đất ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho các nơi khác. Đảng đã kịp 
thời tổng kết công tác lãnh đạo cách mạng, qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm 
để kịp thời chỉ đạo cách mạng trong thời gian tới. 

Ba là, Đảng khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, đồng thời 
động viên tỉnh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những khó khăn tạm 
thời của phong trào cách mạng. 

Chương trình hành động chỉ rõ: “Kinh nghiệm hai năm đấu tranh dạy ta rằng 
con đường giải phóng độc nhất chỉ có thể là con đường võ trang tranh đấu của quần 
chúng mà thôi”?3. Đồng thời cũng động viên tinh thần chiến đấu của các đảng viên 


và quần chúng: “Trong từng giai cấp tranh đấu việc thắng bại tạm thời là bình 


?32 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.6 
23 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quộc gia, H. 1999, tr.8 
?3 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.10 


-339- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


thường và chính nhờ đó mà quần chúng học hỏi kinh nghiệm chứ còn phần thăng 
lợi cuối cùng ta đã cầm chắc trong tay”.?5 

Bốn là, Đảng khẳng định lại những nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của cách 
mạng Đông Dương: “I- Đông Dương hoàn toàn độc lập về kinh tế và chính trị. 
Đánh đồ ách thống trị của đế quốc Pháp; trục xuất cả lục quân, hải quân, không 
quân và cảnh sát của đề quốc khỏi địa phận xứ Đông Dương của công nông. 2- 
Đánh đồ các triều vua ở Trung Kỳ... tịch ký cả thảy tài sản của chúng; 3- Thiết 
lập chính phủ cách mạng công nông thao hình thức Xô viết và tổ chức công 
nông cách mạng quân đội. Phát cõ trang cho cả thảy lao động;, lao động được 
hoàn toàn tự do tập võ bị; 4- Giao lại cho nhà nước công nông cả thảy ngân 
hàng xí nghiệp, kỹ nghệ Pháp và ngoại quốc, cả thảy đồn điền, tàu hỏa, tàu thủy 
và cơ quan dẫn thủy nhập điền; 5- Tịch ký không bồi thường tất cả tài sản ruộng 
đất và rừng của đề quốc, có đạo, địa chủ và lũ cho vay... Chia đất đó lại cho 
công nhân nông nghiệp, cho bần nông và trung nông. Chia công điền. công thô 
lại cho dân cày; 6- Thủ tiêu cả nợ nắn của lao động; thủ tiêu cả các quốc trái...;7- 
Các dân tộc ở Đông Dương đều liên hiệp đệ huynh với nhau. Đề dân Cao Miên, 
Ai Lao đều được quyền tự quyết;§8- Ngày làm việc tám giờ, cải thiện hắn điều 
kiện lao động. Xã hội bảo hiểm do nhà nước và chủ trả đề ngừa đau bịnh, tuôi 
già, thất nghiệp, tàn tật...; 9- Đàn bà được hoàn toàn bình đăng về chính trị, 
kinh tế và pháp luật với đà ông; 10- Liên hiệp đệ huynh với công nông cách 
mạng Tàu và Ấn Ðộ”?35,. Thực chất đây là sự khẳng định lại nhiệm vụ chiến 
lược cách mạng Tư sản dân quyền trong Luận cương chính trị. 

Phân thứ hai: con đường cách mạng tranh đấu 

Về mục tiêu đấu tranh trong tình hình mới: Chương trình hành động xác 
định: “phải liên kết những điều yêu cầu khẩn yếu hằng ngày với những nhiệm vụ 
căn bản của cuộc cách mạng phản đề và điền địa”? 

Mục tiêu đấu tranh chung trước mắt: “1- cho lao động được tự do tổ chức, tự 
do ấn hành, tự do ngôn luận, tự do đi lại trong xứ và tự do xuất dương; 2- Bỏ những 
bộ luật hình riêng cho người bản xứ. thả hết thảy tù chính trị phạm. Bỏ ngay chinh 
sách đàn áp và giải tán các toàn án binh để xử chiến sĩ cách mạng. Rút các quân 
tuần canh và đồn đóng trong làng; 3- Bỏ thuế thân, thuế ngụ Cư, thuế phụ và các 


?35 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.11 
?36 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.13-14 
237 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.15 


- 340 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


khoản thuế khác, đặt ra thuế “lũy tấn” (người giàu có phải nộp còn dân nghèo được 
miễn); 4- Bỏ độc quyên thuế rượu, muối, và thuốc phiện”23 

Mục tiêu đấu tranh cụ thê với các giai cấp: Với mỗi giai cấp, tầng lớp, lứa 
tuổi, Chương trình hành động đều nêu lên những khẩu hiệu phù hợp. Cụ thể: 

Đối với công nhân: Cắm bớt tiền công. Tiền công phải tăng ngang với sinh 
hoạt đắt đỏ. Cắm cúp lương, cắm trả tiền công băng phẩm vật. Công bằng nhau thì 
phải trả lương bằng nhau, bất luận dân tộc nào, đàn ông hay đàn bà, người lớn hoặc 
thanh niên, thợ được lĩnh thuốc thang không mất tiền. 

Đối với nông dân: Bỏ hết các thứ thuế mà dân đang chịu (thuế đất, thuế trâu bò, 
thuế bách phân, v. v.). Đặt ra một thứ thuế mà dân nghèo khó được miễn, và chỉ đánh 
những bọn giàu có thôi. Đuôi bọn thâu thuế ra khỏi làng. Cấm không được bán tài 
sản của nông dân và cắm bỏ tù lúc không có tiền nộp thuế. 

Đối với binh lính: Bỏ cái chế độ tập luyện quá sức, ăn dơ ngủ bân , v.v. ở 
trong trại. Cắm đánh đập, chửi mắng, bỏ tù. Tự đo tô chức. Có quyền mang khí 
giới ngoài giờ làm việc. Trong khi tập được dùng tiếng bản xứ. 

Đối với tiểu thương, tiểu chủ: Phản đối sự bớt tiền lương, bớt tiền phụ cấp 
của người làm việc. Không được đuôi người làm việc. Nhà nước phải phụ cấp cho 
những người làm việc bị thất nghiệp. Lương người làm việc Đông Dương phải 
bằng lương người Pháp... 

Về lực lượng cách mạng: Phải tập hợp đa số quần chúng lao động (trước hết 
là quần chúng công nông); Ra sức củng có và phát triển các đoàn thể cách mạng 
của quần chúng nhất là công hội, nông hội, thanh niên, phụ nữ; Phải lập ra công 
nông tự vệ đề bảo hộ anh em lao động lúc đình công, hội họp, thị uy, tuần hành. 

Về hình thức đấu tranh: Giữ vững hình thức đấu tranh bất hợp pháp, lợi dụng 
hết thảy các hình thức hoạt động công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp. 

Về mặt củng cô Đảng: Phải xây dựng một Đảng Cộng sản vững mạnh: “cứng 
như sắt, vững như đồng”, giáo dục cán bộ đảng viên kiên định đường lối của Đảng, 
hết sức bí mật và có kỷ luật, nghiêm minh. Đảng Chỉ thị cho các cấp bộ đảng phải 
thực hiện nghiêm bản Chương trình hành động, coi đó là nhiệm vụ trung tâm hằng 
ngày của các chỉ bộ, những đảng viên nào không công nhận một phần hay toàn bộ 
Chương trình hành động thì khai trừ ra khỏi Đảng. 


238 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tr.15-16 


s341:2 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Phân thứ ba: Kết luận 

Khẳng định “Chương trình hành động” trên là xuất phát từ yêu cầu cách 
mạng, từ nguyện vọng, tình cảm của quần chúng cách mạng Đông Dương, từ đó 
kêu gọi các giai cấp, tầng lớp cách mạng hãy đoàn kết trong các đoàn thể cách 
mạng, hãy quán triệt và hành động theo chương trình để đưa cách mạng vượt qua 
khó khăn, dự bị cho khởi nghĩa vũ trang sau nảy. 

Chương trình hành động kêu gọi: “Thợ thuyền! Nông dân! Binh lính, Thanh 
niên cách mạng cùng tất cả lao động! Hãy chen vai thích cánh theo bản chương 
trình cách mạng của mình vì giai cấp mà hy sinh, vì lợi quyền mà tranh đấu 
dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Đông Dương.””? 

Chương trình hành động đã xác định lực lượng cách mạng gỗm đông đảo 
quân chúng nhân dân lao động. Chủ nghĩa Mác - Lê nin cho rằng : “Quần chúng 
là người sáng tạo ra lịch sử”. Theo C. Mác, cách mạng vô sản muốn thắng lợi, phải 
được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, người lao động. V.I. Lê-nin cho rằng, 
nếu không có sự đồng tình và ủng hộ của đa số nhân dân lao động đối với đội tiên 
phong của mình thì giai cấp vô sản sẽ không thê thực hiện cách mạng thành công. 

Dưới sự cai trị của thực dân, mọi tầng lớp trong xã hội Việt Nam đều mâu 
thuẫn với thực dân Pháp. Thực tiễn chỉ đạo cách mạng những năm 1930 — 1931 
cũng chỉ ra rằng, đề chiến thắng kẻ thù lớn mạnh, đạt đến thắng lợi nhanh nhất và 
giảm bớt tốn thất cho cách mạng, đội quân chính trị do Đảng lãnh đạo không thể 
chỉ có công nông mà phải bao gồm hết thảy các giai cấp và tầng lớp có khả năng 
chống đề quốc và chống phong kiến. 

Thực tiễn sau khủng bố trăng cũng cho thấy, các tầng lớp khác trong xã hội 
ngoài công nông cũng đều chịu chung sự áp bức, khủng bố của thực dân Pháp. Họ 
cũng ngày càng nhận rõ âm mưu lừa bịp của thực dân và sẵn sàng chờ đợi một 
cuộc cách mạng mới. Thành công nỗi bât nhất của Chương trình hành động là vạch 
ra được các mục tiêu đấu tranh cụ thê trước mắt, và hướng dẫn quân chúng tập 
trung thực hiện những mục tiêu ấy. 

Chương trình hành động xác định tập trung đấu tranh vào các mục tiêu, 
nhiệm vụ cụ thê trước mắt. Thứ nhất, xuất phát từ mối quan hệ giữa mục tiêu chiến 
lược lâu dài với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trước mắt; giữa việc sử dụng phương 
pháp cách mạng khi có và chưa có tình thế cách mạng. Thứ hai, thực tiễn cách 


23 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toản tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1999, tập 4, tr.28 


s40: s 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


mạng sau năm 1931, nửa đầu 1932 chứng minh rằng cả về chính trị và tổ chức của 
ta chưa thể đạt tới trình độ trực tiếp đánh đồ đế quốc Pháp và phong kiến, giành 
độc lập dân tộc và giải quyết vấn đề điền địa. Thứ ba, tô chức Đảng đang bị tan rã, 
đời sống kinh tế khó khăn đặt ra yêu cầu phải phục hồi tổ chức Đảng, đấu tranh 
giành những quyền sống, quyền dân sinh, dân chủ trước mắt cho nhân dân. Bốn là, 
chủ trương đấu tranh “phải liên kết những điều yêu cầu khẩn yếu hằng ngày với 
những nhiệm vụ căn bản của cuộc cách mạng phản đề và điền địa” là xuất phát từ 
Luận cương chính trị “lây những nhu yếu hàng ngày làm bước đầu mà dắt vô sản 
giai cấp và dân cày ra chiến trường cách mạng”240. Khẳng định điều này đề thấy 
được ý nghĩa của Luận cương trong thực tiễn cách mạng, Luận cương có nhiều 
điểm phát triển, chứ không phải chỉ toàn có những hạn chế. 


KẾT LUẬN 


Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương đã kịp thời đáp 
ứng những đòi hỏi cấp thiết của tình hình trong lúc khó khăn, đã củng cô được 
niềm tin vào sự thắng lợi của cách mạng, ồn định tư tưởng và tô chức. Chỉ ra 
cho quần chúng phương hướng đấu tranh cụ thể, phù hợp với đặc điểm của tình 
hình. Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng về tư duy lý luận, làm cơ sở để 
Đảng tiếp tục bổ sung lý luận trong những giai đoạn sau. Chương trình hành 
động có giá trị như một Cương lĩnh hành động của Đảng trong hoàn cảnh tạm 
thời thoái trào cách mạng. 


240 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng Toàn tập, tập 2, tr.101 


-343 - 


DANH NHÂN, NHÀ BÁO XUÂN THỦY 
NGƯỜI XÂY ĐẮP NÉN MÓNG 
CỦA BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 


TS. NGUYÊN THU HIẾN 
Hội Nhà báo Việt Nam 


Danh nhân, theo từ điển tiếng Việt“! (có chú chữ Hán cho từ ngữ Hán- Việt), 
được hiểu là người có danh tiếng và được xã hội công nhận. Như vậy, khái niệm 
danh nhân ở đây được hiểu là người nổi tiếng trong xã hội ở các lĩnh vực khác 
nhau. Trong lĩnh vực báo chí, có nhiều nhà báo nỗi tiếng, tên tuổi của họ gắn với 
sự phát triển của ngành; tiêu biểu có nhà báo Trương Vĩnh Ký, người có công rất 
lớn trong việc phát triển báo chí tiếng Việt ở nước ta. Đặc biệt phải kể đến nhà báo 
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, người khai sinh dòng báo chí cách mạng Việt 
Nam. Từ đây, đã có một thế hệ nhà báo cách mạng ra đời như, Huỳnh Thúc Kháng, 
Nguyễn An Ninh, Võ Nguyên Giáp, Trần Lâm, Lưu Qúy Kỳ, Hoàng Tùng, Hữu 
Thọ, Trần Kim Xuyến...; và không thê không nói đến vai trò của người xây đắp 
nền móng cho sự phát triển báo chí cách mạng là nhà báo Xuân Thủy. 

Nhà báo Xuân Thủy, tên khai sinh là Nguyễn Trọng Nhâm, bạn bè thường 
gọi là “Anh Xuân”. Ông sinh ngày 02.09.1912, trong một gia đình nhà nho yêu 
nước, Bồ ông từng tham gia trong phong trào cách mạng của Phan Châu Trinh. 
Ông sinh ở thôn Hòe Thị, xã Phương Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, một 
trong bốn xã vùng gần Hà Nội từ xưa nỗi tiếng về học hành, đỗ đạt là “Mỗ, La, 
Canh, Cót - tứ danh hương”. Từ truyền thống gia đình và quê hương, ông đã sớm 
giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng sôi nôi khi chưa là thành viên của Đảng. 
Cuộc đời, sự nghiệp của ông được nhắc đến với nhiều cương vị lãnh đạo: nhà báo, 
nhà thơ, nhà hoạt động chính trị - xã hội - ngoại giao lỗi lạc của nước ta nửa sau 
thế kỷ XX. Tên ông được vinh danh trên đường phố của Thủ đô, nơi quê hương 
ông và thành phố Thủ Đức- Thành phố Hồ Chí Minh. Dù ở vị trí nào ông cũng đều 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhớ. 


24! Trung tâm Từ điển học Vietlex, 7ừ điển Tiếng Việt (Có chú chữ Hán cho từ ngữ Hán - Việt), Nxb Đà Nẵng, Tr. 391. 


- 344 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 

Xuân Thủy - từ nhà báo đến nhà tổ chức báo chí tài ba 

Vào những thập niên 30 của thế kỷ XX, những bài viết đầu tiên của Xuân 
Thủy đã được đăng trên một số tờ báo ở Hà Nội như Tin Tức, Đời Nay; ông còn 
là thông tin viên cho tờ Trung Bắc Tân Văn. Và cũng từ báo chí, bút danh Xuân 
Thủy ra đời và trở thành tên gọi của ông cho đến khi qua đời. Sau thời gian tham 
gia các hoạt động cách mạng, ông bị địch theo giõi, năm 1938 ông bị bắt và giam 
giữ tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). Chưa đầy một năm sau (năm 1939), ông lại bị bắt 
giam ở nhà tù Sơn La. Tại nhà tù Sơn La, năm 1941, Chị bộ Đảng Cộng sản Đông 
Dương được thành lập, ông Xuân Thủy được đồng chí Tô Hiệu và Trần Huy Liệu 
giới thiệu kết nạp vào Đảng, đồng thời đặc cách công nhận là đảng viên chính thức. 
Đây là dấu mốc quan trọng đánh dẫu sự chuyền biến về tư tưởng, nhận thức và 
hành động của một người con yêu nước thành một đảng viên cộng sản. Cũng trong 
thời gian này, Chi bộ trong tù do đồng chí Tô Hiệu làm bí thư đã giao cho Trần 
Huy Liệu và Xuân Thủy ra một tờ báo để làm tài liệu giáo dục chính trị, động viên 
tỉnh thần anh em và đấu tranh chống chế độ hà khắc của nhà tù, Báo Suối reo đã 
được ra đời trong hoàn cảnh đó. Dù hoạt động trong bí mật, báo ra 2 tháng I số, 
và bằng nhiều cách khác nhau báo cũng đã được truyền bá ra ngoài và ngay trong 
đội ngũ binh lính Pháp. Trong ngục, báo chí trở thành vũ khí sắc bén nhất để đấu 
tranh cách mạng của các tù nhân chính trị. Tờ báo thực sự có ý nghĩa lớn khi Đảng 
chưa giành được chính quyên và có những đóng góp nhất định trong lịch sử báo 
chí cách mạng Việt Nam. 

Năm 1942, Báo Cứu Quốc- thuộc cơ quan tuyên truyền đấu tranh của Tổng 
bộ Việt Minh ra đời, do Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách. Năm 1944, sau khi 
ra tù, Xuân Thủy được giao Chủ nhiệm tờ báo này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 
Tổng Bí thư Trường Chinh. Từ đây, Xuân Thủy đã dành nhiều tâm sức cho việc 
tổ chức và phát triển báo Cứu Quốc, vừa g1ữ vai trò tổ chức, kiến tạo hệ thống 
báo chí của mặt trận, triển khai thực hiện chủ trường của Đảng về thông tin, tuyên 
truyền thông qua tin, bài chất lượng có giá trị, kịp thời cổ vũ tinh thần cách mạng. 
Bên cạnh Báo Cứu Quốc của Trung ương, ông đã đề nghị cho thành lập Báo Cứu 
Quốc ở địa phương, ông khẳng định: “Từ ngày ra đời, Cứu Quốc luôn là người 
lính xung phong tranh đấu cho Việt Nam độc lập và thống nhất. Vẫn nhiệm vụ 
ấy, từ ngày toàn quốc kháng chiến, Cứu Quốc ngày càng thấy mình không được 


phép một lúc nào văng mặt nới mũi súng, đường gươm, cũng như nới luông cày, 


- 345 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


giá bút, nới xưởng máy, nhà hàng. Bởi vậy, mặc dầu gặp khó khăn trong thời 
chiến, chúng tôi cũng quyết thành lập cho bằng được các chi nhánh Cứu Quốc ở 
hầu khắp các chiến khu trên toàn cõi nước nhà.”22 

Khi nói về nhà báo Xuân Thủy, Tổng Bí thư Trường Chinh khẳng định: 
“Anh Xuân Thủy được Đảng phân công trực tiếp phụ trách Báo Cứu Quốc từ 
thời kỳ hoạt động bí mật và suốt cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Chúng ta 
có Báo Cứu Quốc Trung ương, lại có Báo Cứu Quốc địa phương ở khắp các 
Liên khu kháng chiến. Đó là tờ báo hàng ngày của Đảng và nhân dân ta trong 
thời kỳ này. Chỉ riêng báo ra đều đặn suốt gần ba nghìn ngày trong điều kiện 
chiến tranh vô cùng ác liệt, gian khổ, thiếu thốn, cũng có thể nói đó là một kỳ 
tích của nhân dân ta. Báo Cứu Quốc là niềm tự hào chung của báo chí cách 
mạng nước ta”?“3. Nhà báo Nguyễn Thành Lê, một đồng nghiệp từng nhiều năm 
làm Chủ bút tờ Cứu Quốc cũng đã từng nhận xét “Xuân Thủy là linh hồn của 
Báo Cứu Quốc. Điều đó đúng với thời kỳ anh trực tiếp phụ trách tờ báo từ năm 
1944 đến năm 1954 cũng như đúng với thời kỳ anh không trực tiếp phụ trách tờ 
báo, từ sau khi ký hiệp định Geneve (1954) đến đầu năm 1977”. Nhà báo 
Nguyễn Văn Hải, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Quản lý báo Cứu Quốc 
viết: “Lịch sử Báo Cứu quốc trong những thời kỳ khó khăn nhất và oanh liệt 
nhất gắn liền với tên tuổi của Xuân Thủy”. 

Báo Cứu Quốc không chỉ là báo của Mặt trận Việt Minh mà là báo của 
Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là niềm tự hào của báo chí cách mạng nước ta. Có 
thể nói, trong điều kiện kháng chiến, đất nước bị cắt chia, điều kiện vật chất thiếu 
thốn, tổ chức được một tập đoàn báo chí — xuất bản như vậy, Xuân Thủy quả là 


một tài năng tô chức quản lý, một người có tâm nhìn chiên lược! 


242 Báo Cứu Quốc, số ra ngày 01-01-1948 
243 Trường Chỉnh, Anh Xuân Thúy, Tuyên tập Xuân Thủy, Văn học, 1999. 


- 346 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nhà báo Xuân Thúy (quàng khăn), Chủ nhiệm Báo Cứu Quốc cùng cán 
bộ, nhân viên tại Chiến khu Việt Bắc (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, trên cương vị Ủy viên Ủy ban 
Cách mạng lâm thời Bắc Bộ, Ủy viên Thường trực Thường vụ, Trưởng ban Tuyên 
truyền của Tổng bộ Việt Minh, Xuân Thủy đã nhạy bén đề xuất và được Bác Hồ 
giao cho việc thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã, Đoàn 
Báo chí Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Tường Phượng được bầu làm chủ tịch Đoàn 
Báo chí Việt Nam. Cuối năm 1946, kháng chiến nổ ra, việc tản cư đã làm lực lượng 
bị phân tán, ông Nguyễn Tường Phượng không tản cư về chiến khu Việt Bắc, vì 
vậy, vị trí chủ tịch Đoàn bị khuyết. Đề kịp thời tập hợp lực lượng phục vụ kháng 
chiến, Xuân Thủy đã đề nghị đổi tên Đoàn Báo chí Việt Nam thành Đoàn Báo chí 
Kháng chiến và ông được bầu làm chủ tịch năm 1948. 

Thời gian này, nhà báo Xuân Thủy vừa là Chủ tịch Đoàn Báo chí Kháng 
chiến vừa là Thường trực của Ban thường vụ Tổng bộ Việt Minh. Đề chuẩn bị lực 
lượng báo chí lâu dài phục vụ cách mạng, ông đã đề xuất và đứng ra tô chức mở 
lớp đào tạo báo chí tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, mời 
các nhà báo hàng đầu trên các lĩnh vực báo chí khác nhau về giảng dạy, đề nghị 
các ngành, đoàn thê cử người đi học. Trong điều thiếu thốn, vô vàn khó khăn ở 
chiến khu, nhà báo Xuân Thủy đã lo thành lập ban giám hiệu và người quản lý 
trường. Ông cử các lãnh đạo chủ chốt của Báo Cứu Quốc sang phục vụ trường. 
Ông huy động nhân lực, vật lực đề phục vụ cho trường dạy làm báo Huỳnh Thúc 


`. 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Kháng, ngay cả Nhà in báo Cứu Quốc cũng được điều động chuyền đến gần trường 
một bộ phận in nhỏ để lớp học có cơ sở thực hành làm báo. Trường học dù chỉ mở 
được một khóa học duy nhất, học viên học ngăn hạn trong 3 tháng, nhưng đã đào 
tạo được 43 học viên, làm nòng cốt cho lực lượng báo chí cách mạng về sau. Việc 
tổ chức trường dạy làm báo trong thời gian này là minh chứng rõ nét về một nhà 
báo, nhà tổ chức báo chí tài ba Xuân Thủy. 


Các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng 
(Nguôn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 


Nhà báo Thành Lê, trong bài Nhà báo cộng sản Xuân Thủy có đoạn viết: 
“Chỉ ít lâu sau ngày cả nước kháng chiến, anh Xuân Thủy đã nghĩ ngay đến việc 
đào tạo, bôi dưỡng một đội ngũ cán bộ viết báo cách mạng”; còn nhà báo Hoàng 
Phong khi nói về nhà báo Xuân Thủy, trong bài Nhớ một nhà báo của Hà Nội cũng 
đã viết: “Cùng với lò đào tạo- là cơ quan Báo Cứu Quốc, anh đã đề xuất và phụ 
trách Lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng của Tổng bộ Việt Minh...”. 

Tháng 4/1950, tại Tòa soạn Báo Cứu Quốc ở xóm Roòng Khoa, xã Điềm 
Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nhà báo Xuân Thủy đã chủ trì thành lập 
Hội Những người viết báo Việt Nam. Ông được bầu làm Hội trưởng, nhà báo 
Nguyễn Thành Lê làm Tổng Thư ký. Tại Đại Hội lần thứ II, năm 1959, Hội đã đổi 
thành Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Xuân Thủy được tái bầu làm Chủ tịch Hội. 
Năm 1976, khi đất nước được thống nhất, với cương vị là Bí Thư Trung ương 
Đảng, nhà báo Xuân Thủy đã chỉ đạo hợp nhất Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà 
báo yêu nước và dân chủ miền nam Việt Nam thành Hội Nhà báo Việt Nam hoạt 
động trên cả nước như hiện nay. 


- 348 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nhà báo Xuân Thủy giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong hai 
nhiệm kỳ, từ năm 1950 - 1962; thực chất là người tô chức, lãnh đạo báo chí cách 
mạng từ năm 1945 và quan tâm sự nghiệp báo chí suốt cả cuộc đời. Xuân Thủy đã 
trực tiếp xây dựng nên nền móng vững vàng của lâu đài báo chí cách mạng Việt 
Nam; đào tạo, huấn luyện, xây dựng đội ngũ nhà báo — chiến sĩ một lòng vì Tổ 
quốc. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch Tổ chức quốc tế các nhà báo (OI) và là 


người làm báo Việt Nam đầu tiên được OlJ trao tặng Huân chương báo chí quốc 
k2, 


tế mang tên Julius Fuci 


Nhà báo Xuân Thúy (ngoài cùng bên trái), Hội trưởng Hội những người viễt 
báo Việt Nam vinh dự được cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn Hội Nhà 
báo Khmer, năm 1958 tại Phú Chủ tịch (Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 


Xuân Thủy - Nhà ngoại giao xuất chúng 

Có thể nói, từ ngòi bút sắc sảo của một nhà báo cách mạng, Xuân Thủy đã 
lại một lần nữa cho thấy tài năng xuất chúng của mình trong lĩnh vực ngoại giao. 
Với lợi thế là một người làm báo, ngày từ những ngày đầu giành độc lập, nhà báo 
Xuân Thủy đã nhiều lần được tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc cùng các nhà 
lãnh đạo khác của ta đàm phán trực tiếp với các tướng lĩnh của Tưởng Giới Thạch 
và Việt Quốc, Việt Cách để giải quyết việc thành lập Chính phủ Liên hiệp, nhằm 
bảo vệ thành quả cách mạng còn non trẻ. Từ năm 1961 - 1979, dưới cương vị là 
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, kiêm Bộ Trưởng Bộ ngoại giao (từ tháng 


244 Julius Fucik là tên một nhà báo cộng sản Tiệp Khắc với tác phẩm nỗi tiếng: Hỡi loài người! Hãy cảnh giác! 


- 349 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


4.1963 - 4.1965) khi mà phong trào cộng sản và công nhân quốc tế khủng hoảng 
về đường lối, gây chia rẽ trong nội bộ, bối cảnh trong nước còn nhiều rối ren, cuộc 
kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang ngày càng cam go cần sự ủng hộ của 
quốc tế; trước tình cảnh đó, bản lĩnh và trí tuệ ngoại giao của Xuân Thủy càng bộc 
lộ rõ hơn. Ông là người có đóng góp lớn lao trong việc hình thành và phát triển 
nền ngoại giao nhân dân cho nước nhà. Xuân Thủy là Tổng chỉ huy đối ngoại nhân 
dân, năm 1952, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam; năm 
1954, Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới; năm 1957, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn 
kết Á - Phi của Việt Nam. 

Dấu ấn đậm nét nhất nhà ngoại giao Xuân Thủy là từ năm 1968 — 1973, khi 
ông làm Bộ trưởng, Trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Hội 
nghị ParIs về Việt Nam. Giai đoạn này là một trang sử chói lọi nhất trong lịch sử 
ngoại giao của Việt Nam và của thế giới thế kỷ XX. Sau gần 5 năm đàm phán, Phía 
Mỹ đã bồn lần thay trưởng đoàn, trong khi, phía Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà 
ngoại giao Xuân Thủy vẫn làm Trưởng đoàn. Hơn 500 cuộc họp bên lề, hàng chục 
cuộc đàm phán 2 bên, 4 bên được diễn ra, cuối cùng phía Mỹ cũng chấp nhận ngồi 
vào bàn đàm phán ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam. Để có 
được thắng lợi trên bàn đàm phán đó, ngoài phong thái ung dung, trí tuệ trong đàm 
phán, nhà ngoại giao Xuân Thủy còn khéo léo tranh thủ được sự ủng hộ của quốc 
tế đối với Việt Nam, nhất là Liên Xô và Trung Quốc (lúc này đang mâu thuẫn với 
nhau). Khi nói về Xuân Thủy, bà Nguyễn thị Bình, Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại 
giao chính phủ Cách mạng lâm thời Công hòa miền Nam Việt Nam tham gia đàm 
phán tại Paris cho rằng: “Với tài năng và bản lĩnh thể hiện trong công tác vận động 
quần chúng, đồng chí Xuân Thủy đã phát huy sang lĩnh vực ngoại giao một cách 
nhuần nhuyễn. Đối với đối phương, đồng chí có thái độ đàng hoàng, tự tin nhưng 
nội dung đối thoại sắc bén, đập lại những luận điệu xuyên tạc, làm sáng tỏ lập 
trường chính nghĩa của ta, làm đối phương khó đáp lại, và nhiều khi họ phải chọn 
cách im lặng”. Bản lĩnh và cốt cách đó không phải nhà ngoại giao nào cũng có 
được. Chính sự điềm tĩnh đến kỳ là của ông trong mọi hoàn cảnh đã gây ẫn tượng 
mạnh cho đối phương. Đại sứ Phạm Ngạc, thành viên Đoàn đàm phán của Việt 
Nam Dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Paris đã cho rằng: Ông là linh hồn của Đoàn 
đại biêu Chính phủ Việt Nam. Với phong thái chững chạc, phát biêu mạch lạc, đối 
đáp sắc sảo, nụ cười tươi tắn, ông là hình ảnh của các sứ thần Việt Nam xưa, đầy 
đủ bản lĩnh đối phó và đề cao tự tôn dân tộc. Ông có gốc Nho học thâm thúy nhưng 
lại tiếp thu nhanh nhạy văn hóa phương Tây”. 


- 350- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


“2 0V zak 9á? Ôa6 - \368 


| “ế ' Tả -/ 
N„hà báo Xuân Thủy tại Hội nghị Paris, năm I968 
(Nguồn: Bảo tàng Báo chí Việt Nam) 


Nhà ngoại giao Xuân Thủy được nhắc tới với một danh xưng là “người có nụ 
cười đẹp nhất” hay “Nụ cười Xuân Thủy”. Nhà báo Nguyễn Minh Vỹ, Phó Trưởng 
đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã viết: “Ông có nụ 
cười rất đẹp, tự nhiên, ung dung, tự tại, có ý nghĩa sâu sắc bên trong, làm cho mọi 
người có cảm tình. Nụ cười đó đã thuyết phục các nhà báo thuộc mọi khuynh 
hướng. Nụ cười đó suy rộng ra, không phải là nụ cười của cá nhân Xuân Thủy, mà 
là nụ cười của nhân dân Việt Nam”. 


Trưởng Đoàn đàm phán ngoại giao Xuân Thủy tại Hội nghị Paris, 1973. 


-351- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trở về sau Hội Nghi Paris năm 1973, ông kinh qua các chức vụ: Trưởng ban 
Đối ngoại Trung ương Đảng; Trưởng ban Cán sự Đảng ngoài nước; Trưởng ban 
hoạt động quốc tế của Trung ương Đảng: Trưởng ban công tác miền Tây; Trưởng 
ban Dân vận và Mặt trận Trung ương. Ông mắt ngày 18.6.1985 tại nhà riêng. 

Có thể nói, đù kinh qua các vị trí công tác khác nhau, hoạt động trên nhiều 
lĩnh vực, lĩnh vực nào cũng có những đóng góp xuất sắc, và suốt đời gìn giữ, tỏa 
sáng một nhân cách của người cộng sản chân chính; nhưng Xuân Thủy vẫn vẹn 
nguyên tình yêu với nghề báo. Ông tham gia cách mạng từ nghề báo, trưởng thành 
từ nghề báo và ra đi khi bản thảo về “Những chặng đường Báo Cứu Quốc” ông 
viết còn dang dở. Và Xuân Thủy sẽ mãi mãi được nhớ như một vì sao sáng, người 


xây đăp nên móng cho sự phát triên của báo chí cách mạng Việt Nam! 


N.T.H 


-352- 


ĐẠI THIÊN SƯ TUỆ TĨNH: 
THÁNH THUÓC NAM 


NHÀ BÁO NGUYEN THÁI HÀ 
Viên trưởng Viện Nghiên cứu Y học dân tộc và dưỡng sinh Việt 
Phó Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam 


1. Tuệ Tĩnh Thiền sư thế kỷ 14 được hậu thế tôn vinh là Thánh thuốc nam 
và Tổ ngành dược Việt Nam. Tên thật của Ngài là Nguyễn Bá Tĩnh. Thủa thiếu 
thời Người được các nhà sư nuôi dưỡng. Năm 22 tuôi Ngài đỗ đạt nhưng không ra 
làm quan mà đi tu với pháp danh Tuế Tĩnh tại chùa. Tuệ Tĩnh dày công nghiên cứu 
về y học dân gian, làm thuốc cứu người. Năm 55 tuổi với kiến thức uyên bác về y 
dược Ngài bị cống sang Trung Quốc. 

Tài năng xuất chúng Ngài được vua vời làm Thái y viện triều đình nhà Minh. 
Với quan điểm độc lập và chủ động, Tuệ Tĩnh đề ra tư tưởng y học: “Nam dược trị Nam 
nhân” định hướng người Việt nên dùng được thảo từ chính địa linh nước Việt chứ không 
phụ thuộc vào thuốc bắc. Ngài từng viết: “Thiên thư đĩ định Nam bang, thổ sản hà thù 
Bắc quốc” (Sách trời đã định phận nước Nam, thổ sản không khác gì Bắc quốc). Tuệ 
Tĩnh đề cao “phòng bệnh hơn chữa bệnh” qua cách dưỡng sinh tâm, trí, lực với khâu 
quyết: “bề tinh, dưỡng khí, tồn thần,thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình”. 

Năm 1979 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) định nghĩa:"sức khỏe là một trạng 
huống cân bằng về tâm thê, hoàn hảo về thể chất và tinh thần". Định nghĩa này 
gần với tư duy của danh y Tuệ Tĩnh đã từng viết từ 700 năm trước. 

Không chỉ là ông tổ của ngành được Đại Thiền sư Tuệ Tĩnh còn là ông tô 
của ngành y Việt bởi các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, dùng thuốc; 
đặc biệt trong y văn cổ Việt Ngài là người đầu tiên khái quát đề cập hệ thống kinh 
lạc huyệt. 

Ở kỷ nguyên 4.0 này người Việt cần lắm một chính phái đưỡng sinh Việt 
để rèn luyện tâm, trí, lực cho cộng đồng mà nguồn cội xuất phát từ tư tưởng dẫn 
xuất của Tuệ Tĩnh. Trước tác của Thiền sư Tuệ Tĩnh, cho thấy tầm tư duy biện 
chứng của Ngài khi mô tả quy trình khám bệnh một cách khoa học từ tìm nguyên 
nhân bệnh, trị bệnh qua những phương pháp không dùng thuốc như châm, chích, 
chườm, bóp, xoa... kết hợp dùng thuốc một cách linh hoạt. 


-353- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Kết tinh giá trị Phật học và Y học, Đại Thiền sư Tuệ Tĩnh chú giải sách 
"Thiền tông khóa hư lục " do Vua Trần Thái Tông soạn. Ngài đã nghiên cứu và 
viết IDược tính chỉ Nam, "giới thiệu hàng trăm bài thuốc cổ với những dược liệu 
từ những cây, con Việt Nam. Ngoài ra ông chú trọng thực dưỡng (ăn uống một 
cách phù hợp) để phòng và chữa bệnh. Rất tiếc, một số tác phẩm của Ngài thất 
truyền hoặc không còn nguyên vẹn vả đều do hậu thế thu thập và biên tập lại. 
Nhưng chỉ riêng hai tác phẩm: "Nam dược thần hiệu"và "Hồng nghĩa giác tư y thư 
" đã khăng định đóng góp vô cùng to lớn của Ngài -đặt viên gạch đầu tiên cho nền 
y học cổ truyền Việt Nam. 

Đại Thiền sư Tuệ Tĩnh mất tại Giang Nam, Trung Quốc. Trên mộ Ngài tạc 
dòng chữ đầy xúc cảm hướng tâm về quê hương và bất hủ: "Ai về nước Nam cho 
tôi về với". 

Kế thừa y đạo, y thuât của Đại Thiền sư Tuệ Tĩnh tháng 6/2017 Hội Nam y 
Việt Nam được thành lập. 

Hy vọng những giá trị của ông tô ngành y Việt được kế thừa phát huy trong 
đời sống hiện đại hiệu quả. 

bắt chợt tôi chia sẻ với anh em về câu văn bia lay động tình cảm và tâm linh 
nhiều người Việt của Đại danh y Tuệ Tĩnh “Ai về nước Nam cho tôi về với “khắc 
trên một tâm bia mộ đang hiện hữu ở Giang Nam, Trung Quốc... 

Hơn sáu thế kỷ đã qua, lời nhắn gửi của Ngài trước khi qua đời ở phương Bắc vẫn 
vang vọng, khắc khoải soáy vào tim óc nhiều thế hệ Việt bởi môi tình yêu thống thiết với 
quê nhà, một nỗi đau tới chết của một người xa xứ chốn cất nơi quê người... 

2. Theo tài liệu lịch sử gần 300 năm sau khi Tuệ Tĩnh mất Tiến sĩ Nguyễn 
Danh Nho (1638-1699), người cùng làng với Ngài đi sứ sang Trung Quốc. Trên 
đường kinh lý thấy mộ cụ Tuệ Tĩnh. Trên bia mộ Ngài có in dòng chữ: “Đời sau 
có ai sang đây thì nhớ cho hài cốt tôi về với”. Khi ấy vì ko thể đưa di cốt của Thiền 
sư về nước Nguyễn Danh Nho đã lấy giấy bản ốp vào Bia để lưu lại dòng chữ đó. 
Khi về nước Tiến sĩ khắc lại trên Bia đá rồi cho chuyển về quê. Khi vận chuyên, 
đến chỗ bây giờ là Đền Bia, lúc này cả vùng quê đang ngập nước, bỗng dưng 
thuyên lật, tấm Bia rơi xuống không lẫy lên được. Ít lâu sau, nước cạn, nhân dân 
tìm lại được Bia, thấy rẻo đất ở đây có hình dao cầu thái thuốc nên đã dựng Miếu 
nhỏ đề thờ Bia... 

Sao tôi cứ tự vấn mình và đạo hữu : “Phải chăng hậu thế chúng ta có lỗi 
với tiền nhân vì chưa thực hiện trọn vẹn di ngôn của Đai danh y, Thiền sư Tuệ 
Tĩnh là đưa đươc thân ngọc của Ngài “về nước Nam” thờ phụng và chiêm bái”... 


- 354 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Tình cờ tôi vừa đọc 1 bài thơ đẫm nước mắt sót xa về Tuệ Tĩnh của Nhà thơ 
Trần Nhuận Minh. Xin chia sẻ cùng đạo hữu: 


“Ngày sau, có ai người nước Nam qua đây/Xin đưa hài cối tôi về với... ”. 
Lời ông khẩn cấu lúc lâm chung 

Đã khắc vào đá 

Đặt trên mộ 

600 năm 

Mưa nắng Giang Nam không mòn được 

Trời đất Trung Hoa sương khói mịt mùng... 
Bao người nước Nam đã qua đáy 

Đọc lời ông trong cỏ rồi 

Còn thấy bia đá đẫm nước mắt 

Nhưng không một ai nghĩ đến việc đưa ông về 
Hài cốt ông 

Lặng lẽ tan trong hoang lạnh 

Đất xứ người 

Hài cốt ông 


Lặng lẽ tan trong hoang lạnh... 


-355- 


PHẬT HOÀNG TRẢN NHÂN TÔNG 
MỘT BIÊẾU TƯỢNG CỦA VĂN HÓA VIỆT NAM 


TS. NGUYÊN VĂN ANH 
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 


Trần Nhân Tông là vị vua thứ 3 của Nhà Trần, tên húy là Khâm, ông sinh 
ngày I1 tháng Mười Một (1258), năm 16 tuổi (1274 được sắc phong làm Hoàng 
thái tử, năm 21 tuổi được vua cha Trần Thánh Tông nhường ngôi, ở ngôi 14 năm 
(1278 — 1293). Năm 1293, ở tuổi 35, ông nhường ngôi cho con, lui về Thiên 
Trường làm Thái Thượng hoàng, xuất gia tu tập tại hành cung Vũ Lâm. Năm 1299, 
giao toàn bộ quyên bính cho vua con, chính thức xuất gia tu hành khổ hạnh tại am 
Tử Tiêu, núi Yên Tử. 

Vua Trần Nhân Tông là một đẳng minh quân, một anh hùng buồi cưu nguy 
dân tộc và nhà văn hóa lớn. Trần Nhân Tông là một biểu tượng của nền văn hoá 
Việt Nam. 

1. Một đẳng minh quân 

Vốn là người thông minh trời phú cộng vơi tính ham học, lại thừa hưởng 
một nền giáo dục hết sức rộng rãi với tinh thần cởi mở, ngay từ khi còn trẻ Trần 
Nhân Tông đã học thông tam giáo và hiểu sâu Phật điển. Những tri thức liên quan: 
thiên văn, lịch số, binh pháp, y thuật, âm luật, đều được ông sớm tiếp thu, nắm bắt 
một cách sâu sắc. Sự hiểu biết và kiến thức sâu rộng đó đã tạo lên tầm vóc, bản 
lĩnh và trí tuệ của Trần Nhân Tông, do vậy, mặc dù vừa lên ngôi ông đã lãnh đạo 
quân dân Đại Việt vượt qua tình thế hiểm nghèo đe dọa sự tồn vong của quốc gia, 
dân tộc. Trước tình thế quân Mông Nguyên đang ráo riết chuẩn bị xâm lược Đại 
Việt lần thứ hai, với sự nhạy cảm của một nhà chính trị, ngoại g1ao một mặt ông 
khéo léo thi hành các chính sách ngoại giao mềm dẻo nhằm tạo cơ hội cho quân 
dân Đại Việt có thời gian củng cô lực lượng, chuẩn bị khí giới, mặt khác ông khẩn 
trương tiễn hành một loạt biện pháp nhằm nâng cao tiềm lực chính trị, kinh tế, 
quân sự, của Đại Việt để chuẩn bị đối phó với các cuộc chiến tranh xâm lược mà 
ông biết chắc chắn sẽ diễn ra. 

Sự khéo léo trong chuẩn bị chu đáo như vậy, ông đã lãnh đạo nhân dân Đại 
Việt đánh bại hai cuộc tắn công xâm chiếm của Mông Nguyên, cuộc xâm lược lần 
thứ hai (1285) và cuộc xâm lược lần thứ ba (1288) kết thúc bằng chiến thắng trên 


- 356 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


sông Bạch Đăng, một trong những chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử dựng nước 
và giữ nước của dân tộc, để cho “non sông ngàn thuở vững âu vàng”. 

Sau chiến tranh nhiều làng xóm, gia đình bị l¡ tán, mùa màng bị tàn phá, 
trước tình hình đó, chỉ mấy ngày sau chiến thăng, khi về Thăng Long, vua Trần 
Nhân Tông lập tức ban chiếu, tuyên bố đại xá thiên hạ và tha tô thuế, tạp dịch cho 
những vùng trải qua chiến tranh, các vùng khác tùy vào mức độ bị tàn phá mà giảm. 
Tiếp sau đó, vua ban hành hàng loạt chính sách nhằm “khoan thư sức dân” thúc đây sản 
xuất, tiến hành khen thưởng những người có công lao trong hai cuộc chiến, đồng thời 
tùy vào nặng nhẹ mà xử lý những người mắc tội. Vua Trần Nhân Tông không cần xem 
mà lập tức cho đốt toàn bộ giấy tờ, biểu tấu mà những người đầu hàng đã gửi cho giặc, 
hành động đó đã thê hiện rõ tinh thần bao dung, hoà giải và cũng chính hành động này 
đã giúp những người có lỗi lầm yên tâm sống, làm việc và có cơ hội chuộc lại lỗi lầm, 
tiếp tục lao động, sản xuất và công hiền. 

2. Một nhà văn hoá, một nhà tu hành đắc đạo 

Không chỉ là một vị tướng tài mà Trần Nhân Tông là một nhà tư tưởng, 
một nhà thơ Trần Nhân Tông sáng tác nhiều thể loại văn học khác nhau bao gồm: 
thơ, phú, ngữ lục, v.v... thơ văn của Trần Nhân Tông “là sự kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa cảm quan triết học và cảm quan thế sự, có tinh thần lạc quan, yêu đời, tắm 
lòng vị tha của một nhân cách cỡ lớn và sự rung động tinh tế, lòng yên tự do của 
một nghệ sĩ.” 

3. Một nhà tu hành đắc đạo 

Và đặc biệt ông là vị vua xuất gia, một nhà sư có tư tưởng lớn, người sáng 
lập dòng thiền Trúc Lâm mang dấu ấn Việt sâu sắc; ông kết nối và tổ chức giới tu 
hành thành giáo hội, tạo đặc sắc cho đường tu, kết dựng Thiền phái với tư tưởng 
hòa quang đồng trần, giải thoát không rời thế gian. 

Khi đang ở đỉnh cao Quyền lực, đức vua Trần Nhân Tông nhừng ngôi cho 
con lui về làm Thái Thương hoàng. Làm Thái Thượng hoàng không phải để nghỉ 
ngơi mà là để tập dượt cho vua con gánh vác giang sơn xã tắc. Khi vua con tự mình 
đảm đương, gánh vác việc nước, ông hoàn toàn rời bỏ nơi lầu son gác tía, xuất gia 
tu hành, lập am Tử Tiêu trên núi Yên Tử, siêng năng tu hành, lẫy hiệu là /#ơng 
Vân Đại Đầu Đà, sau đôi là Trúc Lâm Đại sĩ. Tại đây, thực hành phép tu khổ hạnh 
với áo mặc một manh, cà một vò và tương một hũ. Sau thời gian tu hành khô hạnh 
tại Vân Tiêu - Hoa Yên, 7rúe Lâm đại sĩ xuỗng núi, đi khắp xóm làng khuyên dân 
phá bỏ niềm tin sai lệch, tin vào chính pháp, thực hành thập thiện; giảng pháp, độ 
tặng, phát hành sách Phật giáo, pháp sư đạo tràng công văn cách thức nhằm thông 


-357- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 
nhất các nghi lễ Phật giáo; kết nói và tổ chức giới tu hành thành giáo hội, xây dựng 
tổ chức và tư tưởng của tông phái, phép tu vui đạo giữa đời; hoà quang đồng trần 
làm nền tảng triết lý cho việc tu hành. 

Tháng 5, năm 1307, 7c Lám Đại sĩ lên lập am nhỏ tại ngọn Ngọa Vân ( 
BÌ Sš #)” gọi là am Ngọa Vân trên núi Bảo Đài làm nơi tu hành. Tại đây, vào giờ 
Tý ngày mồng một, tháng 11 năm 1308, Ngài an nhiên hóa Phật ở thế sư tử nằm, 
kết thúc hành trình tu hành, hóa phật của đức vua, Trúc Lâm Đại sĩ Trần Nhân 
Tông. Vua Anh Tông tôn xưng là Đại Thánh Trần Triều Trúc Lâm Đâu Đà Tịnh 
Tuệ Giác Hoàng Điễu Ngự Tổ Phậi. 


-358- 


NGUYẼN DU - TRUYỆN KIỂU 
TRONG ĐỜI SÓNG VĂN HÓA VIỆT NAM 
VÀ BẠN BÈ QUỐC TÉ 


THẠC SỸ BÙI THIÊN NGA 
Chủ tịch hội đồng Viện 
Viện Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ và Đào tạo nguôn nhân lực 


Hơn 250 năm qua, Truyện Kiều của Nguyễn Du không lúc nào vắng người 
thưởng thức, Truyện Kiều là tâm điểm của hàng nghìn bài báo, bài nghiên cứu,... 
việc thê hiện sự trân trọng, ngợi ca, yêu quý Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều 
đã trở thành hoạt động mang tính văn hóa và được xem như một nếp sống tri thức 
đẹp, không chỉ với người Việt Nam trong nước mà còn ở đông đảo bạn bè quốc tế. 
Di cảo của Nguyễn Du đã được lan tỏa qua hàng loạt bản dịch, đến tay bạn đọc 
khắp các châu lục. 

1. Nguyễn Du- Truyện Kiều trong đời sống văn hóa Việt Nam 

1.1. Nguyễn Du - Truyện Kiều trong không gian văn hóa làng xã và trong 
đời sông nhân dân lao động 

Làng xã là một cộng đồng cư dân gồm nhiều thành phần, nhiều tầng lớp xã 
hội. Trình độ học vấn của mỗi thành phần xã hội khác nhau. Có người học vấn cao, 
có người học vấn ít ỏi, đại đa số ít biết chữ hoặc mù chữ. Trình độ học vấn đã ảnh 
hưởng đến cách ứng xử văn hóa, tiếp cận và tiếp nhận văn hóa, sinh hoạt văn hóa 
của mỗi tầng lớp xã hội trong không gian văn hóa làng xã. 

Truyện Kiều của danh nhân Nguyễn Du là một tác phẩm văn chương bác 
học, nhưng khi được phổ biến vào môi trường văn hóa làng xã Truyện Kiều được 
văn hóa làng xã đón nhận nhanh chóng, nông nhiệt và lập tức được lan truyền rộng 
rãi trong mọi tầng lớp nhân dân từ thế hệ này đến thế hệ khác như một tác phẩm 
văn học dân gian. 

Truyện Kiều trở thành một sản phẩm văn hóa dân gian hòa nhập vào không 
gian văn hóa dân gian làng xã. 

Không chỉ một ông vua hay chữ như Tự Đức mê thơ Nôm Kiều đến mức : 

Mê gì mê đánh tô tôm 


Mê ngựa hậu bó, mê nôm Thủy Kiếu. 


-359- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Mà quân chúng nhân dân làng xã cũng mê Kiều không kém vua Tự Đức, 
thậm chí còn hơn thế nữa. 

Nói về cách tiếp nhận và thưởng thức Tuyện Kiều của nhân dân lao động 
chúng ta thấy trong mọi tầng lớp nhân dân làng xã trước đây, ai ai cũng thuộc một 
ít câu Kiều, một số trường hợp thuộc lòng cả 3254 câu thơ Kiều. 

Sự thần tình của Truyện Kiều là bất cứ chỗ nào trong thơ Kiều cũng nói hộ 
được tâm trạng, hoàn cảnh, cảnh ngộ, niềm vui, nỗi buồn cuộc sống quá khứ và 
mở ra niềm hy vọng tương lai của mỗi người, của mỗi gia đình. Dân gian đã tiếp 
nhận Kiều, trước hết là trong cách tiếp nhận văn hóa như thế ( Sức lan tỏa của 
truyện Kiều — Google) 

Nhà Nghiên cứu Trần Đình Sử có viết “Từ khi ra đời đến nay Truyện Kiều 
của Nguyễn Du đã trở thành một bộ phận không thê tách rời của đời sống tâm hồn 
dân tộc Việt Nam nói chung và đời sống văn hóa nói riêng” 

Truyện Kiểu là tác phẩm được nhiều người, đủ mọi tầng lớp thuộc lòng. 
Người ta đã dùng ngôn ngữ, lời lẽ trong Truyện Kiều để đối đáp trong sinh hoạt 
văn hóa của của cộng đồng ngày trước như lây Kiều, trò Kiều, vịnh Kiều, Bói Kiều, 
vẽ tranh Kiều, viết thư pháp Truyện Kiều, điêu khắc Truyện Kiều trên nhiều chất 
liệu khác nhau như gỗ, đá quý..., hát ví, giặm Nghệ Tĩnh bằng lời thơ trong Truyện 
Kiều, hát chèo về Kiều, trai gái thì lượm lặt câu Kiều để viết thư tình, rồi còn hát 
đối đáp để giao duyên với nhau, ra về đối xem ai thuộc và hiểu biết Truyện Kiều 
hơn, đến nỗi nhà buôn cũng dùng tích Kiều để làm quảng cáo. 

Vì sao Truyện Kiều có tính phố biến như thế ? Theo Giáo sư Đào Duy Anh 
thì “Văn chương Truyện Kiều đủ tính nghiêm trang, đường hoàng điêu luyện, đủ 
khiến cho kẻ học thức phải khâm phục và yêu mến, mà lại đủ tính giản dị, phố 
thông để khiến cho bình dân hiểu được và thưởng thức, âm điệu nhịp nhàng của 
câu văn êm như bài hát khiến ai cũng phải say mê từ những người nhà quê, những 
đứa trẻ chăn trâu, những con bé giữ em, hát những câu Kiều mà nó không hiểu gì 
cả. Người ta không cần nghĩ đến nghĩa, chỉ cốt để cho cái âm điệu véo von, uyên 
chuyên của câu hát ru mê hồn mà thôi”. 

Trong nhân dân, nhiều người yêu quý Truyện Kiều đến mức lấy tên Thúy 
Kiều, Thúy Vân đặt tên con gái cưng của mình hay đặt tên khu vườn xinh đẹp của 
mình là “Vườn Kiều”. “Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ thì yêu 
lây thầy” (Ca dao). 


- 360 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường trong bài kí “Ai đã đặt tên cho dòng 
sông” đã yêu mến, trân trọng khi cho rằng Sông Hương chính là nàng Kiều, “là 
người tài nữ đánh đàn lúc đêm khuya” 

Các nhà tri thức đã không ngừng nghiên cứu, phê bình, nghị luận băng 
đủ các loại như “bình văn” “tựa”, vịnh thơ, án Kiểu, phú Kiều, dịch Truyện 
Kiều ra tiếng nước ngoài, soạn từ điển Truyện Kiều để người đọc tra cứu điển 
tích, ngữ nghĩa. 

Ấn Kiều là một dạng sáng tác đặc biệt do Nguyễn Văn Thắng (1803- ?) 
soạn bằng văn Nôm (gồm 22 bản án soạn cho 22 nhân vật trong truyện với “phán 
quyết” kết tội, tha tội hay khen thưởng: sau này Kiều Án Mậu soạn thêm 2 án nữa 
thành 24 án cho 24 nhân vật). 

Lấy Kiểu là lôi vận dụng các câu thơ, đoạn thơ trong Truyện Kiều với những 
mục đích khác nhau (để đó, để bói, để hát) mà tính chất chung là tạo ra một văn 
bản có hàm nghĩa khác đi, tuy dùng toàn câu chữ Truyện Kiều. Ví dụ một đoạn 
trong bài lây Kiều của Nguyễn Bính năm 1965: 

*,,. Trăm năm trong cối người ta 
Một thiên tuyệt bút gọi là để sau 
Khen tài nhả ngọc phun châu 
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình 
Mấy lời kỷ chú định ninh 
Răng nên tài trọng mà tình nên thương 
Khen rằng giá đáng Thịnh Đường 
Thì treo giải nhất chỉ nhường cho ai... ”. 

Tập Kiều là một thủ chơi tao nhã trong các dịp giao tiếp giữa những người 
yêu thích văn thơ. Mỗi bài tập Kiều là một sáng tác theo kiểu mô phỏng (tức là 
nhại theo ý nghĩa của thể loại của nó) lời thơ Truyện Kiều; trong bài tập Kiều vừa 
có những chữ lấy từ Truyện Kiểu, vừa có những chữ câu do người làm đặt ra. Ví 
dụ một đoạn trong bài dài của Dương Lâm: 

“Trăm năm trong cõi người ta 
Chữ cường, chữ nhược khéo là ghét nhau 
Trải qua một cuộc bể dâu 
Những điễu trông thấy mà đau đón lòng... ”. 

Đố Kiểu là hình thức sinh hoạt trong các giao tiếp văn hóa dân gian; có những 
hình thức đồ nhau liên quan đến Truyện Kiều hoặc câu chữ Truyện Kiều như: đồ 
nhau về các sự việc, nhân vật trong truyện (năm nào Kiều bán mình?), năm nào 


- 361 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


lây Thúc Sinh?. .. , đố nhau về mức độ thuộc lòng văn bản Truyện Kiều (ví dụ: đồ 
nhau kể tất cả những câu có chữ “trăm năm”, “mười lăm năm”, một câu tóm cả 
truyện; một câu toàn chữ Nho; những câu có năm người , mười người; mượn ý 
trong truyện đề đồ (ví dụ: Hoa gì thường nở bên sông?/ Hoa gì được gặp gió đông 
mỉm cười?- người giải đỗ phải thuộc tác phẩm đề lấy các từ “phù dung, “hoa đào”, 
điền thành câu giải), ngoài ra còn có các cách đồ khắc lấy văn chương Truyện Kiều 
làm cơ sở. 

Bói Kiều là một sinh hoạt phong tục - nghi lễ đặc biệt, vừa mang màu sắc đị 
đoan, vừa mang tính trò chơi, ở đây văn chương TK (dưới dạng cắt rời và lắp ghép 
lại theo lối “tập Kiều”, “lây Kiều” nói trên) được xem như những lời thiêng liêng, 
chứa đựng những điều dự đoán, dự báo số phận của người bói. Cách bói dân dã 
thông thường là người bói cầm một quyền Kiều, rồi tâm niệm điều ao ước, băn 
khoăn và thành tâm, có khi còn thắp hương khấn vái, đọc một câu: “lạy vua Từ 
Hải, lạy vải Giác Duyên, lạy tiên Thúy Kiều, con tên là..., ở..., xin được... câu 
đầu, cuối hoặc giữa trang, rồi theo luật “trai tay trái, gái tay phải” lật sách tìm câu 
ứng nghiệm, căn cứ vào câu ấy mà đem tình cảnh riêng ra so sánh, suy ngâm. 
Trong các hình thức bói toán ở sinh hoạt dân gian, bói Kiều tuy có sắc thái mê tín, 
nhưng vẫn là một trò chơi. Bản thân sự xuất hiện hình thức bói Kiều chứng tỏ tác 
phâm đã thâm nhập sâu vào tâm thức cư dân các thế hệ trong cộng đồng người 
Việt”( tham khảo tại Wikipedia Tiếng Việt) 

1.2. Nguyễn Du - Truyện Kiều trong thời kì kháng chiến 

Trong những năm khói lửa chiến tranh ác liệt, những năm tháng mưa bom 
bão đạn, bên cạnh những giây phút chiếu đấu trên chiến trường, những người lính 
còn có những giây phút gắn bên nhau. Những người lính với cây đàn, những khúc 
ca ngân lên đầy sức sống mãnh liệt, vượt qua những khó khăn, gian khổ để hoàn 
thành mọi nhiệm vụ được giao. Và truyện Kiều cũng như những vần thơ, bài ca đó 
gắn bó, gần gũi với người lính. 


- 362 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Đó là những câu ngâm Kiêu của các anh, các chị đứng tuôi. Đó là những lời 
ghẹo trêu của các cô chú thanh niên 


Ví dụ như: 
Nữ: 
Báy giờ mới gặp gỡ nhau đây 
Mà lòng đã chắc những ngày một hai 
Khăng khăng cửa đóng then gài 
Nhị đào chờ đợi con người tình chung. 
Nam: 


Hai ta quyết chỉ hai ta 
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liễu 
Tóc tơ căn vặn hết điều 
Hôm sau hẹn gặp Kim Kiểu kết giao. 
Hay đó là những câu đồ vui xuất phát từ truyện Kiêu: 
“Truyện Kiểu anh đã thuộc lòng, 


đồ anh kê được một câu năm người ” 


Hay: 
Kim Kiêu có phải công nhân 
Xưa kia từng đã góp phân đấu tranh? 
Đáp: 
Kim Kiều chính cánh thợ ta 
Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ! 
Đố: 
Thời Kiểu đã có ngân hàng 
Em đáy chưa tỏ, xin chàng chỉ cho? 
Đáp: 


Nhà băng... đưa mối rước vào 
Tiên nong thanh toán việc nào chẳng xong 

Đó là những giay phút bên nhau của những chàng trai, cô gái trong môi 
trường bom đạn. Truyện Kiều đã đi vào trong kháng chiến như thế. 

1.3. Nguyễn Du - Truyện Kiều với chủ tịch Hồ Chí Minh 

Với đồng bào, chiến sĩ cả nước, Người thường xuyên sử dụng lầy Kiều trong 
công tác tuyên truyền, làm nồi bật những vấn đề cần nhân mạnh. Ngày 22/12/1954, 
nhân kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ 


- 363 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 
Chí Minh đã khái quát chặng đường trưởng thành của Quân đội ta với những vinh 
quang và cũng không ít khó khăn, gian khổ gắn liền với lịch sử dân tộc: 


“Quán ta công trạng lớn lao 


MMười năm lịch sử biệt bao nhiêu tình!” 


Trong công cuộc chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vấn đề cấp thiết đặt 
ra là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tất cả hướng về tiền tuyến. Năm 1960, 
khi nói chuyện về vấn đề "Mừng Tết Nguyên đán như thế nào?", Chủ tịch Hồ Minh 
khéo léo nhắc nhở đồng bào, chiến sĩ cả nước: 
Trăm năm trong cõi người ta 
Cần kiệm xây dựng nước nhà mới ngoan 
Mừng Xuân, Xuân cả thể gian 
Phải đâu lãng phí cỗ bàn mới Xuân. 

Khi về nước hoạt động, trong các bài ca tuyên truyền cách mạng, Bác Hồ 
cũng dùng nhiều câu tập cổ như vậy. Bài "Lịch sử nước ta" viết năm 1942, do Việt 
minh tuyên truyền bộ xuất bản, có nhiều câu na ná văn Kiều: 

“Anh hùng thay ông Lý Bồn, 
Tài kiêm văn võ sức hơn muÔn người ”. 
"Hai lần đại thắng nguyên bình, 
Làm cho Tàu phải thất kinh rụng rời... ". 
"Máy phen sông Nhị núi Lam, 
Thanh gươm yên ngựa Bắc Nam ngang tàng... " 
Trong "Bài ca sợi chỉ" có câu: 
“Mạnh gì sợi chỉ con con, 


Khuôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng ”. 


- 364 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Về sau, trong thơ ca, bài nói, bài viết của Bác ta càng gặp nhiều câu phỏng 
Kiều, tập Kiều hơn. Vào địp tết năm Bính Tuất (1946), nữ sĩ Hằng Phương gửi 
cam biếu Hồ Chủ Tịch, kèm theo bài thơ với 4 câu đầu là: 

"Cam ngon Thanh Hóa vốn dòng, 
Kinh dâng Chủ tịch tỏ lòng mễn yêu. 
Đăng cay cụ nếm đã nhiêu, 
Ngọt bùi trời trả đủ điều từ đây... ". 

Đọc bài thơ phỏng Kiều trên, Bác Hồ liền làm bài thơ 4 câu "Cảm ơn người 
tặng cam" với câu kết tập Kiều: 

"Cảm ơn người biếu gói cam, 
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây? 
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai?" 

Câu thơ Kiều vừa dí dỏm, vừa chân thật, là một câu hỏi mà cũng là một câu 
đáp, là niềm tin, là lời khăng định thắng lợi của cách mạng. 

Nói chuyện trong các cuộc họp của Quốc hội, của Đảng hay trước cán bộ, 
nhân dân, Bác vẫn dùng những câu như vậy. 

Câu phỏng Kiều này còn được Bác dùng khi trở về Kim Liên sau 50 năm xa 
quê. Gặp bà con làng xóm, Bác xúc động đọc: 

“Quê hương nghĩa nặng tình sâu, 
Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình " 
Trong lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ II, Bác dùng trọn một câu Kiều: 
"Đến bây giờ mới thấy đây 
Mà lòng đã chắc những ngày một hai". 

Lên đường đi thăm 9 nước bạn trong I tháng, Bác tươi cười nói với cán bộ, 

đồng bào ra tiễn Người ở sân bay: 
"Tiễn đưa nhớ buổi hôm Hay, 
Vui mừng xin đợi ngày này tháng sau”. 

Ngay cả khi giao tiếp với bạn bầu quốc tế, Bác Hồ cũng dùng những câu thơ 
phỏng Kiều, gây thêm không khí vui vẻ, thân mật. 

Lần tiễn đại biểu các Đảng anh em dự đại hội lần thứ III của Đảng ta lên 
đường về nước, trong lời chào, Bác đọc: "Quan san muôn dặm một nhà/Bốn 
phương vô sản đều là anh em" làm cho các đại biêu vừa vui, vừa xúc động. 


- 365- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Bác Hồ của chúng ta rất thuộc Kiểu, hiểu Kiều và vận dụng những câu Kiều 
vào thơ ca, bài nói của mình cũng tự nhiên, tinh tế như vận dụng ca dao, tục ngữ 
vậy 

Khác với lối phỏng Kiều của các cụ ngày xưa, những câu phỏng Kiều, lẫy 
Kiều của Bác Hồ chứa đựng nội dung tư tưởng, tình cảm hoàn toàn mới. Đồng 
thời, cấu trúc câu, cách sử dụng ngôn ngữ cũng mới mẻ, phóng khoáng, nhưng đọc 
lên vẫn phảng phất câu thơ Kiều, vẫn mang nét đậm đà, ý vị của thơ ca truyền 
thống Việt Nam. Ngay cả khi Bác dùng nguyên một câu Kiều, thì câu thơ ấy cũng 
chứa đựng nội dung mới, vì nó nằm trong văn cảnh của bài nói, bài viết. 

Bác Hỗ yêu thích và trân trọng vốn văn hóa của ông cha, trong đó có Truyện 
Kiều. Như con ong hút nhụy của hoa thơm, làm nên mật ngọt, Bác nắm lây cái 
tinh, bắt lẫy cái thần của tâm hồn dân tộc trong thơ xưa, trong thơ Kiều, sáng tạo 
nên những câu thơ, câu ca hiện đại mà không xa lạ với nhân dân. 

Đọc lại câu văn vần - hay câu thơ trong Di chúc thiêng liêng của Bác: 

“Côn non, còn nước, còn người, 
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay". 

Ta thấy rõ đây là câu văn rất mới, hiện đại: "Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng 
hơn mười ngày nay", như là một khẩu hiệu, như là một lời dặn, một lời hứa, một 
lời thể. Nhưng lại làm ta liên tưởng đến một câu Kiều: 

“Còn non, còn nước, cön dải 
Côn về còn nhớ đến người hôm nay". 

Thật là kỳ diệu, câu văn vần của Bác rất Việt Nam, rất "Cụ Hỗ". 

Như thế truyện Kiều đã lan rộng ở mọi môi trường: giáo dục, kháng chiến, 
đời sống 

2. Truyện Kiều với bạn bè quốc tế 

Sức lan tỏa của Truyện Kiều của Nguyễn Du đã vượt ra khỏi giới hạn của 
một dân tộc đề đến với bè bạn khắp bốn biển, năm châu. Cho đến nay, Truyện Kiều 
đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng khác nhau như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, 
tiếng Hàn Quốc, tiếng Đức, tiếng Hung- ga- ry, tiến Bulgary, tiếng Tiệp Khắc, 
tiếng Ba Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Thái Lan 
v...v. Truyện Kiểu là một trong những tác phẩm văn học cô điển Việt Nam được 
nghiên cứu, lược dịch và đưa vào giảng dạy trong những khoa tiếng Việt và bộ 
môn Văn học Phương Đông trong các trường Đại học ở Liên Xô trước đây và Liên 
bang Nga hiện nay cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Chúng ta càng tự hào 
hơn khi các chính khách, các nhà nghiên cứu văn học uy tín trên thế giới đã không 


- 366 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


tiếc nhưng lời ngợi khen, lời đánh gia rất cao về thiên tài Nguyễn Du và Kiệt tác 
Truyện Kiêu, tiêu biểu có các bài nghiên cứu: Truyện Kiều và xã hội Á Đông của 
Rơnê Crayxắc; Nguyễn Du và Đoạn Trường Tân Thanh của G. Boudaven; Một 
nhà thơ và chiến tranh của SácLơ fuaniô; Nguyễn Du, nhà thơ kiệt xuất Việt Nam 
và Truyện Kiều của ông của Lưu Thế Đức và Lý Tu Chương; Nguyễn Du nhà thơ 
nhân đạo lỗi lạc của N. I. Niculin; Đề tặng bản Kiều dịch ra tiếng Đức của Jôhan 
ĐichMan; Nguyễn Du nhà thơ vĩ đại của dân tộc Việt nam của CatĐua Mamxatxi. 
.. Trong bài nghiên cứu của mình, các tác giả đã có những lời ngợi ca như sau: 
“Trên thế giới, ít nhà thơ tìm thấy được ngay giữa lòng nhân dân nước mình một 
tiếng vang lớn như nhà thơ Nguyễn Du ở Việt Nam. Truyện Kiều của ông là cuốn 
sách kinh điển trong văn học Việt Nam, nhưng là thứ kinh điển mà mọi người đều 
biết, không sót một ai. Người nông dân nơi đồng ruộng cũng có thể ngâm thuộc 
lòng từng đoạn Kiều. Và có lẽ ở thời trước thời mà nạn mù chữ đang ngự trị hầu 
như tuyệt đối ở nông thôn, người ta còn thuộc Kiều nhiều hơn là thời nay nữa... Hệt 
như những bài dân ca mà các nghệ sĩ hát rong đã hát ở miền Nam nước Pháp thời 
trung cổ, Truyện Kiều được nhân Việt Nam ngâm nga thuộc lòng ngay trong những 
nếp nhà tranh nghèo khổ nhất... ”. (Joocjơ Budaven, người Pháp). Cùng quan 
điểm đó, nhà văn Cu Ba Fêlích Pita Rôđriget cho rằng “Thiên tài sáng tạo của 
Nguyễn Du và sự thông cảm sâu sắc của ông đối với tâm hồn của nhân dân nước 
ông đã kết hợp với nhau, khiến cho nhà thơ đã có thể đưa sự nghiệp vĩ đại- làm 
cho ngôn ngữ Việt Nam có một giá trị vĩnh viễn- lên một đỉnh cao. Với một trình 
độ học vấn uyên bác, là một trong số ít người thời đó hiểu biết gia tài phong phú 
của nền văn hóa Trung Quốc, Nguyễn Du đã biết tìm và đã tìm được tải sản phong 
phú của nền văn hóa dân gian Việt Nam và đã kết hợp cả hai nền văn hóa đó một 
cách sáng tạo thiên tài, ông đã làm cho ngôn ngữ Việt Nam vốn đã phong phú lại 
càng rực rỡ hơn”. Còn Joohan Đíchmam: Giáo sư tiễn sĩ, Chủ tịch Quốc hội nước 
cộng hòa dân chủ Đức cho rằng: “Với tác phẩm này, độc giả Đức tìm thấy một thế 
giới văn học mà cho tới nay họ chưa biết tới: trước mắt họ, thấm nhuần trong 
Truyện Kiều là cả một kho tàng nhân văn, đỉnh cao tuyệt vời của nền văn hóa dân 
tộc Việt Nam. 

Với nước Mỹ, một đây nước đã từng xâm lược nước ta, sau hòa bình lập lại, 
ít nhất có 3 vị tổng thống Mỹ đã sử dụng một số câu thơ trong tác phâm Truyện 
Kiều trong bài diễn văn trang trọng của họ. Lần thứ nhất, trong diễn văn đáp từ của 
Tổng thống BiII Clinton tại cuộc chiêu đãi trọng thể của Chủ tịch nước Trần Đức 
Lương tối ngày 17 tháng 11 năm 2000 “ Sen tàn cúc lại nở hoa, sầu đài ngày ngăn 


- 367- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đông đà sang xuân”. Lần thứ hai, trong diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ Joe 
Binden, thay mặt Tổng thông Barack Obama chủ trì, tại buồi tiệc trưa ngày 7 tháng 
7 năm 2015 chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu 
Việt Nam tại Nhà Trắng. Trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư nước ta, ngài phó 
tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mượn câu Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du “Trời 
còn để có hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời” để nói về mối quan hệ 
tươi sáng Việt- Mỹ trong tương lai. Và, lần thứ ba, Tổng thống Barack Obama 
trích dẫn Truyện Kiểu trong bài phát biểu trước 2000 người Việt Nam tại Trung 
tâm Hội nghị Quốc gia ngày 25 tháng 5 năm 2016 với câu Kiều “ Rằng trăm năm 
cũng từ đây — Của tin gọi một chút này làm ghi” 

Các bài diễn văn nói trên thể hiện sự am tường lịch sử, văn hóa Việt Nam và 
sự chuẩn bị công phu, tinh tế của những người đứng đầu nước Mỹ, vai trò quan 
trọng của đội ngũ có vấn, chuyên gia và cả những người phiên dịch Việt Nam. Họ 
đã vận dụng, đưa văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn chương Việt Nam, vào ngoại 
giao, chính trị. Những diện mạo văn hóa tiêu biểu nhất của Việt Nam trong tất cả 
các lĩnh vực Chính trị, Quân sự, Tôn giáo, Ngoại giao, Khoa học, Văn học nghệ 
thuật. Một vị Tổng thống (hoặc Phó Tổng thống Mỹ) lầy Kiều “cho thấy rõ một 
thực tế: Truyện Kiều đã được thế giới mặc định là tác phẩm tiêu biểu tại Việt Nam, 
găn với văn hóa Việt Nam” (Cúc Đường, Khi người Mỹ lấy Kiều, 
http://thethaovanhoa.vn) 


2 
L2 + 
%2 „⁄ 


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Và phó Tổng thông Hoa Kỳ Joe Biden 
Đặc biệt hơn, tối ngày 5/12/2015, tại Quảng trường trung tâm thành phố Hà 
Tĩnh, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, 
UBMTTQ Việt Nam, Bộ VHTT&DL và tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ 
niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du — Danh nhân văn hóa thế giới. 
- 368- 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


Trong buổi lễ, có bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện Văn phòng 
UNESCO tại Việt Nam, ngài Phôm Ma XI Phế Na - Công sứ Đại sứ quán Lào tại 
Việt Nam; đại diện lãnh đạo tỉnh Bôlykhămxay (Lào) cùng đồng hành. 

Dưới nhãn quan của người làm công tác khoa học, giáo dục và văn hóa, bà 
Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam nhận 
thấy tầm vóc của Nguyễn Du không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn ở cả 
nhân loại. 

Bà Katherine Muller-Marin cho rằng, ở tác phẩm Nguyễn Du đã có mối liên 
hệ chặt chế với các lĩnh vực trọng tâm của ƯNESCO, tiêu biểu như: liên quan đến 
khát vọng hòa bình, chủ nghĩa nhân văn, giá trị gia đình, truyền thống văn hóa. 
Tác phẩm của Nguyễn Du còn có mối liên hệ với bình đẳng giới - lĩnh vực hoạt 
động của UNESCO.[9] 


Bà đại sứ Unesco tại việt nam tại buổi lễ kỷ niệm 250 ngày sinh Nguyễn Du 


Văn bản của Hội đồng Liên minh Kỷ lục thế giới đánh giá: Truyện Kiều của 
Nguyễn Du (1765-1820) gồm 3.254 câu thơ lục bát là một kiệt tác văn học. Tác 
phẩm này đã chinh phục các thế hệ công chúng trong hơn 200 năm qua. Truyện 
Kiều cũng đã được chuyên ngữ sang hơn 20 thứ tiếng khác nhau trên thế giới như 
Anh, Nga, Pháp... với trên 35 bản dịch. Có thể thấy Truyện Kiều của Việt Nam 


- 369 - 


HỘI THẢO KHOA HỌC: NGHIÊN CỨU DANH NHÂN - MỘT SÓ VÁN ĐÈ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN 


đã vượt ra ngoàải biên giới đên với độc giả nhiêu nước trên thê giới. Với Truyện 


Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã được vinh danh là Danh nhân văn hóa thế giới. 


@6/@N:©⁄4020:@N.S⁄4(@92714@N/2⁄44GÁ@N.CJ⁄4Ù 


š 
Ki 
2 
` 
Š 
bộc 
2 
Š 
X 
bé 
5 
` 
Mi / 
Bi 


CERTIFICATE 


fnnferreù mm 
'VIETNAM BOOK OF RECORDS 
& 


MANAGEMENT BOARD OF 
NGUYEN DU VESTIGE AREA IN HA TINH, VIETNAM 
far 


Truyện Kiểu (the Tale of Kiêu) 

“The literary work having the most national 

records in the world. 
“The TaÌle of Kiểu is an epie poem in Vietnamese written by 
Nguyễn Du (1765-1820), and is widely regarded 
as the most significant work of 
Vietnamese literature with 3,254 verses, written in 
Lục bát (*“six-eight”) meter. Besides, Truyện Kiểu was 
translated into 20 languages wt35 vèrsions. 

The masterpiece set 27 YiêŒam Recohly 
in 10yea£s^ <' * 

s I_. | 

2/L~ 2 
Biswaroop Roy Chowdhury 


..— 


Date: Deccmber 2%, 2015. 


° Sóo@ 


Bằng chứng nhận của Tổ chức Liên mình Kỷ lục thể giới cấp cho Truyện Kiểu 


Như vậy, với một ý nghĩa to lớn, Truyện Kiêu đã có sứ mệnh găn kêt các 


dân tộc xích lại gân nhau, trân trọng nên văn hóa của nhau, hiệu và chia sẽ, sát 


cách bên nhau đánh đuôi kẻ thù xâm lược, xóa bỏ chiên tranh, xây dựng cuộc sông 


hòa bình. Truyện Kiều của danh nhân Nguyễn Du là kiệt tác của văn học Việt Nam, 


tự hào đứng cùng những tác phẩm bất hủ thế giới được bạn đọc trong và ngoải 


nước yêu mên. Từ khi ra đời đên nay Truyện Kiêu là món ăn tỉnh thân gân gũi với 


người dân Việt Nam, trở thành nơi đê con người gửi găm niêm tin vê vận mệnh 


của mình, của dân tộc mình. Truyện Kiều trở thành một hình tượng dân gian mang 


đậm tính chất tâm linh. Truyện Kiều và Nguyễn Du là niềm tự hào của nhân dân 


Việt Nam. 


- 370- 


